GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY 


PABONGKA RINPOCHE 


GIẢI THOÁT 
TRONG LÒNG TAY 


Liberation in the Palm oƒ Your Hand 


Việt dịch 
THÍCH NỮ TRÍ HẢI 
tập 1 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 


Nguyên tác Tạng ngữ. 

Tác giả: Pabongka Rinpoche. 

Thích nữ Trí Hải dịch sang Việt ngữ từ bản dịch Anh ngữ của Michael Richards: 
Liberation in the Palm of your Hand. 

Wisdom Pubilications, 199 Elm St, Somerville, MA 02144, USA. 


Dịch phẩm được xuất bản theo hợp đồng chuyển nhượng bản quyền giữa 
Tuệ Uyễển Vạn Hạnh và Wisdom Publications. 


Bản quyền bản Việt ngữ: 
© 2010, Tuệ Uyễn Diệu Không & Thiện Tri Thức. 


Chăm sóc bản thảo: Thích nữ Tuệ Dung. 


LỜI CIỚI THIỆU 


Cáo đệ tứ Ni trưởng Thích nữ Trí Hải có trình cho 
chúng tôi xem dịch phẩm Giải thoát trong lòng tay do 
Ni trưởng chuyển dịch. 


Dịch phẩm là một công trình lớn, chuyển tải 
nhiều quan điểm và phương pháp thực nghiệm sâu 
sắc của truyền thống Phật giáo Tây Tạng. Tác giả là 
ngài Pabongka Rinpoche, một vị Lama thuộc phái 
Hoàng mạo, có kiến thức uyên bác và kinh nghiệm 
thực hành sâu sắc. Điểm đặc biệt của ngài Pabongka 
Rinpoche là, trong những bài thuyết giảng của mình, 
Ngài luôn luôn đặt trọng tâm vào việc thực hành bằng 
cách chỉ rõ những cách thức đơn giản và cụ thể nhất 
để mọi người có thể ứng dụng các pháp môn tu tập 
của đạo Phật. Dịch phẩm này đã được dịch giả rà soát 
lại rất kỹ trước ngày về hầu Phật tổ, chắc chắn sẽ giới 


thiệu nhiều nội dung sâu sắc của truyền thống Phật 


8 Pabongka Rinpoche 


giáo Tây Tạng, rất lợi lạc và bổ ích cho những ai trân 
trọng con đường tâm linh. 


Cảm niệm thâm ân của Thầy mình, các đệ tử 
của Ni trưởng đã nỗ lực xem lại bản thảo của dịch 
phẩm và mong muốn được ấn hành; một mặt để cúng 
dường Tam bảo, mặt khác để giới thiệu một công trình 
Phật pháp, làm lợi ích cho nhiều người. Đây là việc 
làm rất có ý nghĩa của người con Phật. 

Chúng tôi có lời tán thán các đệ tử Ni trưởng 
Thích nữ Trí Hải và trân trọng giới thiệu công trình 
dịch thuật này. 


Thiên viện Vạn Hạnh. 
Mùa an cư PL. 2549 
Tý-kheo THÍCH MINH CHÂU 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
Phật học Việt Nam 


ĐÔI LỜI CỦA DỊCH GIÁ 


Đay là lần đầu tiên dịch giả có dịp rà soát lại bản 
thảo trước khi in. Những bản in trước đây toàn ngoài 
tâm kiểm soát của dịch giả nên có khá nhiều luộm 
thuộm sai sót. 

Sau hết và trước hết, xin dâng lên Tam Bảo, 
long thần hộ pháp và chư thượng sư lòng tri ân đã cho 
con có được những bạn đạo xa gần hỗ trợ cho pháp 
sự này. “Xa” là những thiện tri thức từ khắp nơi đã 
hỗ trợ phương tiện. “Gần” là các pháp tử trong vườn 
Tuệ, nhất là cô Tuệ Dung, người cộng sự đắc lực trong 
việc điều chỉnh in ấn tất cả các dịch phẩm từ trước 
đến nay, và các cô Tuệ Khai, Tuệ Nhã, đã góp phần 
rà soát lại cách trình bày mục lục sách này. 


Tuệ Uyển Vạn Hạnh, 
ngày 22 tháng 10 năm 2003 
Dịch giả cẩn bút, 
Thích nữ Trí Hải 


10 Pabongka Rinpoche 


Chi chú về cách ghi số mục các 


tiêu đề trong bản Việt dịch 


Nhăng số mục cho các tiêu đề chính và phụ từ ngày 
đầu cho đến ngày thứ ba khá đơn giản. Nhưng từ ngày 
thứ tư (đoạn IV: Trình tự chỉ giáo) trở đi, bắt đầu có 
quá nhiều tiếu mục phân chia nhỏ dần, quá rườm rà 
nên chúng tôi theo quy ước sau: 


Tiêu đề sau số La Mã L, II, II, IV là chữ in (ví dụ A) 
Tiêu để phụ kế tiếp là số Ả Rập (ví dụ IVA1 ) 
Chia nữa là một chấm rồi số (ví dụ IVA1.1) 
Chia nữa thì thêm một số (ví dụ IVA1.1.1) 

Chia nhỏ nữa lại thêm một số (ví dụ IVA1.1.2.1) 
Sau ba số thì đến a,b,c (ví dụ IVB2.3.2.1.a). 


Nếu sau đó còn thêm những tiểu mục chỉ tiết hơn 
nữa, thì dùng số La Mã nhỏ (), (ï), ví dụ B2.321a (iv). 
Như vậy mỗi tiếu mục thực tế có thể phân tối đa bảy 
ký tự (không kể số La mã). Sau đó thì chỉ in đậm hoặc 
in nghiêng, để khỏi có quá nhiều số mục làm rối trí. 


LỜI GIỚI THIỆU 


Nàn 1921, khoảng bảy trăm tăng, ni, cư sĩ tụ họp 
tại am thất Chuzang gần Lhasa để nghe pháp tu Lam- 
rim do bậc thây Kyabje Pabongka Rinpoche giảng. 
Suốt ba tuần lễ kế tiếp họ được hấp thụ những thời 
pháp nổi tiếng nhất đã từng được giảng ở Tây Tạng. 


Từ ngữ “Lamrim” có nghĩa là những bước tiến 
đến giác ngộ. Nó ám chỉ một số giáo lý đã được phát 
huy tại Tây Tạng trong một ngàn năm qua, dựa trên 
tác phẩm cô đọng khúc chiết của bậc thầy Atìsha 
người Ấn, nhan để Dipamkàra Shrijnàna (Đèn soi nẻo 
Giác) soạn vào khoảng năm 982-1054. Tác phẩm Giải 
thoát trong tầm tay này là tỉnh túy của truyền thống 
Lamrim Tây Tạng. Đối với người phương Tây, sách 
này đã thành một trong những giáo lý ý nghĩa nhất 


về Lamrim. 


12 Pabongka Rinpoche 


Trên hai ngàn năm trăm năm trước, Phật Thích- 
ca đã trải qua bốn mươi lăm năm giảng dạy giáo lý 
một cách rộng rãi cho vô số người thuộc nhiều hạng 
khác nhau. Ngài không thiết kế sẵn những bài giảng, 
mà tùy theo nhu cầu tâm linh của thính giả. Bởi thế, 
bất cứ ai khảo cứu toàn bộ tác phẩm của đức Phật 
cũng thấy thực khó tìm cho ra một con đường rõ rệt 
để áp dụng thực hành. Tầm quan trọng của pháp Lam- 
rim do Atìsha kết tập là, ngài đã sắp xếp lại những 
lời giáng dạy cúa đức Phật theo một trật tự hợp lý, vẽ 
ra một đường lối từng bước một để bất cứ ai muốn 
theo cũng có thể hiểu và thực hành được, dù người 


ấy thuộc trình độ nào. 


Không những luận sư Atìsha y cứ vào những gì 
Phật thuyết, mà ngài còn mang theo đến Tây Tạng 
những giáo lý truyền khẩu còn lưu hành qua một hệ 
truyền thừa không gián đoạn, cả về lý thuyết (tuệ 
giác) lẫn thực hành (pháp tu để đạt tuệ giác ấy), 
truyền từ đức Phật đến hai ngài Di-lặc (Maitreya) và 
Văn-thù (Manjusri), xuống đến Vô Trước (Asanga) và 
Long Thọ (Nagarjuna) và nhiều luận sư vĩ đại khác 
của xứ Ấn cho đến những bậc thầy của luận sư 
Atìsha. Như vậy, không những Atìsha đã viết những 
văn bản Lamrim đầu tiên, mà ngài còn thu thập 
những giáo lý khẩu truyền vô cùng quan trọng tổn 
tại đến ngày nay, được giảng dạy cho người phương 
Tây nhờ những vị tu sĩ vĩ đại đương thời như đức 
Dalai Lama thứ 14. 


Giải thoát trong lòng tay {| 13 


Đồ đệ của Atìsha lập thành một tông phái lấy 
tên là Kadam, phần lớn những truyền thống của phái 
này được phái Gelug (mũ vàng hay Hoàng mạo) của 
Phật giáo Tây Tạng hấp thụ. Phái Gelug do Tsongkapa 
(1357-1419) sáng lập. Nhiều tu sĩ phái Kadam và 
Gelug viết những luận giải Lamrim, nổi tiếng nhất là 
kiệt tác của Tsongkapa nhan đề Những giai đoạn 
chính của con đường tu tập (Lamrim Chen-mo). Năm 
1921 Pabongka Rinpoche đã giảng dạy dựa trên cơ cấu 
của tác phẩm này, những bài pháp mà về sau đã được 
tập hợp thành tác phẩm Giải thoát trong tầm tay. Tuy 
nhiên, trong khi tác phẩm của Tsongkapa có tính cách 
bác học thì tác phẩm của Pabongka lại tập trung nhiều 
hơn vào việc đáp ứng nhu cầu thực hành cho những 
hành giả. Tác phẩm này đi vào chỉ tiết khi bàn các 
vấn để như làm thế nào để chuẩn bị cho thiển, pháp 
Đạo sư Du-già và sự phát bổ-đề tâm. Bởi thế, sách Giải 
thoát trong tầm tay này là một tác phẩm đặt trọng tâm 
ở thực hành, phù hợp với những hành giả phương Tây 
trong thời đại này cũng như với những Phật tử Tây 
Tạng sống ở phương Tây. 


Trong số những người có mặt tại pháp hội vào 
năm 1921 là Kyabje Trijang Dorje Chang (1901-1981), 
một trong những đệ tử thân cận của Pabongka Rinpoche, 
về sau là thầy giáo đạo cho đức Dalai Lama thứ 14 và 
là bổn sư của nhiều Lạt-ma thuộc phái mũ vàng 
(Gelug) đã rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Trijang 
Rinpoche ghi chú những lời giảng dạy của thầy mình, 


14 Pabongka Rinpoche 


và suốt 37 năm sau đó đã khổ công rà soát lại những 
ghi chú ấy cho đến khi sẵn sàng để được ấn loát thành 
tác phẩm Giải thoát trong tầm tay, bằng Tạng ngữ. 


Pabongka Rinpoche có lẽ là vị Lạt-ma mũ vàng 
có nhiều ảnh hưởng nhất của thế kỷ này. Ngài nắm 
giữ tất cả những trường phái quan trọng về kinh giáo 
và mật điển, và truyền lại cho hầu hết những tu sĩ 
xuất sắc nhất của Hoàng mạo phái trong hai thế hệ 
kế tiếp. Bảng kê những bài thuyết giảng khẩu truyền 
của ngài thật vĩ đại cả về chiều sâu lẫn chiều rộng. 
Ngài cũng là bổn sư của Kyabje Ling Rinpoche (1903- 
1983), vị phó giáo đạo của đức Dalai Lama thứ 14, và 
của nhiều bậc tôn sư khác rất được kính nể. Toàn bộ 
tác phẩm của ngài chiếm mười lăm pho sách lớn, bao 
gồm mọi khía cạnh của giáo lý Phật. Ai đã từng thụ 
giáo với một vị tu sĩ thuộc Hoàng mạo phái, đều chịu 
ảnh hưởng của Pabongka Rinpoche. Một tác phẩm 
tương tự quyển sách này có lẽ sẽ không bao giờ được 
viết trở lại, vì lẽ đó mà tôi nói rằng sách này là cao 
điểm của giáo lý thuộc truyền thống Lamrim. 


Có bốn trường phái chính trong Phật giáo Tây 
Tạng, trường phái nào cũng có giáo lý Lamrim riêng, 
nhưng phái Nyingma, Sakya và Kagyu không nhấn 
mạnh nhiều đến Lamrim như phái Gelug. Mặc dù 
thông thường, trong chương trình giảng dạy ở các tu 
viện Hoàng mạo phái, pháp Lamrim chỉ được giảng 
dạy cho các tu sĩ vào giai đoạn thuần thục của họ trên 
đường tu tập, song với người phương Tây, pháp này 


Giải thoát trong lòng tay | 15 


lại thường được giảng dạy trước tiên. Và đấy là giáo 
lý mà những bậc thây thuộc Hoàng mạo phái thường 
giảng dạy nhiều nhất; nó là sở trường của đức Dalai 
Lama, của hai vị giáo đạo ngài, Serkong Rinpoche, 
Song Rinpoche, và những vị pháp sư uyên bác như 
Geshe Ngawang Dhargyey, Geshe Rabten, Geshe Sopa, 
Lama Thubten Yeshe và Lama Thubten Zopa Rinpoche. 


Trong lời Dẫn nhập ngắn gọn của ngài, Kyabje 
Trijang Rinpoche cho độc giả cảm thấy thực diễm 
phúc như thế nào để được tham dự pháp hội năm ấy. 
Quả thế, sách này là tác phẩm rất hiếm có trong số 
những kinh sách Tây Tạng, ở chỗ nó là bút ký của 
một nên giáo lý khẩu truyền, chứ không phải là một 
luận văn. Do vậy, không những chúng ta nhận được 
một số lời dạy rất quý báu, nghĩa là tỉnh yếu của tám 
Lamrim nòng cốt, mà chúng ta còn thấy được bằng 
cách nào những lời giảng ấy đã được giảng dạy tại 
Tây Tạng. Những điểm chỉ tiết về những nét đặc sắc 
của giáo lý này có thể tìm thấy trong phần giới thiệu 
của Trijang Rinpoche vào cuối Ngày thứ nhất. 


Mỗi chương tương ứng với một ngày giảng dạy, 
thường khởi đầu bằng một mẩu chuyện ngắn để khơi 
dậy nơi người nghe một động lực tốt. (Muốn biết qua 
chỉ tiết toàn thể tiến trình đưa đến giác ngộ theo trình 
bày trong sách này, xin xem dàn bài). Trong đây, phần 
động lực tu tập đã được giản lược, nhưng chương đầu, 
Ngày thứ nhất, nói đây đú về động cơ và trình bày 
một cách tuyệt hảo toàn thể pháp Lamrim. Có thể nói 


16 | Pabongka Rinpoche 


toàn bộ tác phẩm chỉ là một bình giảng về chương 
này. Pabongka Rinpoche luôn luôn khải thị sự phát 
bổ-đề tâm là cách ý nghĩa nhất để lèo lái cuộc đời ta, 
và những nhận thức tuần tự được đúc kết trong Ngày 
thứ nhất đưa ta đến mục đích ấy. Ở phần cuối sách, 
ngài nói, “Hãy làm bất cứ gì bạn có thể làm, để chứng 
tỏ sự giảng dạy của tôi không là công uống... Nhưng 
trên hết, hãy làm sao để việc phát bô-đề tâm là pháp 
tu chính yếu của bạn.” 


Những giáo lý này chứa đựng nhiều điều mới 
mẻ, xa lạ, nhưng nếu kiên trì học hồi và tư duy, hành 
giả sẽ được sáng tỏ. 


GHI CHÚ CỦA DỊCH GIÁ 
BẢN ANH NGỮ 


Tai đã cố làm cho bản dịch càng dễ đọc càng hay, 
mà không mất sự chính xác. Tuy nhiên, vì tác giả Tri- 
jang Rinpoche vốn là một thi sĩ nổi tiếng, chắc chắn 
bản dịch này đã mất đi một phần vẻ đẹp của bản văn 
Tạng ngữ. Dù sao, tôi nghĩ tôi cũng đã duy trì được 
bản chất bình dị tự nhiên của những bài giảng của 
Pabongka Rinpoche, và đem lại cho bản dịch tính chất 


trực chỉ đầy năng lực của nguyên tác. 


Để giúp độc giả phương Tây dễ hiểu, tôi đã trình 
bày tài liệu này theo một cơ cấu có hệ thống mà bản 
Tạng ngữ không có. Có tất cả mười một phân đoạn 
mà nguyên bản không phân chia. Những tiêu đề tóm 
tắt đại ý được trình bày trong phần Phụ lục 1, có thể 


xem như một bảng mục lục chỉ tiết. 


18 Pabongka Rinpoche 


Tôi không dịch tất cả những tiếng Phạn, mà để 
nguyên những từ nào không có tương đương Anh ngữ. 
Chẳng thà như vậy còn hơn là đặt ra một từ Anh mà 
có lẽ đối với độc giả còn xa lạ hơn danh từ tiếng 
Phạn. Vả lại càng ngày càng có nhiều từ Phạn ngữ về 
Phật học trong các từ điển Anh ngữ. 


Xin chân thành tri ân Bổn sư Gen Rinpoche 
Geshe Ngawang Dhargyey, người đã giảng dạy bản 
văn này tại Thư viện tàng trữ những tác phẩm và văn 
khố của Tây Tạng, và đã khẩu truyền cho tôi toàn bộ 
tác phẩm vào năm 1979. Tôi cũng rất tri ân Amchok 
Rinpoche, người đã nỗ lực làm việc suốt năm năm để 
duyệt lại toàn bộ tác phẩm, cải thiện bản dịch này 
với những để nghị tuyệt hảo. Gala Rinpoche cũng đã 
giúp tôi khi dịch Ngày thứ mười một và mười hai tại 
Úc vào năm 1980-1981, và Rilbur Rinpoche, một trong 
số ít những đệ tử còn sống của Pabongka Rinpoche, 
đã cho tôi những hồi ức về bậc thầy của mình; đối 
với cả hai vị, tôi đều chân thành ghi ân. 


Tôi cũng cảm ơn nhiều bằng hữu và cộng sự ở 
Dharamsala về sự trợ giúp, khuyến khích và nâng đỡ 
của họ: Losang Gyatso, lúc bấy giờ là người thông dịch 
cho Geshe Dhargyey, đã để nghị tôi dịch sách này; 
Gvatsho Tshering và các cộng sự tại thư viện Tây 
Tạng; Jean-Pierre Urolixes, Mervyn Stringer cùng tất 
cả mọi người ở Bệnh viện Delek về sự giúp đỡ của họ 
trong thời gian tôi bị tai nạn giao thông vào năm 1983; 
cảm ơn David Stuart đã lấy lại bản dịch thảo Ngày 


Giải thoát trong lòng tay | 19 


thứ chín và mười từ Jammu, ở đấy bản dịch được hoàn 
tất sau tai nạn; cảm ơn Cathy Graham và Jeremy Rus- 
sell đã có những gợi ý quý giá để cải thiện bản thảo; 
cảm ơn mẹ và cha đã quá cố, những người luôn nâng 
đỡ tôi; cám ơn Alan Hanlay, Lisa Heath và Michael 
Perrott; cắm ơn các bạn Keith Kevan và Andy Bren- 
nand; cầm ơn Angela, người vợ thân yêu đã san sẻ tất 
cả khó nhọc mà công việc lâu dài này đem lại. Nàng 
luôn luôn kiên nhẫn và hi vọng; sự khuyến khích và 
hi sinh của nàng thực là vô bờ bến. 


Cuối cùng, tôi xin ghi ơn Eva Van Dam và Robert 
Beer về những minh họa tuyệt hảo của họ, Gareth 
Sparham và Trisha Donnelly về cuộc phỏng vấn Rilbur 
Rinpoche, ghi ơn thầy Sonam Jampa đã viết Chỉ mục 
(Index) và những vị trong Nhà xuất bản Wisdom về việc 
in ấn sách này: Nick Ribush, Robina Courtin, Sarah 
Thresher, Lydia Muellbaauer và Maurice Walshe. 


Michael Richards 


PABONCGKA RINPOCHE 


Do Rilbur Rinpoche ghi lại 


“Thay tôi, người tử tế trong ba cách', người đã giáp 
mặt thần Heruka, người mà tôn hiệu tôi không dám 
thốt lên - Lord Pabongka Vajradhra Dechen Nyingpo 
Pael Zango - ngài đản sinh ở miền Bắc Lhasa vào 
năm 1878. Thân phụ ngài là một quan chức nhỏ nên 


gia đình ngài không giàu lắm. 

Lúc ngài chào đời, có ánh sáng chiếu khắp 
phòng mặc dù đang đêm tối mịt, và bên ngoài, người 
ta trông thấy một vị thần hộ mạng đứng trên mái nhà. 

Pabongka Rinpoche là một hóa thân của học giả 
vĩ đại Jangkya Rolpao Dorje (1717-1786), trong khi 


1. Truyễển giới, giảng dạy và chỉ cách tu — 2G phụ chú 


22 Pabongka Rinpoche 


trước đấy ngài là tái sinh của một vị Geshe uyên bác 
ở tu viện Sera-mae. Ngài nhập tu viện vào năm lên 
bảy, theo học chương trình thông thường của tu sĩ, lấy 
bằng Geshe (tiến sĩ Phật học) và theo học hai năm ở Đại 
học Mật giáo Gyutoe. Bổn sư của ngài là Dagpo Lama 
Rinpoche Jampael Lhuendrub Gyatso, ở Lhoka. Ngài hẳn 
là một vị Bồ-tát hóa thân, và Pabongka Rinpoche là đệ 
tử đầu tiên của ngài. Ngài sống trong một hang động 
ở Pasang và việc hành trì chính yếu của ngài là bổ- 
để tâm; thần hộ mạng của ngài là Quán Tự Tại 
(Avalokitesvara). Ngài thường niệm câu thần chú OM 
MANIPADME HUM mỗi đêm năm vạn lần. Khi lần đầu 
gặp Dagpo Rinpoche tại một lễ Tsog ở Lhasa, Kyabje 
Pabongka đã xúc động đến rơi lệ vì niềm kính ngưỡng. 


Xong khóa học, Pabongka Rinpoche viếng thăm 
Dagpo Lama Rinpoche trong động của ngài, và được 
đưa đến một nơi nhập thất tu Lamrim gần đấy. Dagpo 
Lama Rinpoche cho một đề mục Lamrim để Papong 
Rinpoche về thiền quán, rồi sau đó trở lại trình bày 
chỗ mình đã ngộ. Dagpo lại dạy một pháp khác để 
thiền quán, cứ thế tiếp tục trong mười năm (hỏi còn 
chuyện gì lạ lùng hơn thế!) 


Pabongka có bốn đại đệ tử là Kyabje Ling Rin- 
poche, Kyabje Trijang Rinpoche, Khangsar Rinpoche 
và Tathag Rinpoche, một vị nhiếp chính của Tây 
Tạng. Vị này là thầy giáo đạo chính của đức Dalai 
Lama khi ngài còn thơ ấu và là người đã thế phát quy 
y cho ngài. 


Giải thoát trong lòng tay | 23 


Tôi sinh ở tỉnh Kham về phía đông Tây Tạng, 
trong số những vị thầy đầu tiên của tôi có hai vị là đệ 
tử của Pabongka Rinpoche. Bởi thế tôi lớn lên trong 
bầu không khí tin tưởng tuyệt đối vào Pabongka như 
là tin chính đức Phật. Một trong hai vị thầy của tôi 
có một tấm ảnh của Pabongka Rinpoche đang nhổ 
những giọt cam lộ từ giữa hai lông mày. Chính mắt 
tôi trông thấy chúng, bởi thế, các bạn có thể tưởng 
tượng tôi sung sướng xiết bao khi cuối cùng tôi được 
diện kiến ngài. 


Nhưng còn có lý do riêng tư khiến tôi đặt hết 
tin tưởng vào Pabongka Rinpoche. Tôi là con trai duy 
nhất trong một gia đình danh giá, và mặc dù đức Dalai 
Lama thứ 13 đã công nhận tôi là một vị Lama tái sinh, 
và Pabongka Rinpoche bảo tôi nên vào tu viện Sera ở 
Lhasa, cha mẹ tôi không mấy hoan nghênh việc này. 
Nhưng không bao lâu thì ông chết, và tôi có thể khởi 
hành đi Lhasa. Bạn không thể nào tưởng tượng nổi sự 
sung sướng của tôi khi khởi sự cuộc du hành suốt hai 
tháng trường trên lưng ngựa ấy. Lúc ấy tôi mới mười 
bốn tuổi, và đi tu quả là chuyện mà một bé trai ở tuổi 
ấy nên làm. Tôi có cảm tưởng rằng cơ hội đi Lhasa 
để thụ giới và sống cuộc đời của một bậc chân tu như 
lời đức Dalai Lama phán dạy, tất cả chuyện đó đều 
là một phép lạ của Pabongka Rinpoche. 


Khi tôi mới đến Lhasa, Pabongka Rinpoche đang 
ở Tashi Choeling, một hang động phía trên tu viện 
Sera. Tôi xin một buổi gặp và ít hôm sau, tôi cùng mẹ 


24 Pabongka Rinpoche 


tôi và một gia nhân cưỡi ngựa lên núi. Chúng tôi 
không định trước giờ gặp, nhưng khi chúng tôi vừa lên 
đến, thì Pabongka đã cho người hầu dọn thức ăn và 
trà bánh mới làm xong. Điều này làm tôi tin chắc 
Pabongka có thiên nhãn thông, vì ngài cũng là một 
hiện thân của đấng Kim Cương Trì (Vajradhara). 


Sau khi ăn xong, tôi đến ra mắt Rinpoche. Tôi 
nhớ rõ việc này như mới hôm qua. Một cầu thang hẹp 
dẫn lên căn phòng nhỏ của ngài, ở đấy ngài đang ngồi 
trên giường. Ngài trông giống như bức ảnh của ngài — 
mập, thấp người. Ngài bảo: “Ta biết con sẽ đến, và 
bây giờ chúng ta đã gặp nhau.” Ngài vuốt hai bên má 
tôi. Khi tôi đang ngồi đấy, thì một vị tân tiến sĩ 
(Geshe) từ tu viện Sera đi vào dâng cho Rinpoche một 
đĩa tsampa đặc biệt vốn chỉ làm vào dịp có người lãnh 
bằng tiến sĩ. Rinpoche nhận xét thật là một điềm 
lành, khi vị tân tiến sĩ này đến mà có tôi hiện diện ở 
đấy, và ngài bảo ông ta hãy đổ đầy bát của tôi như 
đã đổ cho ngài... Bạn cũng có thể tưởng tượng điều ấy 
làm tôi xúc động tới mức nào. 


Căn phòng hầu như trống trơn. Cái vật lạ lùng 
nhất là một pho tượng cao hai tấc Anh bằng vàng ròng 
của Dagpo Lama Rinpoche, bổn sư của Pabongka Rin- 
poche. Pho tượng được vây quanh bằng nhiều vật cúng 
dường nhỏ bé. Sau lưng tượng là năm bức tranh 
(thangka) trình bày linh kiến của Khaedrubje về 
Tsongkapa sau khi vị này đã viên tịch. Ngoài ra trong 
phòng chỉ còn một chỗ để ngồi uống trà. Tôi cũng có 
thể nhìn thấy trong góc có một gian phòng nhỏ để 


Giải thoát trong lòng tay | 25 


thiển, và tôi không ngừng trộm nhìn về phía ấy (tôi 
chỉ mới là bé trai 14 tuổi, rất tò mò). Rinpoche bảo 
tôi cứ việc vào trong mà xem cho biết. Nó chỉ gồm 
một tọa cụ và một bàn thờ nhỏ. Rinpoche gọi tên tất 
cả những tượng trên bàn thờ: từ trái sang phải có thầy 
Tsongkapa, Heruka, Yamantaka, Naeljorma và Pael- 
gon Dramze, một hóa thân của thần Mahakala. Dưới 
những pho tượng ấy bày những đồ cúng. 


Tôi chưa thành tu sĩ, nên Jamyang, người thị giả 
lâu năm của Rinpoche, được sai đi lấy một quyển lịch 
để định ngày cho tôi xuống tóc, mặc dù tôi chưa mở 
miệng xin xuất gia gì cả. Rinpoche quả đang cho tôi 
tất cả mọi sự tôi hằng khát khao, và tôi cảm thấy ngài 
thật quá từ bi. Khi từ giã ngài, lòng tôi sung sướng như 
bay bổng tận mây xanh. 


Người hầu của Rinpoche là một người có vẻ dữ 
tợn, người ta bảo ông ấy là hóa thân của một thần hộ 
pháp. Một lần, vào dịp Rinpoche du hành xa, ông ta 
đã phá cái nhà cũ kỹ của thầy mình để xây lại một 
tư đinh rộng lớn gần bằng tư dinh của đức Dalai Lama. 
Khi Rinpoche trở về, ngài hoàn toàn không hài lòng, 
bảo: “Tôi chỉ là một ẩn sĩ quèn, đáng lẽ ông không 
nên xây cho tôi một ngôi nhà như thế này. Tôi không 
có tiếng tăm, và cốt tủy những gì tôi dạy là sự từ bồ 
đời sống xa hoa thế tục. Bởi thế tôi rất lúng túng vì 
những căn phòng sang trọng này.” 


Tôi thụ giáo Lamrim với Pabongka Rinpoche 
nhiều lần. Những số ghi chú của tôi sau này đã bị thất 


26 | Pabongka Rinpoche 


lạc, nhưng kết quả của những lời dạy ấy tôi vẫn còn 
đeo mang trong mình, một cái gì rất đặc biệt. Mỗi khi 
nghe ngài dạy, tôi lại mong muốn trở thành một thiền 
sư thực thụ, rút vào một am ẩn cư, bôi tro đầy mặt mà 
ngồi thiền. Càng lớn cắm giác này càng phai dẫn trong 
tôi, và bây giờ thì tôi hoàn toàn không nghĩ gì tới 
chuyện ấy, nhưng tôi thực tình muốn trở thành một 
thiền giả chân chính như thầy tôi. 


Thầy làm nhiều pháp quán đảnh như pháp quán 
đảnh Yamantaka, Heruka và Guhyasamàja. Chính tôi 
cũng nhận những pháp ấy từ nơi thầy. Tôi thường vào 
tư thất của thầy để làm những lễ khai đạo quan trọng 
trong mật giáo, còn thầy thì thường xuống tu viện để 
giảng dạy cho tất cả mọi người. Thỉnh thoảng thầy lại đi 
chiêm bái các tu viện. Viếng thăm Pabongka Rinpoche 
có lẽ cũng giống như thăm viếng Lama Tsongkapa lúc 
sinh tiển. 


Mỗi khi dạy, ngài thường ngồi suốt tám tiếng 
đồng hồ không cử động. Khoảng chừng hai ngàn con 
người tới nghe pháp và nhận lễ quán đảnh, với những 
giáo lý đặc biệt thì số người theo học ít hơn, nhưng 
khi ngài truyền bồ-để tâm giới thì có tới mười ngàn 
người hiện diện. Khi ngài làm phép quán đảnh của 
thần Heruka, ngài thường có một vẻ rất lạ lùng. Đôi 
mắt ngài mở lớn, long lanh, khiến tôi tưởng như ngài 
chính là thần Heruka, một chân dang ra một chân co 
lại. Tôi bị kích động mãnh liệt tới nỗi òa khóc như 
thể đã thấy chính vị thần Heruka. Thật là chuyện đặc 
biệt lạ lùng. 


Giải thoát trong lòng tay | 27 


Với tôi, ngài là vị Lạt-ma quan trọng nhất của 
Tây Tạng. Ai cũng biết bốn đệ tử chính của ngài vĩ 
đại tới mức nào. Thế mà ngài lại là thầy của họ. Ngài 
bồ nhiều thì giờ nghĩ về ý nghĩa thực tiễn của giáo lý, 
và thực chứng những giáo lý ấy bằng tim của ngài. 
Ngài đã thực hành tất cả những gì ngài học gần đến 
mức độ viên mãn. Ngài không chỉ nói suông mà cố 
thực chứng mọi sự. Lại nữa, không bao giờ ngài nổi 
giận; bất cứ sự giận dữ nào cũng hoàn toàn bị dập tắt 
bởi bồ-đề tâm nơi ngài. Nhiều khi có những hàng dài 
người đứng chờ ngài ban phép lành, thế mà Rinpoche 
vẫn hỏi thăm từng người một, vỗ đầu họ. Đôi khi ngài 
cho thuốc. Ngài luôn luôn từ hòa. Tất cả điều này làm 
cho ngài thật đặc biệt. 


Theo tôi, ngài có hai đức chính yếu; về phương 
diện mật tông, ngài đã thực chứng và có khả năng 
hóa hiện làm thần Heruka, còn về phương diện kinh 
điển thì ngài có khả năng giảng dạy Lamrim. 


Ngay trước khi viên tịch, ngài được mời giảng 
vắn tắt về Lamrim ở ngôi chùa của bổn sư ngài, tu 
viện Dagpo Shidag Ling ở Lhoka. Ngài đã chọn một 
bản văn ngắn nhan đề “Con đường nhanh” của 
Panchen Lama thứ hai. Đấy là bài Lamrim đầu tiên 
mà Dagpo Lama Rinpoche đã dạy cho ngài, và ngài 
nói nó sẽ là bài pháp cuối cùng ngài giảng dạy. Mỗi 
khi viếng thăm tu viện của bổn sư, Pabongka Rin- 
poche thường xuống ngựa ngay khi vừa trông thấy tòa 
nhà xuất hiện, và từ chỗ xuống ngựa, ngài lạy dài cho 
đến khi tới cổng. Khi rời tu viện thì ngài đi lùi cho 


28 Pabongka Rinpoche 


đến khi không còn trông thấy bóng. Lần này khi rời 
tu viện, ngài lạy thêm lần nữa khi ngôi chùa đã khuất 
dạng, và đến ở lại trong một ngôi nhà lân cận. Hơi 
đau bụng, ngài lui vào nghỉ đêm. Ngài bảo thị giả đi 
ra trong khi ngài tụng kinh cầu nguyện, và ngài tụng 
lớn tiếng hơn lệ thường. Lúc ấy nghe dường như ngài 
đang giảng về Lamrim. Khi ngài tụng xong, các người 
hầu đi vào phòng thì thấy ngài đã chết. Mặc dù rất đỗi 
bối rối, Thatag Rinpoche cũng sai bảo được chúng tôi 
phải làm gì. Tất cả chúng tôi đều đau buồn. Di hài của 
Pabongka Rinpoche được bọc trong lụa thêu và hóa 
táng theo nghỉ thức cổ truyền. Có một bảo tháp thực 
đẹp được xây lên. Tuy thế, tôi cũng lấy lại được vài xá 
lợi của ngài, và đã hiến tặng cho tu viện Sera-mae. 
Ngày nay các bạn có thể đến đấy chiêm ngưỡng xá lợi. 


Ngày nay tôi có thành công phần nào về phương 
diện học giả, và về phương diện hành giả, tôi cũng là 
một Lama có hạng, song những điều ấy không có gì 
là quan trọng. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với tôi, 
ấy là được làm đệ tử của Pabongka Rinpoche. 


(Rilbur Rinpoche, người ghi lại tiểu sử trên đây, 
sinh tại miễn đông Tây Tạng vào năm 1923. Lúc lên 
năm, ông được đức Dalai Lama 13 nhận ra là hóa thân 
thứ sáu của Sera-mae Rilbur Rinpoche. Ông vào Đại 
học tu viện Sera ở Lhasa năm 14 tuổi, đỗ tiến sĩ Phật 
học năm 24 tuổi, Ông thiền định, giảng dạy cho đến 
năm 1959. Cuối đời ông sang Ấn Độ, sống ở tu viện 
Namsgyal tại Dharamsala.) 


LAMIRIM 


Mẹ. chỉ dẫn sâu sắc, hoàn toàn chính xác để trao 
truyền pháp Giải thoát trong lòng tay của bạn, tỉnh 
hoa tư tưởng của Tsongkapa, bậc tướng quân chánh 
pháp vô song. 


Văn tự ghi lại một bài giảng khúc chiết về các 
giai đoạn trên con đường đến giác ngộ. Tinh túy của 
mọi kinh điển. Cô đọng Pháp vũ cam lô. 


LỜI DẪN NHẬP 
CỦA TRIJANG RINPOCHE 


Hỗõi Lama Lozang Dragpa, 
Ngài là một với Thích-ca Mâu-ni và Kim Cương Trì, 
Tổng thể của mọi nơi nương tựa tuyệt hảo, 
Một mandala toàn vẹn với ba đức nhiệm mâu 

của Giác ngộ, 
Hãy mưa xuống cho chúng con mười triệu điều lành. 
Ôi hỡi đấng Đạo sư của con, Người che chở cho con, 
Người với Cỗ xe tối thượng, 
Đã chiến thắng cực đoan, tìm bình an vị kỷ, 
Người không màng tiện nghỉ thế tục, 
Đã đề cao Ba vô lậu học 
Và giáo lý của Đấng Chiến thắng 
Người mà những thiện sự cao cả 


32 | Pabongka Rinpoche 


Không bị hoen ố vì tám bận tâm của thế gian 

(lợi, hại, khen, chê, vinh, nhục, được, thua) 
Ngài chính là suối nguôn của mọi điều lành. 
Mọi lời Thây nói ra đều là thuốc hay 
Để xua tan hàng trăm chứng bệnh; 
Tâm non dại của chúng con 

thật là những bình chứa nhỏ nhoi 

Đối với biển giáo lý bao la của Thây. 
Một nguồn suối diệu pháp ngọt ngào như thế 
Giáo lý vi diệu này mà bị quên lãng 
Thì thực đáng buôn xiết bao 
Ở đây con chỉ ghi lại được một phân nhỏ. 


Trong quá khứ có vô lượng vị Phật đã xuất hiện, 
nhưng những chúng sinh vô phúc như tôi đã không đủ 
xứng đáng để làm đệ tử trực tiếp của đức Thích-ca 
Mâu-ni, Người che chở tốt nhất, Người nổi bật như 
một đóa sen trắng muốt trong số ngàn đức Phật vĩ đại, 
những bậc cứu tỉnh của thời kiếp may mắn này. Trước 
hết trong quá khứ chúng ta đã phải cố gắng phát khởi 
thiện tâm dù trong một giây lát, nhờ thế mà ta mới 
được tái sinh làm một con người. Rôi chúng ta lại được 
chỉ dạy con đường chân chính không chút lỗi lầm này, 
con đường sẽ dẫn ta đến trình độ toàn trí, lúc đó ta 


sẽ đạt giải thoát. 


Nhưng nói tóm lại, tôi đã được cứu vớt nhiều 


lần thoát khỏi vô số điều xấu ác đủ loại khác nhau, 


Giải thoát trong lòng tay | 33 


và được đưa tiến đến càng ngày càng gần vô lượng 
điều vi diệu. Chính bậc Đạo sư thánh thiện quang 
vinh của tôi đã làm việc này. Lòng từ bi của ngài thật 
là vô bờ bến. Danh hiệu của ngài - tôi xin trân trọng 
nhắc lại vì một mục đích tốt lành - là Jetsun Jampa 
Taenzin Trinlae Gyatso Paelzangpo. Mặc dù những 
người như tôi rất thiếu trưởng thành, thiếu văn hóa 
và thiếu tính sáng tạo, có một thời tại nơi ẩn cư 
Chuzang, tôi đã được thưởng thức những giáo lý khẩu 
truyền của ngài khai thị vào diệu pháp Tối thượng 
thừa. Đấy là một thánh địa đã trở thành thiêng liêng 


nhờ sự hiện diện của nhiều thiển gia vĩ đại. 


Ngài đã khai giảng khóa học khẩu truyền này 
vào ngày ba mươi tháng bảy năm Con Chim sắt, 1921 
(tức năm Dậu, thuộc hành Kim, theo âm lịch), và kéo 
dài trong 24 ngày. Mọi người đã phải vất vả lắm mới 
đến được đấy. Họ đến từ ba tu viện chính ở Lhasa, từ 
miền Trung Tây Tạng, từ tỉnh Tsang, Amdo và Kham, 
để thưởng thức vị cam lỗ của giáo lý khẩu truyền từ 
nơi ngài, như những người khát cháy cổ khát khao 
được nước uống. Có khoảng ba mươi vị Lama và tái 
sinh của Lama, và nhiều vị tỉnh thông ba tạng giáo 
điển, tất cả gồm trên bảy trăm người. Giáo lý ngài giảng 
dạy phối hợp nhiều truyền thống Lamrim khác nhau 
- những chặng đường đến giác ngộ. Có hai truyền 
thống khẩu thuyết liên hệ đến bản kinh Ngôn thuyết 
của đức Văn-thù. Một trong những truyền thống này 


rất chỉ ly, đã phát triển ở miền Trung Tây Tạng; một 


34 Pabongka Rinpoche 


truyền thống khác thịnh hành ở miền Nam. Ngài còn 
giảng dạy một giáo lý cô đọng, Lamrim Con Đường 
nhanh; và trong phần Phạm vi Rộng lớn nói đến sự 
đổi địa vị mình với người, ngài dạy cách luyện tâm 
gồm bảy điểm. 


Mỗi phần của giáo lý được làm cho phong phú 
thêm bằng những lời chỉ dạy rút từ những giáo lý khẩu 
truyền bí mật. Mỗi phần đều được minh họa bằng 
những ẩn dụ, luận lý hình thức, những mẩu chuyện, 
và những trích dẫn đáng tin cậy. Sự giảng dạy này 
người sơ học cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng, 
nhưng sự thực hành thì lại dành cho mọi trình độ tri 
thức và tâm linh. Giáo lý này thật bổ ích vì nó gợi 
nhiều cảm hứng tốt. Đôi khi chúng ta phải phì cười, 
đâm ra tỉnh táo hẳn lên, và bừng sống dậy. Đôi lúc 
chúng ta phải rơi lệ, khóc ròng. Lại có những lúc ta 
đâm ra sợ hãi, và cảm thấy muốn hăng hái từ bỏ mọi 
sự để hoàn toàn dấn mình vào việc thực hành giáo 


lý. Cái cảm giác muốn từ bỏ này trào dâng mãnh liệt. 


Đấy, những lời giảng dạy của ngài kỳ diệu như 
thế đấy, phát sinh những cảm xúc đa dạng như thế 
đấy. Làm sao tôi có thể ghi hết lại trên giấy được! Tuy 
nhiên, thật đáng tiếc biết bao nếu những điểm then 
chốt trong những lời giảng dạy đầy cảm hứng này 
phải bị mai một. Ý nghĩ ấy khiến tôi mạnh dạn viết 
ra quyển sách này. Bậc tôn sư đã khuyên tôi: “Một số 
những người hiện diện không thể theo dõi hết những 
lời giảng. Tôi e rằng tôi không tin cậy nổi những lời 


Giải thoát trong lòng tay | 35 


ghi chú mà mọi người ghi trong lúc nghe. Bởi thế yêu 
cầu ông hãy ấn hành một quyển sách, đưa vào trong 
ấy bất cứ gì ông cảm thấy chắc chắn.” 


Trong tác phẩm này tôi đã ghi lại một cách chân 
xác những lời dạy của thầy tôi, với hi vọng làm lợi 
lạc cho những ai muốn tu tập thành công. 


PHẦN MỘT 
NHỮNG CHUẨN BỊ SƠ KHỞI 


Ngày thứ nhất 


Kyabe Rinpoche, một bậc tướng quân chánh pháp 
vô tỷ, đã nói ít lời chuẩn bị cho chúng ta có những 
động lực thích đáng khi đón nhận những lời giảng dạy 
tiếp theo. Ngài nói: 

Đức Tsongkapa, bậc đại nhân, bậc tướng quân 


chánh pháp của cả ba cõi, đã nói: 


Thân thể vật lý thuận lợi này 

Có giá trị hơn cả viên ngọc như ý. 

Bạn chỉ được nó một lần mà thôi. 

Khó thay được thân người, dễ thay bị mất nó, 
Nó như một làn chớp giữa bầu trời. 

Hãy quán tưởng điều ấy, rồi bạn sẽ thấy 
Mọi hoạt động thế gian như trấu bị thổi bay 


Và bạn phải nỗ lực đêm ngày 


40 Pabongka Rinpoche 


Để rút được một ít tỉnh hoa từ đời sống bạn. 
Tôi, một ẩn sĩ Du-già, đã tu tập như thế; 
Những người khát khao giải thoát nên tu. 


Từ thời gian vô thủy, chúng ta đã mang không 
biết bao nhiêu thân xác cho đến ngày nay, nhưng ta 
đã không rút tỉa được một tỉnh túy nào từ những thân 
xác ấy. Không có một kiểu khổ đau nào mà ta chưa 
từng nếm trải, cũng không có một kiểu hạnh phúc nào 
mà ta chưa từng thưởng thức. Nhưng dù ta đã có bao 
nhiêu xác thân đi nữa, ta cũng đã không rút tỉa được 
chút tỉnh hoa nào từ nơi chúng. Bây giờ khi ta đã được 
may mắn mang thân người, thì ta nên làm cái gì để 
rút tỉa ít tỉnh hoa từ đó. Nếu không suy nghĩ chín 
chắn, thì ta không cho thân người quý báu này có tầm 
quan trọng chút nào, ta cũng không tiếc nuối gì khi 
lãng phí cơ may được sinh làm người. Có lẽ nếu bị 
mất tiền, chúng ta sẽ nuối tiếc nhiều hơn. Thế mà cái 
thân người ta đang có lại vô vàn quý báu hơn bất cứ 


viên ngọc như ý nào. 


Nếu bạn phải lau chùi một viên bảo châu như ý 
bằng cách mỗi ngày rửa ba lần, đánh bóng ba lần, rồi 
đặt trên đỉnh một cái tràng phan của sự chiến thắng, 
bạn sẽ có được dễ dàng tất cả những sự tốt đẹp của 
thế gian như đồ ăn mặc ở, vân vân. Bạn có thế được 
hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn viên ngọc như 
thế, nhưng chúng không thể đem lại cho bạn dù chỉ 
một điều nhỏ nhất trong những điều mà bạn có thể 


Giải thoát trong lòng tay | 41 


thành tựu được nhờ mang thân người trong đời này; 
bởi vì bạn không thể sử dụng những bảo châu ấy để 
che chở mình khỏi tái sinh vào các đọa xứ trong đời 
sau. Nhưng với thân người hiện tại của bạn, bạn có 
thể tự để phòng cho khỏi sa đọa vào các cõi xấu ác. 
Hơn nữa, nếu bạn muốn tái sinh làm Phạm vương, Đế 
thích, vân vân, bạn cũng có thể làm điều ấy nhờ thân 
người hiện tại. Nếu bạn muốn đi đến những cõi tịnh 
như cõi trời Thắng Lạc (Abhirati), cõi Cực Lạc (Sukhà- 
vati), cõi Đâu-suất (Tushita), bạn cũng có thể làm 
được, nhờ cái thân người hiện tại của mình. Nhưng 
chưa hết đâu, bởi vì bạn còn có thể đạt đến những 
trạng thái giải thoát giác ngộ nhờ thân này. Điều bạn 
cần làm là, hãy tóm lấy cơ hội. Điều quan trọng hơn 
cả là nhờ thân tái sinh hiện tại mà bạn có thể đạt tới 
địa vị Kim Cương Trì (hợp nhất giữa thân như huyễn 
với đại lạc) trong vòng một đời ngắn ngủi, ngay trong 
thời đại suy đổi này; một kết quả mà thông thường 
phải mất tới ba a-tăng-kỳ kiếp mới thành tựu được. 
Như vậy, được tái sinh làm người còn giá trị hơn cả 
ngàn tỷ viên ngọc quý. 


Nếu bạn lãng phí cuộc đời này mà bạn đã có 
được, thì điều ấy còn đáng tiếc hơn là nếu bạn mất 
đi ngàn tỷ viên ngọc báu. Không có sự mất mát nào 
lớn hơn sự mất mát này, không có sự mù quáng nào 
hơn sự mù quáng này, không có sự lầm lạc nào hơn 
sự lầm lạc này. Shantideva có nói: 


- Không có sự mê lầm nào tệ hơn. Nếu không 
sử dụng thân này để tu tập sau khi đã được thân người 


42 Pabongka Rinpoche 


như một cơ may hiếm có. Không có sự mù quáng nào 
lớn hơn thế nữa. 


Bởi thế bạn phải nỗ lực rút tỉa một ít tỉnh túy từ 
cuộc đời này ngay bây giờ. Dù thế nào đi nữa, chắc 
chắn bạn sẽ phải chết, và bạn không biết được lúc 


nào thì cái chết đến với mình. 


Hiện tại chúng ta đang theo học pháp, nhưng 
trong vòng một trăm năm nữa, không ai trong chúng 
ta còn sống sót. Trong quá khứ, đức Phật, đấng Đạo 
sư của chúng ta nhờ đã tích lũy công đức và trí tuệ 
trải vô số kiếp mà được thân Kim cương bất hoại. Tuy 
thế, đối với con mắt phàm thì ngay cả Ngài cũng đã 
nhập Niết-bàn. Sau Ngài còn nhiều học giả, luận sư, 
dịch giả và những bậc hiển trí ở Ấn cũng như Tây 
Tạng, nhưng tất cả các vị ấy cũng đều đã từ giã cuộc 
đời này. Không còn gì về họ ngoài danh hiệu và 
những gì mà người ta còn nói về họ. Tóm lại là bạn 
không thể đưa ra một ví dụ nào chứng mỉnh vẫn còn 
có người được cái chết buông tha. Thế thì làm sao 
riêng bạn có thể sống hoài không chết? Bạn không hi 
vọng øì thoát khói chết. 


Không những chắc chắn bạn phải chết, mà bạn 
còn không biết chắc lúc nào thì cái chết sẽ đến với 
mình. Bạn không biết chắc năm tới bạn còn sống trong 
thân xác này không, còn mang ba y Tỷ-kheo không 
nữa. Vào ngày này năm sau, có thể rằng các bạn đã 


tái sinh thành một con thú mang lông đội sừng cũng 


Giải thoát trong lòng tay | 43 


nên. Hoặc các bạn cũng có thể tái sinh làm một ngạ 
quỷ, phải sống mà không kiếm được một chút gì để 
ăn, cũng không tìm được một giọt nước uống. Hoặc 
các bạn cũng có thể tái sinh vào các địa ngục, phải 
chịu đựng những nỗi khổ nóng, lạnh, bị luộc trong 
nước sôi hay thiêu trong lửa đó. 


Tâm bạn vẫn tiếp tục sau khi chết, nên nó phải 
chấp nhận tái sinh. Chỉ có hai con đường luân 
chuyển cho tái sinh, đó là đường đi lên các cõi cao 
và đường đi xuống các đọa xứ. Nếu bạn tái sinh vào 
Địa ngục vô gián, thì bạn phải ở đấy với một thân 
thể tràn khắp hỏa ngục, không khác gì với hỏa ngục 
ấy. Trong những địa ngục nhẹ hơn, như Địa ngục 
sống lại liên tục, thì bạn bị chết đi sống lại mỗi ngày 
hàng trăm lần, liên tục chịu đựng những cực hình. 
Làm sao có thể chịu đựng điều ấy khi mà bàn tay bị 
bồng một chút bạn đã không chịu nổi? Ấy vậy mà ta 
sẽ phải đau đớn như thế đấy, hệt như khi thân thể 
hiện tại của ta phải chịu đựng cơn nóng bức. Chúng 
ta có thể tự hỏi, “Phải chăng khi vào đấy sẽ dễ chịu 
đựng hơn, nỗi đau đớn không nhiều như ta tưởng?” 
Nhưng không phải thế đâu. 


Nếu tái sinh làm ngạ quỷ, thì trải qua nhiều năm 
bạn sẽ không kiếm được một giọt nước. Bây giờ bạn 
thấy khó chịu nổi một kỳ nhập thất nhịn đói, thì làm 
sao bạn chịu nổi tái sinh làm ngạ quỷ? Còn tái sinh 
làm súc sinh, chẳng hạn làm con chó. Bạn hãy xem 
kỹ những chỗ chó thường ở, cách chúng kiếm ăn, loại 


44 Pabongka Rinpoche 


thực phẩm mà chó thường tìm được. Bạn có nghĩ rằng 
bạn chịu nổi kiểu sống như vậy không? Bạn có thể 
nghĩ rằng, các đọa xứ thật xa vời quá. Nhưng kỳ thực, 
sở dĩ bạn thấy mình còn xa xôi với các đọa xứ, chỉ là 
vì bạn đang còn thở được. 


Nếu không suy xét kỹ, thì chúng ta không bao 
giờ ngờ rằng mình có thể đang đi đến các đọa xứ. 
Chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có phần nào tuân 
giữ giới luật, tụng kinh hàng ngày, không vi phạm tội 
lỗi nào trầm trọng như giết người, cướp của. Phiển 
một nỗi là, ta đã không nhìn sự việc một cách thích 
đáng. Nghĩ kỹ lại mới thấy rằng ta không có tự do để 
chọn lựa mình có đi xuống những cõi tái sinh thấp 
hay không. Điều này được định đoạt bởi nghiệp lực 
của ta. Trong dòng tâm thức của chúng ta, có những 
nghiệp xấu tốt lẫn lộn. Vào lúc ta chết, thứ nào mạnh 
hơn trong hai thứ này, sẽ được châm ngòi bằng tham 
ái và chấp thú. Khi nhìn lại dòng tâm thức của ta xem 
thói nào mạnh hơn, ta sẽ thấy rằng khuynh hướng bất 
thiện thắng lướt. Mức độ mạnh yếu được định đoạt 
bởi năng lực của động lực hành động, bởi việc làm, 
và bởi bước cuối cùng. Như vậy, mặc dù ta có thể nghĩ 
là mình chỉ làm những điều ác nhỏ nhặt, không đáng 
kể, song kỳ thực sức mạnh của nó rất lớn lao. 


Ta hãy lấy một ví dụ. Giả sử bạn la rầy đệ tử. 
Bạn bị thúc đẩy bởi cơn hằn học là động lực, còn việc 
làm là bạn sử dụng những từ ngữ gay gắt nhất làm 


sao cho họ phải đau đớn. Và bước cuối là, bạn cảm 


Giải thoát trong lòng tay | 45 


thấy kiêu hãnh và bản ngã căng phồng lên, thấy mình 
quan trọng. Ba phần này — động lực, việc làm, bước 
cuối — thật là toàn vẹn, không thể nào toàn hảo hơn 
thế! Hoặc giả khi bạn giết một con rận. Động lực của 
bạn là sự thù ghét mãnh liệt. Bạn lăn tròn nó giữa hai 
ngón tay, hành hạ nó một hồi lâu, rồi cuối cùng mới 
giết nó. Bước cuối là bạn trở nên rất cao ngạo, cảm 
thấy mình làm như vậy là có lý lắm. Thói ác đã trở 


thành cường liệt qua ba giai đoạn ấy. 


Chúng ta cứ tưởng đức độ của mình lớn lắm, 
song kỳ thực nó rất nhỏ bé. Nếu thiện tính nơi ta thực 
mãnh liệt, thì ba giai đoạn của việc lành — động lực, 
việc làm, bước cuối, tức phần hồi hướng công đức — 
phải được thực hiện một cách thuần tịnh. Trước tiên, 
có động lực thúc đẩy ta hành thiện. Tôi nghĩ, hiếm 
khi chúng ta làm việc lành vì khao khát có được một 
tái sinh tốt hơn — chỉ một động lực tối thiểu như thế 
còn không có, nói gì đến động lực tốt nhất, tức bồ-để 
tâm hướng đến giác ngộ, hay tốt nhì là sự từ bỏ. Ngay 
từ đầu, chúng ta thường chỉ ước ao thành tựu những 
nguyện vọng liên hệ đến chuyện ăn, mặc, ở trong đời 
này mà thôi. Bất cứ lời nguyện nào ta làm để đạt mục 
đích ấy quả thực là tội lỗi. Còn về phần chính của 
hành động, thì mọi việc ta làm đều có tính cách chiếu 
lệ; chẳng hạn niệm một chuỗi OM MANI PADME 
HUM ta cũng không chuyên chú cho hết chuỗi. Hoặc 
ta ngú gục, hoặc ta suy nghĩ mông lung. Thật khó mà 


tập trung dù chỉ trong thời gian đọc một lần câu thần 


46 | Pabongka Rinpoche 


chú Một trăm vị chư thiên ở cõi Đâu-suất. Và khi đến 
giai đoạn hồi hướng, thì ta lại thụt lui, hướng những 
ước nguyện của ta về cuộc đời này. Bởi thế, mặc dù 
chúng ta tưởng mình làm công đức lớn, kỳ thực những 


công đức ấy rất nhỏ bé. 


Đôi khi chúng ta không làm công việc một cách 
thích đáng: khi khác ta lại bổ qua động lực và bước 
cuối; và có những lúc chúng ta không thực hiện một 
bước nào trong ba bước ấy một cách thích đáng cả. 
Bởi thế chỉ có nghiệp bất thiện trong dòng tâm thức 
của chúng ta là rất cường liệt; chính nó là yếu tố duy 
nhất có thể được khởi động khi ta chết. Và nếu đấy 
là điều thực sự xảy ra thì chúng ta chỉ còn nước tái 
sinh vào các đọa xứ, đó là cái chắc. Chúng ta lại 
bảo, các thầy của chúng ta có khả năng bói toán, ta 
sẽ xin thầy tiên đoán xem ta sẽ tái sinh về cõi nào. 
Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm nếu được thầy tiên 
đoán sẽ có tái sinh tốt đẹp, và đâm ra lo sợ nếu thây 
bảo là xấu lắm. Nhưng làm sao ta có thể đặt tin 
tưởng vào những chuyện bói toán ấy? Chúng ta 
không cân bói bằng xúc xắc, coi thầy, hay xem thiên 
văn lý số để biết đời sau ta sẽ đi về đâu. Đấng Đạo 
sư đầy từ mẫn của chúng ta đã tiên đoán cho ta trong 
kinh tạng, và ta cũng được nhiều bậc hiển trí uyên 
bác, ở Ấn cũng như Tây Tạng, chỉ bảo cho biết. 
Chẳng hạn bậc thánh Long Thọ (Nagarjuna) đã nói 


trong tác phẩm Chuỗi ngọc quý rằng: 


Giải thoát trong lòng tay | 47 


Từ bất thiện, phát sinh mọi đau khổ và các đọa xứ. 
Từ đức hạnh, phát sinh mọi cõi cao 


và tái sinh đây phúc lạc. 


Chúng ta không thể chắc chắn về những chuyện 
như kiếp sau mình sẽ đi về đâu. Nhưng bậc Đạo sư 
của chúng ta đã thấy rõ và đã giảng dạy một cách 
không lầm lẫn. Chúng ta chỉ có thể tin được nhờ suy 
luận, và chúng ta nên tin tưởng sự công bế chân chính 


của đức Phật về vấn để này. 


Bởi thế, nếu điều chắc chắn là ta sẽ bị đọa, thì 
ngay từ giờ phút này trở đi ta phải tìm phương thế gì 
ngăn chuyện ấy khỏi xảy ra. Nếu thực tình muốn 
thoát khỏi các đọa xứ, chúng ta phải tìm một chỗ 
nương tựa che chở - như kẻ tử tội tìm sự bảo bọc của 
một quan chức có ảnh hưởng lớn để thoát khỏi tử 
hình. Nếu ta đã bị nhiễm ô vì nghiệp ác không thể 
dung thứ, vì những tội lỗi ta đã làm, thì ta có nguy cơ 
chịu sự trừng phạt của luật nhân quả nghiệp báo và 
phải đi đến các đọa xứ. Ta nên tìm chốn nương tựa 
là Ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng, vì chỉ có Ba ngôi báu 
này mới che chớ chúng ta khỏi rơi vào đọa xứ. Nhưng 
tìm nơi nương tựa mà thôi chưa đủ, ta phải thay đổi 
cách hành xử của mình cho phù hợp với giáo lý về sự 
quy y. Nếu chư Phật có thể xóa sạch tội lỗi nghiệp 
chướng của ta, chẳng hạn bằng cách lấy nước rưới 
đầu, hay đưa tay dắt dẫn, thì các ngài đã làm vậy từ 
khuya, chúng ta đâu có còn khổ cho tới bây giờ. 


48 Pabongka Rinpoche 


Không, các ngài không thể làm chuyện ấy được. Đấng 
Đạo sư giảng pháp, nhưng chính chúng ta phải thay 
đổi cách hành xứ đúng theo luật nhân quả mới được. 
Một bản kinh có nói: 


Chư Phật không rửa sạch tội lỗi 

Không đưa tay ban phép 

Để cho hữu tình bớt khổ đau 

Không trao sự chứng ngộ chân như của ngài cho kẻ khác. 
Ngài giải thoát cho con người 


Bằng giáo lý vê chân như. 


Đến đây bạn có thể nghĩ, “Tôi sẽ tìm trú ẩn trong 
Ba ngôi báu để khỏi sa vào đọa xứ, và sẽ áp dụng 
những phương pháp giải thoát khỏi đọa xứ, Tôi sẽ thay 
đổi cách hành xử phù hợp với luật nhân quả.” Đấy là 
bạn đã khởi lên một động lực ở trình độ Lamrim thuộc 
Phạm vi Nhỏ. 


Tuy nhiên, có phải chỉ cần giải thoát khỏi đọa 
xứ mà thôi chăng? Chưa đủ. Cùng lắm là bạn sẽ leo 
lên được các cõi trên chừng một hai kiếp, rồi lại rớt 
trở lại vào những đọa xứ, nơi mà nghiệp ác bắt kịp 
bạn. Vậy đấy không phải là giải pháp tối hậu, bạn 
không thể tin cậy vào nó. Quả thế, chúng ta đã bao 
nhiêu kiếp từng được sinh vào các cõi trời, rồi sau đó 
rơi trở lại vào các đọa xứ. Bây giờ chắc chắn ta cũng 
sẽ lâm vào tình trạng tương tự. Trong những kiếp quá 


Giải thoát trong lòng tay | 49 


khứ, ta đã từng làm Phạm vương, Đế thích, sống trong 
các cung trời. Điều này đã nhiều lần xảy ra, tuy thế 
chúng ta lại phải từ giã những cõi ấy mà quằn quại 
trên giường sắt nóng của địa ngục. Chuyện này cũng 
đã từng nhiều phen tái diễn. Ở các cung trời, chúng 
ta thưởng thức vị cam lô của chư thiên; rồi khi rời khỏi 
cõi ấy, chúng ta phải uống nước đồng sôi trong địa 
ngục. Chúng ta đã từng hưởng lạc thú cùng với những 
tiên ông tiên bà, rồi lại phải sống trong địa ngục với 
ngưu đầu ngục tốt vây quanh. Chúng ta được sinh làm 
vua Chuyển Luân cai quản hàng trăm ngàn thần dân, 
rồi lại tái sinh làm những tôi tớ nô tì hạng bét như 
cưỡi lừa và giữ trâu. Có lúc ta được sinh làm thần mặt 
trời, thần mặt trăng, thân thể chúng ta tỏa ra nhiều 
ánh sáng tới nỗi ta chiếu sáng khắp bốn châu lục địa. 
Rồi chúng ta lại tái sinh vào dưới đáy đại dương, 
khoảng giữa các châu lục, nơi hoàn toàn tối tăm tới 
nỗi ngay đến tay chân ta, ta cũng không nhìn thấy 
được. Đại loại như thế. Dù bạn có thành tựu được bao 
nhiêu phúc lạc thế gian, điều ấy thực không đáng tin 


cậy, không có một thực chất nào. 


Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu là nỗi 
khổ, nhưng chừng nào chưa thoát khỏi vòng luân hồi 
sinh tử, thì chúng ta vẫn còn phải chịu đựng dài dài 
nhiều khổ đau hơn nữa. Nếu đem chất đống lại một 
nơi tất cả những phân uế và những thứ dơ dáy mà 
chúng ta đã ăn trong bao đời kiếp làm thân súc sinh, 


thì cái đống phân uế ấy có thể là cao hơn núi Tu-di, 


50 Pabongka Rinpoche 


vua của các dãy núi. Ấy vậy mà ta còn phải ăn nhiều 
phân dơ hơn thế nữa, nếu ta chưa thoát khỏi luân hồi. 
Nếu đem tất cả những cái đầu của ta bị kẻ thù chặt 
trong những kiếp quá khứ mà chất đống lại, thì cái 
núi đầu ấy còn cao hơn cõi Phạm thiên. Tuy thế nếu 
ta không chấm dứt vòng luân hồi sinh tử của ta, thì ta 
còn phải mất nhiều đầu hơn nữa. Trong quá khứ vào 
những kiếp ta phải tái sinh ở địa ngục, thứ nước đồng 
sôi mà ta đã từng uống tính ra còn nhiều hơn cả nước 
trong bốn biển, nhưng ta còn phải uống nhiều hơn nữa 
nếu chưa thoát khối sinh tử luân hồi. Nghĩ đến 
chuyện cứ phải lang thang mãi không mục đích vì 
chưa thoát vòng luân hồi sinh tử, ai mà không lo sầu 
thống thiết? 


Ngay cả khi được tái sinh làm chư thiên hay 
loài người, ta cũng chưa hẳn đã thoát khối bản chất 
của khổ đau. Loài người có cái khổ sinh, già, bệnh, 
chết, xa lìa những gì ta thân yêu, gần gũi những gì 
ta khó chịu, mong câu gì cũng không được toại ý. 
Loài trời, tu la cũng có nỗi khổ bị thương tật, bị què 
quặt trong khi đánh trận, và luôn luôn khổ vì lòng 
ganh ghét ray rứt tâm can. Tái sinh ở những cõi trời 
Dục giới thì có nỗi khổ là, khi năm suy tướng xuất 
hiện là thấy cái chết đã gần kê. Chư thiên hai cõi 
trên (sắc và vô sắc) không có nỗi khổ nào hiện rõ. 
Tuy thế tự bản chất, họ vẫn ở trong tầm của cái khổ 
liên hệ đến mọi pháp hữu vi, bởi họ chưa đạt tới trình 
độ tự tại để duy trì trạng thái thanh tịnh của mình. 


Giải thoát trong lòng tay | 51 


Cuối cùng họ sẽ rớt xuống cõi dưới, vậy nên họ cũng 
không thoát khỏi khổ. 


Nói tóm lại, chừng nào chưa vĩnh viễn ra khỏi 
luân hôi, thì bạn vẫn chưa thoát khỏi bản chất của 
khổ đau. Bởi thế cần phải dứt khoát tự giải thoát mình 
ra khỏi luân hồi, và bạn phải làm chuyện ấy ngay 
trong đời sống này của bạn. 


Thường chúng ta nói: “Tôi không thể tu kiếp này 
được” và cầu nguyện cho kiếp sau. Nhưng ta có thể 
làm việc ấy ngay trong đời này. Chúng ta đã được 
thân người thuận lợi, đấy là hình thể vật lý thuận lợi 
nhất cho việc thực hành chánh pháp. Chúng ta đã gặp 
được nhiều duyên lành, gặp giáo lý của Phật, vân vân. 
Vậy nếu ta không tu hành để đạt giải thoát ngay bây 
giờ, thì đợi đến khi nào? 


Như vậy, bạn có thể nghĩ, dù sao đi nữa ta nhất 
quyết phải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và giải thoát 
chỉ có thể thực hiện nhờ ba vô lậu học. Bởi thế, ta sẽ 
tu học ba môn ấy để giải thoát ta ra khỏi biển trầm 
luân rộng lớn này. Đấy là bạn đã khởi một động lực 
tu tập Lamrim thuộc trình độ Phạm vi Trung bình. 


Nhưng cả đến cách khởi tâm này cũng chưa đủ. 
Dù có tu hành để chứng đến quả Thanh văn hay Độc 
giác bạn cũng chưa hoàn tất những nhu cầu của riêng 
mình, và hầu như chưa có một chút gì lợi ích cho 
người khác. Ấy bởi vì bạn chưa từ bổ một vài điều cần 
phải từ bỏ, đấy là những chướng ngại che lấp trí giác 


52 Pabongka Rinpoche 


toàn vẹn và bốn nguyên nhân của vô minh. Chuyện 
này cũng giống như phải lội qua sông hai lần: mặc dù 
có thể bạn đã đạt tất cả quả vị tu hành lên tới quả vị 
A-la-hán trong đạo lộ Thanh văn thừa, khi ấy bạn vẫn 
còn phải phát bồ-để tâm và tu tập các pháp tu căn 
bản của một người con đấng Pháp vương, khởi đầu 
bằng con đường tích tập công đức của Đại thừa. Giống 
như là khi gia nhập một tu viện, bạn phải tu tập từ 
địa vị một người phụ bếp trở lên cho đến khi thành 
tu viện trưởng. Rồi khi gia nhập một tu viện khác, bạn 


lại phải trở lui về phục vụ trong nhà bếp như cũ. 


Chandragomin viết trong Thư gửi một đệ tử: 


Họ như những bà con đang mắc kẹt trong 
biển luân hôi, 
Bị rơi vào luông sóng dữ giữa đại dương; 
Vì trải qua nhiều phen sống chết và tái sinh 
Nên bạn không nhận ra họ, và bạn làm ngơ. 


Bởi thế, bạn thật tệ nếu chỉ lo thoát lấy mình. 


Nói cách khác, mặc dù chúng ta không thể 
nhìn nhận được nhau, kỳ thực không có một chúng 
sinh nào không từng là mẹ của bạn. Vì bạn đã trải 
qua vô số kiếp tái sinh, nên bạn cũng đã có vô số 
mẹ. Và lòng thương yêu mà những bà mẹ trong quá 
khứ trút lên bạn cũng không khác gì lòng thương yêu 


mà bà mẹ hiện tại dành cho bạn. Không một mảy 


Giải thoát trong lòng tay | 53 


may khác biệt giữa sự tử tế của mẹ bạn và sự tử tế 
của mỗi hữu tình. 


Tuy nhiên, có lẽ bạn nghĩ: “Tất cả hữu tình 
không phải mẹ tôi. Nếu họ là mẹ tôi, thì tôi phải nhận 
ra ngay chứ. Thế mà tôi không nhận ra.” Nhưng điều 
có thể xảy ra là, ngay trong đời hiện tại, cũng có người 
không nhận ra mẹ mình. Vậy, không thể chỉ vì “không 
nhận ra” mà bạn có thể bảo là không phải mẹ. Có 
những người nghĩ rằng, “Mẹ trong các đời trước đã 
thuộc về quá khứ. Thật không nên nói rằng hiện tại 
họ vẫn còn là những bà mẹ nhân từ của ta.” Nhưng 
sự tử tế của những bà mẹ trong quá khứ với sự tử tế 
của bà mẹ hiện tại đối với bạn thực không có khác 
nhau chút nào cả. Lòng tử tế vẫn là một, dù bạn nhận 
một viên ngọc từ người nào năm ngoái hay năm nay. 
Thời gian của hành vi không làm cho mức độ của lòng 
tốt ấy có thay đổi. Vậy thì, mọi hữu tình đều có lòng 
từ mẫn đối với bạn. 


Bạn nỡ nào có thể làm ngơ những bà mẹ từ mẫn 
của mình đang bị chìm đắm trong biển sinh tử, mà 
chỉ cầu giải thoát cho riêng mình? Điều ấy cũng chẳng 
khác nào những đứa trẻ cứ đứng trên bờ mà nhảy múa 
ca hát trong khi một người rất thân của chúng, ví dụ 
mẹ chúng, đã rớt vào một đợt thủy triều trên biển. 
Lượn sóng đang cuồn cuộn ra khơi, bà mẹ đang hãi 
hùng kêu cứu, vậy mà bọn trẻ hoàn toàn bỏ mặc bà. 
Còn gì tàn nhẫn hơn, đáng khinh hơn thế? Những đợt 
sóng đại dương được gọi là xoáy nước; điều kinh 


54 Pabongka Rinpoche 


khủng nhất là khi một con thuyển, chiếc bè hay vật 
gì khác bị lọt vào đấy, thì chắc chắn sẽ bị cuốn hút 
và chìm nghỉm. Bây giờ bạn dường như không có chút 
liên hệ nào với hữu tình, những người đã rơi vào xoáy 
nước trên biển khổ luân hồi. Nhưng kỳ thực, họ đều 
là những bà mẹ từ bi của bạn, bạn phải báo đáp lòng 
thương của họ. Đem thức ăn cho kẻ đói, thức uống cho 
người khát, tài sản cho người nghèo, thóa mãn những 
nhu cầu của họ, là bạn trả được phần nào ân đức của 
họ, nhưng kỳ thực điều ấy không lợi lạc bao nhiêu. 
Cách hay nhất để trả ơn là làm sao cho họ được hưởng 
mọi hạnh phúc, thoát khỏi mọi đau khổ. Không cách 
đền đáp nào tốt hơn thế. 


Với những tư duy như trên, bạn có thể khởi lên 
ý nghĩ: “Mong sao cho những hữu tình này có đủ mọi 
thứ an lạc.” Đấy gọi là phát triển tâm từ. Bạn cũng 
nghĩ: “Mong sao cho họ thoát khỏi mọi đau khổ”. Đấy 
là phát triển tâm bỉ. Bạn phát triển tâm vị tha khi bạn 
nghĩ: “Tôi và chỉ mình tôi phải gánh lấy trách nhiệm 
thực hiện hai mục tiêu ấy. Tôi sẽ làm việc cho hai 


cứu cánh ấy.” 


Nhưng, bạn có thể làm những việc ấy ngay bây 
giờ không? Bạn không thể cứu tất cả khổ, ban tất cả 
vui dù cho chỉ một người, nói gì đến tất cả hữu tình. 
Vậy thì ai có thế? Chư vị Bồ-tát trú trong các địa vị 
thanh tịnh, và các bậc Thanh văn hay Duyên giác có 
thể lợi lạc hữu tình phần nào, nhưng họ chỉ làm được 
một ít những gì mà chư Phật có thể làm. Mỗi tia sáng 


Giải thoát trong lòng tay | 55 


phát từ thân Phật có năng lực đưa vô lượng hữu tình 
đến trình độ thuần thục, ngay cả đến giải thoát. Chư 
Phật hóa ra nhiều thân xuất hiện trước mỗi hữu tình. 
Những thân hình ấy ứng hợp với tính tình, khả năng, 
ước nguyện và bản năng của các hữu tình ấy. Chư 
Phật giảng dạy pháp cho chúng sinh bằng chính ngữ 
ngôn của chúng. Đấy là sơ lược vài khả năng của Phật. 
Bởi thế chư Phật là những đấng Vô tỉ trong cách các 
ngài làm việc lợi lạc cho hữu tình. 


Chúng ta có thể thành tựu Phật quả không? Gó 
thể, và muốn đạt thành Phật quả thì ta phải có một 
thân tái sanh thuận lợi. Chúng ta đã được một loại 
thân tái sanh rất đặc biệt là được sinh ra từ bào thai 
người ở lục địa phương Nam (Nam thiệm bộ châu), lại 
có đủ giác quan. Ta chỉ cần lợi dụng cơ hội này để 
thành tựu Kim cương trí ngay trong đời này. Phương 
tiện để đạt thành Phật quả là pháp tối thượng thừa, 
và giáo lý của Tsongkapa, đấng Chiến thắng thứ hai 
(sau Phật), về cỗ xe tối thượng thừa thật là toàn hảo. 
Những lời giảng dạy vô cấu của ngài phối hợp vừa 
kinh giáo vừa mật giáo. Chúng ta đã được gặp một 
nền giáo lý như thế. 


Tóm lại, chúng ta đã gặp mọi điều kiện thuận 
lợi, không bị một chướng ngại nào trong việc tu tập. 
Chúng ta chỉ có thể tu sai đường, đi lạc hướng nếu 
không nỗ lực đạt thành Phật quả. Thân tái sanh lành 
mạnh như thế này không phải luôn luôn ta có được, 
cũng không phải ta sẽ luôn luôn gặp được giáo lý như 


56 | Pabongka Rinpoche 


thế này. Có người bảo: “Chúng ta thật đã không may 
sinh nhằm thời mạt pháp, gặp thời ác ôn.” Nhưng kỳ 
thực, kể từ dòng luân hồi vô thỉ đến nay, chưa bao 
giờ ta gặp được một thời gian có nhiều tiềm năng lợi 
lạc hơn bây giờ. Không thể có thời nào tốt hơn. Ta 
chỉ gặp được hoàn cảnh này có một lần, bởi vậy cần 
phải tu tập hướng đến giác ngộ cho dù bất cứ điều 
gì xẩy đến. 


Như thế, điều này phải làm bạn phát nguyện: 
“Tôi sẽ làm mọi sự có thể làm để đạt mục tiêu là 
thành Phật vì tất cả hữu tình.” Ý nghĩ ấy khơi dậy 
tâm bồ-để, và như thế là bạn đã phát khởi động lực 
tu tập của bạn theo Phạm vi rộng lớn của Lamrim. 
Bạn đã phát tâm bồ-đề nếu bạn thực tình cảm nghiệm 
ý tưởng ấy một cách tự nhiên mà không có một gượng 
ép nào trong tâm. 


Bạn phải thực hành để đạt thành Phật quả ấy. 
Và bạn cần biết phải thực hành như thế nào để thành 
công. Nhiều người muốn tu nhưng không biết tu cách 
nào nên đi đến một chỗ vắng nào đó, tụng vài câu 
thần chú, lập ít lời cầu nguyện, ngay cả cố tìm cách 
chứng được một vài tầng trong chín tầng thiền chứng, 
nhưng ngoài ra họ không biết làm gì khác. Bạn phải 
nghiên cứu học hồi những giáo lý không lỗi lầm, những 
giáo lý không bỏ sót một chuyện gì trong việc thực 
hành pháp, thì bạn mới biết được phải làm những gì. 
Và vua của những giáo lý ấy chính là Lamrim, mô tả 
những bước đường đi đến giác ngộ. Bởi thế bạn phải 


Giải thoát trong lòng tay | 57 


Z 


khởi lên một động lực như sau: “Tôi sẽ chú ý lắng 
nghe Lamrim, rồi thực hành theo đấy.” 


Thông thường, cần yếu là phải khởi đầu mọi sự 
tu tập bằng một trong những động lực nói trên. Nhưng 
quan trọng hơn nữa, khi bạn nghe giảng về Lamrim, 
thì một trong những động lực trên chưa đủ. Ít nhất bạn 
phải lắng nghe kèm với một tâm bồ-đề gượng éóp. Với 
người đã kinh nghiệm sự phát bồ-để tâm, họ có thể 
nhớ nghĩ một công thức ngắn gọn như “Vì tất cả chúng 
sinh” là đủ. Tuy nhiên, điều này không đủ chuyển 
hóa nổi tâm một người mới học đạo. Nếu bạn nghĩ về 
Lamrim, khởi từ sự khó khăn muôn vàn để có được 
thân người thuận lợi, khi ấy tâm bạn sẽ quay về bồ- 
để tâm. Điều này không phải chỉ áp dụng cho việc 
nghe Lamrim mà thôi. Những tu sĩ phái Gelug chúng 
tôi mỗi khi tham dự một pháp hội nào, như lễ quán 
đảnh, lễ khẩu truyển, giảng kinh, hay bất cứ gì khác, 
chúng tôi thường ôn lại tất cả giai đoạn Lamrim kể 
như chuẩn bị để có một động lực đúng. Ngay cả những 
thời cầu nguyện ngắn cũng phải bao gồm cả ba phạm 
vi của Lamrim. Đây là nét đặc sắc nhất của giáo lý 
thuộc phái Kadampas ngày xưa và của chúng tôi ngày 
nay, những người thuộc phái Kadampas mới. Bậc tôn 
sư của tôi đã nói điều này nhiều lần. Các bạn nào 
muốn nhận trách nhiệm bảo trì nền giáo lý này thì 
cần phải học tập theo cách ấy. (Tuy nhiên, khi làm 
lễ quán đảnh cầu sống lâu thì người ta có lệ không 


nói về vô thường - chết - vân vân, vì đấy là điềm gở: 


58 | Pabongka Rinpoche 


chỉ nói đến sự được sinh làm thân người thuận lợi này 
là rất khó.) 


Có những người tham dự một thời pháp mà nghĩ 
rằng: “Tôi thật may phước được học giáo lý này, 
nhưng tôi không thể thực hành được.” Có người đi 
nghe vì bắt chước: “Nếu bạn đi thì tôi cũng đi với cho 
vui.” Không ai đi nghe pháp để kiếm sống bằng cách 
đi làm lễ cho các gia chủ. Nhưng việc này có xảy ra 
với những giáo lý khác, chẳng hạn những phép quán 
đánh chính yếu. Khi bạn theo học những giáo lý này, 
có thế bạn nghĩ mình sẽ có được khả năng tụng thần 
chú để trừ tà đuổi quỷ, hoặc chữa bệnh, hàng phục 
ma, có tài sản, có quyền lực, vân vân. Có những người, 
dù đã học bao nhiêu là giáo lý Phật, cũng vẫn xem 
pháp của ngài như là cái vốn để làm ăn; họ trông 
giống như những người sắp đi những nơi như Mông- 
cổ để kinh doanh buôn bán. Những người như thế đã 
tích lũy vô số tội nghiệp bằng phương tiện pháp của 
Phật. Đức Phật, đấng Đạo sư của chúng ta, bàn đến 
những phương tiện để đạt giải thoát và toàn tri. Khai 
thác lợi dụng những giáo lý ấy vì những mục tiêu thế 
tục thì chẳng khác nào ép một ông vua đang ngồi trên 


ngai xuống chùi nhà. 


Bởi thế, nếu bạn tình cờ dường như cũng có 
những động lực xấu xa tương tự, thì hãy xua đuổi 
chúng đi; hô triệu một cái tâm bồổ-để bất đắc dĩ nổi 
lên đi cũng được, rồi nghe pháp. Thôi, chừng ấy cũng 
đú để kết thúc phần khởi động lực cho đúng. 


Giải thoát trong lòng tay | 59 


Sau đây sẽ là phần chính của giáo lý. 

Trước hết, pháp mà bạn sắp tu tập phải là do 
Phật nói ra, và do những bậc thánh Ấn Độ giảng giải. 
Sự tu tập của bạn phải là pháp tu mà từ đó những 
bậc hiền trí vĩ đại đã rút tỉa được những tuệ giác và 
thực chứng; nếu không, một sự giảng dạy có thể được 
gọi là “sâu xa” mặc dù nó không do Phật thuyết và 
các bậc học giả hiển trí chưa từng biết tới. Nếu bạn 
quán tưởng về những thứ giảng dạy kiểu đó thì bạn 
có nguy cơ sẽ đạt một vài kết quả mà từ trước chưa ai 
từng đạt, kể cả chư Phật cũng chưa từng đạt tới! Bởi 
thế bạn phải xét kỹ cái pháp mà bạn sẽ dùng làm 
pháp tu của mình. Sakya Pandit nói: 


Khi kinh doanh buôn bán 

Làm lái ngựa, buôn châu... 

Bạn tra xét đủ điêu 

Và đặt nhiều nghi vấn. 

Bạn cần mẫn làm sao 

Với việc vặt đời này. 

Tương lai hạnh phúc hay khổ đau 
Đầu do bạn có hiểu sâu vi diệu pháp, 
Thế mà với pháp ấy bạn có thái độ 
Như con chó ngốn thức ăn: 

Bạn đón ngay cái gì gặp được 
Không cân xem kỹ nó chánh hay tà. 


60 | Pabongka Rinpoche 


Khi muốn mua một con ngựa chẳng hạn, ta xem 
xót nhiều thứ, trước hết là coi bói, và đi hỏi những 
người ngoài. Ngay cả một tu sĩ thông thường khi mua 
một ấm pha trà cũng xem kỹ màu sắc, trọng lượng, 
hình dáng để bảo đảm nó không rỉ nước, và lại còn 
hỏi ý kiến nhiều người. Nếu không may gặp cái bình 
xấu thì bất quá nó cũng chỉ ảnh hưởng đến vài tách 
trà. Bạn thường tra tầm rất kỹ về những chuyện chỉ 
có giá trị nhất thời; thế mà bạn dường như không tra 
tâm chút nào cái pháp mà bạn phải tu tập, mặc dù 
điều này là căn bản cho những hi vọng tái sinh của 
bạn trong tương lai. Đấy là cách một con chó nuốt 
trọng thực phẩm vào bụng. Thật sai lầm biết bao! Nếu 
sai lầm ở bước đầu, là bạn đã tàn hại những hi vọng 
về đời tương lai của bạn. Bởi thế, cần phải xét kỹ 
pháp mà bạn định tu tập trước khi khởi công tu hành. 


Nếu xét pháp hiện tại của chúng ta là Lamrim, 
bạn sẽ thấy pháp ấy là tuyệt hảo trong tất cả các 
pháp. Tính sâu sắc kỳ diệu của mật tông xuất xứ từ 
Lamrim. Nếu không khai triển ba căn bản của sự tu 
hành (sự từ bỏ, bổ-đê tâm và chánh kiến về Tánh 
không) trong dòng tâm thức, thì bạn không thể đạt 
giác ngộ ngay trong một đời. Tôi đã nghe nhiều giáo 
lý được cho là sâu sắc, phát xuất từ tri kiến sâu xa 
hay từ những mật điển, những giáo lý được xem là 
mang lại các năng lực thần thông biến hóa - so với 
những giáo lý ấy thì quả thực ba căn bản của sự tu 
hành không có vẻ gì là một giáo lý hấp dẫn đặc biệt 
cho lắm. 


Giải thoát trong lòng tay | 61 


Pháp Lamrim không phải do Je Rinpoche 
(Tsongkapa) sáng chế, hay do Atìsha đặt ra. Hệ truyền 
thừa của nó bắt nguồn từ chính đức Phật, đấng Toàn 
giác, và chỉ từ nơi Ngài mà thôi. Nhưng khi bạn hiểu 
ra rằng có một pháp được gọi là Lamrim trong khi các 
pháp khác không có tên gọi ấy, bạn sẽ thấy rằng tất 
cả mọi kinh điển đều là Lamrim. Bộ kinh tôn quý Bár- 
nhã Ba-la-mật là bộ kinh tối thượng trong tất cả kinh 
điển của đấng Đạo sư chúng ta. Trong kinh ấy Ngài 
dạy rõ phần thâm thúy nói về những giai đoạn trên 
đạo lộ đưa đến trí Bát-nhã (thực chứng Tánh không) 
mà là cốt lõi của tám muôn bốn ngàn pháp; ngài cũng 
ám chỉ cái phần rộng rãi của Lamrim trong những 
phương pháp của chư Phật. Vậy, đây là nguồn gốc của 
hệ truyền thừa. Phần rộng rãi này được truyền cho đệ 
tử trước tiên của Phật là Di-lặc (Maitreya), Di-lặc truyền 
cho Vô Trước (Asanga). Phần sâu xa của Lamrim truyền 
từ Văn-thù (Manjusri) đến Long Thọ (Nàgàrjuna). Đấy là 
cách mà truyền thống Lamrim được tách làm hai — 


pháp Sâu và pháp Rộng. 


Để làm sáng tỏ Lamrim, Di-lặc đã soạn năm bộ 
luận, Vô Trước viết Năm luận về các trình tự, Long 
Thọ viết Sáu luận, vân vân. Như vậy các hệ phái Lam- 
rim Sâu và Rộng đã truyền xuống cho bậc thánh vô tỉ 
là Atìsha. Ngài nhận hệ phái Rộng từ Suvarnadvìi, và 
hệ phái Sâu từ Vidyakokila; ngài phối hợp hai hệ phái 
thành một dòng. Ngài còn thừa kế hệ phái Những 
Hành động Uy mãnh nhất mà Shantideva hấp thụ của 


62 | Pabongka Rinpoche 


Văn-thù, cũng như những hệ phái về mật chú, vân 
vân. Như thế, những hệ phái mà ngài thừa kế bao gồm 


cả kinh giáo lẫn mật giáo. 


Atìsha soạn tác phẩm Đèn soi nẻo Giác tại Tây 
Tạng. Tác phẩm này phối hợp những điểm then chốt 
trong toàn bộ giáo lý. Những lời giảng dạy về sau được 
mang tên “Lamrim”. Từ thời Atìsha, những hệ phái 
liên hệ tri kiến sâu xa và hành động rộng rãi đã phối 
hợp thành một dòng duy nhất. Nhưng dòng này lại 
tách làm ba hệ phái vào thời đại của phái Kadampa: 
hệ phái Cổ điển, hệ phái Những giai đoạn của đạo 
lộ, và hệ phái Chỉ giáo (Instruction.) Mỗi hệ phái tập 
trung vào một khía cạnh khác nhau. VỀ sau, Je 
Tsongkapa hấp thụ cả ba hệ phái này từ Namkha 
Gyaeltsaen ở Lhodrag, vị này là một học giả uyên bác, 
và từ Chekyab Zangpo, tu viện trưởng của tu viện 
Dragor. Từ thời ấy trở đi, truyền thống trở lại thành 
một phái duy nhất. 


Đức Je Tsongkapa vĩ đại đã làm lễ cầu nguyện 
với những bậc tiền bối trong hệ truyền thừa của ngài 
bên Tảng đá hình sư tử tại Retreng về phía bắc Lhasa, 
tại đấy ngài khởi sự viết một cuốn sách về con đường 
tu tập. Ngài mang theo mình một pho tượng vị thánh 
tăng Atìsha. Pho tượng trình bày bậc thánh với chiếc 
đầu nghiêng về một phía. Mỗi khi ngài cầu xin trước 
pho tượng này, ngài liền thấy được những linh ảnh 
của tất cả những bậc thầy của hệ phái Lamrim hiện 
ra cùng ngài đàm luận về pháp. Lại nữa, ngài còn 


Giải thoát trong lòng tay | 63 


thấy những linh ảnh của Atìsha, Dromtoenpa, Potowa 
và Sharawa trong suốt một tháng trời. Ba linh ảnh sau 
cuối cùng tan thành một với linh ảnh Atìsha, vị này 
đặt tay lên đầu ngài Tsongkapa mà nói: 


— Hãy giảng dạy giáo lý này đi, ta sẽ giúp ngươi. 


Điều này có nghĩa rằng chính Atìsha đã xui 
khiến Tsongkapa viết tác phẩm Những giai đoạn 
chính của con đường tu tập. Tsongkapa hoàn tất tác 
phẩm này đến cuối phần nói về tịnh chỉ. Đại sĩ Văn- 
thù (Manjusri) yêu cầu ngài hoàn tất tác phẩm, kết 
quả là ngài viết thêm chương nói về tuệ quán đặc biệt. 
Vậy, ta phải ý thức rằng sách này là một kho tàng 
được sự gia trì của nhiều phép mầu nhiệm, mặc dù ta 
không biết được những người nào đã yêu cầu ngài 
soạn sách. Điều này được ám chỉ trong đoạn bắt đầu: 
“Nhờ những phép mầu kỳ lạ của các đấng Chiến 
thắng và những pháp tử của các ngài...” 


Về sau, ngài soạn tác phẩm Những giai đoạn 
giữa của đạo lộ để tóm tắt cốt tủy của vấn để đã 
không được nói đến trong Những giai đoạn chính của 
đường tu. Tác phẩm này phần lớn bàn về những hệ 
phái khẩu truyền trực tiếp và những hệ phái giảng 
kinh cổ xưa hơn; cả hai Lamrim này được cho là bổ 
túc lẫn nhau với những điểm then chốt khác nhau rút 
từ những lời dạy truyền khẩu. 


Có lẽ bạn không biết làm sao để thể nhập những 
bản văn này vào việc tu tập của mình. Je Rinpoche 
(tức Tsongkapa) nói về sau: 


64 | Pabongka Rinpoche 


- Những người thấy không thể nào hiểu nổi 
làm sao thực hành tất cả giáo lý này, thì nên tham 
khảo những bản văn ngắn gọn hơn nhiều, chỉ dạy 
cách tu tập. 


Bởi thế bạn phải tham khảo những văn bản sau 
đây. Đức Dalai Lama thứ Ba —- Lama Soenam Gyatso 
- viết tác phẩm Tỉnh chất của vàng ròng. Đức Dalai 
Lama thứ Năm vĩ đại viết Lamrim do chính đức Văn- 
thù nói, kể như một luận giải cho tác phẩm này. Đức 
Panchen Lama (Ban-thiển Lạt-ma) - Lozang Chekyi 
Gyaeltsaen — viết Con đường Dễ, và Lozang Yeshe 
(một tái sinh khác của Panchen) soạn luận giải cho 
sách này với tác phẩm Con đường Nhanh. Chính đức 
Tsongkapa cũng viết ba tác phẩm về Lamrim: Đường 
Lớn, Đường Trung bình, Đường Nhỏ (còn gọi là Những 
bài ca từ kinh nghiệm hay Chứng đạo ca). Ngoài bốn 
sách giáo lý khúc chiết của các vị Dalai Lama và 
Panchen Lama nói trên, Ngagwang Dragpa ở Dagpo 
còn viết Con đường của kinh giáo vi diệu. Đấy là tám 
giáo lý nối tiếng nhất về Lamrim. 


Bạn phải thụ giáo những bài giảng truyền thừa 
về những kinh văn căn bản này cùng với những luận 
giải. Chỉ thụ giáo một bài giảng mà thôi thì không đủ. 
Lại nữa, có đến hai bài giảng về tác phẩm Lời đức 
Văn-thù, một bài chỉ tiết hơn bài kia. Một trong hai 
bản văn này được truyền ở tỉnh Trung ương, bản kia 
truyền ở miền Nam; do vậy mà có sự phân thành hai 
phái. Bạn cũng phải thụ giáo riêng rẽ cả hai hệ phái 


Giải thoát trong lòng tay | 65 


này. Vị quan tế tướng Tagpugpa và các đồ đệ ngài về 
sau đã đánh giá cao hệ truyền thừa bản văn này. Ngài 
tuyên bố rằng nếu gặp bản này sớm hơn, thì ngài đã 
không trải qua bao nhiêu vấn để nan giải liên hệ 
những để mục tu thiển trong Lamrim. Điều này đúng 
như ngài nói: giáo lý cô đọng của Con đường Nhanh, 
và hai dòng trong tác phẩm Lời đức Văn-thù phối hợp 


lại, làm thành một giáo lý vô cùng sâu sắc. 


Khi đức Phật, đấng Đạo sư của chúng ta giảng 
dạy, thì không có chuyện phân thành hai hệ phái — 
một hệ phái truyền khẩu và một hệ phái giảng kinh. 
Chỉ về sau, khi giáo lý của Ngài không còn hoàn toàn 
dễ hiểu, thì mới có chuyện giảng kinh tách biệt với 
thuyết pháp. Những bài giảng nào bàn chỉ tiết về 
những từ ngữ trong kinh được gọi là “giảng có bài bản”. 
Ngược lại sự “giảng gọn”, ám chỉ những lời giảng dạy 
không căn cứ nhiều trên danh từ của kinh văn, mà 
lại trình bày cốt tủy của giáo lý, thiện xảo như những 
y sĩ giải phẫu một tử thi trước mặt các học trò. Cái 
cách họ chỉ rõ lục phủ ngũ tạng, vân vân, đem lại cho 
người học một sự dẫn nhập sống động. Trong bài giảng 
theo kiểu “nói chuyện thân mật”, vị thầy nói kinh 
nghiệm của riêng mình, cách dạy này cốt gây một ảnh 
hưởng lớn nhất trên dòng tâm thức của những môn 
sinh. Còn lối “giảng thực tiễn” là như sau: Môn sinh 
ở chung trong một nhà nhập thất. Họ được dạy một 
đề mục để thiển quán. Họ không được dạy thêm để 


mục nào nếu chưa đạt một vài tuệ giác về đề mục 


66 | Pabongka Rinpoche 


trước. Lối giảng dạy này truyền xuống chúng ta qua 
những hệ phái thiên về tuệ quán. Đấy là những 
phương pháp tốt nhất để hàng phục dòng tâm thức. 


Giáo lý mà tôi sắp giảng dạy thuộc về loại “nói 
chuyện thân mật”. Một vài vị hiện diện trong đây 
cũng khá không may vì chỉ được theo học giáo lý này 
một vài buối. Họ cũng ham thích giáo lý này thực, 
nhưng sau đó họ phải đi con đường của mình. Vì 
những người này mà tôi sẽ phối hợp Con đường 
Nhanh và hai hệ phái giảng về tác phẩm Lời đức Văn- 
thù. Về sau, khi giảng đến phần ấy, tôi sẽ đưa ra Bảy 
điểm tu tâm bằng cách đổi địa vị mình với người. 


Tôi không có sự dè dặt nào trong khi giảng giáo 
lý này. Nó sẽ tạo công đức cho hai nhà quý tộc quá 
cố mà khóa giảng này được làm để tưởng niệm. Và 
khi giảng dạy Lamrim, tôi không phải cân nhắc lợi 
hại đối với thầy hay môn đệ, nhưng tôi phải cân nhắc 
khi dạy những giáo lý khác, chẳng hạn các pháp quán 
đảnh. Sự giảng dạy về Lamrim chỉ có thể đem lại lợi 
lạc mà thôi. 


Tất cả các bạn, hãy tu kiểu nào bạn có thể tu, 
và nhớ cầu nguyện cho hai nhà quý tộc quá cố. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche khẩu truyền những 
dòng mở đầu của những bản văn Lamrim này. Sau đó 
chúng tôi được giải tán.) 


Ngày thứ hai 


lun Pabongkä Rinpoche mở đầu: 


Đức Tsongkapa vĩ đại (trong lời Dẫn nhập tác 


phẩm Ba căn bản của sự tu hành) đã viết: 


Tôi sẽ cố giải thích ý nghĩa 

Tỉnh túy của tất cả kinh điển 

Của đấng Chiến thắng, 

Đạo lộ được tán dương 

Bởi tất cả chư Phật và những pháp tử các ngài. 
Đó là cửa vào cho những người may mắn 


muốn đạt giải thoát. 


Giáo lý này là tinh túy của tất cả kinh điển Phật 
thuyết. Trong phần Phạm vi Nhỏ, bạn được thúc giục 


phải từ bỏ những cõi xấu ác, trong phần Phạm vi 


68 | Pabongka Rinpoche 


Trung bình, bạn được thúc giục phải từ bỏ toàn bộ 
vòng sinh tử luân hồi, vân vân. Nhưng bạn sẽ không 
làm nổi những việc ấy nếu không dựa vào Lamrim. 
Tâm bồ-đề tôn quý là con đường mà tất cả chư Phật 
và các đấng Pháp vương tử (Bồ-tát) đều ca ngợi. Cửa 
vào cho những người mong đạt giải thoát chính là 
chánh kiến về Tánh không, xa lìa hai cực đoạn thường 
kiến và đoạn kiến, bạn cũng không thành tựu được 
điều này nếu không dựa vào hệ thống giáo lý Lamrim. 
Bởi thế, để đạt thành Phật quả, cần phải phát triển 
trong dòng tâm thức bạn ba căn bản ấy của sự tu 
hành. Muốn phát sinh ba căn bản này trong tâm thức, 
bạn phải dựa vào Lamrim. Bởi thế mà ngay từ đầu, 
hãy khởi động lực như sau: Tôi sẽ đạt thành Phật quả 
vì lợi lạc cho tất cả hữu tình - và vì lý do ấy tôi sẽ 
tham dự buổi nói chuyện thân mật này về ba phạm 
vi khác nhau của Lamrim. “Hãy tập trung tất cả những 
động lực và hành động của bạn theo chiều hướng 
những ý tưởng ấy, rồi hãy lắng nghe”. 


Và pháp mà các bạn sắp nghe là pháp gì? Đó là 
pháp Tối thượng thừa, giáo lý đưa người may mắn đến 
Phật quả. Đó là con đường truyền thống của hai vị 
tiên phong vĩ đại là Long Thọ và Vô Trước. Đó là tỉnh 
hoa tư tưởng của đức Atìsha vô song và đức Tsongkapa, 
pháp vương của ba cõi. Giáo lý này sâu xa là như vậy 
đó. Nó có mọi điểm then chốt được tìm thấy trong tỉnh 
hoa của tám vạn bốn ngàn kinh điển, nó tổ chức những 


thực tập tuần tự đưa ta đến giác ngộ. 


Giải thoát trong lòng tay | 69 


Những “câu chuyện thân mật” về những giai 
đoạn của con đường đến giác ngộ có thế nằm dưới 
một tiêu để căn bản: “Giáo lý thực thụ.” Nhưng có 
những tiêu đề được đưa thêm vào để ấn định bản chất 
của Lamrim, những bán kê khác nhau về nó, và thứ 
tự giáng dạy giáo lý này. Bạn phải quen thuộc với 
những tiêu đề này để biết chắc cái nào đi với đề mục 
thiền đặc biệt nào, chúng được giải thích như thế nào, 
những trích dẫn đưa ra trong những tiêu để ấy, hệ 
giáo lý khẩu truyền về chúng, và những chỉ dẫn mà 
chúng hàm chứa. Nếu không, nghĩa là nếu bạn nghe 
một giáo lý khơi khơi không có tiêu để nào cả, thì sẽ 
khó làm cho những thiền quán trở thành lợi lạc cho 
dòng tâm thức bạn. Nó sẽ giống như là bạn cố lấy 
riêng ra xài hoặc trà, hoặc bơ, muối, soda... sau khi 
chúng đã được bỏ chung một bình. Có nhiều loạt tiêu 
đề khác nhau, một số dùng cho những Lamrim ngắn 
gọn, một sế dành cho những bản dài hơn. Bạn nên 
theo những tiêu đề của giáo lý mà bạn đã hấp thụ. 


Bây giờ tôi sẽ theo phần lớn sự thực hành của 
tôn sư tôi áp dụng tiêu đề cho Con đường Nhanh. Loạt 
tiêu đề đặc biệt này được trang điểm bằng nhiều chỉ 
giáo khẩu truyền. Trước đây nó chưa từng được bút 
ký, nhưng ngài hết sức cẩn thận khi giảng dạy chúng 
một cách công khai; và tôi cũng đã được thụ giáo 
những tiêu để ấy một mình với thầy. Tôi đã hết sức 
thận trọng thu thập chúng lại và viết lên giấy. Những 
tiêu đề ấy không quá ngắn cũng không quá dài, và có 
nhiều điểm độc đáo đã được cho là rất công hiệu. 


70 Pabongka Rinpoche 


Những học giả của tu viện Nalanda ưa nói đến 
ba sự thanh tịnh trước khi giảng pháp: sự thanh tịnh 
của giáo lý khẩu truyền của vị thầy, sự thanh tịnh của 
dòng tâm thức nơi môn sinh, và sự thanh tịnh của 
pháp đang được trình bày. Những học giả của Vikra- 
mashìla trong những phần dẫn nhập thường nói đến 
tính vĩ đại của tác giá, tính vĩ đại của pháp, và cách 
lắng nghe giáo lý ấy. Tôi sẽ theo truyền thống sau 


cùng này. 


Bài giảng về những giai đoạn của Con đường 


đến Giác ngộ có bốn phần chính: 


L Tính vĩ đại của các tác giả, được nói lên để chứng 
mỉnh rằng giáo lý này có một nguồn gốc trong sạch. 

II. Tính vĩ đại của pháp Lamrim, được nói để tăng 
niềm kính pháp. 

II. Cách thích đáng để giảng dạy và lắng nghe pháp. 

IV. Thứ tự những chỉ giáo thực thụ. 


Bốn tiêu để này được tìm thấy trong tác phẩm 
Những giai đoạn lớn của con đường (của Tsongkapa). 
Bất kỳ loại Lamrim nào được trình bày — Con đường 
Dễ, Con đường Nhanh, vân vân — bất kể nó được giảng 
chỉ tiết đến đâu, truyền thống khẩu truyền nói bạn 
phải khởi sự bằng những tiêu đề ấy, nếu không người 


ta sẽ không phát sinh đầy đủ niềm tin. 


Giải thoát trong lòng tay | 71 


I TÍNH VĨ ĐẠI GÚA CÁC TÁC GIẢ, 
ĐƯỢC NÓI LÊN ĐỂ CHỨNG MINH RẰNG GIÁO LÝ 
NÀY CÓ MỘT NGUỒN GỐC TRONG SẠCH. 


Như phần trước tôi đã nói, theo truyền thống 
của những học giả Ấn, thì pháp mà bạn sẽ thực hành 
phải là do Phật dạy, được giảng giải bởi những bậc 
học giả hiển trí, và được sử dụng để thiển quán bởi 
những hành giả uyên bác có thể phát sinh những 
thực chứng về thần thông và tuệ giác trong dòng tâm 
thức họ. 


Về phần chúng ta, chúng ta cần nhiều hơn là 
đức tin, trí tuệ, và kiên trì tỉnh tấn; nếu thực hành 
một pháp chỉ “có vé hữu lý”, thì ta sẽ không đạt được 
kết quả nào. Ta đã thấy tận mắt nhiều người vừa trí 
tuệ vừa kiên nhẫn đã lãng phí thì giờ vô ích kiểu ấy. 
Hơn nữa, dù một giáo lý có được cho là phát xuất từ 
những linh kiến sâu xa đến đâu, thì ba căn bản của 
sự tu hành như tôi đã nói, vẫn quan trọng hơn các 
sàdhanas (những phương pháp đắc quả) và những giáo 
lý dạy cách chứng các thần thông, bởi vì những thứ 
này thậm chí còn không hơn được việc giảng dạy ba 
pháp quy y. 


Muốn tìm về nguồn của một con sông, bạn cần 
phải đi ngược về lần ranh tuyết. Cũng thế, bạn phải 
truy tầm một pháp trở lui về đức Phật, bậc Thầy của 


chúng ta. Nếu có thì giờ để bàn chỉ tiết điều này, tôi 


72 Pabongka Rinpoche 


sẽ khởi sự với lịch sử cuộc đời đức Phật và tiểu sử 
của những bậc thầy thuộc tất cả các hệ phái, làm thế 
nào các ngài đã sử dụng con đường này để đạt đến 
những quả vị cao siêu. Nhưng tôi không đủ thì giờ để 
bàn dài dòng như thế. Tôi chỉ kế cho các bạn nghe 
một ít chuyện này thôi. 


(Khi ấy, Pabongka Dorje Chung (Kim Cương Trì) kể 
sơ cho chúng tôi nghe làm thế nào đã có hai hệ truyền 
thừa từ đức Phật xuống Atìsha; và làm thế nào Atìsha 
đã phối hợp hai hệ phái thành một dòng. Ngài tiếp:) 


Atìsha viết Đèn soi nẻo Giác tại Tây Tạng; từ 
ngữ “Lamrim” về sau mới xuất hiện. Trong tất cả 
những tác phẩm về giáo lý Lamrim như Con đường 
Tối thượng, Giáo lý tuần tự, vân vân, tác phẩm chính 
về đề tài này - Đèn soi nẻo Giác — là kiệt tác của 
ngài. Bởi thế Atisha gần như là tác giả của tất cả 
những pháp môn ấy. Ngay cả Tsongkapa vĩ đại cũng 
viết: Tác giả sách này kỳ thực chính là Atìsha. Bởi thế 
đáng lẽ tôi phải kể cho các bạn nghe lịch sử chỉ tiết 
cuộc đời ngài, song vì ít thì giờ, tôi chỉ nói sơ lược. 


Tiểu sử này có ba tiêu để: 
IA. Atìsha sinh vào một gia đình quý tộc 
IB. Ngài đã đạt được những kỳ đức ngay trong đời này 
như thế nào? 
IG. Những việc Ngài đã làm sau khi có được những 
sở đắc 


Giải thoát trong lòng tay | 73 


IA. Atìsha sinh vào một gia đình quý tộc 


Atisha sinh tại miền đất nổi tiếng ở Đông Ấn, 
bây giờ là Bengal, nơi một đô thị lớn có một trăm ngàn 
hộ dân cư, tổng số dân là ba triệu năm trăm ngàn. 
Lâu đài của thân phụ ngài được gọi là “Lâu đài của 
những lá cờ vàng chiến thắng.” Có mười ba ngôi chùa 
vàng, và hai mươi lăm tràng phan chiến thắng bằng 
vàng. Gia đình ngài rất giàu và có thế lực. Thân phụ 
ngài là vua Kalyànashrì, thân mẫu là Prabhàvatì. Lúc 
ngài ra đời có nhiều điềm lạ. 


IB. Ngài đã đạt được những kỳ đức 
ngay trong đời này như thế nào? 
Khi vị thái tử hài nhi chỉ mới mười tám tháng 
tuổi, song thân ngài viếng thăm một ngôi đển ở 
Vikramapuri. Dân chúng sắp hàng hai bên đường để 
xem thái tử. Ngài trông thấy đám đông và hỏi cha mẹ: 
— Những người này là ai thế? 
Họ trả lời: - Đấy là thần dân của con. 
Hài nhi nhìn mọi người với vẻ thương xót và thốt 
ra lời kệ: 
Ước gì họ đều như tôi: 
Giàu có, nhiều công đức sáng chói, 
Thừa kế ngai vàng, một thái tử đây quyên lực. 


Ước sao tất cả họ đều tin theo diệu pháp! 


74 Pabongka Rinpoche 


Mọi người rất đỗi kinh ngạc. Khi vào đền, mọi 
người, kể cả cha mẹ ngài, đều cầu nguyện không 
bệnh, sống lâu, giàu có, khỏi sa vào đọa xứ, được sanh 
lên thượng giới, vân vân. Riêng thái tử lại cầu nguyện 
như sau: 


Tôi đã được tái sanh làm người, 
Một người được ưu đãi. 
Giác quan tôi không tì vết, 
Tôi gặp được Ba ngôi báu. 
Mong sao con luôn luôn kính cẩn 
Đội trên đầu con Ba ngôi tôn quý. 
Kể từ hôm nay, xin Ba ngôi báu làm chỗ nương của con. 
Mong sao con đừng bao giờ bị công việc 
gia đình trói buộc, 
Mong sao con có năng khiếu về pháp 
Ở giữa đại chúng tăng-già. 
Mong sao con cúng dường Tam bảo 
Mà lòng không một chút kiêu căng. 


Mong sao con nhìn mọi hữu tình với lòng thương xót. 


Mới mười tám tháng tuổi, vị thái tử hài nhi đã 
nói đến chuyện quy y và phát tâm bồổ-đề. Ngay từ 
điểm này trong tiểu sử đời ngài, ngài đã làm cho 


chúng ta tin tưởng. 


Tác phẩm Quyển sách của hệ phái Kadampas 
cho chúng ta biết về sự phát triển sớm của ngài: 


Giải thoát trong lòng tay | 75 


Khi thái tử lên ba 

Ngài đã giỏi về toán, 
Văn chương và thi phú. 
Khi lên sáu tuổi 


Ngài có thể phân biệt Phật pháp, phi Phật pháp. 


Phân biệt Phật pháp với không phải Phật pháp 
thật là chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ chuyện sau 


đây sẽ cho bạn vài khái niệm. Có lần Atìsha đã nói: 


- Ở Ấn Độ chỉ có ba người biết phân biệt Phật 
pháp và phi Phật pháp là Nàropa, Shàntipa và tôi. 
Nàropa đã chết, còn tôi đã đi Tây Tạng. Có thời nào 


mà xứ Ấn lâm vào một tình thế tệ hơn không? 


Chính sự kiện Atìsha có thể phân biệt như vậy 
vào lúc lên sáu, đối với tôi dường như là dấu hiệu 
chứng tó ngài đã uyên bác ngay từ lúc nhỏ. 

Khi ngài mười một tuổi, nhiều công nương công 
chúa xứng đôi vừa lứa đã tìm đủ mọi nghệ thuật múa 
hát để quyến rũ ngài; nhưng những cảnh tượng ấy chỉ 
gợi cho ngài sự gớm ghiếc và xuất ly. Có một cô gái 
làn da ngăm đen vốn là hóa thân của Tara, đã nói 
với ngài: 

Thái tử, chớ bị vướng mắc. 


Hỡi người diễm phúc, đừng bị vướng 
Nếu một anh hùng như ngươi 


76 | Pabongka Rinpoche 


Mà bị tóm trong vũng lây dục vọng 
Thì cũng như con voi sa lây. 


Những người mặc úo giáp giới đức thì không chìm đắm. 


Ta hãy suy xét rộng rãi lời nói của nàng. Nàng 
bảo thái tử đừng vướng mắc, trước hết là vào đời này, 
và thứ đến là vướng vào sinh tử luân hồi nói chung. 
Ví dụ nàng dùng về con voi sa lầy có nghĩa rằng, vì 
con voi có thân xác khổng lổ, nên còn khó gỡ mình 
ra khỏi sình lầy hơn những con vật khác. Nếu những 
người bình thường mà phạm vài điều quấy, thì chỉ có 
hại cho bản thân họ chứ không thể phương hại đến 
sự lan truyền giáo lý. Nhưng nếu những tu sĩ vĩ đại 
hoặc những tái sanh của Lama mà hành xử sai trái, 
thì sẽ làm cho sự giảng dạy giáo lý trong vùng ấy mất 
ảnh hưởng. Nếu những vị này hành xử thích đáng, thì 
giáo lý ở vùng ấy sẽ thịnh. Lại nữa, với tôi dường như 
điều ấy muốn nói rằng điều quan trọng nhất là những 
người lớn như quý vị cần phải đa văn, có đạo đức, từ 
bi, và quý vị nên giữ gìn những truyền thống Gelugpa 
thuần tịnh. 


Thái tử trả lời rằng những yêu cầu của cô gái 
làm cho thái tử rất hài lòng. 


Không lâu sau đó, vua cho một trăm ba mươi ky 
sĩ vây quanh thái tử. Thái tử giả vờ ra đi thám hiểm 
núi rừng ở vùng lân cận. Mục đích thực cúa ngài là ra 
đi tìm thầy học đạo. Ngài gặp Bà-la-môn Jitarì đang 
sống trong một ngọn núi, ông cho thái tử quy y và thọ 


Giải thoát trong lòng tay | Tứ 


giới Bồổ-tát, và cho thái tử biết về Bodhibhadra (Trí 
Hiền) ở Nalanda, người có duyên nghiệp với thái tử 
từ đời quá khứ. Thái tử liền đi gặp bậc thầy ấy và 
dâng cúng ngài nhiều ngọc ngà châu báu. Bodhib- 
hadra rất hoan hỉ. Bậc thầy nhập định và làm phép 
tịnh hóa ba cửa (thân khẩu ý) cho thái tử. Ngài cũng 
cho thái tử nhiều lời chỉ giáo liên hệ đến sự phát tâm 
bồ-đề, rồi giới thiệu thái tử đến bậc thầy Vidyakokila, 
vị này cũng dạy thái tử về sự phát bồ-đề tâm rồi gởi 
thái tử đến một bậc thầy từ đời trước của thái tử là 
Avadhutipà. 
Avadhutipà bảo thái tử: 


- Hãy trở về kinh đô của phụ vương ngay hôm 
nay. Hãy quán xét những khuyết điểm nơi lối sống 
của một cư sĩ thế tục. 

Và thế là thái tử về nhà, khiến phụ vương mẫu 
hậu rất đỗi vui mừng. Họ hỏi: 

— Con đi đâu thế, hỡi Chandragarbha (Nguyệt 
Tạng). Con có mệt chăng? Có sầu muộn chăng? Ôi thật 
tốt lành thay, con đã trở về. 


Thái tử trả lời: 


Con đã đi tìm thây học đạo 
Vì thây là nơi nương tựa quý báu như Phật. 
Con đã tìm trong hang núi 


Và những nơi tịch mịch hoang vu, 


78 Pabongka Rinpoche 


Nhưng dù đi đến đâu 

Con cũng có thể thấy lỗi lầm của sinh tử. 

Bất cứ người bạn nào con gặp 

Đầu nói cho con nghe những lỗi lầm của sinh tử. 
Mặc dù thế, con vẫn chưa được vừa lòng. 


Xin cho con tự do để quay về với pháp. 


Phụ vương bảo với thái tử rằng, nếu cảnh sinh 
tử làm cho ngài đau khổ như thế thì thái tử nên lên 
ngôi vua rồi tha hồ mà cúng dường Tam Bảo, bố thí 
cho người nghèo, xây chùa, trai tăng tạo phước. Như 


vậy ngài sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Thái tử trả lời: 


- Con đã thấy nhiều cảnh khổ sinh tử. Con 
không chút nào bị lôi cuốn vào cạm bẫy của cuộc đời 
làm vua chúa. Cung vàng điện ngọc đối với con không 
khác gì lao ngục. Những mỹ nữ đối với con không 
khác gì con gái của ma vương. Ba chất ngọt ngào 
chẳng khác gì thịt chó, mũ và máu. Mặc lụa là, trang 
sức châu báu với đắp một cái mền rách không có khác 
gì nhau. Con sẽ vào rừng để thiền định. Hôm nay hãy 
cho con một ít thịt, sữa, mật, đường mía để con đi đến 
bậc thầy Avadhutìpà. 


Đấy là đại ý những bài ca được thái tử hát cho 
phụ vương mẫu hậu. Song thân cho phép ngài làm 
theo ý muốn, và thái tử khởi hành vào rừng cùng với 


một ngàn ky sỹ đi theo. 


Giải thoát trong lòng tay | 79 


Ngài trở thành một đồ đệ của Avadhutipà, người 
khai thị cho ngài sự phát tâm bồ-để. Ông bảo: 


- Hãy đi đến chùa Krshnagiri (Hắc sơn) nơi tiên 
Ràhulagupta đang ở. Ông ấy cũng từng là thầy con 
trong quá khứ. 


Bậc thầy Ràhula lúc ấy đang giảng dạy giáo lý 
mật tông. Khi thấy thái tử đi vào, mặc dù đã biết thái 
tử đến cầu pháp, để thử thách, ông tung một luông 
sét đánh vào thái tử, rồi đi lên đỉnh núi chỗ có một 
ngôi tháp tà thần Tìrthika màu đen. Các ẩn sĩ tùy tùng 
hỏi Ràhula người ấy là ai thế. Ràhula trả lời: 

— Trong năm trăm năm mươi hai đời tái sinh, 
ông ấy luôn luôn làm học giả. Bây giờ ông là thái tử 
sắp nối ngôi vua Pháp ở xứ Bengal là Kalyànashrì. 
Ông ta không màng đời sống vương giả, mà mong 
muốn thực tập khổ hạnh. 

Mọi người đều ngạc nhiên. Họ đứng lên mời thái 


tử gia nhập đoàn ẩn sĩ. 


Khi gặp bậc thầy này, Atisha nói: 


Hỡi Đạo sư thánh thiện, xin nghe con đây: 
Con đã từ bỏ gia đình 

Con mong đạt giải thoát 

Nhưng con đã sinh vào nhà danh tiếng 


Và có thể bị trói buộc vào xứ Bengual. 


80 | Pabongka Rinpoche 


Con đã tôn thờ những bậc thầy 

Hitàri, Bodhibhadra, Vidyakokila và Avadhutìpà, 
những bậc Đạo sư có thần thông 

Nhưng ngay đến bây giờ, con vẫn chưa thoát khỏi 

những phận sự làm vua. 

Nay con được gởi đến Thây, hỡi bậc Đạo sư; 

Xin hãy khai thị cho con giáo lý Đại thừa 

Và sự phát bồ-đê tâm, 


Mong sao con thoát khỏi những trói buộc. 


Thái tử tiếp tục năn nỉ vị thầy suốt mười ba 
ngày. Cuối cùng ông đáp ứng, làm pháp quán đảnh 
Hevajra cho thái tử và truyền riêng cho ngài tất cả 
những chỉ giáo. Thái tử được pháp danh trong mật 


giáo là J]nànaguhyavajra. 


Rồi Ràhula bảo tám vị nam nữ khổ hạnh lõa thể 


có nhiều thần thông khủng khiếp rằng: 


- Hãy đi theo ông ấy về Bengal, làm cho nhà 
vua đổi ý. Khi thái tử đã được giải thoát khỏi phận 
sự làm vua, thì hãy đưa ông đến bậc thầy của ông là 
Avadhutìpà. 


Bấy giờ thái tử trang phục như thần Heruka, đi 
vào hoàng cung. Mọi người khi trông thấy đều nhận 
ra ngài và rất hoảng sợ. Ngài lang thang suốt ba tháng, 
hành xử như một người điên. Những tu sĩ khổ hạnh 
đi theo ngài thì chạy nhảy cùng khắp. Mọi người đều 


Giải thoát trong lòng tay | 81 


quyết định rằng ngài không còn đủ tư cách để trị vì 


nữa, và không ai cầm được nước mắt. 


Phụ thân ngài là người buôn sâu nhất. Ông nói: 


Ôi con tôi! Từ khi con sinh ra, 

Cha đã thấy con có giá trị phi thường 

Cha những tưởng con sẽ làm phận sự quốc vương 
Gòn ai hạnh phúc hơn con nữa? 


Sự ẩn cư trong rừng đã tác hại gì đến tâm con? 
Thái tử đáp: 


Thưa cha, nếu con làm vua 

Con chỉ được sống với cha trong đời này 
Những rồi cha con không nhận ra nhau trong những 
đời sắp tới. 

Thật sai lầm biết bao khi làm một việc 
Không đem lại lợi ích gì mà chỉ có hại. 
Nếu con từ bỏ đời sống vương giả 

Mà thực hành Con đường bảo đảm 

Đưa đến giải thoát giác ngộ, 

Thì cha con mình sẽ được hạnh phúc 
Trong những đời tương lai. 


Bởi thế, cha hãy buông con ra! 


82 Pabongka Rinpoche 


Bà mẹ nói: 


Mẹ không thể thuyết phục con 
Nghiệp đã ném chúng ta vào sinh tử. 
Con hãy tu pháp gì con xem là tốt nhất 


Mẹ câu được gặp con trong tất cả các đời sau. 


Rồi cha mẹ đều cho phép thái tử xuất gia. 


Thái tử cùng với những tu sĩ khổ hạnh rời cung 
điện từ sáng sớm để đi đến nơi ẩn cư trong rừng của 
bậc thầy Avadhutìpà, ở đấy ngài học pháp của trường 
phái Trung quán. Từ năm 21 tuổi cho đến năm 29 
tuổi, Atìsha được thụ giáo về những điều vi tế sâu xa 
của luật nhân quả, cuối cùng ngài gần ngang với bậc 
thầy Avadhutipà. Vắn tắt là ngài đã thiển quán, 
chiêm nghiệm về mọi pháp ngài học được. Tác phẩm 
Quyển sách xanh về những bùa chú nói: “Ngài đã theo 


học Avadhutìpà trong bảy năm.” 


Atìsha đáng lẽ đã lên làm vua, sự nghiệp rực rỡ 
không thua gì hoàng đế Trung quốc Lý Thế Dân mà 
hoàng cung có đến mười vạn ngôi nhà với những tràng 
phan chiến thắng, hai mươi lăm ngàn ao tắm, bảy 
trăm hai mươi lạc viên, và năm mươi sáu ngàn cổ thụ. 
Ngài đã có thể sở hữu ba triệu rưỡi thần dân. Cung 
điện của ngài được vây quanh với bảy lớp trường 
thành nối liền bằng ba trăm sáu mươi ba cây cầu bắc 


ngang. Có hai mươi lăm ngàn tràng phan chiến thắng 


Giải thoát trong lòng tay | 83 


bằng vàng ròng, và cung điện ở giữa có mười ba ngôi 
chùa. Nhưng tôn giả Atìsha đã hiến mình cho Chánh 
pháp, từ bỏ tất cả cạm bẫy của vương quyền như nhổ 
nước bọt. Đức Phật, đấng Đạo sư của chúng ta, cũng 
đã từng làm tương tự: mặc dù trong tay nắm chắc ngôi 
vị chuyển luân vương đầy quyển uy, ngài đã từ bỏ để 
xuất gia. Bởi vậy, các bạn phải đọc lại một cách say 
sưa lịch sử của các ngài. Còn chúng ta bây giờ nếu có 
ai bảo xả giới hoàn tục sẽ được làm quận trưởng, có 
lẽ ta xả giới ngay không chút do dự. Thế cũng đủ 
chứng minh mức độ phát tâm của chúng ta. Chúng ta 
khó mà từ bỏ những vật vặt vãnh trong căn phòng nhỏ 
hẹp của mình, nói gì đến chuyện từ bỏ uy quyền của 
vương vị. Thật hoàn toàn trái ngược với Atìsha, người 
vứt bỏ vương vị xem như đờm dãi, người theo thầy 
học đạo trải qua bảy năm ròng. Ngài còn thọ giáo Kim 
cang thừa với nhiều bậc Đạo sư có thần thông khác, 
và trở thành một học giả về tất cả cổ thư và về mọi 
ngành giáo lý. Một hôm ngài khởi lên ý nghĩ “Ta thật 
uyên thâm về mật giáo” thì bỗng mộng thấy một số 
nữ thần (dàkinìs) cho xem nhiều pho sách mật giáo 
mà ngài chưa từng thấy. Từ đó ngài hết kiêu mạn về 
sự uyên bác của mình. Và khi ngài có tư tưởng, “Ta 
sẽ đạt những thần thông tối thượng về Đại thủ ấn 
(mahàmudrà) ngay trong đời này bằng cách áp dụng 
một kiểu hành xử có nhiều tính chất mật giáo hơn 
nữa” (nghĩa là có vợ), thì Đạo sư Ràhulagupta hiện 
đến với ngài bằng thần thông đi xuyên qua tường 
vách mà bảo: 


84 Pabongka Rinpoche 


- Cái gì? Con đã quên chúng sinh rồi sao? Hãy 
thụ giới ngay. Điều ấy sẽ làm lợi lạc cho nêền giáo lý 


và cho nhiều chúng sinh hơn. 


Khi ấy thần Heruka xuất hiện trước ngài, và cũng 
yêu cầu như thế. Ngài cũng mộng thấy đức Thích-ca 
Đạo sư chúng ta và đức Di-lặc bảo ngài phải thụ giới. 
Ngài bèn thọ giới cụ túc với ngài Shìlaraksha (Giới 
hộ), một tu viện trưởng thuộc bộ phái Mahàsamgika 
(Ma-ha tăng-kỳ-vực), người đã đạt giai đoạn Nhẫn trên 
đạo lộ chuẩn bị. Atìsha được thọ cụ túc giới vào năm 
29 tuổi. 


Atisha đã theo học một trăm năm mươi bảy bậc 
thầy, học tất cả các học thuật, kinh giáo và mật giáo 
cùng những bài dạy truyền khẩu liên hệ. Ngài làm một 
khảo cứu đặc biệt về tất cả những điểm then chốt trong 
Tứ phần Luật dưới sự hướng dẫn của Dharmarakshita 
(Pháp hộ), và làm một bộ luận khổng lỗ bao gồm một 
trăm lẻ tám bài tụng trình bày bảy phần của Thắng 
pháp (Abhidharma) gọi là “Luận về những điểm đặc 
biệt.” Ngài nghe giảng những giáo lý này trong mười 
hai năm, và nghiên cứu tường tận. Ngài còn am tường 
tất cả những pháp tu khác nhau của mười tám bộ phái 
(thuộc phái Vaibhashika — Đại tỳ-bà-sa), về những vấn 
đề như thành phần nào trong tăng chúng phải tịnh thí 
một phần thực phẩm mình xin được, hoặc thứ nước 
nào được phép uống, vân vân. Bởi thế ngài trở thành 


viên ngọc tối thượng của cả mười tám bộ phái Ấn Độ. 


Giải thoát trong lòng tay | 85 


Nhưng mặc dù ngài đã học và hành tất cả kinh 
giáo và mật giáo có thể tìm thấy được vào thời ấy tại 
Ấn, ngài vẫn không ngừng tự hỏi con đường nào là 
đường nhanh nhất đến giác ngộ, và Ràhulagupta bậc 
thầy ngài, đang ở trong hang động núi Krishnagiri, 
biết được tâm niệm ngài nhờ tha tâm thông, liền đi 


đến bảo: 


— Có gì hay ho trong việc thấy những linh kiến 
về các thần bảo hộ, làm xuất hiện được nhiều bộ loại 
chư thần trong những đồ hình, phô diễn được vài thần 
thông vặt vãnh, hoặc đạt được định vững như núi đá? 
Hãy luyện tâm ngươi về lòng từ mẫn và tâm bồ-đề. 
Đức Thiên thủ Quán Thế Âm là vị Bồ-tát của lòng từ 
mẫn, hãy cầu ngài làm thần bảo hộ cho ngươi và phát 
nguyện làm lợi lạc hữu tình cho đến khi cõi sinh tử 


trống rỗng. 


Một ngày kia, trong khi đang kinh hành quanh 
Kim cang tòa của Phật tại bồ-để tràng, Atìsha nghe 
cuộc đàm thoại giữa hai pho tượng. Một lần khác, có 
hai thiếu nữ đã vượt qua được những giới hạn của 
thân xác con người, đang nói chuyện trên bầu trời 


phía nam của bồ-đề tràng. Một cô hồi: 


— Muốn đạt giác ngộ cho toàn vẹn và nhanh thì 


người ta nên tu theo pháp nào? 
Cô kia bảo: 


- Hãy tu luyện tâm bồ-đề. 


86 | Pabongka Rinpoche 


— Phải đấy, bồ-đề tâm là phương tiện cao cả nhất. 


Atisha đã dừng kinh hành để nghe cuộc đàm 
thoại, và ghi hết vào trong tim như một bình chứa 
nhận nước trút từ bình khác. 


Có lần trong lúc đang đứng cạnh bức tường rào 
bằng đá do bậc thầy Long Thọ dựng lên, Atisha nghe 
một bà già bảo một cô gái: 


- Bất cứ người nào muốn đạt giác ngộ sớm đều 
phải tu luyện tâm bồ-đề. 


Lại có lần trong khi đang kinh hành gần pho 
tượng Phật ở hành lang ngôi đại điện tại bổ-để tràng, 
pho tượng bảo Atìsha: 


— Hỡi khất sĩ, nếu muốn đạt giác ngộ sớm, thì 
ngươi hãy tu luyện tâm từ, tâm bỉ và tâm bồ-đề. 


Một lần khác, khi ngài đi quanh vách đá một 
am cốc nhỏ, pho tượng đức Thích-ca bằng ngà voi nói 
với ngài: 


- Hỡi thiền giả, hãy tu luyện tâm bồ-để nếu 
ngươi muốn sớm đạt toàn giác. 


Từ đấy Atìsha phát triển tâm bồ-đểề hơn bất cứ 
lúc nào, và vì muốn đạt đến trạng thái cao nhất của 
bồ-đề tâm, ngài tự hỏi: “Ai là người nắm giữ toàn bộ 
giáo lý về bồ-đề tâm nhỉ?” Ngài tra tầm, và nhận ra 
chính Suvarnadvìpi ở Nam Dương là bậc thầy nổi 
tiếng về tâm bồ-để. Ngài dự định đi đến Nam Dương 


Giải thoát trong lòng tay | 87 


để thụ giáo một cách toàn triệt về bồ-để tâm. Ngài 
vượt qua đại dương suốt mười ba tháng trên một con 
thuyển cùng với vài thương gia đi buôn bán. Khi ấy 
thần dục lạc (Kàmadeva) vì không chịu nổi sự lan 
truyền của Phật pháp, muốn cản trở tâm bồ-đề của 
Atìsha liên thối một luồng gió mạnh làm cho chiếc 
thuyền xoay quanh, lại hóa một con cá voi lớn án ngữ 
trước mũi thuyền không cho đi tới, hóa sấm chớp, vân 
vân, gây khá nhiều rối loạn. Hiền trí Kshitagarbhà xin 
Atìsha sử dụng thần thông giận dữ. Ngài bèn nhập 
định, quán tưởng thần Yamàntaka màu đồ hiện ra để 
hàng phục đám quỷ quấy phá, và cuối cùng đoàn 
người đến Nam Dương. 


Atsha đã trở thành một học giả và hành giả vĩ 
đại. Như ta đã nói, lúc mới mười tám tháng tuổi, ngài 
đã tự thốt ra những lời chứng tổ ngài đã am tường về 
tâm bồ-đề. Thế mà ngài vẫn tình nguyện trải bao gian 
khổ để đến Nam Dương, điều ấy chứng tỏ cho chúng 
ta thấy trong Đại thừa, không có gì quan trọng cốt cán 
hơn là bổ-để tâm. 


Atìsha trải qua cuộc hành trình đến mười ba 
tháng nhưng không bao giờ ngài cởi chiếc áo tu sĩ, dấu 
hiệu của giới pháp. Ngài không du hành như chúng 
ta ngày nay. Các tu sĩ bây giờ mỗi khi đi xa, vừa ra 
khỏi tu viện là đã khoác y phục thế gian, một số người 
lại còn đeo gươm dài vào nữa. Tôi nghĩ có lẽ người ta 
phải sợ hãi khi trông thấy họ và tự hỏi, “Có phải là 
bọn cắt cổ người ta chăng?” Vậy ta phải nêu gương 


88 Pabongka Rinpoche 


bằng cách đừng cởi bỏ pháp phục, dấu hiệu chứng tỏ 


ta đã thụ giới cụ túc. Kaedrub Rinpoche nói: 


- Thân thể vị tỷ-kheo đẹp là nhờ pháp phục. Khi 


tu sĩ mặc y phục thế gian là dấu hiệu giáo lý suy tàn. 


Một vài người tuyên bố: “Người ta nên thuần 
thục bên trong” và không giữ bể ngoài chút nào. Điều 
này không tốt cho giáo lý nói chung. Mọi hoạt động 
của tăng chúng cần được thực hiện có giới luật và an 
tịnh. Xá-lợi-phất đạt đến địa vị kiến đạo là nhờ thấy 


cung cách của Ashvaji. 


Trở lại chuyện Atìsha đến đảo Nam Dương. 
Ngài trông thấy một vài thiển giả đệ tử của Suvar- 
nadvipì. Atìsha cùng những đồ đệ của ngài nghỉ ngơi 
nửa tháng và yêu cầu các thiền giả kể cho nghe câu 
chuyện về cuộc đời Đạo sư Suvarnadvipì. Nếu là 
chúng ta thì khi đến đấy, chúng ta sẽ đến diện kiến 
bậc thầy tức khắc; nhưng Atìsha không làm vậy. 
Thay vì thế, ngài xem xét cuộc đời của bậc thầy. 
Ngài nêu một tấm gương cho ta: trước hết phải tra 


tâm về bậc thầy cho đúng cách. 


Một vài người vội vã đi đến bậc thầy Suvarnadvipì 


và bạch: 


- Bạch thầy, nhà đại học giả Dìpamkàra Shrij- 
nana, người nổi tiếng nhất khắp vùng đông và tây Ấn, 
đã vượt biển với bao gian nan suốt mười ba tháng cùng 


với một trăm hai mươi lăm đồ đệ, đã đến để thụ giáo 


Giải thoát trong lòng tay | 89 


với ngài về Bát-nhã, mẹ của tất cả chư Phật. Họ cũng 
đến để học pháp Đại thừa về huấn luyện tâm để 
phát nguyện và khai triển những hình thức tu tập 
tâm bồ-đề. 


Suvarnadvipì nói: 


- Kỳ diệu thay một học giả vĩ đại như thế đã 
đến xứ ta. Chúng ta phải đến chào đón. 


Khi Atìsha đến gần tòa lâu đài của Suvarnad- 
vipi, ngài và tùy tùng trông thấy từ xa một đám rước 
đang đến đón mừng, dẫn đầu chính là bậc thầy Su- 
varnadvipì, theo sau là năm trăm ba mươi lăm tu sĩ. 
Họ trông như những vị A-la-hán, mặc ba y có màu sắc 
thích đáng với tu sĩ, mang theo đồ đựng nước và gậy 
sắt thực đẹp, có sáu mươi hai sa-di theo hầu. Tất cả 
đoàn gồm năm trăm chín mươi bảy vị đã thọ đại giới. 
Vừa trông thấy đám rước trang nghiêm ấy, giống như 
những vị La-hán thời Phật, đoàn của Atìsha vô cùng 
hoan hỉ. 


Rồi những bậc hiển trí tỉnh thông ngũ minh như 
Atsha và Kshitagarbha, và những tỷ-kheo thông ba 
tạng, khởi sự đi đến tư thất của bậc thầy Suvarnad- 
vìpi. Họ đều mang dép đúng luật và đắp ba y nhuộm 
màu vàng của xứ Kashmir, được phái Mahasamghika 
(Đại chúng bộ) ưa chuộng. Để mọi người bản xứ có 
thể tu phước cúng dường, họ mang bát khất thực bằng 
sắt đã được tu bổ chỉnh tể, và đem theo tất cả dụng 


cụ đúng luật của tỷ-kheo, như bình chứa nước bằng 


90 | Pabongka Rinpoche 


đồng có thể chứa một drona, đơn vị đo ở Magadha 
(Ma-kiệt-đà), và chiếc gậy bịt sắt mà đức Thế Tôn 
thường ca ngợi. Tất cả đều đội mão học giả với những 
chóp mão cùn, không nhọn, để chứng tỏ sự vắng bóng 
kiêu căng. Và tất cả đều trịnh trọng cầm những chiếc 
phất trần. Cả đoàn gồm một trăm hai mươi lăm vị đi 
hàng một tháp tùng Atìsha, cách khoảng nhau đúng 
phép - một dòng người đi toàn hảo như một cái ráng 
cầu vồng ngũ sắc. Mọi sự thật huy hoàng, làm cho chư 
thiên hoan hỉ mưa hoa xuống cúng dường. Mọi người 
dân trên quân đảo đều ngạc nhiên tán thán những 
cung cách của hai bậc Đạo sư này, và phát sinh tịnh 
tín. Atìsha dâng vị thầy một cái bình trong suốt đựng 
đầy vàng, bạc, xa cừ, san hô, hổ phách. Cử chỉ tốt 
lành này báo trước ngài sẽ thụ giáo tất cả những chỉ 
giáo về đào luyện tâm bồ-để, hệt như một cái bình 


chứa tất cả những gì mà một bình khác trút sang. 


Họ lui về phòng của bậc thầy trong tòa lâu đài 
với lọng che bằng bạc. Tại đây, bậc thầy Suvarnadvì 
đầu tiên dạy họ mười lăm (trong số bảy mươi) để tài 
từ tác phẩm của đức Di-lặc, “Sự trang hoàng cho thực 
chứng”, kèm theo những chỉ giáo khẩu truyền liên hệ. 
Bậc thầy ngay tức khắc rất hài lòng với Atìsha, họ cùng 
nghỉ đêm tại một nơi. Và thế là bắt đầu mười hai năm 
ròng, trong thời gian ấy Atìsha và những môn đệ của 
ngài thụ giáo toàn bộ những lời giảng dạy về ý nghĩa 
thâm áo của tôn kinh Bát-nhã Ba-la-mật-đa —- “bà mẹ 


thánh” theo hệ truyền thừa mà Di-lặc đã truyền cho 


Giải thoát trong lòng tay | 91 


Vô Trước. Họ cũng nhận những chỉ giáo đặc biệt về 
sự đào luyện tâm bồổ-đề nhờ phương pháp đổi địa vị 
mình với người; hệ phái này là từ đức Văn-thù truyền 
xuống Shantideva. Họ học hỏi, quán tưởng, và thiển 
định về những lời chỉ giáo ấy một cách toàn triệt. Nhờ 
trao đổi địa vị mình với người, họ đã phát triển tâm 
bồ-đề chân thực trong tâm thức, ở dưới chân bậc thầy. 


Một ngày kia, bậc thầy gọi Atìsha - bây giờ đã 
làm chú nền giáo lý - tiên đoán ngài đi Tây Tạng sẽ 


có nhiều môn đệ. 


Thưa ngòi, ngài không nên ở lại đây 
Mà hãy đi về phương bắc 
Hướng đến Xứ Tuyết. 


IC. Những việc Ngài đã làm sau khi có được 
những sở đắc 
Có hai phần: (IC1) Ngài làm gì ở Ấn Độ; 


(IC2) Ngài làm gì ở Tây Tạng. 


IC1. Tại Ấn Độ 


Khi trở về xứ Ma-kiệt-đà (Magadha), Atìsha cư 
trú tại bô-để tràng, và đã ba lần ngài luận bại (đánh 
bại bằng tranh luận) những người theo các tà giáo, 


đưa họ về chánh pháp. Ngài còn làm sáng nền giáo 


92 Pabongka Rinpoche 


lý bằng những cách khác nữa. Vua Mahàbala (Đại lực) 
đề cử ngài đến cai quản thư viện của tu viện Vikra- 
mashìla. Mặc dù chính yếu theo truyền thống Đại 
chúng bộ (Mahasamghika), Atìsha còn tỉnh thông 
những truyền thống của tất cả bộ phái khác; và chính 
vì ngài không có đầu óc bè phái nên đã trở thành viên 
bảo châu tột đỉnh của tất cả hội chúng ở Ma-kiệt-đà 
cũng như khắp xứ Ấn. Ngài được toàn thể công nhận 
là bậc thầy của toàn bộ giáo lý gồm ba tạng kinh và 
bốn loại mật giáo. Nói về sự giảng dạy của ngài, người 
ta có cảm tưởng gần như là chính đức Phật đã tái thế. 


IC2. Tại Tây Tạng 


Những giáo lý phổ cập đầu tiên đến Tây Tạng 
vào lúc bấy giờ đã mai một. Sự truyền bá giáo lý hậu 
kỳ đang được thịnh hành; nhưng một số người tập 
trung vào tạng luật mà bỏ qua mật giáo; một số khác 
thì ngược lại. Kinh giáo và mật giáo trở thành đối chọi 
nhau như nước với lửa. Nhiều học giả nổi danh từ Ấn 
đến Tây Tạng, bị viễn ảnh vàng ở đấy dụ dỗ họ lừa 
bịp người bản xứ với nhiều mật điển xấu ác, đầy dục 
tính. Tình trạng đã trở nên hết sức khó khăn để gieo 
rắc nền giáo lý thuần tịnh của đấng Pháp vương. Quốc 
vương Tây Tạng bấy giờ là Lhalama Yeshe Oe rất đau 
lòng trước tình trạng ấy. Vì muốn hoằng truyền nền 
giáo lý thuần tịnh, vua đã gửi hai mươi mốt sinh viên 
thông minh của Tây Tạng sang Ấn hầu mong khi trở 
về họ sẽ thành những bậc hiển trí có thể ích lợi hơn 


Giải thoát trong lòng tay | 93 


cho dân Tây Tạng. Tất cả đều chết chỉ còn lại hai 
vị: Rinchen Zangpo và Legdaen Sherab; cả hai đều 
tỉnh thông giáo lý nhưng vẫn chưa có thể rước Atìsha 
theo họ về Tây Tạng. Khi về nước, họ yết kiến nhà 
vua để bàn cách làm thế nào hòa hợp kinh giáo và 
mật giáo với cách hành trì và tin tưởng của mọi học 


giả An. Họ nói: 


— Những học giả kia không ích lợi gì cho Tây 
Tạng. Ở Vikramashìla, có một vị tăng dòng dõi vua 
chúa đã đạt giải thoát. Ngài có danh hiệu là Dipankara 
Shrijnàna. Nếu bệ hạ mời được vị ấy thì chắc chắn 


sẽ lợi lạc cho xứ Tây Tạng. 


Họ cũng nói rằng tất cả những học giả khác đều 


đồng ý về điểm này. 


Lời họ nói làm cho nhà vua an tâm, nhưng quan 
trọng hơn nữa là vua đã phát sinh một lòng tin mãnh 
liệt không lay chuyển ngay khi vừa nghe đến danh hiệu 
Atìsha. Vua phái Gyatsoen Senge cùng với tám vị khác 
đi rước Atìsha về. Họ đem theo nhiều vàng nhưng họ 
đã thất bại. Chính vị vua cầu pháp cũng đi tìm thêm 


vàng để có thể rước bậc hiển trí ấy về xứ mình. 


Trưởng bộ lạc Garlog biết vua đang tìm cách 
truyền bá Phật pháp nên bắt cóc nhà vua cầm tù và 
hăm dọa giết nếu không bỏ ý định. Jangchub Oe, cháu 
gọi vua bằng chú, đến tìm cách giải thoát cho vua 


nhưng viên tù trưởng nói: 


94 Pabongka Rinpoche 


— Một là ngươi bỏ ý định rước học giả ấy về 
nước, và ngươi phải làm nô lệ cho ta, hai là đem một 


số vàng bằng sức nặng của vua, thì ta mới thả vua về. 


Jangchub Oe hứa giao vàng. Ông đưa ra hai trăm 
lượng vàng mang theo, nhưng người tù trưởng nhất 
định không chịu. Cuối cùng ông đem đến tất cả số 
vàng bằng sức nặng của con người vua, trừ cái đầu. 


Tù trưởng cũng không bằng lòng, bảo: 
— Tôi cần cả cái đầu, tất cả. 


Jangchub không có cách nào kiếm thêm vàng, 


nên đến cửa ngục khóc mà thưa với vua: 


- Chú ơi, chú đã sống rất nhân từ, nhưng chú 
phải làm nạn nhân của những nghiệp quá khứ. Nếu 
cháu cử binh để đánh bại tên tù trưởng này thì sẽ có 
rất nhiều người chết và cháu sợ chúng sẽ đọa vào các 
cõi thấp xấu. Tên tù trưởng này bảo cháu không được 
đi mời vị học giả về, và phải làm nô lệ cho y. Nhưng 
nếu chúng ta từ bổ pháp Phật tức đã đầu hàng tên tù 
trưởng tội lỗi này. Cháu nghĩ tốt hơn chú hãy kiên trì 
với chánh pháp. Y bảo cháu phải đem một trọng 
lượng vàng bằng cả người chú, nhưng cháu chỉ kiếm 
được số vàng nặng bằng thân thế chú trừ cái đầu. Y 
không chịu, nên bây giờ cháu lại ra đi tìm thêm vàng 
cho đú số để chuộc chú về. Trong thời gian đó, xin chú 
hãy nghĩ đến nghiệp quá khứ, cầu xin Ba ngôi báu, và 


nhất là chú nên dũng cảm mà tạo phước nghiệp. 


Giải thoát trong lòng tay | 95 


Đức vua cười lớn bảo: 


- Ta cứ tưởng là cháu đã sống một đời dễ chịu 
sung túc nên không chịu nổi gian nan, không có chút 
can đảm nào. Bây giờ ta mới thấy cháu cũng có thể 
chấn hưng truyền thống của tổ tiên sau khi ta chết. 
Cháu đã hành động rất tốt, ta rất hài lòng. Ta nghĩ 
thật sai lầm nếu ta chết mà chưa thiết lập được một 
nền chánh pháp không lỗi lầm cho xứ Tây Tạng. Ta 
đã già, và nếu chưa chết bây giờ thì ta cũng chỉ sống 
thêm mười năm nữa là cùng. Nếu ta bỏ ra quá nhiều 
vàng như thế chỉ để sống thêm chừng ấy tuổi, thì thật 
làm cho Ba ngôi báu cũng phải thất điên bát đảo. 
Trong những đời quá khứ của ta, trong vòng vô thỉ 
sinh tử, ta chưa một lần nào được chết cho chánh 
pháp. Vậy thì, cháu đừng đưa cho tên tù trưởng này 
một vụn vàng nào cả, thật tốt biết bao nếu ta được 
chết cho chánh pháp. Mà chúng ta có thể đào đâu ra 
được số vàng để chuộc cái đầu ta? Hãy đem hết vàng 
đi Ấn Độ, và làm mọi cách cháu có thể làm để thỉnh 
bậc hiển trí Atìsha về. 


Nếu ngài cho cháu tiếp kiến, thì hãy trao lại 
thông điệp này của ta: “Con hi sinh mạng sống vì giáo 
lý của Phật và của chính ngài. Xin hãy che chở cho 
con trong những đời còn lại, bằng lòng bi mẫn của 
ngài. Ý định duy nhất của con là rước ngài về Tây 
Tạng; và con làm thế chỉ vì mong cho giáo lý Phật 
được lan truyền khắp xứ. Bởi vậy xin ngài hãy chấp 
nhận lời yêu cầu của con. Xin hãy gia hộ cho con để 


96 | Pabongka Rinpoche 


chắc chắn chúng ta sẽ gặp gỡ trong những đời vị lai.” 
Này cháu, cháu hãy quên chú đi, và nghĩ đến những 
lời dạy của đức Phật. 


Nhà vua đã yếu, giọng ngài rất đỗi thương tâm, 
nhưng Jangchub có thể tin chắc rằng ngài chỉ nghĩ đến 
thần dân Tây Tạng, đến giáo lý Phật, và đến Atìsha. 
Ông bất đắc dĩ phải từ giã người chú thân yêu. Lòng 
ông thêm can đảm, và ông đã hành động theo đúng 


ước nguyện của người chú. 


Ở Tây Tạng có nhiều người tin theo rất nhiều 
tín ngưỡng sống sượng mà họ cho là mật tông. Một vài 
phái như vậy là Đạo sư váy Đỏ, Hiền trí váy Xanh vô 
sỉ, và mười tám khất sĩ của Artso. Muốn dẹp những 
người này một cách êm thấm (“dứt đẹp”), vua 
Jangchub Oe cầu xin Tam Bảo chỉ dẫn cho biết trong 
đình thần ai là người sẽ thỉnh Atìsha về được. Tất cả 
những lần xin xăm bói tỉnh tú đều ám chỉ vị dịch giả 
tên Nagtso. Vị này khi ấy đang ở ngôi chùa Vàng tại 
Gungtang. Vua triệu vời ông tới Ngari, nhưng sợ ông 
không chịu sang Ấn, vua bèn mời ông lên ngồi trên 


ngai và tặng ông nhiều quà mà bảo: 


— Ông phải năn nỉ Atìsha, hãy thay ta mà nói với 
ngài như sau, “Ngài đã được nhiều người ca tụng về 
sự uyên bác, đạo đức, và lòng từ bi của ngài. Tổ tiên 
tôi, những vị vua trong quá khứ và đình thần, đã thiết 
lập nên giáo lý của Phật tại vương quốc này. Giáo lý 


ấy đã trở thành tục lệ, được phát triển, lan rộng. 


Giải thoát trong lòng tay | 97 


Nhưng hiện tại nên giáo lý của Phật đang lâm vào 
tình trạng đáng buồn. Một giống nòi quỷ sứ đã thắng 
lướt. Những bậc học giả quá cố chắc phải rầu rĩ về 
chuyện này. Cả tôi lẫn chú tôi đã gửi rất nhiều vàng 
sang Ấn, hao tốn rất nhiều người và của mà vẫn 
không đưa được ngài về. Vua chúng tôi không chịu 
nổi việc này, đã đích thân đi tìm vàng. Một tộc trưởng 
ác độc đã cầm tù vua. Nhà vua đã bỏ mạng. Nếu thấy 
chúng tôi đã chứng tỏ nhiều can đảm như vậy mà ngài 
vẫn làm thất vọng chúng tôi, những chúng sinh ngu 
muội ở vùng đất Tây Tạng xa xôi này, thì làm sao 
ngài còn được xem là từ bi và là nơi nương tựa của 
mọi hữu tình? 


Ta còn đây một ngàn bốn trăm lượng vàng. Hãy 


đem theo mà dâng cho bậc Đạo sư và nói: 


- Xứ Tây Tạng chúng tôi giống như đô thị của quỷ 
đói. Tìm vàng ở xứ tôi chẳng khác gì tìm bắt rận trên 
con cừu, thật rất khó khăn. Số vàng này là toàn thể tài 
sản của dân Tây Tạng. Nhưng nếu ngài không chịu đi 
đến Tây Tạng, hỡi bậc Đạo sư, thì điều ấy chứng tỏ ngài 
ít từ bi làm sao. Khi ấy chúng tôi không còn biết làm gì 
để tự cải thiện mình nữa. Này Nagtso, ông đang nắm 
giữ tạng Luật. Hãy đích thân kể cho Atìsha câu chuyện 
của chúng ta. Nếu ngài từ chối, thì hãy trình bày hoàn 


cảnh thế nào cho ngài hoàn toàn thông cảm. 


Vua khóc nhiều tới nỗi nước mắt vua rơi xuống 


mặt bàn, xuống bắp vế. Nhà phiên dịch Nagtso, mà 


98 Pabongka Rinpoche 


tên thực là Tsultrim Gyaelwa, từ trước chưa từng đi 
đây đi đó, và hoàn toàn không thích phiêu lưu đến 
vùng đất xa xôi. Nhưng ông ta không nỡ nào nói lên 
tất cả những điều ấy. Chúng ta có câu ngạn ngữ: 
“Người nào thấy người khác khóc sẽ khởi sự khóc 
theo.” Ông chưa từng gặp Yeshe Oe, nhưng biết rõ 
những gì vua nói là hoàn toàn đúng sự thật. Ông biết 
vị vua chú đã tiêu phí nhiều vàng, và cả hai chú 
cháu đã từ bỏ hạnh phúc riêng tư chỉ vì mong muốn 
hạnh phúc cho thần dân. Vua đã làm cho Nagtso rất 
xúc động. Ông không thốt được lời nào, toàn thân 
run lên và mặt ông tràn đầy nước mắt tới nỗi ông 
không thể nhìn lên vua. Vua yêu cầu ông hãy liều 
cả mạng sống và tay chân, nhưng ông không có gì 
ràng buộc với hạnh phúc cõi đời này, và nói ông sẽ 
tuân lệnh ra đi. 


Ông nhận một ngàn bốn trăm lượng vàng từ nhà 
vua và bảy vị bộ trưởng, rồi khởi hành đi Ấn Độ. Nhà 
vua tiễn ông một quãng đường dài và bảo: 


— Này tỷ-kheo, ông đang làm việc này nhân 
danh tôi. Ông đang liều cả mạng sống và chân tay, 
với một sự kiên nhẫn lớn lao, ông đang đi đến những 
nơi chốn gây nhiều khó khăn gian khổ cho ông. Khi 
ông trở về, tôi sẽ đền ơn ông. 


Nhà vua tiễn ông thêm một đoạn đường và bảo: 


- Hãy cầu nguyện đức Đại từ bi Quán Thế Âm 
trong khi ông du hành. 


Giải thoát trong lòng tay | 99 


Khi đến kinh đô Nepal, nhà phiên dịch Nagtso và 


đoàn tùy tùng gặp một người đàn ông cao ráo bảo họ: 


— Tôi thấy các ngài đi xa vì một sứ mệnh trọng 
đại. Các ngài sẽ thành công nếu giữa đường cứ niệm: 
“Nam mô Tam Bảo! Cầu xin Chánh pháp vi diệu, suối 
nguồn của chư Phật trong ba đời, sẽ lan truyển trên 
xứ Tuyết.” Hành trình của các ngài sẽ an ổn nếu các 


ngài vừa đi vừa niệm như thế. 
Đoàn người lữ hành hỏi ông ta là ai, ông nói: 
- Rồi đây các ngài sẽ biết. 


Còn nhiều hóa thân khác nhau của Dromtoenpa 
(sẽ là cao đồ của Atìsha về sau). Những hóa thân này 
đã dẹp nhiều nguy hiểm đe dọa Nagtso và đoàn tùy 


tùng trên đường đi. 


Cuối cùng họ tới cổng Vikramashila. Trên cổng 
có một điếm canh, và Gyatsoen Senge hiểu được Tạng 
ngữ nên gọi xuống qua một khe hở trên điếm canh. 


Tiếng nói từ bên kia vọng xuống: 
— Thưa các ông Tây Tạng, các ông từ đâu đến? 
Họ trả lời: 
- Chúng tôi đến từ vùng thượng Ngari. 


- Có một người gác cổng. Các ngài cứ giao cho 
người ấy giữ đồ đạc. Hãy ngủ ngon tại một chỗ trú đêm 


nào đó. Ngày mai cổng sẽ mở ngay khi trời vừa sáng. 


100 | Pabongka Rinpoche 


^ ` . `». + ? >v” 
Họ đưa số vàng cho con trai người gác cổng cất 
vào buồng trong, nó nói: 


- Hãy tin tôi như bạn thân. Đừng lo lắng. Chúc 
ngủ ngon. 


Họ nghĩ rằng một bé trai mà biết nói những lời 
như thế thực không phải người tầm thường, và điều 
đó làm cho họ an tâm. 


Sáng hôm sau, vừa khi cổng mở, một đứa bé 
xuất hiện. Nó đội một chiếc mão nhọn và phục sức 
như một dân du mục Tây Tạng - áo đủ hai lớp len, 
mang một cái bát bằng gỗ. Em bé hỏi: 


- Các vị người Tây Tạng này từ đâu đến? Coi bộ 
các vị đi đường cũng không đến nỗi nào. 


Đoàn lữ hành của Nagtso cảm thấy thật ấm lòng 
khi gặp được một người nói thổ ngữ của dân du mục. 
Họ trả lời: 


- Chúng tôi đến từ miền thượng Ngari. Chúng 
tôi đã có một chuyến hành trình êm xuôi. Cái gì đã 
đưa bạn đến đây? Bây giờ bạn đi đâu? 


Đứa bé trả lời: 


- Cháu cũng người Tây Tạng. Cháu đang đi về 
Tây Tạng. Những người Tây Tạng chúng ta có thói vào 
tai ra miệng. Chúng ta quá ngây ngô, không thể giữ 
một bí mật nào cả. Cho nên chuyện gì quan trọng phải 
làm thật kín đáo. Gyatsoen Senge đang ở trong khu 


Giải thoát trong lòng tay | 101 


vực của người Tây Tạng. Cứ hỏi lần đường, rồi các 
ngài sẽ gặp. 


Nói xong cậu bé bổ đi. 


Đoàn người đi vào một con đường dài, theo con 
đường ấy và gặp một ông già trông rất thánh thiện tay 
cầm chiếc gậy trúc. Ông hỏi: 


- Các ông từ đâu đến? Có chuyện gì quan trọng 
khiến các ông đến nơi này? 


Họ trả lời: 


- Chúng tôi từ miền Thượng Ngari đến đây. 
Chúng tôi đến để thỉnh ngài Atìsha uyên bác về. Nhà 
của Gyatsoen Senge ở đâu, thưa cụ? 


Ông già thánh thiện chống gậy đứng và đưa mắt 
nhìn khắp lượt. 


— Thằng bé các ông gặp sáng nay nói không sai. 
Người Tây Tạng không giữ mồm giữ miệng gì cả. Cứ 
nói toạc mọi sự ra cho mọi người ngoài đường biết 
hết. Các bạn còn mong làm được việc gì với kiểu 
thẳng như ruột ngựa ấy! Cũng may mà bạn nói với tôi. 
Nhưng bây giờ, đừng nói cho ai biết ngoại trừ Atìsha. 
Tôi sẽ chỉ đường đi đến Gyatsoen Senge. 


Ông già đi chậm rãi, thế mà Nagtso không tài 
nào theo kịp. Nagtso trông thấy ông đứng đợi trên 
ngưỡng cửa lối vào khu vực của người Tây Tạng. Ông 
già bảo: 


102 | Pabongka Rinpoche 


- Những việc trọng đại cần phải làm từ từ. Gấp 
rút một cách từ từ. Điều bạn muốn đang ở một khoảng 
cách rất xa, bạn phải trèo một ngọn núi theo từng 


bước một. Đây, nhà ông ta đây. 


Nagtso đi vào và dâng vàng cho Gyatsoen Sengoe, 


vị dịch giả. Gyatsoen trông thấy ông liền hỏi: 
— Ông từ đâu tới? 


.” ¿2? 2 ^ ^ 2 ` 
Nagtso kể tỉ mỉ câu chuyện của mình. Gyatsoen 


- Thì ra bạn đã có lần là đệ tử của tôi. Thế mà 
tôi không nhận ra. Đừng cho ai biết bạn tới đây để 
thỉnh Atìsha, mà hãy nói các bạn đến để học. Ở đây 
có một trưởng lão tên Ratnàkarashànti, là người có rất 
nhiều uy lực, và là thầy của Atìsha. Chớ để ông ta nghỉ 
ngờ việc các bạn dự định làm. Bây giờ chúng ta sẽ dâng 
cúng ông một lượng vàng. Hãy nói với ông: “Chúng tôi 
đã không mời được học giả nào cả.” Rồi đừng hấp tấp 
vội vàng øì hết, đừng lo lắng gì hết. Khi thời cơ thuận 
tiện đến, ta sẽ khéo léo mời Atisha đến đây. 


Nagtso và Gyatsoen Senge cùng đi thăm trưởng 
lão Ratnà và hiến tặng lượng vàng. Nagtso nói chuyện 
một lát với ông ta, nói những gì đã định nói. 

Vị trưởng lão nói: 

- Thật kỳ diệu, những bậc hiển trí khác không 
thể nào hàng phục hữu tình được. Điều ấy không phải 


Giải thoát trong lòng tay | 103 


nói quá đáng. Giáo lý Phật đã phát xuất từ xứ Ấn thật 
đấy, nhưng nếu không có Atìsha thì chúng hữu tình ở 
đây cũng sẽ hao mòn công đức. 


Ông ta còn nói nhiều điều khác. 


Trong một thời gian, họ rất khó mà gặp được 
Atisha. Nhưng những hóa thân của Quán Tự Tại đã 
cung cấp nhiều cơ hội tốt lành cho Atìsha du hành 
đến Tây Tạng. Vào một ngày, khi không có vị vua 
chúa hay học giả nào của Ấn ở quanh quẩn để có thể 
nghỉ ngờ chuyện gì xảy đến, Gyatsoen Senge gọi 
Nagtso đến và đưa ông vào phòng Atìsha. Họ dâng 
cúng cho ngài một đồ hình (mandala) về thế giới cao 
một trượng, vây quanh bằng vàng ròng. 


Dịch giả Gyatsoen Senge thay mặt nói về quốc 
vương xứ Tây Tạng là một vị Bồ-tát, và pháp đã được 
lan truyền dưới ba triều đại của ba vị Pháp vương 
Songtsaen Gampo, Trisong Detsaen, và Raela Saen. 
Ông kể nào là vua Langdharma đã tàn hại nền giáo 
lý như thế nào, làm thế nào vị Lama vĩ đại là Gompa 
Rabsael đã cố bảo tổn tăng-già, làm cho số lượng tăng 
chúng nhiều thêm. Ông nói về sự hi sinh của vị vua 
thúc phụ đã làm để rước cho được Atìsha đến Tây 
Tạng. Ông nói lại thông điệp của Jangchub Oe, và mô 
tả loại pháp quái gở đang thắng thế tại Tây Tạng. 


Gyatsoen nói: 


- Bạch đại sĩ, vị Bồ-tát vua của xứ Tây Tạng đã 
phái người này đến gặp ngài. Xin ngài chớ từ chối, 


104 | Pabongka Rinpoche 


bảo để đến sang năm tới sẽ đi. Hãy thương xót xứ Tây 
Tạng chúng tôi. 


Atisha nói: 


- Vua xứ Tây Tạng là một vị Bồ-tát. Ba vị Pháp 
vương là những hóa thân của Bồ-tát. Gompa Rabsael 
cũng là Bồổ-tát hóa thân, nếu không thế thì ông đã 
không thể khơi dậy những tàn lửa của nền giáo lý. 
Những vị vua Tây Tạng đều là Bồ-tát. Thật không 
phải lẽ nếu tôi bất tuân mệnh lệnh của một vị Bồ-tát. 
Tôi cảm thấy hổ thẹn trước vị vua này. Ngài đã tốn 
nhiều vàng bạc. Những người Tây Tạng các ngài đang 
lâm vào tình trạng thực đáng thương. Nhưng tôi đang 
giữ chìa khóa của nhiều ngôi điện thờ trong tu viện 
này, tôi lại già cả. Tôi có nhiều phận sự phải chu 
toàn. Đi Tây Tạng thì tôi không còn hi vọng gì về nước 
lại. Tuy thế tôi sẽ xem xét lại vấn để này. Bây giờ, 


các vị cứ giữ lấy số vàng cái đã. 
Rồi ngài cho họ lưi ra. 


Atìsha xét xem nếu vì lòng thương tưởng những 
môn đồ Tây Tạng tương lai mà ngài đi đến đấy, thì 
việc ấy có lợi ích gì cho nên giáo lý của Phật hay 
không. Ngài cũng xét xem việc này có làm ngài giảm 
bớt thọ mạng không. Các vị thần linh như Quán Tự 
Tại, Tara, vân vân, đều cho ngài biết nếu ngài ra đi 
thì điều ấy sẽ rất lợi ích cho tất cả hữu tình và cho 
nên giáo lý. Nhưng ngài cũng sẽ giảm thọ nếu ngài ra 
đi. Atìsha hồi giảm thọ bao nhiêu. Thần cho biết, nếu 


Giải thoát trong lòng tay | 105 


không đi thì ngài sẽ sống tới chín mươi mốt tuổi, mà 
đi thì ngài chỉ sống tới bảy mươi ba, vậy có nghĩa ngài 
sẽ giảm thọ đến gần hai mươi năm. Khi ấy, Atisha 
nghĩ đến tất cả những lợi lạc của việc đi Tây Tạng, 
nếu vì thế mà giảm thọ thì cũng không sao. Ý thức về 
mục đích nơi ngài thật mãnh liệt tới nỗi ngài không 


kể gì tới thọ mạng. 


Tuy nhiên, Atisha lại không muốn đi ngay, vì 
Tăng chúng ở Ấn và cư sĩ ngoại hộ sẽ bảo rằng nguồn 
cội của giáo lý Phật tại Ấn sẽ đi đến suy tàn. Muốn 
tránh những lời như vậy, Atìsha đã dùng phương tiện 
thiện xảo là, thay vì nói với mọi người rằng ngài sắp 
đi Tây Tạng, ngài lại nói ngài sẽ làm một cuộc du 
hành rộng rãi chiêm bái Phật tích tại bồ-đề tràng và 
những nơi thánh địa, đi chỗ này chỗ kia. Dromtoenpa 
vốn dĩ là một ông vua pháp chính hiệu, khôn khéo 
hóa hình làm những thương gia. Không để ai ngờ vực 
gì cả, họ đã đem theo về Tây Tạng nhiều thánh tượng 
của đức Manjuvajra (một hóa thân của Guhyasamàja) 
vân vân, biểu tượng cho những thân Phật, và nhiều 
kinh điển, biểu tượng cho Lời của đấng Giác ngộ. 
Atìsha đến vị Trưởng lão thầy ngài để hồi ngài có 
được phép đi Nepal và Tây Tạng chăng, vì ở những 
nơi ấy có nhiều bảo tháp và thánh địa đặc biệt ngài 
muốn viếng thăm cho biết. Vị trưởng lão quán sát thấy 
Atìsha dường như rất muốn ra đi, và những người Tây 
Tạng coi bộ cũng nhất quyết rước Atìsha về bằng 
được, bởi thế ngài cho phép Atìsha ra đi một thời 


106 | Pabongka Rinpoche 


gian. Nagtso vị dịch giả phải hứa đưa Atìsha trở về 
Ấn trong vòng ba năm tới. 


Thế là Atìsha và đồ đệ rời xứ Ấn để đi đến 
vương quốc Nepal. Quốc vương Tây Tạng đi đón với 
ba trăm ky sĩ và lễ chào mừng trọng hậu. Người ta kể 
lại rằng dân chúng địa phương vừa trông thấy ngài đã 
phát sinh tín tâm thanh tịnh đối với Tam bảo, dòng 
tâm thức của họ được nhiếp phục. 


(Pabongka Dorje Chang còn nói chỉ tiết về cuộc 
SðP gỡ giữa Atìsha và Rinchen Zangpo nhà dịch thuật 
vĩ đại.) 


Khi ấy vua Jangchub Oe trình bày với Atsha như 
sau. Trong quá khứ ba vị vua pháp đã chịu đựng bao 
nhiêu gian khó để thiết lập nền giáo lý Phật tại 
phương Bắc xứ Tuyết. Nhưng Langdharma đã phá 
hoại Phật pháp. Tổ tiên của Jangchub Oe, những vị 
vua pháp ở Ngari, đã tái lập chánh pháp tại Tây Tạng 
không kể đến mạng sống của mình. Nhưng hiện tại, 
có nhiều người chỉ chuyên thực hành mật giáo mà bỏ 
luật. Những người khác thì lại thể chỉ theo luật mà 
bài xích mật tạng. Kinh giáo và mật giáo được xem là 
đối nghịch nhau như nước với lửa. Mọi người mạnh 
ai nấy tu theo kiểu mình ưa thích, và nhất là hai Đạo 
sư váy Đỏ và váy Xanh lại giảng dạy một thứ lý thuyết 
chơi bời phóng đãng cho những hành giả tóc dài theo 
mật điển xưa. Nền giáo lý đã suy đồi tới nỗi chỉ còn 
giống như những tiếng bập bẹ vô ý nghĩa. Vua tiếp 


Giải thoát trong lòng tay | 107 


tục kể lể chỉ tiết dông dài cho Atìsha nghe, mắt vua 
đầm đìa những giọt lệ. Ngài nói: 


— Hỡi ngài Atìsha từ bi, bây giờ ngài đừng giảng 
dạy những giáo lý sâu sắc cao siêu của chánh pháp 
cho những đồ đệ thiếu văn hóa của ngài tại Tây Tạng. 
Tôi chỉ xin ngài giảng dạy về luật nhân quả. Lại nữa, 
xin ngài từ bi giảng dạy một pháp gì không lỗi lầm, 
dễ thực hành, một pháp mà chính ngài đã tu tập, bao 
gồm toàn thể chánh đạo, một pháp gì sẽ lợi lạc cho 
tất cả mọi người Tây Tạng và được nói trong mọi kinh 
điển của đấng Chiến thắng -— trong kinh giáo, mật giáo 
và trong các luận giải. 


Lại nữa, thưa ngài, người ta có cần phải thọ giới 
Biệt giải thoát mới có thể đủ tư cách để thọ giới liên 
hệ đến bồ-đề tâm hay không? Người ta có thể đạt giác 
ngộ mà không cần phối hợp phương tiện và tuệ giác 
không? Có được phép tham dự một buổi giảng về mật 
tông mà chưa được làm lễ quán đảnh (khai đạo) hay 
không? Có được phép trao truyền một lễ khai đạo về 
tuệ giác thực thụ! cho những người đã phát nguyện 
giữ tịnh giới không? Có được phép làm những pháp 
thực hành của con đường mật giáo khi chưa từng thọ 
pháp quán đảnh Kim cang Thượng sư không? 


Đấy chỉ là một số ít trong số những câu hỏi vua 
đặt ra. Atìsha rất hoan hỉ khi nghe những lời ấy, và 


1. Nghĩa là, một lễ khai đạo trong đó bậc thây chỉ định cho 
đệ tử phải lấy một người nào làm phối ngẫu - DG 


108 | Pabongka Rinpoche 


đã soạn tác phẩm Đèn soi nẻo Giác (đã được Việt 
dịch). Chỉ trong ba tập ngắn gọn, ngài đã làm cho sáng 
tỏ tất cả những tư tưởng trong kinh giáo và mật giáo. 
Tác phẩm khởi đầu như sau: 


Kính lễ tất cả đấng Chiến thắng trong ba đời, 
Kính lễ Pháp và Tăng. 

Theo yêu câu của Jangchub Oe, 

Vị đệ tử thánh thiện của con, 

Con sẽ thắp lên ngọn đèn 


Soi đường đến giác ngộ. 


Atìsha không khen đệ tử Jangchub Oe là thánh 
thiện chỉ vì đã cúng dường ngài hậu hĩ, mà khen vì 
những lời lẽ ông hỏi về pháp. Bổn sư tôi dạy rằng, 
chắc chắn Atìsha sẽ không hài lòng chút nào nếu ngài 
được yêu cầu như sau “Cho tôi một pháp gia trì cao 


cấp hoặc một phép quán đảnh thứ yếu.” 


Tác phẩm Đèn soi nẻo Giác bao gồm giải đáp 
cho những câu hỏi trên. Ngay sau khi tác phẩm này 
xuất hiện, những giáo lý quái đản sống sượng tan biến 


vào hư vô. 


Atisha hoằng pháp ở vùng Ngari. Khi thời hạn 
ba năm sắp hết, do lời hứa với vị trưởng lão, dịch giả 
Nagtso nói: 


⁄ 


- Bây giờ ta phải trở về Ấn Độ. 


Giải thoát trong lòng tay | 109 


Atìsha giả vờ đồng ý, và họ đến Puhreng. Nhưng 


Tara đã nhiều lần bảo Atìsha: 


- Sẽ có lợi ích cho nên giáo lý nhiều nhất nếu 


ông nhận một đệ tử cư sĩ vĩ đại ở Tây Tạng. 

Bây giờ nữ thần Tara nhắc lại nhiều lần: 

- Cư sĩ ấy sẽ đến. 

Bởi thế Atisha trông đợi. Ngài nói: 

- Cư sĩ nào đâu, bà ấy đã nói dối ta. 

Một hôm Dromtoenpa xuất hiện trong khi Atìsha 
đang viếng nhà một thí chủ. Drom đi đến phòng 
Atìsha và được cho biết ngài đi đến nhà người ngoại 
hộ đang trên đường về. Ông nói: 

— Tôi không thể ở lại đây mà đợi thêm giây lát 
nào nữa trong khi chưa gặp được bậc hướng đạo tâm 


linh của tôi trong đạo Đại thừa. Tôi sẽ đi đến chỗ ông. 


Drom bỏ ra đi, và gặp Atìsha trên một con đường 
nhỏ. Drom Rinpoche lạy dài rồi đến gần Atìsha. Ngài 
đặt tay lên đầu ông và nói những điều chúc lành bằng 
Phạn ngữ. 


Trong khi Atìsha đang ở nhà người ngoại hộ, 
ngài bảo: 
- Tôi cần thêm một phần ăn cho người đệ tử 


may mắn của tôi. 


110 | Pabongka Rinpoche 


Và bởi thế ngài đang mang theo thức ăn. Atìsha 
là một người ăn chay nghiêm nhặt, và bữa ăn ngài 
khất thực được hôm ấy là những bánh tròn làm bằng 
bột lúa mạch chiên bơ. Drom ăn bánh lúa mạch, để 
dành lại chất bơ trong và đổ vào một bình đèn đủ để 
thắp suốt đêm. Ông đặt đèn ấy bên cạnh chiếc gối 
của Atìsha, và tương truyền suốt chuỗi ngày còn lại 
trong đời Atìsha ông đều cúng đèn như vậy. Đêm ấy 
Atisha đã làm phép quán đảnh chính yếu cho Drom 
và nhận ông làm pháp tử. 


Họ khởi hành từ Puhreng và đi đến Kyirong ở 
vùng Mangyul, dự tính sẽ đi qua Nepal trên đường về 
Ấn. Nhưng đường bị phong tỏa vì có cuộc chiến bùng 
nổ; họ không thể đi thêm nữa. Khi ấy Drom giục 
Atìsha quay về Tây Tạng, trong khi Nagtso năn nỉ ngài 
phải đi Ấn. Vị dịch giả này cảm thấy buôn sầu vì 
không thể về lại Ấn Độ. 


Atsha bảo ông: 


- Ông không cần phải lo lắng quá như vậy. 
Không phải lỗi tại ông, vì ông không thể nào làm theo 
lời hứa. 

Lời ngài nói làm cho Nagtso rất sung sướng; 
ông bảo: 


— Vậy thì rất tốt, chúng ta hãy quay trở về Tây Tạng. 


Thế là Atisha quyết định trở về Tây Tạng. Ngài 
không thể tiếp tục hành trình đi Ấn Độ, vì lúc ấy - do 
cộng nghiệp của Tây Tạng - đường sá đã bị phong tỏa. 


Giải thoát trong lòng tay {| 111 


Họ gửi một bức thư sang Ấn nói: “Atlsha không 
thế đi qua Nepal theo lệnh của Trưởng lão, vì giữa 
đường gặp đánh nhau. Việc này làm cho chúng tôi 
phải trở lại Tây Tạng một thời gian nữa. Ngài có thể 
đợi đến khi chiến cuộc kết thúc rồi sẽ mời Atìsha về 
chăng? Vì lợi lạc cho tất cả hữu tình, ngài có bằng 
lòng cho phép Atìsha ở lại Tây Tạng chăng? Trong lúc 
Atìsha ở Tây Tạng, ông ấy sẽ viết nhiều bộ luận giống 


như bộ luận gửi kèm theo đây.” 


Họ gửi bản chép tay của Atìsha tác phẩm Đèn 
soi nẻo Giác cùng với nhiều vàng. Vào thời ấy, Ấn Độ 
không phải như xứ Tây Tạng chúng ta ngày nay đâu. 
Những tác phẩm mới trong năm đều phải đệ trình cho 
một hội đồng học giả, từng tờ một được chuyển cho 
những vị trong hội đồng này phán đoán giá trị. Tác 
phẩm nào không lỗi về văn phạm và nội dung thì 
được gửi lên cho vua xem, và tác giả được thưởng. Chỉ 
có những tác phẩm này mới được phép xuất bản. Còn 
những luận án nào có nội dung lầm lạc - mặc dù có 
thể viết bằng thơ văn bay bướm - thì bị cột vào một 
cái đuôi chó. Con chó được dẫn đi qua tất cả các 
đường phố, khiến cho cả tác giả lẫn tác phẩm đều bị 
chọc quê. Nhà vua sẽ được yêu cầu đừng cho ấn hành 
tác phẩm đó. Những trước tác của Atìsha thực không 
cần phải trải qua một thứ thách như vậy; song cũng 
được đưa đến cho hội đồng học giả. Họ rất đỗi hài 
lòng, vì tác phẩm ngắn gọn của Atìsha để cập được 


một cách súc tích toàn bộ để tài của tất cả kinh giáo 


112 | Pabongka Rinpoche 


và mật giáo, và căn cứ vào tác phẩm này, người ta có 
thể tự mình đọc hiểu tất cả kinh điển. 


Những học giả đồng thanh khoái chí tuyên bố: 


— Không những việc Atìsha đi Tây Tạng có lợi 
cho Tây Tạng, mà còn rất có lợi cho Ấn Độ chúng ta 
nữa. Nếu ông ấy ở Ấn, ông sẽ không bao giờ viết được 
một tác phẩm như thế. Vì người Ấn chúng ta minh 
triết hơn, kiên nhẫn hơn. Ông ấy biết dân Tây Tạng 
ít minh triết và thiếu kiên trì, nên đã viết bộ luận 
ngắn gọn rất lợi ích này. 


Họ không tiếc lời ca tụng việc Atìsha đi Tây 
Tạng. Trưởng lão Ratnàkarashànti viết thư cho đoàn 
tùy tùng của Atisha như sau: “Những học giả hiển trí 
ca ngợi Atìsha như thế đấy, nên tôi phải cho phép 
ông ta ở lại Tây Tạng, vì điều ấy sẽ lợi lạc cho hữu 
tình. Tôi chỉ yêu cầu ông ấy viết thêm một luận giải 
về tác phẩm kia, để bù lại sự kiện ông ấy đã không trở 
về Ấn.” (Tuy nhiên, tác phẩm trình bày trong sách này, 
luận giải tác phẩm Đèn sơi nẻo Giác tương truyền do 
chính ngài Atìsha giải, thì dường như không phải vậy.) 


Nagtso vô cùng sung sướng khi được bức thư ấy, 
ông bảo: 
— Tôi đã gánh một trách nhiệm nặng như núi do 


Trưởng lão phó thác. Bây giờ tôi đã được nhẹ gánh. 


Không lâu trước khi Atìsha đi đến tỉnh Trung 
ương Tây Tạng, Drom Rinpoche viết thư cho những 


Giải thoát trong lòng tay | 113 


nhân vật quan trọng ở đấy rằng, “Tôi đã khổ công hết 
sức để rước Atìsha đến tỉnh Trung ương, vậy khi nào 
nhận được thư lần tới, xin quý vị hãy khởi hành ra 
đón tiếp ngài tức khắc.” Trong bức thư sau đó ngài 
viết: “Yêu cầu những bậc thầy trong tỉnh Trung ương, 
như là Kawa Khàkya Wangchung, vân vân, hãy khởi 
hành ngay để đón ngài.” Drom đã trưng ra tên của 


Kawa như là bậc thầy quan trọng nhất của Tây Tạng. 


Khi khởi hành cuộc đón rước, một người tên Ku- 


toenpa la lớn: 
- Thế thì tên tôi ở đâu? 
Người ta bảo ông: 
— Ông ở trong số vân vân ấy. 
— Tôi không phải là người để xếp vào hạng vân vân! 


Ông nói thế, và cố chen lấn đi dẫn đầu đoàn 
đón rước. Thế là tất cả bọn họ chen nhau giành đi 


hàng đầu. 


Những thầy Tây Tạng hổi đó thường đội mũ 
rộng vành, mặc áo choàng thêu, xem như dấu hiệu 
chứng tỏ ta đây là những tu sĩ cao cấp. Vừa khi Atìsha 


trông thấy họ từ xa tiến lại, ngài nói: 


— Thôi rồi, một lũ ác ma của Tây Tạng đã xuất 


đầu lộ diện ra đấy! 


114 | Pabongka Rinpoche 


Rồi ngài lấy khăn trùm đầu lại. Khi ấy những 
Lạt-ma cao cấp bèn xuống ngựa, mặc vào ba y mà đến 


gần. Atìsha lấy làm hoan hỉ đón nhận họ. 


Cuối cùng ngài đến tỉnh Trung ương, và làm 
nhiều việc ở đây để chuyển Bánh xe Chánh pháp. 
Ngài chứng tổ một năng lực lớn lao. Atìsha ở ba năm 
tại miền thượng Ngari, chín năm ở Nyetang, năm năm 
ở Tsang và các tỉnh trung ương, tổng cộng mười bảy 
năm. Những tác phẩm như Lịch sử phái Kadampas nói 
Atisha chỉ ở Tây Tạng mười ba năm, nhưng theo 
Tsongkapa là mười bảy năm, như ngài đã nói: 


— Nagtso tận tụy với ngài (Atìsha) suốt thời gian 
hai năm ở Ấn, và mười bảy năm ở Tây Tạng. Như thế 
ông ta đã hầu hạ ngài tận tâm suốt mười chín năm. 


Lý do chính yếu khiến Janchub Oe cố hết sức 
để thỉnh Atisha đến Tây Tạng là để ngài giảng dạy 
giáo lý, và quan trọng nhất trong nên giáo lý của ngài 
là tác phẩm Đèn soi nẻo Giác. 


Hành trình đến Tây Tạng của ngài đã được nữ thần 
Tara tiên đoán. Bậc thầy của ngài là Halakrshna nói: 


— Nếu ông đi Tây Tạng, thì con sẽ giàu hơn cha. 
Cháu sẽ giàu hơn con. Chất sẽ giàu hơn cháu. Chít sẽ 


giàu hơn chắt. Rồi sau đó, tình trạng sẽ lụn bại dân. 


Ở đây, “Cha” là Atisha. “Con” là Dromtoenpa, Leg- 


daen Sherab, vân vân. “Cháu” là ba anh em Kadampa 
(Potowa, Gampopa, Chaen Ngawa). “Chất” là Langri 


Giải thoát trong lòng tay | 115 


Tanpa, Geshe Sharawa, vân vân. “Chít” là Sangyae 
Boentoen, Sangyae Gompa, và những người khác cùng 
thời đại ông. Câu “sẽ giàu hơn” có nghĩa nền giáo lý 
sẽ được lan truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. 
Atìsha đã làm sống lại những truyền thống giáo lý gần 
mai một, và hoằng dương những truyền thống hiếm 
hoi khác. Ngài đã thanh lọc những giáo lý này khỏi 
những tư tưởng tà vạy hòa lẫn vào và làm cho dơ bẩn; 
bởi thế ngài đã làm cho nền giáo lý tôn quý trở thành 


vô cấu. 


Nhưng sau đó, trên những đoạn đường, những 
tầng bực của đạo lộ, nên giáo lý lại bị che mờ vì 
những mật điển vô dụng và những phép điểm đạo 
nhỏ nhen, làm cho gần như lụn bại. 


Giáo lý về Những giai đoạn trên đường đến Giác 
ngộ này đã được truyền cho Drom. Drom hồi: 


— Tại sao thầy cho những người khác những chỉ 
giáo về mật tông, còn Lamrim thì thầy chỉ truyền cho 
con mà thôi? 


Atsha đáp: 

— Ta không tìm được người nào khác ngoài con 
ra để phó thác giáo lý ấy. 

Ngài đã truyền pháp này riêng cho Drom. Drom 
truyền lại giữa công chúng, nên từ đấy phát sinh ra 


ba hệ phái. Truyền thống Kadampa cổ điển truyền từ 
Potowa đến Sharawa. Phái này để cập những bước 


116 | Pabongka Rinpoche 


đường tiến đến giác ngộ nhờ trung gian những tác 
phẩm cổ điển vĩ đại. Truyền thống Kadampa Lamrim 
được truyền từ Gampopa đến Neuzurpa. Phái này để 
cập Lamrim ngắn gọn, đưa ra những giai đoạn của con 
đường đến giác ngộ theo thứ tự của chúng. Truyền 
thống Kadampa khẩu giáo truyền từ Geshe Chaen 
Ngawa đến Zhoenue Oe. Phái này để cập những chỉ 
giáo của các bậc thầy về những giáo lý như tỉnh túy 
của mười hai mắc xích duyên sinh. 


Những giáo lý nói trên hiện vẫn còn tổn tại 
nhưng không mang tên cũ. Lối giải thích cổ truyền 
phát xuất từ Ngagwang Norbu, một người giữ chiếc 
ngai tu viện trưởng Ganden, nói rằng những người 
thiên về kiểu học “hàn lâm” thì nên thực hành Lam- 
rim theo năm đề tài tranh luận chính yếu. Đây chính 
là truyền thống cổ điển. Những người không thực 
hành cách đó được, nhưng lại có nhận thức sắc bén, 
có sự kiên trì, thì nên nghiên cứu và quán niệm những 
Lamrim lớn và trung bình (của Tsongkapa). Lối thực 
hành này là truyền thống Kadampa Lamrim. Những 
người nào không thể thực hành điều này được thì nên 
theo một vài chỉ giáo ngắn gọn, như Con đường Dễ 
hay Con đường Nhanh. Họ sẽ theo tất cả những phần 
trong các giai đoạn của Con đường. Đây là truyền 
thống Kadampa khẩu giáo. Bậc tôn sư tôi, nơi nương 
tựa tối thượng của tôi, đã cho tôi các giải thích truyền 
thống ấy. 


Như tôi đã nói với các bạn, Tsongkapa đã phối 
hợp cả ba truyền thống ấy thành một dòng. Tôi cũng 


Giải thoát trong lòng tay | 117 


đã nói Tsongkapa viết những Lamrim Con đường Lớn, 
Con đường Trung bình và Con đường Nhỏ. Đức Văn- 
thù xuất hiện nhiều lần trước mặt Tsongkapa, hai vị 
ấy đã thiết lập một liên hệ thầy trò. Đức Văn-thù đã 
truyền cho Tsongkapa vô lượng diệu pháp sâu xa về 
kinh giáo và mật giáo. Điều này có thể được tìm thấy 
trong tiểu sử của Tsongkapa. Bởi thế ta có thể cho 
rằng Tsongkapa hấp thụ pháp Lamrim từ đức Văn- 
thù, nhưng chính Tsongkapa thì lại tập trung nỗ lực 
để phăng manh mối của truyền thống này trở lui về 
Phật Thích-ca Mâu-ni, đức Đạo sư của chúng ta. Ngài 
không bao giờ bảo truyền thống này đến từ một linh 
kiến nào cả, hay đến từ một hệ truyền thừa nào mới 
mề hơn, vân vân. Đấy là một trong những điều kỳ 
diệu về lịch sử đời ngài. 


Khi Tsongkapa viết Những giai đoạn lớn của Đạo 
lộ đến đoạn nói về tuệ quán đặc biệt, đức Văn-thù đã 


nói đùa với ngài: 


- Không phải tất cả những điều này đều thuộc về 
giáo lý ta nói về Ba điều căn bản của đạo lộ hay sao? 


Tsongkapa thưa với đức Văn-thù rằng ngài sẽ 
viết sách này theo cách như sau. Ngài sẽ lấy Ba Căn 
bản xem như huyết mạch của đạo lộ, và sử dụng 
những điều ngài đã bàn trong Đèn soi nẻo Giác làm 
khởi điểm. Ngài sẽ lọc hết khỏi nó những chỉ giáo của 
những phái Kadampa khác. Nhưng Tsongkapa nghĩ 
rằng cho dù ngài có viết phần nói về tuệ quán đặc 
biệt trong Lamrim vĩ đại của ngài, thì điều ấy cũng 


118 | Pabongka Rinpoche 


không lợi lạc cho hữu tình bao nhiêu. Đức Văn-thù 
bảo ngài: 


- Cứ viết về tuệ quán đặc biệt đi, vì nó sẽ có lợi 
lạc trung bình cho các hữu tình. 


Có nhiều chỉ tiết huyền bí bất khả tư nghì trong 
lịch sứ cuộc đời ngài như vậy. Ngang đây đáng lẽ tôi 
phải nói chỉ tiết về tiểu sử đức Je Tsongkapa, nhưng 
chúng ta không có nhiều thì giờ để làm việc ấy. Các 
bạn nên khảo cứu kỹ về những cuốn tiểu sử đã được 
viết về ngài. 


Giáo lý của Tsongkapa bao gồm tất cả những lời 
giảng dạy của Atìsha. Nó cũng chứa đựng những chỉ 
giáo sâu sắc vô song đặc biệt, nhờ đó chúng ta có thể 
đạt đến chỗ hợp nhất với bậc Vô học ngay trong một 
đời, ở vào thời đại suy đổi này. Những trước tác về 
Lamrim của Tsongkapa chứa đựng nhiều điều cực kỳ 
thâm thúy mà ta không thể tìm thấy ngay cả trong 
Lamrim của những phái Kadampa trong quá khứ. Ta 
sẽ thấy rõ điều này sau khi đọc những tác phẩm ấy 
một cách chỉ tiết. 


VỀ Lamrim, có nhiều hệ phái truyền từ 
Tsongkapa xuống. Những hệ phái chính, nổi tiếng 
nhất trong số này là tám truyền thống khẩu thuyết 
liên hệ đến tám giáo lý lớn. Hôm qua chúng ta đã nói 
điều này. Hai tác phẩm Tỉnh chất của vàng ròng và 
Lời đức Văn-thù được nói là căn cứ theo kinh mà viết 
ra. Con đường Dễ và Con đường Nhanh được nói là 
liên hệ đến các mật điển. 


Giải thoát trong lòng tay | 119 


Ở đây ta sẽ nói sơ qua làm thế nào hệ phái Lời 
đức Văn-thù được truyền thừa ở phương Nam. Bản 
luận giải về tác phẩm này ở phương Nam là bản ngắn 
hơn trong hai bản luận giải. Đức Dalai Lama đệ ngũ 
để nghị một kiểu giảng ngắn hơn bằng cách đánh dấu 
vài đoạn trong kinh. Ngài cũng cho một số chỉ giáo 


L1 


khác về các pháp quán tưởng “quy y,” “ruộng phước,” 
và những pháp quán liên hệ đến nhà tắm, vân vân. 
Những chỉ giáo này khác hẳn những chỉ giáo của các 
hệ phái ở tỉnh Trung ương. Đức Dalai Lama truyền Hệ 
phái phương Nam cho Lama Purchog Ngagwang Jampa 
Rinpoche ở Epa, vị này lại truyền cho Lozang Kaet- 
suen, chức vị tu sĩ chuyên trông coi chỗ ở của đức 
Dalai Lama. Tiểu sử vị này có một chỉ tiết lạ lùng đặc 
biệt. Ông có trí thông minh phi thường, và đã sáng 
chế ra nhiều kiểu giảng dạy giáo lý — khi thì nhiều chỉ 
tiết hơn, khi thì ít chi tiết hơn. Để giải quyết những rối 
ren, ông biết cần phải thỉnh vấn ngay đức Dalai Lama, 
vị chúa tể của pháp. Ông xin một buổi tiếp kiến, và 
thụ giáo tất cả giáo lý trong chừng một hai tiếng đồng 
hồ. Đức Dalai Lama đã cho ông làm tu viện trưởng 
trong cung Potala. Ông trải qua phần cuối cuộc đời để 
tu tập ở một nơi cô tịch gọi là Lamrim Choeding, tại 


đây ông đã đạt đến một trình độ tu hành rất cao. 


Lozang Kaetsuen truyền giáo lý cho Puentsog 
Gyatso, một học giả uyên bác ở Yerpa, người đã hoàn 
tất mọi bài giảng thực hành trong vòng ba tháng (xem 


Ngày thứ nhất). Puentsog Gyatso đã tu tập đến một 


120 | Pabongka Rinpoche 


trình độ phi thường là thực chứng tâm tịnh chỉ và tuệ 
quán đặc biệt, và đã giảng lại cho nhiều đệ tử ở 
Yerpa. Ông tu các năng lực thần thông nhờ phép quán 
mandala về thân của thần Heruka, và tương truyền 
phần lớn những tu sĩ thuộc Hệ phái phương Nam đã 
theo mẫu mực này. 


Puentsog Gyatso truyền xuống Lama Kachoe 
Taendar ở Epa, vị này truyền cho Tu viện trưởng 
Gedun Jamyang. Gedun Jamyang viết một tác phẩm 
riêng về Hệ phái phương Nam, vì sợ rằng đã có một 
số điểm sai lầm liên hệ đến vấn đề những đoạn nào 
trong kinh Lời đức Văn-thù đã thực sự được đức Dalai 
Lama đệ ngũ đánh dấu dành cho Hệ phái phương 
Nam. Tác phẩm của ông chỉ lưu hành dưới dạng 
những bản chép tay cho đến khi Kyabje Drubkang 
Geleg Gyatso cho khắc thành bản gỗ. 


Gelun Jamyang truyền cho Je Ngagwang Tutob; 
Tutob truyền đến Taenpa Gyatso, tu viện trưởng đại 
học Dagpo. Trong khi Taenpa Gyatso đang hoàn tất sự 
học, ông được cắt phiên làm nhiều việc vặt vãnh, và 
theo truyền thuyết, ông đã đạt chánh kiến về Trung 
đạo (chánh kiến về Tánh không) trong khi bổ củi. Ông 
truyền pháp Hệ phái phương Nam cho Seto Lama 
Kaeldaen. Seto Lama có chuyện kỳ lạ này trong tiểu 
sử: Ông hoàn toàn không quan tâm tới bất cứ thứ gì 
người ta cúng dường cho ông như tiển, khăn quàng cổ 
(theo tục lệ Tây Tạng), áo len, và những thứ tương tự. 
Mà ông cũng không cho lại ai những thứ ấy. Ông chỉ 


Giải thoát trong lòng tay | 121 


bỏ chúng vào trong một góc hang động bên cạnh chỗ 
ông ở. Nhiều thế hệ sau đó, người ta lục lọi mới tìm 
thấy những đồng tiền và len đã bị mối ăn. Sở dĩ ông 
không cho ai những thứ này vì nghĩ rằng điều ấy về 


sau có thể làm tăng thói kiêu mạn nơi ông. 


Seto Lama truyển giáo lý này cho Je Lozang 
Choepel, vị này lại truyền cho Geshe Tubtaen Rab- 
gyae. Mỗi khi tu quán, Tubtaen thường tụng những lời 
cầu nguyện của pháp Lamrim, xong ông giữ im lặng. 
Những người đến viếng tưởng ông ngủ, nhưng kỳ thực 
họ đang chứng kiến sự tịnh chỉ nhất tâm nơi ông. Ông 


truyền hệ phái này cho một tu sĩ tên Jangchub Togme. 


Người này chỉ là một tu sĩ bình thường, không 
phải một vị Geshe - tiến sĩ Phật học, cũng không phải 
một Lama - thượng tọa. Ông sống trong am ẩn cư Dra- 
gri. Hàng ngày, sau khi dâng cúng những chiếc bánh 
theo thường lệ, ông thiền quán Lamrim một cách nhất 
tâm trên thảm cỏ ngoài am. Ông phát triển tâm từ và 
tâm bi đến mức độ ông luôn luôn cảm thấy buồn bã. 
Hàng ngày những trẻ mục đồng thường giải trí bằng 
cách lén nhìn ông. Đối với chúng thì ông có vẻ chỉ là 


một ông già đang cám cảnh túi thân khóc một mình. 


Vào thời gian ấy, Hệ phái phương Nam của Lời 
đức Văn-thù có nguy cơ suy tàn bởi vì hệ phái giảng 
kinh chỉ trao cho tu sĩ này. Một vị tu viện trưởng của 
đại học Dagpo đã hồi hưu tên Lozang Jinpa — vị này 


lại là người truyền giới xuất gia cho chính tôn sư tôi 


122 | Pabongka Rinpoche 


— cố truy tầm cho ra những người khác thuộc truyền 
thống giảng Hệ phái phương Nam, nhưng khám phá 
ra rằng chỉ có Jangchub Togme là người duy nhất đã 
được truyền thụ pháp ấy. Lozang Jinpa hoài nghỉ, 
không nghĩ rằng ông thầy tu này có thể giảng theo 
kiểu “Nói chuyện thân mật”, nhưng nếu không yêu 
cầu ông giảng, thì truyền thống sẽ bị gián đoạn. 


Một ngày kia ông đến thăm vị tỷ-kheo và nói: 


- Bây giờ không có ai khác nắm giữ truyền thống 
giảng Lời đức Văn-thù thuộc Hệ phái phương Nam. 
Thực đáng tiếc vô cùng nếu truyền thống này bị gián 
đoạn. Ông có thể truyền cho tôi chỉ vì để khỏi gián 
đoạn dòng truyền thừa không? Khi ấy tôi có thể đưa 
cho ông bài giảng đã được làm cho văn hoa với những 
trích dẫn trong kinh, và những luận chứng hợp lý. 


Thầy tỷ-kheo nói: 


— Làm sao một người như tôi có thể trao truyền 
được? 


Ông cứ tiếp tục nói mình không đủ khả năng 
làm chuyện đó, nhưng cuối cùng khi ông chịu giảng, 
thì ông đã chêm vào những chỉ giáo sâu sắc, kết quả 
của kinh nghiệm thân chứng. Je Lozang Jinpa rất đỗi 
kinh ngạc về việc này; ông đã thuật lại: 


- Tôi hổ thẹn bảo ông ta: thực sự là tôi đã đến 


đây để thụ giáo chứ không chỉ là ghi lại những chỉ 
giáo truyền khẩu. Và ông ca tụng: “Vị ấy đích thực là 


Giải thoát trong lòng tay | 123 


một geshe vĩ đại của phái Kadampa thuộc truyền 
thống Khẩu giáo.” 


Chính Lozang Jinpa cũng đã đạt được tịnh chỉ 
và tuệ quán đặc biệt nhờ thực hành phép quán man- 
dala thân của thần Heruka. Ông sống trong tu viện 
Bangrim Choede thuộc miền Hạ Dagpo. Je Kalzang 
Taenzin em trai ông về sau đến ở Am thất ẩn cư Lhad- 
ing thuộc miền thượng Dagpo. Ông thường mời Lozang 
viếng thăm Lhading. Mặc dù Lozang chưa từng đích 
thân đến thăm, một hôm nhập định ông đã thấy mọi 
chỉ tiết trong ngoài của am thất. Ông bảo người em 
trai về sau khi ông này đến thăm: 


- Tôi đã trông thấy nơi ẩn cư của chú từ trong 


ra ngoài. 


Ông còn kể ra những chỉ tiết như có những cây 
gì bên phải và bên trái của ngôi nhà. 


— Và còn một vật trắng thật lớn luôn luôn lay 
động trên một lan can của ngôi nhà nữa. Gái gì vậy? 


Đó là một cái màn lung lay theo gió; Lozang đã 
thấy trong khi nhập định. 


Lozang truyền hệ phái này cho em trai Kaelzang 
Taenzin. Vị này trở thành một học giả uyên bác về 
cả kinh điển lẫn mật điển. Mỗi khi ngài giảng dạy, 
thường có những luỗồng ánh sáng chiếu ra từ đôi mắt 
ngài, bao quanh thính chúng đồ đệ. Cuối thời giảng, 
những luồng sáng ấy thu trở lại vào đôi mắt ngài. Mọi 


124 | Pabongka Rinpoche 


người đều trông thấy nhiều lần như thế. Nhiều người 
kinh ngạc khi vừa thấy ngài giảng dạy lại vừa thấy 
ngài tán bộ trên đường kinh hành, vân vân. Ngài có 
những linh kiến về toàn thế phước điền trong pháp 
thực hành Cúng dường Đạo sư. Khi ngài viên tịch, trên 
đỉnh sọ đầu ngài có một hình vẽ kỳ diệu về ruộng 
phước Cúng dường Đạo sư. Chiếc sọ này hiện vẫn còn 
ở Am thất Lhading. 


Ngài truyền giáo lý cho Kaelzang Kaedrub, vị 
này cũng đạt những thần thông nhờ pháp quán 
Heruka. Và ngài đã trao truyền cho chính tôn sư tôi, 


người bảo hộ và nơi nương tựa của tôi. 


Đấy là vắn tắt về sự truyền thừa của Hệ phái 
phương Nam đối với tác phẩm Lời đức Văn-thù. Các 
bạn cần xem kỹ chỉ tiết hơn. Hãy tham khảo những 
bản tiểu sử đáng tin cậy. 


Bây giờ, về Hệ phái truyền thừa Lời đức Văn-thù 
ở tỉnh Trung ương, thì đức Dalai Lama đệ ngũ đã truyền 
cho Jinpa Gyatso, một người giữ ngai tu viện Ganden. 
Cuối cùng hệ phái này truyền đến Lozang Lhuendrub, 
một người khác kế vị chiếc ngai Ganden. Je Lozang 


]inpa đã tiếp nhận truyền thống này từ nơi ông ta. 


Những bài giảng kiểu “Nói chuyện thân mật” về 
Con đường Nhanh có lịch sử như sau. Vị Panchen 
Lama là Lozang Yoshe, người thấy tất cả, đã đọc bản 
kinh, nhưng chưa ai từng hỏi ngài bài giảng truyền 
thừa của hệ phái. Khi về già, mắt ngài bị lòa, và khi 


Giải thoát trong lòng tay | 125 


có người muốn được khẩu truyền một vài đoạn quan 
trọng trong kinh, họ phải viết lại những đoạn ấy bằng 
chữ thật lớn. Bấy giờ học giả uyên bác Lozang Nam- 
gyael đang ở Am thất Jadrael. Ông đọc tác phẩm Con 
đường Nhanh và nghĩ rằng hậu thế sẽ càng nghèo 
nàn hơn nếu ông không được truyền thừa hệ phái 
bài giảng này. Ông bèn quảy hành lý đi đến Tashi 
Lhuenpo, và bảo người hầu của vị Panchen Lama rằng 
ông muốn được truyền tất cả tác phẩm của Panchen 
Lama nói chung, nhưng đặc biệt là được bài giảng về 
ŒGon đường Nhanh. 


Lozang Namgyael lúc ấy chỉ là một tu sĩ thường, 
vậy mà ông đòi hỏi quá đáng, và thị lực của Panchen 
Lama thì quá yếu. Người hầu hết sức ngạc nhiên mắng 
cho Lozang Namgyael một trận. Lozang trở về nhưng 
không thể chịu nổi tình trạng ấy. Ông đến yêu cầu 
thêm ba lần nữa, nhưng người hầu nhất định không 
giúp ông. Lozang nói trong cơn tuyệt vọng: 


— Nghe này, tôi không xin ông giảng dạy! Ông hãy 
chuyển lời yêu cầu của tôi đến đức Panchen Lama. 


Người hầu nổi cáu, và đi đến trình đức Panchen 
Lama trong khi y vẫn đang tức giận. Đức Panchen 
Lama trái lại rất sung sướng truyền cho Lozang Nam- 
gyael, và suốt buổi giảng dạy, mắt ông tuyệt đối không 
sao cả. 


Bậc tôn sư tôi đã kể lại cho tôi nghe câu chuyện 
này nhiều lần. Tuy nhiên, Lozang Namgyael không 
được chính thức kể trên danh sách như là một trong 


126 | Pabongka Rinpoche 


những bậc thầy của hệ phái chúng ta. Hệ phái được 
xem là truyền cho Purchog Ngawang Jampa, như được 
nói rõ trong phần tụng đọc chuẩn bị, nhan đề “Một 
sự trang hoàng cho yết hầu những người may mắn” 
(xem Ngày thứ sáu). 


Như vậy là tôi đã nói sơ lược về sự vĩ đại của 
những tác giả, mặc dù chưa nói đến tất cả các Lama 
và những môn đệ của họ. Nếu đi vào chỉ tiết, thì có 
lẽ tôi phải theo hai pho tiểu sử của những bậc thầy 
các hệ phái do Yeshe Gyaeltsaen, một vị giáo đạo của 
đức Dalai Lama viết ra. Ít nhất, trên đây là những gì 
mà tôn sư tôi đã dạy. Tôi không có thì giờ làm chuyện 
ấy, nhưng nếu các bạn có bản tiểu sử này, thì nên đọc 
thường xuyên. 


Khi kết thúc một sự giảng dạy về cuộc đời các 


bậc thánh tăng, chúng ta phải tiến hành cầu nguyện 


như sau: 


Hỡi bậc thấy, mong sao thân con 
được như thân của thây; 
Mong sao quyến thuộc, cuộc đời và hoàn cảnh 
của con cũng được như của thây; 
Mong sao cả đến tên con 
Cũng là danh hiệu tối thượng của thây. 
Chúng ta cũng nên quán tưởng về niềm hỉ lạc mà 
ta phải cảm thấy (sau khi nghe về những cuộc đời ấy.) 


Ngày thứ ba 


Si nưdcwá đã nói: 


Tôi đã được tái sanh làm thân người thuận lợi, 
Cái thân người rất khó được, 

Có thể giúp ta hoàn thành những mục tiêu. 
Nếu tôi không rút lợi lạc nào từ thân này 

Thì làm sao tôi có thể hi vọng thừa hưởng 
Một sự tái sinh thuần tịnh như thế này trở lại? 


Nói cách khác, bây giờ khi ta đã được thân 
người thuận lợi, thì không nên chỉ ham muốn những 
hạnh phúc thế gian. Cũng không nên chỉ chuyên lo 
hàng phục kẻ thù, che chở người thân, vân vân: thú vật 
cũng có thể làm chuyện ấy. Nếu ta không dùng thời 
gian còn lại của mình trên đời để thực hành pháp — 


128 | Pabongka Rinpoche 


một điều chắc chắn lợi lạc cho những đời sau của ta, 
và khiến ta khác với loài thú - thì thật khó cho chúng 
ta có được một tái sinh như thế này trong tương lai. 
Bây giờ, một khi đã được thân người, thì chúng ta phải 
thận trọng. 


Muốn làm lợi lạc cho những đời sau, chúng ta 
phải thực hành pháp này, nghĩa là những giai đoạn 
trên đường đến giác ngộ. Bởi thế bạn phải lấy bồ-để 
tâm làm động lực tu hành, và khởi tâm: “Tôi sẽ đạt 
thành Phật quả vì lợi lạc tất cả hữu tình. Bởi thế tôi 
sẽ lắng nghe giáo lý sâu xa này về những giai đoạn 
của con đường đến giác ngộ, và thực hành đúng theo 
đó.” Chỉ sau khi khởi tâm như vậy rồi các bạn mới 


nên lắng nghe. 


Pháp mà bạn sắp nghe là gì? Đó là pháp Đại 
thừa, pháp đưa những người may mắn đến quả vị Phật. 


Rồi Kyabje Pabongka Rinpoche tiếp tục nói một 
mạch như hôm qua. Ngài tóm tắt bốn tiêu đề mà ngài 
đã nói, rút về một tiêu đề duy nhất là: “Bài giảng về 
Những chặng đường đến Giác ngộ.” Mặc dù hôm qua 
chúng tôi đã nghe qua tiêu đề thứ nhất trong bốn tiêu 
đề, hôm nay ngài cũng nhắc nhở lại rằng giáo lý này 
được truyền xuống từ đức Thích-ca, bậc Đạo sư của 
chúng ta. Ngài cũng nhắc lại rằng rất lâu về sau, nền 
giáo lý này mới có nhiều hình thức khác nhau, như 
Lamrim, những giai đoạn của giáo lý, vân vân. Nhưng 
tất cả những hình thức giáo lý này đều lấy Đèn soi 


Giải thoát trong lòng tay | 129 


nảo Giác làm bản kinh gốc. Điều này được đề cập chỉ 
tiết trong những tiểu sử của các bậc thầy trong những 


hệ phái Lamrim. 
Sau khi tóm tắt như thế, ngài nói tiếp: 


- Hôm nay, tôi sẽ giảng tiêu để thứ hai. 


IIL TÍNH VĨ ĐẠI CỦA PHÁP LAMRIM, 
ĐƯỢC NÓI ĐỂ TĂNG NIỀM KÍNH PHÁP 


Pháp Lamrim có bốn vĩ đại và ba đặc thù để phân 
biệt với những giáo lý cổ điển khác. Bốn vĩ đại là: 
HA. Tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng mọi giáo lý 
đều nhất quán. 
IB. Tính vĩ đại khiến mọi kinh điển đối với bạn đều 
trở thành lời chỉ giáo. 
IC. Tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng khám phá ý thật 


của Phật. 


IID. Tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình khỏi những tà hạnh. 


IIA. Tính vĩ đại giúp bạn nhận ra rằng 


mọi giáo lý đều nhất quán. 


Giáo lý ở đây chỉ cho kinh điển của Phật thuyết. 
Luận vê ngọn đèn Tuệ của Bhàvaviveka nói: 


130 | Pabongka Rinpoche 


“Giáo lý là những kinh điển Phật dạy cho kẻ 
nào muốn thưởng thức vị cam lồ về những điều họ 
cần biết, những điều họ cần từ bỏ, những điều họ cần 
thể hiện, và những điều họ cần tư duy quán tưởng.” 


„1 


“Nhận ra tính nhất quán của giáo lý” có nghĩa 
rằng mỗi người đều phải thực hành những lời dạy ấy 
để được giác ngộ. “Nhất quán” có nghĩa là liên hệ với 
nhau, không chống trái. Đại thừa, Tiểu thừa, Luật và 
Mật điển... có vẻ đối chọi lẫn nhau trên phương diện 
ngữ ngôn văn tự, nhưng tất cả đều là pháp tu chính 
yếu đưa đến giác ngộ hoặc là một con đường tắt đưa 
đến giác ngộ. Bởi thế những giáo lý ấy đều nhất quán, 
ăn khớp với nhau. Giả sử bạn bị sốt nặng: lúc đầu y 
sĩ cấm bạn dùng thịt, rượu, vân vân, và bảo: “Những 
thứ ấy sẽ nguy hiểm cho ông nếu ông không từ bỏ 
chúng.” Nhưng sau khi cơn sốt đã hạ, và yếu tế 
“phong” quá thịnh nơi con bệnh, thì bác sĩ lại khuyên 
ăn thịt, vân vân. Cũng một con bệnh ấy, một y sĩ ấy, 
mà có hai lời khuyên trái ngược —- lúc đầu cấm thịt, 
lúc sau khuyên ăn — dường như không ăn khớp nhau, 
song kỳ thực không phải vậy, vì cả hai lời khuyên đều 
cốt chữa bệnh. 


Tương tự, bạn có thể nghĩ Tiểu thừa, Đại thừa, 
Kinh giáo, Mật giáo, vân vân, mỗi thứ cốt dành cho 
những hạng đệ tử đặc biệt, không phải tất cả giáo lý 
ấy đều dành cho một người thực hành để đạt giác ngộ. 
Nhưng cũng không phải vậy. Một người đang nói cho 
một người nghe về những pháp tu để giác ngộ. Khi 


Giải thoát trong lòng tay | 131 


người nghe đang ở trình độ Nhỏ hay Trung bình, thì 
đầu tiên Phật giảng giáo lý Tiểu thừa. Vị ấy phải quán 
vô thường, khổ. Sau khi đã tiến bộ, vị ấy bây giờ ở 
vào trình độ Phạm vi Lớn, nên giáo lý Đại thừa được 
giảng cho vị ấy. Bây giờ vị ấy thụ giáo về tâm bồ-đề, 
về sáu hạnh Ba-la-mật, vân vân. Và khi vị ấy đã trở 
thành một Pháp khí thích hợp với mật điển, đức Phật 
giải thích về Kim cang thừa: hai giai đoạn của Du-già 
tối thượng và những thực hành mật có đôi. Tuy nhiên 
tất cả những pháp ấy đều thích hợp cho một người 
như bạn tu để đạt giải thoát. Bởi thế bất cứ một kinh 
điển nào của đấng Chiến thắng cũng thuộc về, hoặc 
là một dòng chính của đạo lộ hoặc là một trong những 
con đường rẽ của đạo lộ; không một kinh nào là thừa 


đối với một người tu để đạt tuệ giác. 


Mối bận tâm chính của một Bồ-tát là làm việc 
cho lợi ích của tất cả hữu tình. Như vậy Bồ-tát phải 
dạy cả ba con đường để hướng dẫn ba hạng đệ tử 
(Thanh văn, Duyên giác, Bồ-tát) đi đến giải thoát theo 
cách riêng của họ. Nhưng nếu Bồ-tát tự mình không 
biết ba con đường ấy thì không thể dạy lại cho người 
khác. Dharmakìti (Pháp Xứng) nói trong tác phẩm 
Luận về những pháp có giá trị rằng: “Những phương 
tiện đế đạt đến những cứu cánh này thật tối nghĩa, 
thật khó bàn luận về chúng.” Con đường đưa đến sự 
liễu tri cả ba thừa là cái mà Bồ-tát cần phải khai triển 
trong dòng tâm thức mình để bảo đảm có thể đem 
đến lợi lạc cho hữu tình. Kinh dạy: 


132 | Pabongka Rinpoche 


“Này Tu-bồ-đề, Bồ-tát tu tập tất cả các đạo lộ, 
dù là đạo lộ Thanh văn, đạo lộ của Duyên giác hay 
đạo lộ của Bô-tát. Bồ-tát liễu tri tất cả đạo lộ.” 


Trong tác phẩm của Maitreya (Di-lặc) nhan để 
Trang hoàng cho sự thực chứng, chúng ta gặp câu 
này: “Những ai muốn làm việc cho hữu tình cần phải 
liễu tri tất cả các đạo lộ tu tập để làm lợi lạc tất cả 


chúng sinh.” 


Một điểm khác: cứu cánh là Phật quả, đấy là 
một quả vị có được mọi đức tính tốt đẹp, tất cả lỗi 
lâm đều đã tận trừ. Muốn đạt đến quả vị này, con 
đường Đại thừa là phải khiến cho tất cả lỗi lầm của 
một người đều chấm dứt, làm cho họ thể hiện tất cả 
đức tính. Bởi vì không có quyển kinh nào mà không 
trừ diệt một hạng lỗi lầm nào đó, hay khiến tu tập 
một loại đức tính nào đó, cho nên tất cả kinh điển 
đều bao hàm Đại thừa. 


Ta hãy xét vấn để “tính nhất quán của kinh 
điển” một cách chi tiết. Có hai cách: Bạn nên hiểu 
thế nào về tất cả những giáo lý được truyền lại — 
nghĩa là những sự trình bày về để tài chính - đều ăn 
khớp nhau; và bạn nên hiểu thế nào về các pháp được 
chứng ngộ — nghĩa là bản thân mỗi đề tài - đều ăn 
khớp nhau. 

Ba tạng kinh điển, bốn loại mật điển, vân vân, 
làm nên kinh và luận giải về kinh. Và như tôi đã giải 
thích, tất cả đều hợp thành một pháp thực tập nhịp 


Giải thoát trong lòng tay | 133 


nhàng để đưa một con người tiến đến giác ngộ. Đây 
là cách hiểu về “tính nhất quán của mọi giáo lý được 


truyền lại.” 


Để tài của những giáo lý này là những con 
đường khác nhau thuộc cả ba phạm vi. Phạm vi Nhỏ 
bao hàm những nhân tố để được tái sinh vào các 
thượng giới như trời, người. Những nhân tố này chính 
là đạo đức từ bỏ mười bất thiện hành, vân vân. Phạm 
vi Trung bình bao hàm những pháp tu đưa đến sự vi 
diệu của giải thoát - những pháp tu như là từ bó hai 
sự thật đầu! trong bốn sự thật, và thực hiện hai sự thật 
cuối? và pháp tu ba vô lậu học. Phạm vi Lớn gồm 
những pháp tu đưa đến sự vi diệu của toàn trí - những 
pháp như phát bầ-để tâm, sáu Ba-la-mật, vân vân. Do 
vậy, tất cả đề tài này lập thành một pháp tu hài hòa 
đưa hành giả đến giác ngộ, và cần hiểu là hoàn toàn 


ăn khớp nhau. 
Dromtoenpa, một trong những ông vua về pháp, nói: 


- Thầy tôi biết cách xem tất cả những giáo lý 
như bốn góc của một con đường có bốn mặt. 

Đây là lời chính xác của ngài, nhưng được giải 
thích nhiều cách. Bốn góc là ba phạm vi với mật điển 


là góc thứ bốn. Hoặc, bất kể bạn tung một trong hai 


1. Là Khổ và Tập - DG 
2. Là Diệt và Đạo — DG 


134 | Pabongka Rinpoche 


con xúc xắc như thế nào, luôn luôn có một mặt tứ (?) 
xuất hiện; cũng thế, mỗi để tài thiền quán đều bao 
hàm toàn thể đạo lộ. 


Ta có thể theo những cách giải thích ấy, nhưng 
tôn sư tôi, người che chở và nơi nương tựa của tôi, 


đã dạy: 


— Khi bạn kéo một góc của chiếc chiếu bốn góc, 
là bạn di chuyển được toàn thể chiếc chiếu. Cũng 
tương tự như thế, đề tài của một quyển kinh nào cùng 
với những luận giải về kinh ấy, đều đưa đến một pháp 
thực hành để đạt giác ngộ. Có thể nói là bạn đang 
kéo một trong bốn góc của pháp thực hành này. 


Đây là một lối giải thích rất quan trọng. 


IIB. Tính vĩ đại khiến mọi kinh điển 
đối với bạn đều trở thành lời chỉ giáo. 


Nếu bạn chưa gặp hệ thống “Những giai đoạn 
trên đường đến giác ngộ” này, thì đối với bạn kinh 
điển không phải là những lời chỉ giáo. Nhưng kỳ thực, 
kinh Phật và những luận thư giải nghĩa lý của kinh 
chính là những chỉ giáo tối thượng cho ta tu tập. Trên 
thế gian chưa từng có một bậc Thầy nào hơn đức 
Thích-ca Mâu-ni, đấng Thế Tôn, đấng Thiện Thệ, 
Người phá húy toàn triệt tất cả ô nhiễm. Tác phẩm 
của Maitreya (Di-lặc) nhan đề Dòng tương tục vi diệu 
của Đại thừa, nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 135 


Trên đời này không học giả nào 

Vượt qua đấng Chiến thắng. 

Với toàn trí ngài liễu tri chân như tối thượng 
Và liễu tri vạn pháp. 

Vậy không nên thêm bớt bất cứ gì 

Mà bậc Đại thánh đã tuyên thuyết trong kinh 
Vì như thế là làm hại cho Thánh phúp. 


Ngày nay không còn ai xem kinh Phật thuyết là 
cốt để thực hành, mà chỉ để tụng vào những dịp lễ. 
Dù có người nghiên cứu những tác phẩm cổ điển của 
hai nhà tiên phong (Long Thọ và Vô Trước) luận giải 
về kinh điển thì họ cũng chỉ nghiên cứu để trích dẫn 
vào những dịp tranh luận. Ngay cả những học giả 
uyên bác nhất, mỗi khi khởi sự hành thiền cũng không 
biết làm sao để hội nhập những bản kinh ấy vào sự 
tu tập của mình, mặc dù đã bỏ cả đời để nghiên cứu 
và chiêm nghiệm những kinh ấy. Họ đi đến những 
người nổi tiếng là thiền giả vĩ đại mà kỳ thực chả biết 
gì, theo học vài pháp quán (sàdhanas) để biết những 
vận hành của tâm, rồi quán những pháp ấy một cách 


nô lệ. Đức Tsongkapa vĩ đại đã nói: 


Họ nghiên cứu thật nhiêu, 
Nhưng vẫn nghèo nàn vê pháp -— 
Chỉ vì đã không xem kinh điển 
Là chỉ giáo để thực hành. 


136 | Pabongka Rinpoche 


Nghĩa là, thật tai hại vô cùng nếu không xem 
kinh điển như những lời chỉ giáo. 


Ví dụ một tiến sĩ trong tu viện chúng ta trước 
khi về thăm nhà ở tỉnh Kham, đã đến một vị thầy 
phái Nyingma xin một lời chỉ giáo để tu tập, rồi thiển 
quán theo sự chỉ dạy vắn tắt của vị ấy. Vì việc này 
mà những người địa phương tuyên truyền rằng pháp 
của phái Gelugpa chắc chỉ để tranh luận, trong đó 
không có gì để thực hành. Bởi thế mọi người đều làm 
ngơ giáo lý của phái Gelugpa. Theo tôi thì vị tiến sĩ 
này đã làm gương xấu, và thấy chuyện này thật rất 
đáng buồn. 


Các bạn phải thực hành bất cứ pháp gì mà mình 
đã hiểu rõ ý nghĩa nhờ học hỏi và quán tưởng; và ý 
nghĩa của pháp nào bạn đang tu cũng phải được kiểm 
chứng bằng sự học và thiền quán. Nếu bạn đã nắm 
vững một pháp nào nhờ học hỏi và thiền quán, rồi lại 
đi thực hành một pháp gì khác, thì cũng giống như 
trong một cuộc đua ngựa, sau khi đã ấn định con 
đường đua, vào ngày đua bạn lại cho ngựa chạy ngả 
khác. Những giai đoạn lớn của con đường đã dùng ví 
dụ ấy. Có lẽ cần giải thích một chút. Bạn sắp tổ chức 
một cuộc đua ngựa. Bạn chỉ một nơi nào đó, và bảo 


mọi người: 
- Ngày mai chỗ này sẽ là đường ngựa chạy đua. 


Thế nhưng vào đúng ngày đua ngựa, bạn lại tổ 
chức cuộc đua tại một địa điểm khác. 


Giải thoát trong lòng tay | 137 


Vậy, nếu bạn không thể xem kinh điển như 
những chỉ giáo để thực hành, thì chính là vì bạn đã 
không nắm vững những giai đoạn của Con đường đến 
giác ngộ. Nhưng khi đã nắm vững, bạn sẽ hiểu được 
rằng tất cả văn hệ cổ điển - những kinh luận Phật 
thuyết - đều có thể xếp vào khuôn khổ Lamrim, rằng 


đấy là những pháp hoàn toàn dành để tu tập. 


Một thời, Ngawang Chogdaen giữ ngai tu viện 
trưởng Ganden. Sau khi hoàn tất sự huấn luyện ở tu 
viện, ngài nhận nhiều chỉ giáo từ Jamyang Shaypa — 
như Ba căn bán đạo lộ của Tsongkapa. Ngài được khai 
thị vào phương pháp thiền quán về những tư tưởng 
chứa đựng trong toàn bộ kinh điển và mật điển. Về sau 
ngài tuyên bố rằng cuối cùng ngài mới hiểu được thời 
gian ngài nghiên cứu phạm vi rộng lớn của văn học 
Phật giáo cổ điển hóa ra cũng là thời gian ngài học 
Những giai đoạn chính của con đường. Điều này chứng 
tỏ đối với ngài, kinh điển là những chỉ dẫn tu tập. 


Khi Lozang Namgyael một đại học giả đang 
khẩu truyền tác phẩm Báf-nhã bát thiên tụng, thỉnh 
thoảng ngài lại nói: 


— Ôi, ước gì ta chưa già quá thế này. Đấy là điều 
ta cần nên thiển quán tư duy! 


Khi bạn hiểu Lamrim, tất cả mọi thực tập thảo 
luận trong sân tu viện cũng phải thuộc về Lamrim: 
bạn phải xem sự thực tập thảo luận này như một hình 
thức của chỉ giáo về thiền. Giả sử bạn đang thảo luận 


138 | Pabongka Rinpoche 


về đề tài phát bổ-đề tâm: bạn sẽ lập tức rút ra những 
so sánh với chương Phạm vi Lớn đề cập sự đào luyện 
tâm bồ-đề. Hoặc, bạn sẽ so sánh một thảo luận về 
Mười hai Nhân duyên với Phạm vi Trung bình. Hoặc, 
bạn cũng làm tương tự với cuộc thảo luận về những 
cảnh giới thiển định thuộc Sắc Giới và những tầng 
thiền chứng Vô Sắc, và so sánh những thiền này với 
phần nói về tâm Tịnh chỉ trong Lamrim. Ngay cả khi 
tụng đọc một nghỉ thức tụng niệm, bạn cũng phải hội 
nhập được nghỉ thức ấy vào Lamrim, bất kể bài tụng 
ấy rút từ kinh nào. 

Bạn cũng phải sẵn sàng làm được việc ấy mỗi 
khi tình cờ gặp một trang kinh sách tả tơi trong một 
điện thờ nằm bên đường. Thủa còn bé, một lần tôi 
trông thấy một trang sách bỏ rơi trong một điện thờ 
nằm trên đường đến tu viện. Trang sách ấy là một bài 


ca của Kaelzang Gyatso, đức Dalai Lama thứ bảy: 


Con ong nhỏ trong hoa Đỗ quyên 

Bay từ hoa này đến hoa khác. 

Nó di chuyển nhanh làm sao. 

Tôi sẽ giải thích hình ảnh này: 

Thời mạt pháp nhiều người có tâm ô nhiễm, 
Chúng ngụp lặn trong những việc tầm thường. 
Hãy nhìn chúng, mới là bạn đã hóa kẻ thù. 


Khó tìm được một người bạn kiên cố. 


Giải thoát trong lòng tay | 139 


Đọc xong bài thơ, tôi nối kết ngay kinh nghiệm 
ấy với phần Phạm vi Trung bình để cập nỗi khổ vì 
tính bất trắc trong cõi luân hồi sinh tử. 


Khi Je Rinpoche (Tsongkapa) hói học giả Rinchen 
Pel ý nghĩa danh từ “Kadam” (nghĩa đen là “chỉ giáo 
của kinh điển”), ông đã trả lời: 


- Dù chỉ một chữ N trong kinh điển đối với mình 
cũng là một lời chỉ giáo không được bỏ qua. 


Câu trả lời ấy làm Je Rinpoche hài lòng tới nỗi 
ngài ca ngợi trong một buổi giảng dạy công cộng: 


- Hôm nay một học giả đã khai triển được ý tôi. 
Đúng như lời ông ấy nói. 


Bởi thế, tất cả kinh điển —- cả đến một tờ kinh 
bị bồ rơi trong chánh điện — đều là những chỉ giáo để 
hướng dẫn một người đến giác ngộ. Điều này áp dụng 
cho bạn và sự giác ngộ của bạn. Nó như thể là đức 
Phật và các tác giả khác đã giảng những kinh ấy đặc 
biệt cho riêng bạn. Một thái độ như thế sẽ đem lại 
cho bạn niềm tin tuyệt đối vào tất cả kinh điển. 


Jangchub Rinchen, một hành giả mật tông, nói: 


— Không ai bảo chúng ta phải tìm những chỉ giáo 
để đạt giác ngộ trong một tuyển tập những bùa chú — 
chúng ta phải tìm sự chỉ giáo trong tất cả kinh điển. 


Chúng ta phải suy nghĩ cách ấy mới được; những 
lời này đánh ngay vào gốc rễ. Vậy xem tất cả kinh 
điển như những chỉ giáo là chuyện rất nên làm. 


140 | Pabongka Rinpoche 


Bạn có thể tự hồi: “Có thật đầy đủ không nếu ta 
chỉ học Lamrim?” Ý nghĩa của kinh và luận đều chứa 
đựng trong Lamrim -— kể từ đoạn nói về nương tựa một 
bậc thầy cho đến chương nói về tâm tịnh chỉ. Một 
pháp Lamrim thực thụ có thể có một số tiêu để chỉ 
tiết hoặc ngắn gọn. Một ít tiêu để trong số này đòi hồi 
một pháp thiền quán phân tích! trong khi một số khác 
đòi hỏi một pháp thiền định chuyên nhất?. Khi đã 
nắm vững bộ sườn của những tiêu để này, bạn sẽ biết 
được loại thiền định nào áp dụng cho mỗi tiêu đề. 
Với sự hiểu biết này, bạn sẽ sẵn sàng liên kết bất cứ 
kinh nào bạn gặp với pháp thực hành một đề tài Lam- 
rim đặc biệt nào đó, điều này chứng tỏ bạn đang xem 
kinh điển như là những lời chỉ giáo thực hành. 


Sau đây là một ví von dễ hiểu mà bậc thầy tôn 
quý của tôi thường đưa ra. Giả sử một người không có 
chỗ để chứa gạo, lúa mạch, đậu, vân vân, và tình cờ 
y gặp một nắm gạo chẳng hạn. Người ấy không biết 
phải làm gì với nó và có lẽ sẽ vứt bỏ nó. Cũng thế, 
nếu bạn chưa nắm được toàn vẹn cơ cấu của đường 
tu, và tình cờ gặp một cuốn kinh, bạn sẽ không nhận 
thức được rằng mình phải liên hệ kinh ấy với một để 
tài Lamrim. Bạn sẽ không biết làm thế nào để thực 
hành theo kinh ấy. Nếu bạn đang có gạo, lúa mạch, 


đậu, mỗi thứ chỉ có một cân, mà có thêm được một 


1. Như tưởng niệm về Phật, Pháp, Tăng — DG. 
2. Như quán biến xứ hay kasina - DG 


Giải thoát trong lòng tay | 141 


nắm gạo, thì bạn sẽ sung sướng bỏ thêm gạo ấy vào 
kho lương thực của bạn. Khi bạn đã nắm vững cái 
sườn của những đề tài thiển quán Lamrim, bạn sẽ dễ 
dàng liên kết bất cứ quyển kinh nào với một tiêu để 
Lamrim đặc biệt. 


(Khi ấy Rinpoche giảng chỉ tiết về cái sự làm thế 
nào, một bản văn về Lamrim có toàn bộ sườn của Lam- 
rim thì có thể dẫn hành giả đi qua Con đường, bất kể 
độ dài của bản văn ấy. Ngài so sánh điều này với hai 
căn phòng, một phòng của một viên chức chính phủ, 
phòng kia của một tu sĩ bình dị: cả hai phòng đều chứa 
đủ những bàn ghế cần dùng cho mục đích của họ.) 


Lại nữa cần chú ý: có khác nhau giữa nhận thức 
rằng tất cả kinh điển đều nhất quán, và nhận thức 
rằng tất cả kinh điển đều là lời chỉ giáo thực hành. 
Có được nhận thức đầu không nhất thiết có nghĩa là 
có được nhận thức sau. Nhưng nếu bạn có được nhận 
thức sau, thì đương nhiên bạn có được nhận thức đầu. 


IC. Tính vĩ đại giúp bạn dễ dàng 
khám phá ý thật của Phật. 


Những kinh và luận như tôi đã nói, chính là 
những chỉ giáo thực hành tốt nhất. Tuy nhiên bạn 
không thể khám phá ra những ý tối hậu của đấng 
Chiến thắng chỉ nhờ đọc những tác phẩm cổ điển vĩ 
đại ấy, nếu không có một chỉ giáo nào của bậc thầy 


142 | Pabongka Rinpoche 


về những giai đoạn của con đường đến giác ngộ, kể 
như một cái sườn để tham khảo, mặc dù đề tài của 
những kinh điển ấy biểu trưng ý tối hậu của Phật. 
Muốn tự mình khám phá được những ý ấy từ nơi kinh 
luận, bạn phải nắm lấy kinh luận trong một thời gian 
dài. Nhưng nhờ Lamrim, bạn sẽ dễ dàng khám phá ý 
nghĩa mà không cần phải khổ công như vậy. 


Có lẽ bạn đang tự hỏi: Những ý tối hậu của đấng 
Chiến thắng là gì? Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa và 
che chở tôi, đã dạy rằng thông thường, những ý ấy 
được xem là ba phạm vi; nhưng còn quan trọng hơn 
nữa là, sự cần thiết phải thực hành Ba căn bản của 
đạo lộ. Điều này chắc chắn đúng. Đức Tsongkapa vĩ 
đại đã làm sáng tỏ những ý tối hậu của đấng Chiến 
thắng về Chánh kiến. Trong tác phẩm Ba căn bản của 


đạo lộ, Tsongkapa nói: 


“Các tướng do duyên sinh không phải là ảo 
tưởng; nhưng có những người hiểu Tánh không là vắng 
mặt các tướng duyên sinh. Khi còn thấy Tánh không 
và Duyên khởi là hai chuyện khác nhau, thì bạn sẽ 
không bao giờ nhận ra được tôn ý của đức Đạo sư.” 


Điều này thực sự có nghĩa rằng, bạn chưa hiểu 
được ý Phật nếu chưa có chánh kiến. Chính nhờ năng 
lực chánh kiến mà cuối cùng bạn mới nắm được ý 
Phật. Trong cùng bài kệ ấy, Tsongkapa nói: Ý nghĩa 
tỉnh túy của mọi kinh điển của đấng Chiến thắng...” 


Điều này ám chỉ Căn bản Từ bỏ. Ngài nói tiếp: “... 


Giải thoát trong lòng tay | 143 


con đường mà chư Phật và con Phật ca ngợi...” Điều 
này ám chỉ Căn bản bổ-đề tâm. Cuối cùng ngài nói: 
“.,, cửa vào cho những người may mắn muốn giải 
thoát.” Điều này ám chỉ Căn bản Chánh kiến. Như 
vậy ngụ ý rằng bạn vẫn cần hai Căn bản kia là từ bỏ 
và tâm bô-đề. Bởi thế, khi căn cứ vào Lamrim, bạn 
sẽ dễ dàng khám phá rằng để tài của những tác 
phẩm cổ điển vĩ đại là nhắm đến sự phát triển ba 
Căn bản ấy trong dòng tâm thức. Khi ấy bạn sẽ dễ 
dàng tìm ra ý của đấng Chiến thắng. 


Giả sử kinh sách cổ là một biển cả, thì tôn ý của 
đấng Chiến thắng - Ba căn bản của đạo lộ - là châu 
ngọc trong biển ấy; Lamrim như con thuyền; bậc thầy 
giảng dạy giáo lý ấy như thuyền trưởng. Trong biển 
có châu báu, song nếu không có thuyền mà đi kiếm 
châu báu thì bạn chỉ có nước bồ mạng trong biển. Nếu 
không sử dụng Lamrim như chiếc thuyền, thì bạn sẽ 
rất khó mà khám phá ra tôn ý của đấng Chiến thắng, 
dù có tham khảo cổ thư. Cần phải nương vào một bậc 
thầy như thuyển trưởng thiện xảo, bước lên con 
thuyền là Lamrim, rồi bạn sẽ dễ dàng tìm thấy châu 


ngọc trong các cổ thư: ý tối hậu của Phật. 


IID. Tính vĩ đại giúp bạn tự cứu mình 
khói những tà hạnh. 


Ở đây, Những giai đoạn lớn của Đạo lộ và các 
kinh luận khác đều dạy rõ rằng bạn không nên làm 


144 | Pabongka Rinpoche 


một điều gì sẽ đem lại cho bạn cái nghiệp và sự 
chướng ngại phát sinh từ nghiệp ấy, kèm theo là sự 
từ bỏ pháp. Nhưng nếu bạn chưa để vào tâm bạn ba 
vĩ đại đầu trong bốn sự vĩ đại này, thì bạn sẽ luôn 
luôn làm những phân biệt vặt vãnh khiến bạn kính 
trọng một pháp này hơn những pháp khác —- những 
phân biệt như Đại thừa đối với Tiểu thừa, hay pháp 
lý thuyết đối lại pháp thực hành. 


Từ bỏ một vài phần của pháp thường phát sinh 
một dòng tương tục những loại nghiệp xấu nhất, từ đó 
có những chướng ngại nghiêm trọng nhất. Kinh Dệt 


mọi pháp vào với nhau nói: 


“Này Văn-thù, những chướng ngại phát sinh do 
cái nghiệp từ bỏ Diệu pháp thuộc loại rất vi tế. Văn- 
thù, người ta từ bỏ pháp khi họ xem một vài kinh điển 
của đức Như Lai là hay, còn vài kinh khác thì dở. Bất 
cứ ké nào từ bỏ pháp thì hậu quả là cũng phỉ báng 
Phật và nói xấu Tăng. Một người từ bỏ pháp khi tuyên 
bố: “Kinh này đúng, kinh kia sai.” Một người từ bồ 
pháp khi tuyên bố: “Kinh này dạy cho Bồ-tát,” hoặc 
“Kinh này dạy cho Thanh văn.” Một người từ bỏ pháp 
khi tuyên bố: “Pháp này dành cho Độc giác.” Một 
người từ bỏ pháp khi tuyên bố: “Điều này không phải 


là một trong những điều mà Bồ-tát nên tu tập.” 


Từ bỏ pháp là một hành vi hết sức nguy hại, 
như kinh Vua của định Nhất tâm, nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 145 


Từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiêu, 
Hơn cả tội phá hết tháp ở Nam thiệm bộ châu. 
Từ bỏ kinh tạng là một tội lớn hơn nhiêu, 


Hơn cả tội giết hằng sa vị La-hán. 


Nếu bạn đã tin chắc về ba vĩ đại đầu trong bốn 
sự vĩ đại, thì bạn sẽ không làm ngơ bất cứ một giáo lý 
nào của đấng Chiến thắng; bạn sẽ kính trọng ngang 
nhau tất cả kinh điển, vì tất cả kinh điển đều là 
những pháp để thực hành. Bạn sẽ thoát khỏi tình 
trạng xem một vài pháp là hay và vài pháp khác là 
đở, vì điều này là yếu tố trọng đại nhất góp phần vào 
việc từ bỏ pháp. Lại nữa, nếu bạn suy nghĩ về những 
cách làm thế nào để tận tụy với bậc thầy của mình 
cho thích đáng, thì bạn sẽ trừ được những nghiệp 
chướng mà bạn có thể có đối với bậc thầy ấy. Và khi 
đã tin chắc sự thật về vô thường và về thân người quý 
báu, thì bạn sẽ tự nhiên chấm dứt những ác hành do 
bám víu vào cuộc đời này. Bạn sẽ chấm dứt những tà 
hạnh liên hệ đến ngã ái khi bạn theo đề mục thiền 
định về phát tâm bồ-đề. Khi tu tập thiển quán vô ngã, 
bạn sẽ chấm dứt bám víu vào một bản ngã. Một cách 
tự nhiên bạn sẽ dừng lại tất cả những lối hành xử tà 
vạy và phi pháp nhất, nhờ phát triển thực chứng từng 
để mục thiền quán của Lamrim. 


Tôi sẽ đưa ra một ví dụ để giải thích làm thế 
nào ba sự vĩ đại đầu tiên giúp tăng tiến sự tu hành 
của bạn. Giả sử bạn sắp vẽ một bức tranh có tính tôn 


146 | Pabongka Rinpoche 


giáo. Bạn cũng biết là bạn phải chuẩn bị những điều 
kiện thích nghỉ như là phông để vẽ, sơn, cọ, vân vân. 
Sự biết này cũng tương tự như nhận thức rằng tất cả 
kinh điển đều ăn khớp nhau. Bạn phải biết vẽ như 
thế nào, làm sao để sử dụng những dụng cụ ấy — cũng 
như bạn phải xem tất cả kinh điển đều là những lời 
chỉ giáo. Và vẽ cho đẹp cũng tương tự như khám phá 
được tôn ý của Phật. 


Bốn sự vĩ đại này thông thường được hiểu theo 
hai cách: bốn vĩ đại của sự trình bày, nghĩa là danh 
từ được sử dụng; và bốn vĩ đại của đề tài, tức ý nghĩa 
của những danh từ ấy. Kinh điển có bốn vĩ đại liên 
hệ đến trình bày. Tuy nhiên điều quan trọng hơn nữa 
là con người lại có bốn vĩ đại liên hệ đến đề tài. 


Đến đây kết thúc phần Bốn vĩ đại. Ngoài bốn vĩ 
đại này ra Lamrim còn có ba đặc sắc: toàn diện; dễ 
thực hành vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm; 
và thù thắng hơn các pháp khác. Ta sẽ tuần tự bàn 
về ba đặc sắc ấy: 


Lamrim toàn diện, vì chứa đựng tất cả đề tài của 


kinh giáo và mật giáo 


Trong khi Lamrim không thể nào bao gồm tất cả 
những lời lẽ trong kinh luận, nó lại chứa đựng và giảng 
dạy tất cả những ý nghĩa nòng cốt của kinh luận. Ngay 
cả một bản văn ngắn nhất của Lamrim cũng làm được 
việc này. Toàn bộ ý nghĩa của kinh và luận đều bao 


Giải thoát trong lòng tay | 147 


hàm trong ba phạm vi của Lamrim; Lamrim bao gồm 
và giảng giải đề tài của toàn thể kinh và luận. Đức 
Tsongkapa vĩ đại đã nói như sau trong một thư gửi 


Lama Umapa: 


“Chỉ giáo này — Đèn soi nẻo Giác — từ Dìpamkàra 
shrìjnana, chứa đựng mọi lời chỉ giáo của kinh và luận. 
Nếu người ta biết cách giảng dạy hay nghiên cứu tác 
phẩm này, thì đấy không những là những chỉ giáo thực 


hành mà còn là tổng hợp của tất cả kinh giáo.” 


Những giáo lý các trường phái khác có nhiều 
bảng kê khác nhau: bốn chỉ giáo về những chuẩn bị 
tiên quyết như quy y, vân vân; giảng dạy về những 
pháp tu chính yếu, vân vân. Tuy nhiên, những phái 
Kadampa tiền kỳ và hậu kỳ của chúng ta ngày nay 
đều có truyền thống bổ qua những liệt kê dông dài 
ấy, và giảng dạy mọi sự theo Lamrim. Đèn soi nẻo 
Giác dạy tổng hợp mọi đề tài kinh điển trong khoảng 
phạm vi ba tập giấy mỏng. Tất cả những bản Lamrim 
khác cũng cô đọng mọi để tài và dùng Đèn soi nẻo 


Giác làm bản kinh gốc. Tsongkapa nói: 


Nó cô đọng tỉnh yếu của mọi kinh điển, 
Dù chỉ nghiên cứu Lamrim chốc lát, 

Ta cũng được lợi ích 

Như nghiên cứu toàn thể diệu pháp. 
Hãy quán sát ý nghĩa Lamrim 


Chắc chắn bạn sẽ tăng tiến trong giáo pháp. 


148 | Pabongka Rinpoche 


Nói khác đi, nghiên cứu, quán tưởng, giảng dạy, 
và thụ giáo một giáo lý Lamrim chính là nghiên cứu, 
quán tưởng và học hồi về ý nghĩa trọn vẹn của tất cả 
kinh luận. Khi bạn thực hành dù chỉ một chuỗi phản 
quan thiền định về Lamrim, thực tập thiển định ấy 
cũng bao quát tất cả kinh và luận. Geshe Toelungpa 


nhân vật vĩ đại phái Kadampa nói: 


“Khi tôi giảng dạy những giai đoạn con đường 
đến giác ngộ, bạn có được một hiểu biết khái quát về 
tất cả những kinh sách trên thế gian. Những kinh sách 
ấy sẽ nghĩ: 'Lão thầy tu già tóc hoa râm này đã móc 


tim ta ra! và phải run lên trước ý nghĩ ấy.” 


Thật vậy, nếu một buổi giảng về Lamrim tiến 
hành tốt, thính chúng chú tâm, thì cũng như là tỉnh 
túy của tất cả sách vở trên thế gian đã được đề cập. 
Như vậy, một mặt Lamrim bao hàm ý nghĩa tất cả 
kinh điển, mặt khác, nó là chìa khóa để mở kinh. 
Không thể có sự tóm thâu pháp yếu nào tốt hơn thế. 
Bởi vậy mà Geshe Toelungpa đã nói về sự giảng dạy 


Lamrim rằng: 


“Tôi đã chặt thành từng mảnh con trâu pháp 
khổng lô.” 


Những người căn cơ thấp kém có thể không hiểu 
được những bản Lamrim giảng giải chỉ tiết, nhưng họ 
vẫn có thế dựa vào một bản Lamrim ngắn, chứa đựng 


những giáo lý rõ ràng mà vẫn bao quát toàn bộ sườn 


Giải thoát trong lòng tay | 149 


của Lamrim. Giáo lý rõ ràng này cũng vẫn có thể 
hướng dẫn họ trên đường tu. Nhưng nếu bản văn bỏ 
ra ngoài dù chỉ một trong những đề mục thiên, thì nó 
không thể hướng dẫn bất cứ ai. 


Hãy lấy ví dụ thứ thuốc hạ sốt gọi là Camphor 
25. Bạn không cần phải mua một gói lớn đầy đủ từng 
món một trong 25 thành phần và uống từng món. 
Nếu thứ thuốc ấy đã được bào chế đúng cách, thì dù 
một viên cũng có thể làm hạ ngay cơn sốt. Nhưng 
nếu thiếu mất một trong 25 thành phần thì thuốc ấy 
sẽ không làm hạ nhiệt được, dù bạn có uống thật 


nhiều vào. 


Bây giờ khi đã may phước gặp được nên chỉ giáo 
tuyệt diệu này, thì bạn phải chuyên tâm trong lĩnh 


vực ấy. 


Lamrim dễ thực hành vì nhấn mạnh những bước 


điều phục tâm 


Chúng ta đã từng trải bao nhiêu là đau khổ trong 
cõi sinh tử luân hồi, và cũng đã lên tột đỉnh hạnh 
phúc mà cõi sinh tử có thể đem lại. Tất cả những đau 
khổ và hạnh phúc ấy đều do chính tâm ta tạo nên. 
Không có pháp nào tốt để điều phục tâm hơn là Lam- 
rim; Lamrim đặc biệt nhấn mạnh những phương tiện 
để đạt được tâm điều phục. Bởi thế Lamrim dễ áp 
dụng cho sự thực hành. 


150 | Pabongka Rinpoche 


Lamrim thù thắng hơn những truyền thống khác vì 
chứa đựng những chỉ giáo từ hai bậc thầy đã được 


học các truyền thống của hai bậc tiên phong 


Bậc thầy thuộc trường phái Long Thọ là 
Vidyakokila; bậc thầy thuộc trường phái Vô Trước là 
Suvarnadvìpi. Giáo lý được những chỉ giáo của các vị 
này làm cho phong phú; bởi thế nó thù thắng hơn các 
truyền thống khác. Như đức Tsongkapa vĩ đại có nói: 


Những giai đoạn của con đường đến giác ngộ 
Phát xuất từ Long Thọ và Vô Trước - 
Hai bảo châu trong giới học giả ở thế gian, 


Danh tiếng các ngài vang dội cùng khốp. 


Ngay cả tác phẩm (của Di-lặc) Trang hoàng cho 
thực chứng và Guhyasamdja Tanfra vua của mật điển 
cũng không có được ba đặc điểm này. Hai tác phẩm này 
không chứa đựng tất cả đề tài của kinh giáo và mật giáo, 


cũng không nhấn mạnh đến việc điều phục tâm. 


Bây giờ, khi đã có đủ diễm phúc để nghiên cứu, 
quán tưởng và thiển định về Lamrim với những tính vĩ 
đại và nét thù đặc ấy, thì bạn không nên thỏa mãn với 
những chỉ giáo bất toàn vụn vặt. Điều thật thiết yếu là 


bạn phải hết sức nỗ lực để đi trên con đường này. 


Đến đây là xong phần tiêu để chính thứ hai: 
“Tính vĩ đại của Pháp.” 


Giải thoát trong lòng tay | 151 


II. CÁCH THÍCH ĐÁNG ĐỂ GIẢNG DẠY 
VÀ LẮNG NGHE 


Đây là một tiêu để rất quan trọng. Ngagwang- 


Dagpa, một thiền giả vĩ đại ở Dagpo có nói: 


Phần chỉ giáo tiên khởi tốt nhất 
Là dạy về cách nói pháp và cách nghe pháp. 
Hãy yêu mến pháp... 

Nói cách khác, tiêu để này sẽ định đoạt xem 
những giáo lý sắp nói có tác động gì trên dòng tâm 
thức của bạn hay không. Bạn sẽ khó mà chuyển lời 
giảng của tôi thành quán tưởng và thiền định, nếu bạn 
hiểu sai tiêu để này. Cũng như khi tính ngày từ mồng 
một đến rằm, mà bạn tính nhầm ngày mồng một thì 
bạn sẽ sai tất cả mọi ngày khác. 


Ở điểm này có ba mục: 
IHA. Cách lắng nghe pháp; 
IIIB. Cách giảng dạy pháp; 
IIC. Điều cả thầy và trò cùng nên làm vào cuối 
thời giảng. 
IHA. Cách lắng nghe pháp 
Ở đây lại có ba tiêu đề phụ: 


(HIA1) Quán sát những lợi lạc của việc học pháp; 


152 | Pabongka Rinpoche 


(HIA2) Làm thế nào để chứng tỏ sự kính trọng đối với 
pháp và người giảng pháp; 


(HIA3) Cách thực thụ nghe pháp. 


IHA1. Quán sát những lợi lạc của việc học pháp; 


Điều quan yếu trước tiên là phải thấy những lợi 
lạc của việc học pháp, vì chỉ khi ấy bạn mới phát sinh 
ước muốn mạnh mẽ đối với việc học pháp. Nếu sự 
quán tưởng được làm một cách thích đáng, thì bạn sẽ 
vô cùng sung sướng khi khởi sự học pháp. Trong tác 
phẩm Những lời Phật dạy có nói: 


Nhờ học pháp, mà bạn hiểu được pháp; 

Nhờ học pháp, bạn chấm dứt gây tội; 

Nhờ học pháp, bạn từ bỏ những cái vô nghĩa; 
Nhờ học pháp, bạn đạt đến Niết-bàn. 


Nói cách khác nhờ sự học pháp mà bạn sẽ biết 
được tất cả những điểm then chốt để thay đổi lối 
hành xứ của mình. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng 
Luật và nhờ vậy sẽ tuân theo tăng thượng Giới để 
chấm dứt gây tội. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của tạng 
Kinh, và kết quả là bạn sẽ tu tập Tăng thượng Định 
để từ bổ những chuyện giải trí tâm thường, vô nghĩa. 
Và bạn sẽ đào luyện tăng thượng Tuệ để hiểu được ý 
nghĩa của tạng Luận và từ bỏ những mê lầm. Do vậy 
sự học pháp sẽ giúp bạn đạt đến Niết-bàn. 


Giải thoát trong lòng tay | 153 


Trong “Bản sanh truyện” có nói: 


Học là ngọn đèn 

Xua tan bóng đêm, 

Là tài sản quý nhất 

Trộm không đoạt được. 

Là khí giới đánh bại kẻ thù- 

Sự ngu tối về mọi sự. 

Học là bạn tốt nhất 

Dạy cho bạn các phương tiện; 

Là một người quyến thuộc 

Không bỏ bạn khi bạn khó nghèo. 
Là phương thuốc giải sâu 

Không làm hại bạn. 

Là đạo quân tốt nhất 

Phái đi dẹp giặc tà hạnh. 

Là vốn tối thượng của 

Danh tiếng và vinh quang. 

Không gì quý hơn là có học. 

Khi bạn gặp những người giỏi. 
Bạn sẽ làm cảm kích những học giả 
Trong bất cứ hội chúng nào. 


Sự học như ngọn đèn xua tan bóng tối vô minh 


Bậc tôn sư của tôi dạy rằng, khi biết dù chỉ một 
chữ trong mẫu tự là bạn cũng đã xua tan được sự tối 


154 | Pabongka Rinpoche 


tăm liên hệ đến nó, bạn đã thêm một tí vào cái kho 
trí tuệ của mình. Cũng thế, khi biết thêm những mẫu 
tự khác, bạn cũng xua được sự ngu dốt đối với những 
chữ này, và dồn thêm vào kho trí tuệ của bạn. Nếu 
không học chút gì, thì cả đến một chữ A ta cũng không 
nhận ra được dù chữ ấy có được viết lớn bằng cả cái 
đầu lừa, ta cũng chỉ có nước lắc đầu kinh quái. Các 
bạn cứ tưởng tượng những người không biết tí chữ 
nghĩa nào, thì sẽ hiểu lời tôi. 

Càng học bạn càng bớt được sự ngu dốt. Ánh 
sáng trí tuệ bạn tăng dần theo tỉ lệ học. Trong Những 
lời của Phật, chúng ta tìm thấy câu sau: 


Một người dù đã biết rành một ngôi nhà, 
Nhưng trong đêm tối sẽ không thấy gì 
Dù vẫn còn đôi mắt. 

Cũng vậy, đệ tử Phật không học 

Thì không phân biệt được tội và phúc. 
Khi một người có mắt 

Đem theo cây đèn 

Sẽ thấy được hình sắc. 

Cũng vậy, nhờ có học 

Người ta biết phân biệt phước và lội. 


Nói cách khác, bạn không thể thấy được gì trong 
một phòng tối om, mặc dù xung quanh bạn có rất 
nhiều vật và mặc dù bạn mở mắt thật lớn. Cũng tương 


Giải thoát trong lòng tay | 155 


tự, bạn có thể có con mắt tuệ nhưng nếu không có 
ngọn đèn học, thì bạn sẽ không biết gì về những điểm 
cần yếu để thay đổi lối hành xử của mình cho đúng. 
Nếu thắp lên một ngọn đèn trong phòng tối, bạn có 
thể trông thấy mọi sự vật trong đó một cách rõ ràng; 
như vậy, với con mắt tuệ và ngọn đèn học, bạn sẽ 
hiểu được tất cả các hiện tượng. 


Tác phẩm Những cấp bậc Bồ-tát của Vô Trước 
có để cập chỉ tiết những lợi lạc này, và nói người ta 
nên lắng nghe giáo lý với năm thái độ. Thái độ thứ 
nhất là xem giáo lý như con mắt, nhờ con mắt ấy mà 
bạn phát triển trí tuệ. Rồi bạn nên xem giáo lý như 
ánh sáng, nhờ ánh sáng và mắt tuệ mà bạn thấy được 
chân lý tương đối (tục đế) và tuyệt đối (chân đế). Bạn 
nên xem giáo lý như báu vật rất hiếm có trên đời. 
Xem giáo lý như một cái gì hết sức lợi lạc, nhờ đó mà 
bạn đạt được quả vị của những đại Bồ-tát. Cuối cùng, 
bạn nên xem giáo lý như một cái gì hoàn toàn rộng 
mở vì nó sẽ giúp bạn thành tựu được tâm tịnh chỉ và 


tuệ quán đặc biệt. 


Sự học của bạn cũng là tài sản tối thượng không 
ai đoạt được. Kẻ trộm có thể mang đi tài sản thế gian 
của bạn, nhưng không thể lấy của bạn Thất thánh tài 
— bảy báu vật của những bậc thánh - nghĩa là sự học, 
vân vân; cũng không thể cướp được những đức đa văn, 
giới, bố thí, vân vân. Ngay cả vào thời vàng son nhất 
của bạn, những của cải thế tục cũng đem lại cho bạn 
nhiều cơn nhức đầu. Lại nữa, khi trở về nơi từ đó bạn 


156 | Pabongka Rinpoche 


đã sinh ra, bạn sẽ mang theo được gì trong cuộc hành 
trình? Chỉ có sự học là bạn có thể mang theo khi chết. 
Bởi thế, điều quan trọng nhất là những tu sĩ khờ khạo 
chúng ta không nên ao ước những ấm pha trà kiểu cọ 
hay những bình đồng, vân vân; mà chúng ta nên khát 
khao bẩy châu báu của bậc thánh (Thất thánh tài.) 


Sự học như một khí giới để đánh bại kẻ thù là 
sự mù mịt ngu tối. Nhờ học mà bạn có thể phá hủy 
tất cả những sỉ mê lừa dối, kẻ thù thực sự của bạn. 
Sự học cũng là người bạn tốt nhất không bao giờ cho 
bạn những lời khuyên bậy. Khi làm một việc gì, chính 
sự học sẽ khuyến cáo bạn đã đúng thời tiết để làm 
hay chưa, nếu đã đúng thời tiết thì phải làm cách nào, 
nếu chưa đúng thì làm sao để khỏi làm, nó có lợi gì, 
hại gì, vân vân. Bậc tôn sư tôi thường dạy: 


“Khi ở một mình trong nhà giam, vua Lhalama 
Yeshe Oe càng lúc càng quyết tâm. Đấy là nhờ lời 
khuyến cáo của bạn ông, nghĩa là của những gì đã 
học trong quá khứ.” 


Sự học cũng là người bạn không bao giờ bỏ ta 
trong lúc hiểm nghèo. Những quyến thuộc thông 
thường chỉ làm bộ thân thiện với ta khi ta khá giả, 
còn khi ta gặp vận xui, họ giả vờ không nhận ra ta. 
Nhưng sự học thì lại là quyến thuộc tốt nhất, vì nó 
đặc biệt giúp bạn khi bạn gặp rủi ro, lúc bạn bị đau 
khổ, bệnh, chết. 


Trước khi trở thành thầy giáo đạo cho một vị 
Dalai Lama, Tsechogling Rinpoche đã có một thời gian 


Giải thoát trong lòng tay | 157 


rất nghèo. Khi gặp một người chú đang đi buôn bán, 
ông hỏi một điều gì đó nhưng người chú giả vờ không 
nhận ra. Sau khi Rinpoche làm thầy giáo đạo cho đức 
Dalai Lama và trở thành một trong những vị có quyền 
hành cao nhất, thì người chú liền đến nhận bà con. 


Ngày xưa, có một người xuất thân nghèo khó, 
nên không người nào nhận bà con với anh ta. Sau khi 
làm ăn buôn bán có được chút ít tiền, thì nhiều người 
đến nhận là có liên hệ máu mủ. Anh ta gọi họ đến 
đãi một bữa ăn. Anh đặt những chồng tiền trên bàn, 


quỳ trước đống tiền ấy mà nói: 


— Một người không phải chú tôi cũng trở thành 
chú tôi. Ôi hỡi những đông tiền khả ái, ta phải lạy 
các ngươi. 

Nói khác đi, bạn không thể tin tưởng ngay cả bà 
con của bạn. Nếu ta muốn tìm những quyến thuộc bền 


lâu, thì tại sao không tìm sự học, sự tu thiển quán? 


Sự học cũng là một phương thuốc chữa bệnh mê 
lâm, và là một đạo quân chống lại bất thiện. Nó cũng 
là kho chứa danh xưng và vinh dự tốt nhất; phần 
thưởng tốt nhất ta có được từ những bậc thánh, là cách 


tốt nhất để được sự tôn trọng của những bậc hiển trí. 


Truyện Bản sanh cũng nói: 


Người nào có học sẽ phát triển đức tin; 


Kiên trì hoan hỉ trong những điều thù thắng; 


158 | Pabongka Rinpoche 


Phát triển trí tuệ, không còn bóng tối ngu sỉ. 
Dù phải cắt thịt bán để học cũng nên làm. 


Nói cách khác, sự học có vô số điêu tốt lành. 


Nhờ sự học, bạn sẽ phát sinh niềm tin vào 
những đức tính của Ba ngôi báu; bạn sẽ nỗ lực cúng 
dường chư Phật, vân vân. Lại nữa, vì tin ở định luật 
nghiệp báo, bạn sẽ vui vẻ thay đổi lối hành xử của 
mình, vân vân. Bạn sẽ bắt đầu hiểu ra những lỗi lầm 
của hai đế đầu (khổ và nguồn gốc của khổ), và những 
đức tính của hai đế sau (sự chấm dứt khổ và con 
đường chấm dứt khổ). Như thế bạn luôn luôn hành 


động hướng về mục tiêu tối hậu là Phật quả. 


“Dù phải cắt thịt mà bán để học cũng nên 
làm.” Thế mà bây giờ các bạn được học trong tiện 
nghỉ, khỏi phải cắt xả thân thể, thì bạn phải nên nỗ 
lực học. Câu thơ trên được đặt vào miệng của Bồ-tát 
Chandra, một tiền thân Phật Thích-ca sau khi Ngài 
đã tự đóng một ngàn cái đỉnh vào thân thể cho mỗi 
dòng kệ Ngài học được. 


Càng chiêm nghiệm nhiều thì sự học càng sâu, 
càng thiển định nhiều thì tuệ quán càng mau phát 
triển; và bạn sẽ có được trí tuệ. 


Khi vào nội trú tại một trong những tu viện lớn, 
các tu sinh phải học năm đề tài thảo luận. Có một sự 
khác biệt lớn lao giữa người có học và không học — 
ngay cả trong cách nhận thức của họ về Ba ngôi báu. 


Giải thoát trong lòng tay | 159 


Bạn có thể phải trông coi vài chú tiểu. Nếu chính bạn 
ít học thì bạn không nên để chúng lớn lên thành người 
dốt như mình. Hãy cho chúng học, rồi trong đời sau 
bạn cũng sẽ có được trí tuệ như chúng có được trong 
đời này. Những người liệt tuệ, già cả, vân vân, có thể 
muốn học những cổ thư vĩ đại, nhưng cái chết sẽ đến 
gián đoạn sự học của họ trong khi họ chưa ra khỏi 
được những tà giải. Bởi thế những người như vậy 
không thể nào hoàn tất một số lượng học hỏi lớn lao. 
Nhưng nếu học một pháp như Lamrim, họ sẽ có được 
một vài hiếu biết về toàn bộ con đường. Có lần 
Tsongkapa đã báo mộng cho Panchen Lama Lozang 


Choekyi Gyaeltsen như sau: 


Muốn tự lợi và lợi người, 
Thì đừng bao giờ tự mãn với sự học của mình. 
Hãy xem những Bồ-tát ở địa vị thứ ba: 


Họ luôn bất mãn với mức học hành của họ. 


Bất kể suy nghĩ ở mức độ thấp đến đâu, chắc 
chắn ai cũng có được một ít thời gian dành cho việc 
học —- chẳng hạn học một bài giảng ngắn gọn về Lam- 
rim. Tại sao họ có thể không tìm cách thực hiện một 
việc học giản dị như thế? Tại sao họ có thể sống một 
cuộc đời với quá ít phần pháp như vậy? Làm sao họ 
có thể tuyên bố: “Chúng tôi không thuộc hạng mọt 
sách”? Tại sao, ngay cả ngựa, bò cái và cừu cũng biết 


làm thế nào để có được phần mình cho công bằng. 


160 | Pabongka Rinpoche 


Các bạn phải học theo trình độ tri thức của riêng 
mình. Nhưng bất kể bạn học cái gì, dù là một bắn văn 
ngắn gọn hay bản văn nhiều chỉ tiết, thì nó cũng phải 
chứa đựng toàn bộ các đề tài thiền quán, khởi đầu từ 
sự nương tựa một bậc Hướng Đạo sư và kết thúc bằng 
sự tịnh chỉ nhất tâm của bậc Vô học. Nếu một bản 
văn mà thiếu sót, thì nó sẽ không có toàn bộ các để 
tài thiền quán. Dù nó có chứa nhiều chỉ tiết về một 
vài để tài khác, nó cũng không bù được sự thiếu sót 
ấy. Chuyện ấy cũng giống như trong phòng bạn có 
hàng trăm tấm thẩm trải nền nhưng lại không có áo 
quân để mặc; hoặc có hàng trăm bộ y phục mà lại 
không có thẩm trải nhà. Nếu bản văn chỉ dẫn mà đầy 
đú, thì nó sẽ dẫn bạn từng bước trên đạo lộ, bất kể 
nó có nhiều hay ít chi tiết - cũng như cái phòng của 
ông bộ trưởng và cái cốc của một thầy tu đều phục vụ 


được mục đích riêng của mỗi người. 


HIA2. Làm thế nào để chứng tô sự kính trọng 
đối với pháp và người giảng pháp; 


Kinh Kshiagarbha (Địa Tạng?) nói: 


Hãy nghe pháp với niềm kính tín. 

Đừng nhạo báng chê bai những người giảng; 
Hãy cúng dường những vị giảng phúp, 

Xem như những người ngang hàng với Phật. 


Giải thoát trong lòng tay | 161 


Bạn phải kính lễ những bậc thầy giảng dạy pháp 
mỗi khi nghe giáo lý cũng như kính lễ đức Phật, đấng 
Đạo sư của chúng ta. 

Tác phẩm Các địa vị Bồ-tát của Vô Trước nói ta 
phải lắng nghe không vọng tưởng, tâm không bị tán 
loạn vì năm sự sẽ được giải thích dưới đây. Ta cũng 
phải tẩy tâm khỏi thói kiêu mạn. 


Lại có sáu điều cần có khi bạn lắng nghe pháp: 


. Thời gian thích hợp; 
. Lễ độ; 

. Sự tôn trọng; 

. Không sân; 


. Thực hành giáo lý nghe được; 


G® ƠI Hd C3 


. Không tìm lỗi trong giáo lý. 


- Hãy nói về yếu tố đầu tiên: Thời gian thích 
hợp. Vị thây chỉ nên cho một buổi giảng dạy nếu ông 
cảm thấy sung sướng khi làm việc ấy, nếu ông không 
bận những việc khác, vân vân. Bởi thế, bạn không 
được yêu cầu thầy giảng hay chỉ nghe giảng lúc nào 
thuận tiện cho mình, vì điều ấy sẽ chứng tỏ bạn quá 
tự phụ và ích kỷ. Tiến sĩ Potowa có lần ở lại tu viện 
Kakag ở cao nguyên của tỉnh Trung ương, đang in ấn 
nhiều kinh sách và rất bực dọc. Có một người đến xin 
ông dạy giáo lý. Ông đứng lên giận dữ xua đuổi, người 
kia vội vàng rút lui. Điều này chứng tổ bạn cần phải 
thiện xảo về phương diện thời tiết giờ giấc. 


162 | Pabongka Rinpoche 


- Người ta chứng tỏ sự lễ độ bằng cách sụp lạy 
và đứng lên khi có mặt bậc thầy. 


— Tỏ dấu tôn trọng bằng cách rửa tay chân cho thầy. 
- Không sân là không đổ quạu khi thầy sai bảo 
làm một việc gì. 


— Tìm lỗi nghĩa là phàn nàn. Hoặc cũng có nghĩa 
khinh bỉ pháp và người giảng dạy, một hành vi do 
vọng tưởng mê sỉ. Người học cũng không nên chú ý 
vào năm sự nơi vị thầy: thiếu đạo đức, thuộc giai cấp 
hạ tiện, y phục tôi, nói đở hoặc giọng không hay, và 
sử dụng ngôn ngữ thô tháo. Phải từ bó mọi ý niệm coi 


năm sự ấy như là những lỗi lầm. 


IHA3. Cách thực thụ nghe pháp 


Có hai phần: 


(HIA.3.1) Từ bỏ ba lỗi khiến bạn không thành 
một bình chứa xứng đáng; 


(HIA.3.2) Đào luyện sáu thái độ tốt. 
IHIA.3.1. Từ bỏ ba lỗi khiến bạn không thành 
một bình chứa xứng đáng; 

Ba lỗi ấy là: 


(HIA3.1.1) Giống như một bình chứa bị lật úp; 


Giải thoát trong lòng tay | 163 


(IIA3.1.2) Giống như một bình chứa hôi hám; 


(IIA3.1.3) Giống như một bình chứa bị rò rỉ. 


IHA3.1.1. Giống như một bình chứa bị lật úp 


Nếu một cái bình bị lật úp, thì dù có đổ vào đấy 
bao nhiêu chất uống bổ dưỡng, cũng không một giọt 
nào vào được bên trong. Bạn có thể ngồi trong hàng 
thính chúng để nghe pháp, nhưng bạn sẽ không hiểu 
được chút gì nếu tâm bạn phân tán và bạn không để 
vào lỗ tai những gì giảng sư đang nói. Như thế thì đi 
nghe giảng cũng như không. Bạn phải lắng nghe như 
một con nai — một sinh vật bị âm thanh lôi cuốn. Bạn 
phải đặt hết sự chú ý vào lời giảng dạy. “Đặt hết sự 
chú ý” có nghĩa không phải chỉ để một nửa tâm nghe 
pháp còn nửa kia lang thang. Có nghĩa là bạn phải 
theo dõi sát thời giảng pháp; phải làm như con nai 
hoàn toàn bị thu hút bởi tiếng sáo của người thợ săn 


đến nỗi nó có thể bị bắn chết. 


IHA3.1.2. Giống như một bình chứa hôi hám 


Một bình chứa có thể không bị lật úp, song nếu 
nó chứa độc dược thì bất cứ thứ gì đổ vào đấy cũng 
không thể dùng được, mặc dù nó còn lành lặn. Lỗ tai 
các bạn có thể thu vào mọi sự, nhưng có người đi nghe 
pháp vì muốn tăng thêm hiểu biết, có người nghe để 


kể lại cho người khác, vân vân. Nghe vì muốn đạt đến 


164 | Pabongka Rinpoche 


sự bình an cho riêng mình là một động lực khá hơn 
những động lực nói trên, song thái độ này vẫn bị xem 
là có lỗi, giống như một bình chứa hôi hám. Bởi thế 
bạn phải lắng nghe với động lực tối thiếu là một bồ- 
để tâm gắng gượng. 


IIA3.1.3. Giống như một bình chứa bị rò rỉ. 


Một bình chứa có thể không bị lật úp, cũng 
không hôi hám, song nếu đáy bình thủng lỗ thì cũng 
không chứa được chút nước nào, dù có đổ vào nhiều 
nước bao nhiêu cũng vô ích. Tai bạn có thể thu vào 
mọi sự, bạn có thể có động lực không lỗi lầm, song 
nếu không nghe cho thật kỹ thì bạn sẽ quên hết mọi 
sự ngay sau đó. Thật khó mà nhớ cho hết nội dung 
một bài giảng, bởi thế ta phải dùng cái gì để giúp trí 
nhớ, chẳng hạn ghi lại một loạt những tiêu để. Ta 
phải thường xuyên xem lại tài liệu và tự hỏi giáo lý 
đã dạy những gì trong mỗi tiêu đề ấy. Quan trọng hơn 
nữa là nhóm họp những bạn đồng học để ôn lại những 
gì đã nghe. 


Để tránh ba lỗi của một bình chứa, trong các 
kinh đức Thế Tôn thường nhấn mạnh: “Hãy lắng 
nghe, khéo suy nghĩ, ghi vào trong tâm.” “Lắng nghe” 
để từ bỏ lỗi của bình chứa hôi hám; “khéo suy nghĩ” 
để từ bỏ lỗi của đồ chứa bị lật úp; và “ghi vào trong 
tâm” là từ bỏ lỗi của đồ chứa bị rò rỉ. 


Vậy, đấy là cách nghe pháp. 


Giải thoát trong lòng tay | 165 


IIIA.3.2. Đào luyện sáu thái độ tốt 


Đó là: 

(HIA 3.2.1) Khởi tâm xem mình như con bệnh; 

(IHIA 3.2.2) Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc; 

(HIA3.2.3) Khởi tâm xem thây giảng pháp như 
lương y; 

(HIA 3.2.4) Khởi tâm xem việc thực hành pháp 
giống như chữa bệnh; 

(IHIA 3.2.5) Khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh 
như Phật; 

(HIA3.2.6) Khởi tâm mong chánh pháp tôn tại lâu dài. 


IHA3.2.1. Khởi tâm xem mình như con bệnh 


Trước hết phải có thái độ xem mình như bệnh 
nhân, thì tự nhiên sẽ phát sinh những thái độ kế tiếp. 
Xem mình là bệnh nhân có vẻ ngược đời trong khi 
thân thể chưa đau ốm. Nhưng “bệnh” muốn nói ở đây 
là cái bệnh si mê lầm lạc mà ai trong chúng ta cũng 
đang mắc phải. Geshe Kamaba nói, kỳ thực chúng ta 
đã nhiễm chứng bệnh trầm trọng kinh niên có ba độc 


tố (tham, sân, si) mặc dù ta không biết đến. 
Có thể bạn nói: 


— Làm sao có chuyện tôi bị bệnh mà tôi không 
biết? 


1ó6 | Pabongka Rinpoche 


Nhưng có khi trong cơn sốt cao người ta nói 
nhầm, ca hát mà không tự biết. Cũng thế chúng ta 
đang bị bệnh trầm trọng với những vọng tưởng mê lầm 
mà ta không ý thức. 


Bạn cũng có thể hồi: “Nếu có bệnh, thì tôi phải 
cảm thấy những cơn đau nhức khó chịu chứ? Nhưng 
tôi không đau nhức gì cả.” Kỳ thực thỉnh thoảng bạn 
có những cơn đau nhức do ba độc tế gây nên. Ví dụ 
khi ra phố trông thấy một món hàng hấp dẫn, song 
bạn không có tiền để mua. Về nhà bạn đau khổ vì 
không có được món hàng mình thích. Đấy là cơn đau 
nhức do tham luyến. Khi thấy, nghe hay nhớ lại một 
chuyện gì khó chịu, ví dụ nhớ lại một nhận xét châm 
chích người ta đã nói về mình, bạn cảm thấy đau khổ 
không thể chịu nổi. Đây là điển hình của cơn đau 
nhức do sân hận. Hãy quán sát phần này một cách 
chỉ tiết, đi sâu vào thói kiêu mạn, ganh tị, vân vân. 
Những si mê vọng tưởng là những chứng bệnh kinh 
niên trâm trọng, đau đớn, khó kham nhẫn. 


Bởi thế, bạn đã mắc phải nhiều chứng bệnh: 
bệnh tham, bệnh thù hận, bệnh ganh ghét, vân vân. 
Bạn hết sức cẩn thận để khỏi mắc phải một chứng 
bệnh thông thường, thế mà những si mê vọng tưởng 
đủ thứ ấy không làm cho bạn lo lắng mảy may. Shan- 
tideva nói trong tác phẩm Nhập Bồ-tát hạnh rằng: 


Khi bị một cơn bệnh thông thường, 


Bạn còn phải vâng lời thầy thuốc 


Giải thoát trong lòng tay | 167 


Nói gì đến bệnh nguy hiểm hơn trăm lần 


Mà bạn luôn mắc phải, như bệnh tham? 


Chúng ta hết sức lo sợ khi bị một cơn bệnh kéo 
dài hai ba tháng chưa khói. Nhưng chứng bệnh si mê 
thì chúng ta đã mắc phải từ vô thỉ luân hồi cho đến 
ngày nay. Chúng ta không thể nào khỏi bệnh nếu 
chưa giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Geshe Po- 


†owa nói: 


— Người bệnh không bao giờ khỏi, người lữ hành 
không bao giờ đến đích... 


Câu này diễn tả thân phận chúng ta một cách 
tuyệt hảo. 


IIA3.2.2. Khởi tâm xem diệu pháp như thuốc 


Khi bệnh nhân nhận ra mình bị bệnh, thì họ cần 
tìm thứ thuốc cho đúng bệnh. Vị thuốc duy nhất làm 
lắng dịu cơn bệnh si mê là diệu pháp của Phật, đây 
là món thuốc mà bạn phải tìm kiếm. 


IIA3.2.3 Khởi tâm xem thầy giảng pháp như lương y 


Khi đau ốm mà không có bác sĩ, bạn uống đại 
vài thứ thuốc, thì bạn có thể nhầm lẫn về bệnh trạng 
của mình, - không biết nó thuộc bệnh nhiệt hay bệnh 
hàn - và không biết nó đã đến giai đoạn nào. Thứ 
thuốc bạn dùng có thể không ích gì mà còn nguy đến 


168 | Pabongka Rinpoche 


tánh mạng. Vậy đương nhiên là bạn rất cần nương tựa 
vào một vị lương y. Có thể bạn không cần nương tựa 
vào một vị thầy hướng đạo tâm linh, vì nghĩ rằng xem 
sách mà tu cũng đủ. Nhưng bạn sẽ không phát triển 
được một thực chứng hay tuệ giác nào chỉ nhờ đọc 
tụng, thiền quán, vân vân. Dòng tâm thức của bạn sẽ 
càng ngày càng ăn sâu vào những tập quán của chính 
nó. Vậy, khi quyết định thực hành pháp, bạn phải 
nghiêm túc nương tựa một bậc Hướng Đạo sư như bệnh 
nhân nương tựa vào một y sĩ. Khi bị bệnh, bạn rất sung 
sướng gặp thầy thuốc giỏi. Bạn sẽ lắng nghe những gì 
lương y bảo bạn; và vì lòng kính trọng, bạn đối xử với 
y sĩ ấy rất lễ độ. Bạn cũng phải có thái độ tương tự như 
thế, khi đã tìm ra một hướng đạo tâm linh. Trong tác 
phẩm Tóm tắt những đức tính quý báu có nói: 


Người trí khát khao giác ngộ 

Hãy hoàn toàn chế ngự thói kiêu căng 
Cũng như con bệnh muốn khỏi bệnh 
Phải theo lời thây thuốc, 

Người tìm đạo phải kiên trì nương tựa 
Một vị hướng đạo tâm linh. 


IIA3.2.4. Khởi tâm xem việc thực hành pháp giống 
như chữa bệnh 


Thuốc là cái giúp con bệnh, nhưng có khi bạn 
không theo lời thầy thuốc, thay vì uống thuốc thầy 


Giải thoát trong lòng tay | 169 


dặn thì bạn lại để nó một bên giường. Nếu bạn không 
khỏi bệnh thì không thể trách thầy thuốc, vì bạn chưa 
hề dùng thuốc. 

Vị hướng đạo tâm linh giống như lương y, nhưng 
nếu sau khi nghe thật nhiều lời chỉ giáo — giống như 
thuốc chữa bệnh sỉ mê - mà bạn không thực hành, thì 
cũng không có lợi gì cho dòng tâm thức của bạn, dù 
lời chỉ giáo ấy hay ho đến đâu. Bạn không nên chê 
bậc Đạo sư, chê pháp. Lỗi là ở nơi chính bạn. Kinh 


Tam muội vương nói: 


Sau khi kiên trì tìm kiếm, 

Con bệnh đã tìm được 

Một thây thuốc thông minh tài giỏi. 

Ông thương xót nhìn bệnh nhân 

Hồi cho thuốc và bảo uống. 

Nhưng nếu con bệnh không uống thuốc 
Thì đừng trách lương y; 

Thuốc cũng không có lỗi 

Mà nên trách chính mình. 

Những người đã thụ giới trong Giáo pháp này 
Có thể biết hết về các thiên các định, 
Nhưng nếu không nỗ lực thiền quán 

Thì làm sao đạt Niết-bàn? 

Ta đã dạy các ngươi diệu pháp, 

Nếu ngươi không áp dụng những gì đã học, 


170 | Pabongka Rinpoche 


Thì cũng như con bệnh cứ để thuốc trong tủ, 
Nghĩ “thuốc này không thể chữa bệnh tôi.” 


Shantideva nói trong tác phẩm Nhập Bồ-tát hạnh 
như sau: 


- Hãy sử dụng thuốc bằng cách uống vào trong 
thân; nói suông chẳng ích gì. Thứ hỏi người bệnh làm 


sao khỏi bệnh nếu chỉ đọc toa thuốc? 


Bởi thế, có thuốc cũng chưa đủ, muốn khỏi bệnh 
bạn phải uống thuốc đúng cách, theo chỉ dẫn của y 
sĩ. Bạn phải áp dụng sự hiểu biết của mình về ý nghĩa 
lời dạy khẩu truyển trong việc chữa bệnh vô minh, và 
áp dụng những lời dạy ấy trong đời sống. Tsongkapa 
đã viết trong Những giai đoạn chính của đạo lộ: 

“Nhờ học mà có hiểu; nhưng hiểu rồi phải thực 
hành. Bởi thế điều thiết yếu là hãy áp dụng những gì 
ta đã học, càng nhiều càng tốt.” 

Kinh Khuyên hành hạnh vị tha nói như sau về 
những người có thói quen nghe thật nhiều lời dạy và 
thọ nhiều pháp quán đảnh, nhưng không thực hành 


gì cả: 


Vỏ cây mía không có nước; 
Vị ngọt của mía nằm bên trong. 
Người nhai vỏ mía 


Thì không tìm được vị mía. 


Giải thoát trong lòng tay | 171 


Chỉ nói suông giống như vỏ mía 


Suy tư ý nghĩa mới là vị ngọt. 


Nói khác đi, những người ấy giống như người 
ăn mía mà chỉ nhai cái vỏ thì không biết mùi vị gì 


của mía. 


Họ cũng như người đi xem tuông 
Ca tụng các diễn viên. 

Họ đã mất cái cốt yếu. 

Đấy là những nguy hiểm 

Của sự chuyên ký danh ngôn. 


Lại nữa, họ cũng như người bắt chước những 
diễn viên trên sân khấu. Bạn không nên chỉ có phát 
triển thói nghe nhiều, mà còn cần phải thực hành 
những gì đã nghe đã học trong đời sống. Nếu không, 
sự học nhiều giáo lý càng khiến bạn trở nên một người 
khó trị, chẳng ích gì. Học nhiều mà không hành chính 
là cái nhân khiến mình chai lì đối với pháp. Lúc đầu, 
thiên định dường như ít lợi lạc gì cho tâm thức, khi 
bạn đang cần học hiểu. Nhưng sự học sẽ không ích gì 
nếu sau đó bạn không suy tư thiền quán về những gì 
đã học. Cuối cùng bạn sẽ phát bệnh vì học nhiều 
pháp mà không thực hành, dù cho phần khẩu truyền 
đặc biệt của giáo lý có sâu xa đến đâu. Như thế là 
việc học của bạn không có chút lợi lạc nào cho dòng 
tâm thức. Bạn trở nên “lờn pháp,” pháp không có hiệu 


172 | Pabongka Rinpoche 


nghiệm gì đối với bạn. Bậc thầy Vararuchi nói trong 


tác phẩm Một trăm bài kệ, rằng: 


Vị tý-kheo đã cởi áo tu, 

Người phụ nữ đã bỏ ba đời chồng, 
Kẻ du côn vừa thoát bẫy, 

Là ba hạng bán trời không chứng! 


Phái Kadampa xưa có câu: 


Pháp có thể làm cho kẻ tội lỗi quy phục 
Nhưng không thể lay chuyển kẻ lờn pháp. 
Ta có thể làm mêm một tấm da thú 


Nhưng không thể nao núng chỗ da đã chai. 


Nói cách khác, đấy là điều tệ nhất có thể xảy 
đến cho người học thật nhiều (về Lamrim) mà không 
thực hành. Những người đã học các giáo lý khác 
nhưng không được lợi ích thì pháp Lamrim có thể 
nhiếp phục họ. Nhưng nếu sau khi học Lamrim họ 
vẫn chai lì thì thế là họ hết phương cứu chữa. Bởi thế 
các bạn phải ý thức điều này. 


Hãy học những gì bạn sẽ thực hành, và hãy liên 
kết những gì bạn học vào dòng tâm thức bạn. Drom- 
toenpa, ông vua về pháp, đã nói như sau về sự phối 


hợp học, chiêm nghiệm và thiền quán: 


Giải thoát trong lòng tay | 173 


Càng học tôi càng chiêm nghiệm thiền quán. 
Càng chiêm nghiệm tôi càng học và thiên. 
Càng thiển tôi càng học và chiêm nghiệm. 
Từ một căn bản, tôi tăng cả ba, 

Như vậy tôi xem Pháp là con đường tu tập. 
Hành giả Kadampa không làm việc nửa vời, 
Người mang đai da lớn thường bị lầm, 


Hiểu rõ điều này đúng là hành giả Kadampa. 


Nếu những người cùi tay chân dị dạng chỉ uống 
thuốc một hai lần, tình trạng họ sẽ không thay đổi; 
họ cần phải uống thuốc thật mạnh trải qua một thời 
gian dài. Từ vô thỉ chúng ta đã nhiễm chứng bệnh vô 
mỉnh trầm kha độc hại, cho nên thật không thấm vào 
đâu nếu chỉ thực hành một hai lần ý nghĩa lời dạy. 
Chúng ta phải làm việc với những chỉ giáo ấy một 
cách nghiêm túc và kiên trì như một dòng nước chảy. 
Bậc thầy Chandragomin nói: 


Tâm ta đã luôn luôn bị mù quáng 

Bởi căn bệnh kinh niên kéo dài; 

Làm sao một bệnh cùi đã co quắp chân tay 
Có thể thấm thuốc chút nào 


Nếu chỉ uống một hai lần rôi bỏ? 


Ta cần phải thực hành ngay những gì đã học, 
như Geshe Chaen Ngawa. Ngài đang đọc một chương 


174 | Pabongka Rinpoche 


Luật tạng nói về da thuộc và da sống; trong đó nói 
Luật cấm một tỷ-kheo đã thọ giới không được dùng 
da thú. Tình cờ lúc ấy ngài lại đang ngồi trên một tấm 
da thú. Ngài lập tức bỏ nó ra. Rồi khi đọc tiếp, ngài 
thấy luật này có thể “khai” (linh động) tại các xứ xa 
xôi (biên địa), ở đấy vị tỷ-kheo được phép dùng da 


thú. Khi ấy ngài mới lấy lại tấm da để trải ngồi. 
IIA3.2.5. Khởi tâm xem vị hướng đạo tâm linh như Phật 


Con người đầu tiên giảng dạy pháp cho chúng 
ta là đức Phật, đấng Đạo sư đã khai thị con đường và 
kết quả của sự đi trên con đường ấy. Ngài đã giảng 
dạy một cách thích đáng, dạy cho ta thay đổi lối hành 
xử của mình. Giáo lý ấy thuần tịnh không chút lầm 
lỗi. Như thế, ngài là người có thẩm quyền về pháp. 
Vậy nên mỗi khi nhớ lại sự kiện này về đức Phật, ta 
phải nghĩ, “Làm sao sự giảng dạy của ngài về pháp 
có thể lầm lẫn được?” Đi xa hơn ta có thể nói rằng 
một bậc thánh giảng dạy theo đúng truyền thống ấy 
cũng chính là một vị Phật. Khi ấy ta nên nghĩ rằng: 
“Thầy ta, con người thánh thiện này, chính là một hóa 
thân cúa đức Thích-ca Như Lai.” 


IIA3.2.6. Khởi tâm mong chánh pháp tồn tại lâu dài 


Sau khi nghe pháp, cần có thái độ mong mỏi 
như sau: “Thật kỳ diệu thay nếu nên giáo lý của đấng 


Chiến thắng sẽ tổn tại lâu dài trên thế gian này!” 


Giải thoát trong lòng tay | 175 


Năm thái độ đầu là để nhớ tưởng lòng từ bi của 
đức Như Lai. Thái độ thứ sáu cuối cùng là để báo đền 


ân đức ấy. 


Lắng nghe diệu pháp là điều cốt tủy. Lý do nghe 
pháp là để gây một áp lực tác động trên dòng tâm 
thức, nếu không tâm bạn vẫn ù lì như cũ. Nhưng nếu 
sau khi nghe giáo lý mà bạn vẫn không thay đổi chút 
nào, thì quả là giáo lý ấy tuyệt đối không có lợi ích 
gì cho bạn, dù sự giảng dạy có thâm thúy sâu xa, và 
bạn đã nghe rất chăm chú. Hãy lấy ví dụ: Bạn phải 
soi gương để thấy mặt mình rồi mới có thể tẩy vết 
dơ trên mặt. Bạn xem xét dòng tâm thức của mình 
trong tấm gương pháp, lắng nghe pháp để xem pháp 
ấy nói tâm bạn có những khuyết điểm gì. Nếu tìm 
thấy khuyết điểm nào, bạn phải cảm thấy buôn bã 
nghĩ: “Tâm ta đã đến thế rồi sao?” Và khi ấy bạn sẽ 
cố tìm mọi cách có thể, để tẩy trừ những khuyết 


.A? ^ Z* 
điểm. Bản sanh truyện nói: 


Khi thấy được những hành vi xấu ác của tôi 
Một cách rõ ràng trong tấm gương pháp, 
Tâm tôi bị ray rứt vô cùng. 


Bây giờ tôi xin quay về với pháp. 


Sudàsaputra đã nói với thái tử Chandra như 
trên. Câu chuyện về thái tử là tấm gương cho tất cả 


chúng ta. 


176 | Pabongka Rinpoche 


Khi đức Thế Tôn còn ở trên đạo lộ của bậc Hữu 
học, Ngài tái sinh làm thái tử Chandra, một Bồ-tát. 
Sudàsaputra là kẻ chuyên môn giết người để ăn thịt. 
Một hôm lúc vào rừng, thái tử gặp một người Bà-la- 
môn đa văn và thọ giáo với ông ta một bài kệ. Bỗng 
nghe tiếng động lớn, những người hầu của thái tử đi 
xem có chuyện gì xảy ra thì biết Sudàsaputra đang 


tiến lại. 
Những cận vệ của thái tử nói: 


— Sudàsaputra là một tên cướp ăn thịt người rất 
đáng sợ; binh hùng tướng mạnh của chúng ta trông 
thấy cũng phải rút lui. Làm sao bây giờ nếu ta phải 


đối đầu với nó. 


Mặc cho vợ con quyến thuộc năn nỉ khuyên lơn, 
thái tử vẫn đi đến nơi đang xảy ra cuộc náo loạn. Thái 
tử thấy Sudàsaputra đang lồng lộn rượt theo đạo quân 
của vua, gươm và mộc giơ cao. Không chút sợ hãi, thái 


tử nói: 
- Tôi là thái tử Chandra. Hãy đến đây với tôi. 
Sudàsa vừa chạy lại phía thái tử vừa nói: 
— Ngươi chính là người mà ta đang cần! 


Tên ăn thịt người vác thái tử lên vai chạy về sào 
huyệt đầy những bộ xương người; máu loang đỏ đất, 
không gian đầy những tiếng kêu ghê rợn của những 
loài thú ăn thịt hung hãn như chồn, chim thứu và 


Giải thoát trong lòng tay | 177 


chim quạ. Sào huyệt đen thui vì khói nướng thịt người. 
Sudàsaputra đặt thái tử xuống để nghỉ, mắt y không 


rời tấm thân xinh đẹp của ngài. 


Thái tử nghĩ: “Ta chưa có dịp cúng dường cho 
vị Bà-la-môn đa văn về bài kệ ta được nghe trong khu 
rừng.” Ý nghĩ ấy làm cho thái tử khóc. 


Sudàsaputra bảo: 


— Nín đi. Ngươi, thái tử Chandra, vốn nổi tiếng 
là gan dạ. Thế thì thật lạ lùng, bây giờ ngươi lại khóc 
khi rơi vào tay ta. Người ta bảo rằng gan dạ cũng vô 
ích lúc gặp nguy; sự học không giúp ích gì khi đau 
khổ. Ai bị đòn cũng phải co rúm lại. Bây giờ ta mới 
thấy lời này quả thật không sai. Hãy nói thật đi, có 
phải ngươi sợ vì ta sắp giết ngươi không? Có phải 
ngươi sợ xa lìa bạn bè thân quyến vợ con cha mẹ 
không? Nói thật đi, tại sao ngươi khóc? 


— Tôi đang thọ giáo với một Bà-la-môn mà chưa 
thể cúng dường ông ta được. Hãy để cho tôi đến cúng 
dường ông ấy chút gì, rồi tôi nhất định sẽ trở lại đây 


với ông. 

- Chuyện đó không thể có được, dù ngươi nói gì 
đi nữa. Sau khi đã thoát khỏi hàm thần chết, ai còn 
dại gì trở lại nạp mạng? 

— Tôi đã hứa sẽ trở lại. Tôi là thái tử Chandra, 


tôi tôn trọng sự thật như chính mạng sống của tôi. 


178 | Pabongka Rinpoche 


— Ta không tin lời ngươi đâu, nhưng ta sẵn sàng 
làm thí nghiệm. Thôi ngươi hãy trở về đi, rồi ta sẽ 
xem ngươi có tôn trọng lời hứa thật không. Hãy đi về 
hoàn tất công chuyện gì của ngươi với lão Bà-Ìa-môn 
ấy đi, rồi mau trở lại đây. Ta sẽ nhóm lửa sẵn chờ để 


quay thịt nhà ngươi. 


Thái tử trở về nhà, đem bốn ngàn vàng đến tặng 
người Bà-la-môn về bốn câu kệ ông đã đọc. Thân phụ 
thái tử tìm hết cách ngăn cản nhưng vô hiệu; thái tử 


vẫn đi đến sào huyệt của tên ăn thịt người. 
Thái tử nói: 


— Ông có vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi từ xa. 


Nào bây giờ ông có thể ăn thịt tôi đi. 
Sudàsaputra nói: 


- Ta biết đã đến lúc ăn thịt nhà ngươi. Nhưng 
ngọn lửa hãy còn nhiều khói, nếu nướng thịt ngươi ăn 
bây giờ thì hôi khói lắm, chẳng còn mùi vị gì. Vậy 
trong lúc chờ đợi, hãy nói ta nghe người Bà-la-môn đã 
nói cái gì mà ngươi quý giá đến thế? Ta muốn thái tử 
hãy nói lại cho ta nghe với. 

Thái tử nói: 

— Người Bà-la-môn hùng biện đã nói làm cách 
nào để phân biệt pháp với phi pháp. Nhưng lối hành 


xử của ông còn tệ hơn là quỷ ăn thịt người. Sự học có 


ích lợi gì cho ông đâu? 


Giải thoát trong lòng tay | 179 


Sudàsaputra không chịu nổi lời nhận xét ấy. 


— Im đi! Bọn vua chúa các ngươi cũng dùng khí 
giới giết hại thú vật chớ bộ. Điều ấy dĩ nhiên cũng 
trái với chánh pháp. 

Thái tử trả lời: 

— Những ông vua giết thú vật là trái chánh pháp; 
nhưng ăn thịt người lại còn tệ hơn. Con người quý hơn 


muôn vật. Và nếu ăn xác người chết đã là quấy, thì 
làm sao giết người để ăn thịt lại là đúng pháp được? 


Khi ấy Sudàsaputra nói: 


— Khi ngươi trở lại đây là chứng tỏ ngươi đã 
không học được gì nhiều từ kinh sách. 


- Chính nhờ đã học được nhiều từ kinh sách nên 
tôi đã trở lại vì tôn trọng lời hứa. 


—- Những người khác khi rơi vào nanh vuốt của 
ta đều rất sợ hãi; nhưng ngươi tỏ ra thật anh hùng. 
Ngươi không mất bình tĩnh, cũng không sợ chết. 


Thái tử nói: 

- Những người ấy ngập tràn hối hận vì đã phạm 
tội. Nhưng tôi không nhớ đã từng làm gì quấy, nên tôi 
không sợ. Tôi đến nạp mình cho ngài, cứ ăn thịt tôi đi. 

Lúc ấy kẻ ăn thịt người đã phát sinh tịnh tín đối 


với thái tử. Mắt y đẫm lệ và lông tóc dựng ngược, y 
sợ hãi nhìn thái tứ và thú hết tội lỗi mình. Y nói: 


180 | Pabongka Rinpoche 


- Cố ý xúc phạm một người như ngài thì thật 
chẳng khác nào uống độc dược mạnh. Xin ngài hãy 
dạy cho tôi những gì người Bà-la-môn đã dạy ngài. 


Y cũng thốt lên bài kệ đã trích dẫn ở trên: 


Khi thấy được những hành vi xấu ác của tôi 
Một cách rõ rùng trong tấm gương pháp, 
Tâm tôi bị ray rứt vô cùng. 


Bây giờ tôi xin quay về với pháp. 


Thấy kẻ ăn thịt người đã trở thành một pháp khí 
thích hợp để chứa đựng chánh pháp, thái tử Chandra 
bảo anh ta: 


Hãy uống những giọt cam lô chánh pháp 
Trong khi ngôi trên một chiếc ghế thấp, 
Ngươi đã được điều phục một cách kỳ diệu. 
Mắt ngươi chiếu sáng niềm vui. 

Hãy phát sinh niềm tôn kính, 

Nhất tâm lắng nghe những lời này 

Như con bệnh chú tâm lắng nghe thây thuốc, 
Và hãy rút từ lời dạy nguồn cảm hứng vô cấu. 
Hãy lắng nghe với niềm cung kính pháp. 


Khi ấy Sudàsaputra cởi chiếc áo choàng trải ra 
trên một tảng đá để mời thái tử ngồi, rồi quỳ trước 
thái tử mà thưa: 


Giải thoát trong lòng tay | 181 


— Hỡi người thánh thiện, xin giảng dạy cho tôi. 


Thái tử Chandra bắt đầu: 


Dù có bao nhiêu tham dục, 
Chỉ cần gặp bậc thánh một lần, 
Không cân quen biết từ lâu, 


Tâm bạn trở nên điều phục... 


Vân vân. Với một pháp thoại, thái tử làm cho 
tâm của Sudàsaputra được điều phục. Để đến ơn, Su- 
dàsaputra hiến tặng thái tử chín mươi mốt ông vua 
mà y đã bắt cầm tù để ăn thịt. Y phát nguyện hành 
trì chánh hạnh và từ đấy trở đi sẽ từ bồ sát sanh và 
ăn thịt người. 


Bởi thế, khi nghe pháp, bạn phải luôn luôn thăm 
dò tâm mình. Làm như thế, dòng tâm thức bạn sẽ 
được điều phục, dù là một tâm thức hoang dã như tâm 
của Sudàsaputra. Nhưng nếu trong khi nghe pháp mà 
tâm bạn vẫn trơ lì bất động, thì bạn sẽ không rút được 
lợi lạc nào, dù bậc thầy có giỏi bao nhiêu, dù lời chỉ 


giáo có sâu xa cách mấy. 


Trong khi nghe pháp, có nhiều người tự hỏi: “Có 
cái gì ông thầy nói mà ta chưa biết, chưa học đâu?” 


Nghe pháp kiểu đó thì không có ích lợi gì cả. 


Một số người lại chỉ chú ý đến những mẩu 
chuyện lý thú, và không xem trọng những lời chỉ giáo 


182 | Pabongka Rinpoche 


sâu xa. Ví dụ như sau. Khi Kaelzang Gyatso, vị Dalai 
Lama thứ bảy, thuyết giảng về Lamrim, người ta nghe 
có một người nhận xét như sau: “Hôm nay mình biết 
thêm một tin tức mới. Đức Dalai Lama kể cho chúng 
ta nghe rằng cái pháo đài ở quận Paenpo còn có tên 
là Pháo đài Mayi Cha.” 


Lại còn có những người vừa nghe pháp vừa kiểm 
chứng xem những lời giảng của vị thầy có hợp với 
kinh hay không. Lama Tsechogling Rinpoche, một 


thầy giáo đạo cho một vị Dalai Lama, đã nói: 


- Ngày nay các đệ tử dường như muốn kiểm 
chứng sự chính xác của vị thầy. Nghe pháp kiểu đó 
thì không bao giờ được cái gì cả. Điều quan trọng nhất 
là bạn phải thăm dò tâm mình trong khi nghe pháp. 
Khi giảng pháp, những bậc thầy không quan tâm 
chuyện họ có lầm lỗi gì hay không, mà chỉ quan tâm 


điều phục tâm người nghe pháp. 


Người đệ tử không nên nghe pháp bằng những 
cách như trên. Bất cứ điều gì vị thầy nói phải được 
xem như một thử thách cho mình. Hãy nghe pháp chỉ 
cốt để điều phục tâm bạn. Làm như thế, bạn có thể 
phát triển được những thực chứng đầu tiên ngay trong 
buổi giảng, trong khi bạn không thể thực chứng được 
gì khi vị thầy đến thăm nơi mình ở, dù vị ấy là một 
giảng sư cao cấp. Tự mình nghiên cứu sách vở không 
có ảnh hưởng lớn cho dòng tâm thức như khi nghe 
thầy giảng giáo lý. 


Giải thoát trong lòng tay | 183 


Geshe Potowa một hành giả vĩ đại, mỗi khi nói 
ra điều gì — dù chỉ là câu chuyện về chim chóc — cũng 
làm cho người nghe được lợi lạc. Geshe Choekyi 
Oezer một học giả vĩ đại, giảng pháp rất sâu rộng 
nhưng những bài pháp của ngài không lợi lạc nhiều 
cho tâm thức người nghe. Có người nói lại điều này 
với Potowa, ngài bảo: - Tất cả những lời giảng dạy 
của giảng sư ấy đều tuyệt hảo, nhưng có sự khác biệt 
giữa hai lối giảng. 


Khi được yêu câu giải thích chỗ khác nhau, Po- 


†owa nói: 


- Ngài ấy giảng dạy để thông tin những sự kiện, 
còn tất cả pháp tôi nói đều hướng về nội tâm. Đó là 
sự khác nhau. 


Tiến sĩ Choekyi nghe thế liền đến xin thọ giáo 
với ngài. Những lời ngài dạy chứng tỏ rất lợi lạc cho 
vị học giả mặc dù không một điều gì ngài nói mà vị 
này chưa biết. Về sau ông bảo: 

- Tôi hiểu được những gì mà trước đây tôi chưa 
từng hiểu. 

Geshe Dromtoenpa nói: 

- Những bậc Đạo sư trong Đại thừa cốt giảng 
dạy những pháp thực tiễn giúp người ta thực hành 


sau khi nghe giảng dạy. Và họ chỉ nói những gì có 
lợi lạc trực tiếp. 


184 | Pabongka Rinpoche 


Câu “sau khi nghe giảng dạy” được giải thích 
nhiều cách. Theo lời giảng khẩu truyền của bậc tôn 
sư tôi, thì nó có nghĩa rằng, dù bạn giảng dạy bất cứ 
giáo lý gì, nó cũng phải lợi lạc cho dòng tâm thức của 
người nghe sau khi sự giảng dạy chấm dứt. 


Loạt tiêu đề đặc biệt này chứa đựng những chỉ 
giáo làm cách nào để nghe những giáo lý chỉ dẫn 
đường lối tu hành. Như tôi đã nói, bất cứ lỗi lầm nào 
ở giai đoạn này sẽ rất tai hại, như khi tính nhầm ngày 
mồng một thì cũng nhầm luôn tất cả những ngày khác 
cho đến rằm. Dù có thọ giáo những pháp sâu xa rộng 
rãi đến đâu, bạn cũng biến thành con ma trong Phật 
pháp, những pháp bạn nghe được chỉ tổ tăng thêm 
vọng tưởng nơi bạn mà thôi. Tôi nghĩ chuyện này thật 
quá quen thuộc. Các bạn phải thận trọng. 


IIIB. Cách giảng dạy Pháp 


Có bốn phần: 
(HIB1) Nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp; 
(HIB2) Kính pháp và bậc thầy giảng pháp; 
(HIB3) Nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp; 


(HIB4) Sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy 
và những người bạn không nên dạy. 


Giải thoát trong lòng tay | 185 


HIIB1. Nghĩ về những lợi lạc của việc giảng pháp; 


Điều cốt yếu là người giảng pháp không nên lấy 
vô minh làm động lực bố thí pháp. Vasubandhu (Thế 
Thân) nói: 


- Đừng để cho pháp thí trở thành một việc ngu 
sỉ. Hãy giảng dạy kinh điển thuần tịnh một cách 
đúng pháp. 


Nếu bạn dạy pháp với hi vọng được cúng dường, 
cung kính, được nổi tiếng là học giả, vân vân, thì sự 
giảng dạy của bạn chẳng những không lợi lạc mà rất 
có hại, và bạn còn mất bớt công đức. Vậy, bạn chỉ 
nên vì lòng bi mẫn mà giảng pháp, vì muốn lợi lạc 
cho đệ tứ, thậm chí không kể tới hậu quả nghiệp mà 
bạn có thể đón nhận do sự giảng dạy. Chuzang Lama 
Rinpoche Yeshe Gyatso nói: 


Tôi nghe ông ta giảng dạy 

Và làm phép quán đảnh; 
Ông ấy làm mọi sự thật tốt 
Nhưng tôi tận cùng ngao ngán 


Thấy ông hăng hái quyên tiên. 


Nói cách khác, điều này không được xảy ra. Sự 
giảng dạy tốt nhất là khi giảng sư không màng gì đến 
sự cúng dường vật thực. 


Kinh Lời khuyên hành vị tha đề cập hai mươi 
lợi ích: 


186 | Pabongka Rinpoche 


“Này Di-lặc, một sự pháp thí không nhằm được 
cung kính cúng dường, có hai mươi lợi ích: 


. Ta sẽ có trí nhớ tốt; 
. Biết phân biệt; 

. Thông minh; 

. Kiên trì; 

. Có trí tuệ; 

. Sẽ đạt xuất thế trí; 
. Bớt chấp thủ; 

. Bớt sân; 

. Bớt s1; 


(€©©  œ "I!I ©Œ ƠI r C3 h 


¬ 
© 


. Ma không thắng nổi; 
. Được chư Phật thương tưởng; 
. Được phi nhân phù hộ; 


>> = 
G M 


. Được chư thiên giúp thêm sáng suốt; 
. Kế thù không hại được; 
. Không bị xa lìa thân quyến; 


>>  = 
® CI Hr 


. Lời nói có sức mạnh; 


¬ 
x 


. Được sự vô úy; 


. Tâm hồn thoải mái; 


` 
(@©  œ 


. Được những học giả ca ngợi; 


h 
© 


. Hành vi bố thí pháp ấy sẽ trở nên đáng nhớ. 


Đầu tiên “có trí nhớ tốt”, nghĩa là ta sẽ không 
quên pháp. “Biết phân biệt” là niềm xác tín có được 


do những thiển quán tối hậu. “Thông minh” ám chỉ 


Giải thoát trong lòng tay | 187 


niềm tin có được do những phép quán thông thường. 
“Kiên trì” là không thể bị lay chuyển. “Gó trí tuệ” là 
thế tục trí đạt được trong những giai đoạn tích tập và 
chuẩn bị. “Xuất thế trí” là trí đạt được ở giai đoạn 


kiến đạo và thiền quán. 


Sáu trong hai mươi lợi lạc này là kết quả tương 
ứng với nguyên nhân đầu tiên. Bốn lợi lạc khác là do 
những trạng thái tách rời!. Sáu lợi lạc là y báo, và có 
một quả do sự thuần thục của nghiệp (xem Ngày thứ 
mười ba). 


(Pabongka Rinpoche nói nhiều chỉ tiết vê đê 


tài này.) 


Những lợi ích khác được nói trong kinh ra 
thỉnh vấn, trong đó nói dù một vị tỷ-kheo chỉ bố thí 
một câu pháp cũng có nhiều công đức hơn một cư sĩ 


bố thí vô số của cải vật chất. 


Các bạn nên ghi nhớ những lợi lạc này trong 
tâm, và bạn sẽ mong muốn giảng pháp và cảm thấy 
rằng nói pháp đã là một nguồn vui cho chính mình. 
Đây không chỉ là những lợi ích do sự giảng pháp đem 
lại khi ngồi trên pháp tòa; mà những vị thầy dạy cho 
đệ tử cũng được lợi lạc như thế. Lại nữa, bạn cũng 
được lợi lạc tương tự nếu khi đọc kinh bạn tưởng tượng 
mình đang đọc cho một thính chúng trời, rồng, phi 


1. States of separation? 


188 | Pabongka Rinpoche 


nhân... đang vây quanh. Khi học thuộc lòng một bản 
kinh cũng nên tưởng tượng như thế. Bạn cũng được 
lợi lạc khi nói pháp cho những người khác về những 
điểm cốt yếu để họ thay đổi cách cư xử. Nhưng có 
điều khác nhau cần để ý là, bạn có phải là thầy của 
họ hay không. 


IIIB2. Kính pháp và bậc thầy giảng pháp 


Ngagwang Dragpa ở Dagpo nói: 


- Đức Phật, đấng Đạo sư của chúng ta, đã dựng 
ngai pháp tòa cho chính ngài khi giảng dạy về bà Mẹ 
của chư Phật. 


Nghĩa là khi dạy kinh Bát-nhã, đức Thế Tôn đã 
tự tay làm một ngai pháp cho mình, những bàn tay 
mang đủ tướng quý của một đức Phật và đẹp như 
nhánh cây bằng vàng ròng. Vì pháp đã gợi sự quý trọng 
của ngay cả chư Phật như thế, nên quả thực chúng ta 
phải hết sức tôn kính khi nói và nghe pháp ấy. 


Trong đại hội kết tập kinh điển đầu tiên, tôn giả 
A-nan và nhiều vị tụng đọc khác đã được ngồi trên 
một chồng y vàng gồm năm trăm tấm do những vị A- 
la-hán cúng để tỏ dấu tôn trọng pháp. 


(Ở đây tôi phải nói thêm rằng, ba y tỷ-kheo là 
do Phật chế định, thế mà ngày nay có nhiều người sử 
dụng để lau chùi hoặc để làm gối dựa, đó là điều rất 
sai quấy.) 


Giải thoát trong lòng tay | 189 


Pháp phải được tôn quý vì tính vĩ đại của pháp. 
Ta lại phải nhớ những đức của bậc Đạo sư và lòng từ 
bi của ngài, để khởi phát niềm kính trọng. 


LIIB3. Nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp 


IIB3.1. Nên nghĩ gì 


Ngagwang Dragpa ở Dagpo nói: 


Từ bỏ tính bồn xẻn, tự kiêu, 

Hôn trầm, bàn lỗi người, 

Trì hoãn, ganh tị. 

Hãy thương tín đồ và giảng dạy đúng pháp 
Bằng cách duy trì năm thái độ, 


Hạnh này mang lại cho mình hỉ lạc. 


Nghĩa là bạn không được giữ lại những điểm 
then chốt của giáo lý, vì đấy là một kiểu bồn xẻn về 
pháp. Khi giảng pháp không nên tự ca tụng mình bằng 
cách kể lại trong quá khứ mình đã làm điều này điều 
nọ. Cũng không nên lừ đừ, gần ngủ gục trong khi nói 
pháp. Không nên bàn lỗi người khác vì tham hoặc vì 
sân. Không nên vì không muốn giảng dạy mà đâm ra 
lười biếng, trì hoãn. Và phải từ bỏ thói ganh tị khởi 
lên khi nghi người khác được lên chức. 


Bạn phải có lòng từ bi đối với những người nghe 
pháp, và giữ năm thái độ. Năm thái độ này cũng như 


190 | Pabongka Rinpoche 


trên, chỗ nói về sáu thái độ cần có khi nghe pháp: xem 
thính giả như những con bệnh, pháp là thuốc, giảng sư 
là y sĩ, vân vân. Rồi bạn nên nghĩ rằng công đức phát 
sinh do sự giảng pháp với năm thái độ như trên sẽ 
đem lại hạnh phúc cho mình. 


Sở dĩ bỏ điều thứ sáu (khởi tâm mong Chánh 
pháp tổn tại lâu dài) vì nó áp dụng cho người nghe 
pháp hơn là người giảng dạy. 


IIB3.2 Nên làm gì 


Trước hết, nên tắm rửa sạch sẽ, dáng dấp chỉnh 
tê, y phục mới. Ngồi trên một pháp tòa cao. Cung cách 
phải vui hòa. Giảng dạy bằng ví dụ, trích dẫn, và biện 


luận để làm rõ ý nghĩa. 


Tuy vậy, tôi rất bối rối và khổ sở lúc ngồi trên 
tòa cao trong khi những vị Lạt-ma cao cấp tái sinh 
đang ngồi chỗ thấp. Nhưng tôi cũng phải ngồi đây vì 
lòng thượng tôn sự vĩ đại của chánh pháp. Quả thật 
là điều kỳ diệu khi tục lệ này không mai một ở các 
tỉnh miền Trung và ở vùng Tsang. Nếu tục lệ này 
không còn, và vị giảng sư phải ngồi chỗ thấp trong 
khi giảng pháp, thì người ta sẽ lấy làm lạ khi nghe 
ông ta nói: “Tôi đã hấp thụ dòng truyền thừa này từ 
nhiều Lạt-ma vĩ đại”, như có câu chuyện đã kể. 


“Cung cách vui hòa” là bạn nên mỉm cười với 


thính giả khi giảng. Longdoel Lama Ripoche trái lại 
khi giảng dạy thường la rầy đệ tử và cầm roi hăm dọa. 


Giải thoát trong lòng tay | 191 


Nếu bạn lẫn lộn thứ tự những tiêu đề, thì sự giảng 
pháp của bạn sẽ hỗn độn như một cái tổ quạ. Nếu 
bạn bỏ qua những điểm khó mà chỉ giảng dạy những 
tài liệu dễ, thì những gì bạn nói chỉ như hồ cháo dành 
cho người già ăn. Những giảng sư không am tường ý 
nghĩa sâu xa của giáo lý mà phải đoán mò để giảng 
thì chẳng khác nào người mù phải chống gậy. Điều 
này thật không tốt. 


Bậc tôn sư tôi, nơi nương tựa tối thượng của tôi, 
đã dạy tôi như sau. Khi sắp giảng dạy, ta phải khởi 
một động lực đúng trong lúc từ phòng riêng bước ra 
giảng đường. Hãy quán tưởng tất cả những vị tổ sư 
trong truyền thống của bạn đang an vị trên Pháp tòa 
dành cho bạn, hết vị này đến vị khác. Hãy đảnh lễ 
Pháp tòa ba lạy. Quán tưởng tất cả những vị tổ tan 
biến vào một vị là vị thầy bốn sư của bạn; và khi bước 
lên pháp tòa thì quán tưởng vị bổn sư của bạn thể 
nhập vào trong bạn. Rồi khi ngồi xuống, hãy búng 


ngón tay mà niệm một bài kệ vô thường, như: 


Như ngọn đèn dâu leo lét 

Không kéo dài bao lâu, 

Hạnh phúc cũng hư ảo 

Mong manh như bọt nước, 

Như chiêm bao, như chớp nhoáng, 
Hoặc như một ngày qua; 

Như thế đấy là các pháp hữu vi. 


192 | Pabongka Rinpoche 


Bạn nên nghĩ: “Đây chỉ là vài phút ngắn ngủi, 
một cái gì thực vô thường.” Bạn phải chế ngự bất cứ 
cảm giác hãnh diện nào bạn có thể có, nếu không, 
bạn có thể phát sinh tâm kiêu mạn khi ngồi trên pháp 
tòa, và nghĩ rằng “Bây giờ, ta thật là một nhân vật 
quan trọng.” 


Người ta nói bạn nên tụng chú để đuổi quỷ, nhưng 
theo truyền thống, chúng tôi tụng Báf-nhã tâm kinh và 
vỗ tay ba lần. Je Drubkang Geleg Gyatso thường theo 
truyền thống tán tụng sáu điều để chuẩn bị. Quả thế, 
khi giáng dạy Lamrim, ngài áp dụng phương pháp 
tụng rất chậm lễ dẫn nhập này. Nhiều người xin ngài 
giảm bớt nghỉ thức chuẩn bị, vì nó kéo dài lấn át thời 
giảng pháp, nhưng ngài trả lời: 


- Sự thành tựu của buổi giảng hoàn toàn tùy 
thuộc vào nghỉ thức chuẩn bị này. 


Bởi thế ngài không chịu rút ngắn. 


Như tôi đã nói, bạn có thể phát sinh thực chứng 
Lamrim ở mức đầu tiên trong buổi nghe giảng. Nhưng 
bạn phải tạo cơ hội cho sự thực chứng ấy, và điều này 
tùy thuộc vào sự tích tập công đức và trí tuệ sơ khởi 
của bạn, vào sự thanh lọc chướng ngại, vào sự cầu 
nguyện, vân vân. Đây là tư tưởng đằng sau sự thực 
hành những nghỉ lễ chuẩn bị trong một thời giảng 
pháp. Trong lúc thực hành những nghi thức này, bạn 
không nên trải qua suốt buổi để tâm lang thang, mắt 
nhìn dáo dác, miệng lẩm nhẩm thần chú một cách 
máy móc. Hãy thực hành nghiêm túc sự tích tập công 


Giải thoát trong lòng tay | 193 


đức này, sự thanh lọc bản thân và sự cầu nguyện này, 
vì nó rất quan trọng để phát sinh một vài tuệ quán đi 
sâu vào những để tài thiền định trong khi bạn tham 
dự buổi học pháp. 


Bây giờ hãy trở lại việc làm cách nào để điều 
khiến một buổi giảng dạy giáo lý. Sau khi cúng dường 
một mandala (đồ hình) của vũ trụ (xem Ngày thứ 
năm), hãy đưa quyển kinh lên đầu (tỏ dấu kính trọng 
và ban phước) và lại khởi động lực. Hãy cầu xin rằng 
những gì bạn sắp nói sẽ lợi lạc cho dòng tâm thức của 
những người nghe. Drubkang Geleg Gyatso thường làm 
sự cầu nguyện như thế không những vào lúc ông đặt 
quyển kinh trên đầu mà cả vào lúc ông đội mão. 


Phần đông đều biết khi sắp giảng pháp thường 


có chút ít thay đổi trong bài kệ quy y. Bài này thường 
như sau: 


Cho đến khi giác ngộ, con xin quay về 
Nương tựa Phật, Pháp và Tăng. 

Với công đức con có được 

Nhờ bố thí, vân vân, 

Mong sao con đạt thành Phật quả 


Vì tất cả chúng sinh. 


VỊ giảng sư nói: “Với công đức con có được do 
hành vi bố thí pháp...”, trong khi những đệ tử thì nói: 
“Với công đức con có được do nghe pháp...” 


194 | Pabongka Rinpoche 


Một điều khác tôi muốn nói là, có truyền thống 
đọc lớn bản kinh văn về Lamrim sắp giảng ngày hôm 
ấy. Tốt nhất là chính giảng sư đọc mỗi ngày, hoặc vài 
ngày; sau đó đệ tử chính của vị ấy có thể làm thay. 

Trong khi giảng pháp, bạn nên tưởng tượng trời, 
rồng và phi nhân, vân vân, đến nghe. Bạn nên làm 
dáng điệu như đang thuyết pháp cho họ và đọc bài: 


Chư thiên q-tu-la, 

Và dược-xoa vân vân, 

Ai đến nghe Phật pháp, 
Tất cả hãy hết lòng 

Hộ trì Phật pháp ấy, 
Bằng cách thường tỉnh tấn 
Thực hành lời Phật dạy. 
Ai đến đây nghe pháp 
Hoặc ở trên mặt đất 
Hoặc ở trong hư không, 
Với thế giới loài người, 
Hãy thường khởi từ tâm, 
Bản thân thì ngày đêm 
Sống đúng với Phật pháp. 
Nguyện cầu mọi thế giới 
Luôn luôn được an ổn 
Bằng cách phước và trí 
Đều đem làm lợi người, 


Giải thoát trong lòng tay | 195 


Để bao nhiêu vọng nghiệp 
Đều được tiêu tan cả, 
Siêu thoát mọi khổ đau 
Quy về đại Niết-bàn, 

Hãy xoa khắp cơ thể 
Bằng hương thơm giữ giới, 
Lại mặc cho cơ thể 

Bằng y phục thiên định, 
Thì hoa đẹp bồ-đề 

Làm rực rỡ tất cả, 

Bất cứ ở nơi nào 

Cũng thường được an lạc. 


(Theo bản dịch của HT. Trí Quang) 


Dĩ nhiên là chư thiên không thể ngồi trên đất, 
bởi thế giảng sư phải quán tưởng mình đang cho phép 
họ cứ ở giữa không trung mà lắng nghe. Những người 
lãnh trọng trách bảo trì chánh pháp hãy nên nhớ kỹ 
truyền thống này. 


LI1B4. Sự khác nhau giữa những người bạn nên dạy 
và những người bạn không nên dạy. 


Nói chung, như Luật đã dạy, “không nên giảng 


dạy cái gì người ta chưa yêu cầu mình giảng.” Nói 


196 | Pabongka Rinpoche 


cách khác là thực không đúng pháp nếu bạn giảng 
dạy một điều gì mà bạn chưa được cầu xin. Hơn nữa, 
bạn cũng không nên nhận lời ngay khi người ta vừa 
yêu cầu. Vì đức khiêm tốn bạn phải nói: “Đề tài này 
tôi không am hiểu lắm, tôi không kham giảng dạy”, 
hoặc: “Làm sao tôi có thể giảng dạy cho những người 
vĩ đại như quý vị?” Bạn phải thứ thách lòng khát 
ngưỡng chánh pháp nơi người ta; và chỉ khi nào bạn 
chắc chắn họ là pháp khí thích hợp thì bạn mới nên 
giảng pháp cho họ. Kinh Tam muội vương nói: 


Này Prakàsha, trước hãy nói với chúng rằng: 

“Tôi không được học.” 
Rồi, nếu bạn có biết, có tài 
Thì nói: “Làm sao tôi có thể nói chuyện này, 


Trước những con người vĩ đại như chư vị?” 


Tuy nhiên, vì một lý do cấp bách nào đó, đôi 
khi bạn buộc lòng phải dạy cho vài người một điều gì 


mặc dù họ không yêu cầu. Je Tsongkapa nói: 


- Nếu biết họ là pháp khí xứng đáng để dạy, 
bạn có thể giảng dạy cho họ dù họ không yêu cầu. 


Người ta bảo bạn còn phải tuân theo 26 điều đã 
để ra trong Luật tạng, như không được nói pháp cho 
người đang ngồi trong khi bạn đang đứng, hoặc cho 
người đang nằm, hoặc cho người đang ngồi ở chỗ cao 
hơn bạn, vân vân. 


Giải thoát trong lòng tay | 197 


Đến đây, chúng ta đi đến tiêu đề chính thứ ba, là: 


IIC. Điều cả Thầy và Trò cùng nên làm 


vào cuối thời giảng 


Sau khi dâng một mandala tạ ơn, giảng sư và 
thính giả nên hồi hướng công đức, cầu cho giáo lý 
được lưu truyền và cho chính mình được giác ngộ 
hoàn toàn, bằng cách tụng bài cầu nguyện của Lam- 
rim (trích trong tác phẩm của Tsongkapa, Những giai 
đoạn lớn của đạo lộ). Sau buổi giảng, không nên mạnh 
ai nấy ùa ra cửa, mà nên từ từ đi ra từng người, làm 
như thể là không muốn rời giảng sư và buổi giảng. 


PHẦN HAI 
NGHỊ THỨC CHUẨN BỊ 


Ngày thứ tư 


be cha Dorje Chang khởi sự ngày giảng dạy với 


lời giáo đầu như sau: 


Chandrakìrti nói: 


Bây giờ, khi bạn có tự do, 

Gặp hoàn cảnh thuận tiện, 
Nhưng nếu bạn không lợi dụng, 
Lại để cho mất tự do 

Bằng cách rơi vào các đọa xứ, 


Thì khi ấy ai sẽ kéo bạn lên? 


Nói cách khác, bây giờ chúng ta đã thoát khỏi 
những cõi tái sanh bất hạnh, có được thân người thuận 
lợi, nên chúng ta có được tự do để học pháp. Nhưng 


nếu ta không lợi dụng hoàn cảnh này để đạt niềm hi 


202 | Pabongka Rinpoche 


vọng vĩnh cửu của ta, thì ta sẽ rơi trở lại vào các đọa 
xứ, nơi đó ngay một tiếng “pháp” ta cũng không có 
được may mắn để nghe. Nếu ta rơi vào một cõi như 
vậy, thì ai có thế kéo chúng ta ra khỏi? Bởi thế, ngay 
khi còn tự do, ta phải cố thành đạt niềm hi vọng vĩnh 
cửu của mình, dù điều gì xảy đến cũng mặc. 


Chỉ sau khi khởi một động lực như thế rồi bạn 
mới nên nghe pháp. Và cái pháp mà bạn sắp nghe là 
pháp gì? Đó là pháp Tối thượng thừa, nên giáo lý đưa 
những người may mắn đến Phật quả. 


Sau khi nhập để như thế, Pabongka Rinpoche 
nhắc lại cho chúng tôi những tiêu đề mà chúng ta đã 
bàn cho đến điểm này trong bài giảng. Ngài cũng ôn 
lại sơ lược những gì đã nói hôm qua. Rồi ngài bắt đầu 
bài giảng chính thức của ngày hôm ấy. 


IV. THỨ TỰ NHỮNG CHỈ GIÁO THỰC THỤ 


Có những tiêu đề phụ như sau: 
(IVA) Căn bản của đạo lộ: Tận tụy với bậc thầy; 
(IVB) Trình tự tu tập bạn phải theo sau khi đã nương 


tựa một bậc thầy. 


Những tiêu để này rút từ tác phẩm của 
Tsongkapa, giảng dạy một trong những điểm cốt yếu 
của sự tu hành. Danh từ “căn bản của đạo lộ” có ý 


Giải thoát trong lòng tay | 203 


nghĩa như sau. Tất cả lá, quả của cây đều do gốc cây 
mà có. Tất cả tuệ quán và thực chứng - từ sự đạt được 
cái khó được là thân người thuận lợi cho đến được sự 
nhất tâm của bậc Vô học — đều phát xuất từ một điều 
duy nhất là sự tận tụy với một bậc thầy hướng đạo 
tâm linh. Giới từ “sau khi” trong câu trên chỉ rõ hành 
vi nào nên làm trước tiên: chúng ta sẽ nhận được tất 
cả những quả chứng cho đến định nhất tâm của bậc 
Vô học A-la-hán nếu ngay từ đầu, ta có sự tận tụy 


đúng pháp đối với một bậc thầy. 


Ba tiêu để chính đầu tiên mà chúng ta đã bàn 
cũng được tìm thấy trong Những giai đoạn lớn của đạo 
lộ. Những tiêu để sau đây có khác, chúng được rút ra 
từ những bài giảng ngắn gọn. 


IVA. Căn bản của đạo lộ: Tận tụy với bậc thầy 
Có hai đoạn chính: 


(IVA1) Làm gì trong các thời thiền định; 
(IVA2) Làm gì giữa những thời thiền định. 


Một điểm hết sức quan trọng được nêu lên khi 
đưa ra hai tiêu để này, một tiêu đề cho những thời 
thiển định và một tiêu đề cho thời gian khoảng giữa 
các thời thiền. Toàn thể hoạt động hàng ngày của một 
người tu có thể chia thành những gì xảy ra trong thời 
thiển định, và những gì xảy ra ngoài thời thiền. Như 
vậy, bất cứ thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp nào 


204 | Pabongka Rinpoche 


của bạn cũng xảy ra, hoặc trong thời thiền định hoặc 
ngoài thời thiển định. Nếu bạn làm cho cả hai giai 
đoạn ấy đều có lợi ích, thì trọn ngày đều lợi ích. Hãy 
nới rộng điều này ra thành những thời kỳ hàng tháng, 
hàng năm, vân vân, thì trọn cuộc đời bạn trở nên có 
ý nghĩa. Đây là điểm cốt yếu. 


IVA1. Làm gì trong các thời thiên định; 
Tiêu để này có ba bước: 
(IVA1.1) Nghỉ lễ chuẩn bị; 


(IVA1.2) Làm thế nào để theo phần chính của khóa 
tu tập; 


(IVA1.3) Những gì phải làm trong phần cuối của thời 
thiền. 


Thật là điều sai lầm nếu không chú ý đến nghỉ 
lễ chuẩn bị. Nếu bạn muốn chế một tách trà ngon 
chẳng hạn, thì bạn phải xem chuyện mua trà là quan 
trọng. Cũng thế, nếu bạn muốn có những kinh nghiệm 
tâm linh trong giai đoạn chính của thời thiền định, thì 
trước hết bạn phải thực hành những nghỉ lễ chuẩn bị 
cho đúng pháp. 


IVA1.1 Nghi lễ chuẩn bị 
Có sáu việc: 


(IVA1.1.1) Lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu 
tượng thân, khẩu, ý giác ngộ; 


Giải thoát trong lòng tay | 205 


(IVA1.1.2) Kiếm đổ cúng dường hợp pháp và bày 


biện đẹp mắt; 


(IVA1.1.3) Ngồi theo thế (gồm tám sắc thái) của Tỳ- 
lô-giá-na trên một tọa cụ; sau đó bạn đọc lời quy 
y, phát tâm bồ-đề, vân vân, trong một tâm trạng 
đặc biệt thành khẩn; 


(IVA1.1.4) Cầu ruộng phước; 


(IVA1.1.5) Dâng lời cầu nguyện bảy phần và một 
mandala thế giới - những pháp hành chứa mọi 
điểm then chốt để tích lũy công đức và thanh lọc 


bản thân; 


(IVA1.1.6) Những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn 
truyền khẩu, cốt để bảo đảm dòng tâm thức của 


bạn đã thấm nhuân thiền định. 


IVA1.1.1 Lau nhà sạch sẽ và bày biện những biểu 
tượng thân, khẩu, ý giác ngộ 


Theo tiếu sử cuộc đời ngài, Đạo sư Suvarnadvìpi 
thường tự lau chùi nhà cửa. Kinh dạy: 


- Vị Bồ-tát ngồi kiết-già trong một khung cảnh 


sạch sẽ. 


Mỗi khi có khách quý đến thăm, bạn phải quét 
nhà sạch sẽ để cung đón. Cũng vậy, vào thời thiển 


quán, khi triệu thỉnh đấng Đạo sư và các pháp tử của 


206 | Pabongka Rinpoche 


ngài vào nhà thì bạn phải lau nhà sạch sẽ để tổ lòng 


kính ngưỡng. 


Bạn sẽ không được lợi ích gì nếu làm việc ấy vì 
mục đích kiếm tiền, như ban vệ sinh của các tự viện 
lớn như cung Potala, Sera, Drepung - làm việc để mưu 
cầu hạnh phúc cho riêng mình hoặc để được người ca 
tụng. Thay vì thế, hãy nghĩ rằng bạn lau nhà vì tôn 
trọng phước điền, những bậc thánh mà bạn sẽ thỉnh 
vào phòng trước khi theo một đề tài thiền quán Lam- 
rỉm; bạn sẽ thực hành pháp quán ấy để thành Phật vì 
lợi ích của tất cả hữu tình. Cách nghĩ tưởng như thế 


sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi lạc. 


Kinh nói việc lau nhà có năm lợi ích: khiến tâm 
mình sáng suốt; làm tâm người sáng suốt; làm chư 
thiên hoan hỉ; có được quả báo đẹp đẽ; kiếp sau tái 
sanh lên thượng giới. Thầy tôi dạy rằng chư thiên 
thường viếng cõi người và hộ trì cho những người thực 
hành đúng pháp. Nhưng nếu bạn không lau nhà, chư 
thiên không hoan hỉ và không hộ trì cho bạn, vì họ 
tránh những chỗ không sạch. Việc làm sạch nhà cửa 
còn làm vui lòng chư Phật và bậc thây của bạn, chứ 
không chỉ làm cho chư thiên hoan hỉ mà thôi. 


Bạn sẽ “có được quả báo đẹp đẽ,” điều này không 
những ám chỉ cái đẹp vật lý mà còn ám chỉ đạo đức 
trong sạch. Đạo đức trong sạch không làm cho thân thể 
đẹp, nhưng đối với chư Phật và Bồ-tát thì đạo đức là 


cái đẹp nhất. Đức Tsongkapa vĩ đại có nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 207 


Những người biết Pháp mặc áo khiêm cung, 
Xem đạo đức là phục sức đẹp đẽ, 
Biện tài là chuỗi anh lạc đeo cổ, 


Bậc thây là trân bảo tối thượng. 


“Được tái sanh lên thượng giới” phải hiểu là các 
cõi Phật. 


Bậc thánh Chùdapantaka (Chu lợi bàn đà dà) 
chứng quả A-la-hán nhờ lau nhà. Tôi sẽ kể cho các 
bạn câu chuyện về ngài. Trong thành Xá-vệ ngày xưa 
có một nhà người Bà-la-môn sinh đứa con nào ra cũng 
chết ngay khi vừa ra đời. Một bà già lối xóm bảo: 


— Lúc nào có đứa nữa, thì hãy gọi tôi. 


Sau đó khi vợ người Bà-la-môn sinh một bé trai, 
ông ta liền đi gọi bà già. Bà bảo ông ta tắm rửa hài 
nhỉ, quàng cho nó một tấm vải trắng và nhét bơ đầy 
miệng rồi giao cho một cô gái săn sóc. Cô gái phải ấm 
hài nhi đến một ngã tư đại lộ và phải kính lễ khi gặp 
một vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào đi qua mà nói: 


- Hài nhỉ này xin đảnh lễ dưới chân thánh giả. 
Nếu đứa trẻ sống được thì chờ mặt trời lặn hãy 
đem về; nếu nó chết, thì hãy quăng bỏ nó. 


Cô gái này là kẻ có lương tâm, nên chịu khó ngồi 
chờ suốt ngày giữa ngã tư đại lộ. Khi trông thấy vài 
du sĩ ngoại đạo đi qua, cô gái làm như lời bà lão dặn, 
và một du sĩ nói: 


208 | Pabongka Rinpoche 


— Mong cho hài nhỉ này sống, trường thọ, và ước 
nguyện của cha mẹ nó được thỏa mãn. 


Gặp vài tỷ-kheo đi qua, họ cũng chúc tụng tương 
tự như trên. Cô gái ấm hài nhỉ đi trên đường đến tỉnh 
xá Kỳ viên. Nàng gặp đức Phật đang đi khất thực, và 
ngài cũng chúc lành với một lời: 


— Mong cho cha mẹ nó thành tựu những ước 
nguyện hợp pháp. 


Khi mặt trời lặn, thấy hài nhi còn sống cô gái 
bèn ấm về nhà. Cha mẹ đặt tên hài nhi là Mahapan- 
thaka (Đại Lộ) vì đã được đưa ra giữa đường cái. Đại 
Lộ lớn lên thành một học giả tỉnh thông kinh điển Vệ- 
đà, làm thầy dạy cho một trăm đứa trẻ Bà-la-môn. 


Sau đó người mẹ sinh thêm một đứa con trai, bà 
già lối xóm cũng khuyên làm như lần trước. Nhưng 
hài nhi này gặp một cô gái làm biếng chỉ bế nó ra 
đứng ở con đường hém không có vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào đi qua. Biết rằng sẽ không bậc thánh nào đi 
trên đường ấy, nên đức Phật đích thân đến đấy vì 
ngài vốn luôn luôn săn sóc các hữu tình. Cô gái ấm 
hài nhi đảnh lễ Phật, và ngài ban lời chúc phúc như 
trước. Khi mặt trời lặn hài nhi được ấm về nhà và 
được cha mẹ đặt tên là Chùdapanthaka (Đường Nhó). 
Khi đến tuổi đi học, nó tập đọc những tiếng như sid- 
dham, nhưng đọc được âm trước thì quên âm sau, nhớ 
được âm sau thì quên âm trước. Thầy của Đường Nhỏ 
bảo người cha: 


Giải thoát trong lòng tay | 209 


— Tôi không thể dạy riêng cho một mình nó vì 
còn phải dạy nhiều trẻ khác. Ông hãy đem con ông 
về đi. 


Đường Nhỏ được gửi đến học với một ông thầy 
chuyên tụng kinh Vệ-đà. Thầy khởi sự dạy nó hai âm 
om bhu; nhưng tụng được âm om thì nó quên âm bhu 
và ngược lại. Ông thầy phải tuyệt vọng về nó và bảo 


người cha: 


— Thằng Đại Lộ con lớn của ông chỉ cần dạy chút 
xíu là biết ngay, còn thằng Đường Nhỏ này thì tôi chịu. 
Tôi không thể dạy nó vì còn nhiều trẻ con phải dạy. 


Từ đấy cái tên Đường Nhỏ đã có thêm nghĩa 
bóng là u mê đần độn, ngu nhất trong những người 


ngu, nhỏ nhất trong những cái nhỏ. 


Về sau khi cha mẹ chết, Đại Lộ quy y theo Phật 
và xuất gia làm tỷ-kheo, thành một bậc hiển trí, chứng 
quả A-la-hán. Đường Nhỏ tiêu hết gia tài xong cũng đi 
theo anh. Đại Lộ quán sát xem em mình có chút duyên 
nào với Phật pháp không, và thấy rằng chính mình có 
thể giúp em khai phát tiềm năng Phật tính, bởi thế ông 
cho Đường Nhồ xuất gia thụ giới làm chú tiểu. 

Trong ba tháng kế tiếp, Đường Nhỏ bỏ hết thì 


giờ chỉ để học một bài kệ: 


Thanh tịnh thân, khẩu, ý, 


Lìa dục nhiễm thế gian, 


210 | Pabongka Rinpoche 


Thường nhớ nghĩ chuyên cân, 
Tránh ác pháp đau khổ. 


Bọn giữ bò trong khu vực nghe lỏm bài kệ cũng 
đã thuộc lòng, thế mà Đường Nhỏ không thể nào 
thuộc nổi. 


Thầy Đại Lộ suy nghĩ: 


Làm sao để điều phục Đường Nhỏ? Nên ca tụng 
nó hay nên làm nhục nó? 

Ngài thấy cách hay nhất để điều phục Đường 
Nhỏ là sỉ nhục ông ta, bởi thế ngài nhiếc mắng Đường 
Nhỏ, túm lấy cổ áo của Đường Nhỏ mà lôi ra khối 
cổng tỉnh xá Kỳ viên. 

Đại Lộ nói: 

— Ngươi là kẻ ngu đần nhất trong những kẻ ngu 
đần. Cho ngươi xuất gia làm gì? Hãy đi cho khuất 
mắt ta. 

Đường Nhỏ đứng ngẩn người ra, nghĩ: “Bây giờ 
mình hết làm tu sĩ rồi, cũng hết làm Bà-la-môn rồi.” 
Và ông khóc lóc thẩm thiết. Động lòng từ mẫn, đấng 
Đạo sư đi đến bên Đường Nhỏ hỏi: 

— Này Đường Nhỏ, tại sao con khóc? 


- Thầy con mắng nhiếc chê bai con đủ điều. 


Đức Phật dạy: 


Giải thoát trong lòng tay | 211 


Cái gì kẻ ngu ca tụng 

Thì bị hiền trí chê bai. 
Thà bị hiên trí chê bai 
Hơn được kẻ ngu ca tụng. 


Này con, thầy con đã không ngại gian khổ suốt 
ba a-tăng-kỳ kiếp để thực hành sáu hạnh Ba-la-mật. 
Ông ta không làm ra những bài kệ cho con học, mà 
chính ta đã làm. Vậy Như Lai không dạy cho con học 
được hay sao?” 


Đường Nhỏ nói: 
— Thầy ôi, con là kẻ ngu nhất trong đám ngu, nhỏ 
nhất trong đám nhỏ. Làm sao con có thể học được? 


Đức Đạo sư trả lời: 


Kẻ ngu biết mình ngu, 
Đích thị là hiễn trí. 
Ngu tự cho mình trí, 
Mới thật là chí ngu. 


Ngài dạy Đường Nhó học thuộc câu này: “Từ bỏ 
bụi dơ, từ bỏ cấu uế.” Nhưng ôi thôi, chừng ấy cũng 
quá nhiều đối với Đường Nhỏ. Đức Phật nghĩ: “Ta sẽ 
thanh lọc nghiệp của y.” Và Ngài hỏi: 


Này Đường Nhỏ, ngươi có thể chùi giày cho các 
tỷ-kheo không? 


212 | Pabongka Rinpoche 


Đường Nhỏ nói: - Bạch thầy, chuyện ấy thì con 
làm được. 


— Vậy con hãy chùi sạch giày dép của các tỷ-kheo. 

Và ngài gọi các tỷ-kheo bảo: 

— Này các tỷ-kheo, các ông hãy để cho Đường 
Nhỏ làm công việc chùi giày để giúp anh ta trừ sạch 
nghiệp chướng. 

Sau một thời gian, Phật bảo ông: 


— Bây giờ con không phải chùi giày cho các tỷ- 


kheo nữa. Hãy vừa lau quét chùa vừa đọc câu ấy. 


Do thần lực của Phật, nửa nền nhà bên trái ông 
vừa lau xong, thì nửa bên phải lại đầy bụi. Lau nửa 
bên phải xong thì nửa bên trái lại đầy bụi. Đường Nhỏ 
vẫn kiên trì, và trong lúc lau quét, tất cả nghiệp 
chướng của ông được thanh lọc. Khi ấy ý nghĩ này 
khởi lên nơi ông: “Khi đấng Đạo sư dạy hãy từ bỏ bụi 
dơ, hãy gột rửa cấu uế là ngài muốn nói cấu uế nội 
tâm hay bụi dơ bên ngoài?” Và tâm ông khởi lên một 


bài kệ mà ông chưa từng nghe trước đấy: 


Tham ái là cấu uế, không phải bụi, 
Cấu uế ám chỉ tham, không phải bụi, 
Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, 

Thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. 


Sân hận là cấu uế, không phải bụi, 


Giải thoát trong lòng tay | 213 


Cấu uế ám chỉ sân, không phải bụi. 
Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, 
Thận trọng tuân giữ lời Phật dạy. 


Sĩ mê là cấu uế, không phải bụi... 


Vân vân. Ông đi sâu vào những bài kệ ấy, và 
nhờ thiên định ông đạt quả vị A-la-hán. 


Trong kinh, bài kệ ấy như sau, theo những bản 


nghỉ thức chuẩn bị và chỉ giáo truyền khẩu: 


“Cấu uế” không phải là bụi đất, 


Mà là cấu uế tham úi. 


Khi thực hành thì bài kệ này dễ hiểu hơn, nhưng 


ta cũng nên trở lui về nguồn gốc của nó. 


Khi ấy đức Phật tuyên bố cho chúng tăng biết 
những đức hạnh của Đường Nhỏ và bảo: 


— Này A-nan, hãy bảo Đường Nhỏ đi giáo giới 
cho tỷ-kheo-ni, và đến bảo ni chúng từ nay Đường Nhỏ 


sẽ là giáo thọ sư của họ. 

Đường Nhỏ biết đức Phật đã công bố những đức 
hạnh của mình, nên ông hứa sẽ tuân lệnh đi giáo giới 
cho tỷ-kheo-ni. 


Các tỷ-kheo-ni vô cùng kinh ngạc trước tin ấy, 


họ nói: 


214 | Pabongka Rinpoche 


— Hãy xem bọn nữ lưu chúng ta bị chọc quê như 
thế đấy. Ông ta học một bài kệ ba tháng không thuộc, 
làm sao lại đi giáo giới cho chúng ta, những người tỉnh 
thông ba tạng? 


Sau đó, một cô đề nghị: - Chúng ta sẽ làm cái 
gì để từ nay về sau khối phải chịu đựng những kẻ ngu 
ngốc như thế. 


Mười hai ni cô cùng nhau dựng một tòa giảng 
pháp thật cao, nhưng không làm một cái thang nào 
để bước lên. Những cô khác đi vào đại thành Xá-vệ 
loan báo với cư dân: 


— Ngày mai có bậc giáo thọ sư của chúng ta đến 
viếng thăm. Vị ấy là một trong những bậc thánh lớn 
nhất trong hàng Thanh văn. Chúng ta sẽ nghe pháp 
do vị ấy giảng. Người nào chưa đến địa vị kiến đạo 
phải đến nghe, nếu không sẽ phải trôi lăn lâu dài 
trong sinh tử. 


Hàng trăm ngàn người đến nghe giảng. Một số 
đi để giải trí, số khác đi để kiếm công đức. Hôm ấy 
Đường Nhỏ ra đi khất thực. Sau khi tất cả đã ăn xong 
ngồi thiền, ông dẫn những tỷ-kheo còn lại trong chùa 
cùng đến chỗ an cư mùa mưa của ni chúng, nơi ông 
phải đến giáo giới. Khi đến gần pháp tòa, thấy nó quá 
cao, ông nghĩ, “Hoặc là họ quá kính trọng ta, hoặc họ 
muốn thử ta.” Ông nhập định quán tưởng thì biết là 
họ muốn thử. Đường Nhỏ duỗi cánh tay ra như một 
con voi đưa ra cái vòi để hạ cái pháp tòa xuống. Một 


Giải thoát trong lòng tay | 215 


vài người trông thấy điều này, một số không thấy. Ông 
ngồi trên tòa và lại nhập định. Đường Nhỏ thăng lên 
hư không và thi triển bốn thứ thần thông tại mỗi nơi 
trong bốn phương chính đông tây nam bắc. Những 
thần thông được thâu hồi lại vào người ông, và bấy 
giờ pháp tòa được nâng đỡ bằng bốn con sư tử. 


Ông bắt đầu giảng: 


- Thưa các chị, tôi mất ba tháng để học một bài 
kệ. Bây giờ, tôi sẽ giảng ý nghĩa của bài kệ ấy trong 
bảy ngày bảy đêm liên tiếp. Đức Thế Tôn đã dạy: 
“Đừng để thân, khẩu, ý của ngươi phạm vào tội lỗi.” 
Ấy là Ngài dạy chúng ta từ bỏ mười tà hạnh. Khi Ngài 
nói “Lìa dục nhiễm thế gian” thì thế gian ở đây ám 
chỉ năm thủ uẩn. “Nhiễm” ám chỉ tham, sân, sỉ làm 


.^ ^ x + ^“. 
nhiễm ô năm uấn ấy. 


Ông chỉ mới dạy ý nghĩa chỉ tiết của nửa bài kệ, 
mà đã có mười hai ngàn người thấy được chân lý. Một 
số người chứng được một trong bốn quả thánh là Dự 
lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán, Có người thành 
Thanh văn, Độc giác, cũng có người vào Đại thừa; mỗi 
hạng đều mong mỏi đạt đến kết quả giác ngộ thuộc 
hạng của mình, như quả A-la-hán Tiểu thừa hay A- 
la-hán Đại thừa. Hầu hết đều phát sinh tịnh tín đối 


với Tam Bảo. 


Khi Đường Nhỏ trở về Kỳ viên, đấng Đạo sư 


tuyên bế: 


216 | Pabongka Rinpoche 


— Trong số những đệ tử Thanh văn của ta, thì 
Châu-lợi-bàn-đà-già (Đường Nhỏ) là người đệ nhất về 


hạnh giáo hóa mọi người. 


Bởi vậy, thật sai lầm nếu nghĩ chỉ có ngồi thiển 
mới có giá trị, còn những việc khác như quét nhà là 
không giá trị. Ngay cả gia chủ Cấp Cô Độc, người dâng 
cúng khu vườn cho Phật làm Kỳ viên tỉnh xá, cũng 
thường tới quét chùa hàng ngày. Một hôm ông quá bận 
không đến được, và trong chùa cũng không ai quét, 
thì chính đức Đạo sư đã thân hành cầm chổi quét với 


cánh tay như vàng ròng của ngài. 


Thầy tôi thường kể rằng những thân tái sanh 
khác nhau của đức Dalai Lama thường thực hành nghĩ 
thức chuẩn bị thiền định bằng cách quét nhà tới nỗi 
đã mòn nhiều cây chổi chỉ còn như cái đuôi lừa. 
Nhiều cây chổi như vậy đã được cất giữ với những cái 
cán chổi bọc vải vàng để kỷ niệm những di vật của 
đức Dalai Lama. Đây là một chỉ tiết thực quan trọng 
trong tiểu sử ngài; chứng tỏ những kẻ sơ học như 
chúng ta cần phải xem trọng những việc có vẻ tầm 
thường như thế. 


Tốt nhất là quét phòng trước khi ngồi thiền, dù 
phòng cần quét hay không. Ít nhất bạn cũng phải quét 
phòng ở của bạn mỗi ngày. Và trong mỗi trường hợp, 
phải khởi những động lực tốt như tôi đã nói trên. Hãy 
tưởng như mình đang quét sạch những cấu uế chướng 
ngại cho dòng tâm thức của chính mình và của người 


Giải thoát trong lòng tay | 217 


khác. Tưởng tượng những nhát chổi đang làm sạch, 
làm cho thanh tịnh, làm cho thuân thục, khiến cho 
căn phòng của bạn được chuyển thành một cõi Phật. 
Bạn nên tụng đọc một bài gì trong lúc quét nhà, như 
Đường Nhỏ đã làm: “Từ bỏ bụi bặm, từ bỏ cấu uế,” 
hoặc tốt hơn nữa là bài kệ: 


Tham ái là cấu uế, không phải bụi, 
Cấu uế ám chỉ tham ái, không phải bụi, 
Bậc trí tẩy trừ cấu uế này, 


Tuân theo lời dạy của đấng Thiện Thệ. 


Lặp lại bài kệ, thay chữ “tham ái” bằng “sân 
nhuế”, rồi bằng “ngu sỉ.” Khi bạn đang chuyên tu 
pháp môn thờ thầy (tận tụy với một bậc hướng đạo 
tâm linh) thì nên đọc bài kệ thành: “Cấu uế là thiếu 
đức tin (nơi thầy), không phải bụi...” Quả thế, bạn có 
thể xem cấu uế là bất cứ gì, kể cả sự chấp thủ đối đãi 
nhị nguyên. Bạn phải biết thay đổi bài tụng cho thích 
hợp với pháp tu đặc biệt nào mà bạn đang thực tập 
trong lúc đó. 


Nếu bạn quá già, bệnh, không tự quét nhà được, 
thì hãy sai một đệ tử quét thay, nhưng trong lúc ấy 
bạn phải tụng đọc và quán tưởng như trên. Chiều sâu 
của động lực cũng rất quan trọng đối với lợi ích bạn 
có được trong từng nhát chổi mà bạn quét. 


Bạn hãy đặt bốn tảng đá ngoài phòng mình mà 
tưởng tượng đó là Tứ thiên vương. Hoặc cũng có thể 


218 | Pabongka Rinpoche 


chỉ đặt một tảng đá biểu tượng bốn vị thiên vương. 
Hoặc quán tưởng một tảng đá duy nhất là Vaishravana 
(Hộ quốc thiên vương?). Người ta nói làm những phép 
quán ấy rất có lợi, vì bạn sẽ không bị một chướng ngại 
nào cả, và giới của bạn sẽ được thanh tịnh. Nếu bạn 
ở trong một tu viện lớn, thì có thể bất tiện nếu để 
ngoài cửa phòng bốn tảng đá. Vậy bạn cũng có thể 
quán bốn bức tường ngoài phòng bạn là Tứ thiên 
vương; truyền thống khẩu thuyết này xuất phát từ Pur- 
chog Ngagwang Jampa. 


Bây giờ, chúng ta hãy quay sang sự trưng bày 
những biểu tượng thân khẩu ý giác ngộ. Các pháp 
quán Đạo sư, quán chư thiên, vân vân, phải theo cùng 
một thứ tự như trong pháp quán phước điển (xem 
Ngày thứ năm). Tuy nhiên, bạn cũng có thể thay đổi 
chút ít nếu những vật cúng không để lên bàn thờ được. 
Nhiều người cho rằng sẽ có hiệu quả hơn nếu câu 
trước thần Hộ pháp, thiên vương, và những phi nhân 
có thế lực, vân vân. Họ cho là thờ những vị này linh 
ứng hơn thờ tượng Phật. Tôi đã gặp trường hợp này 
nhiều lần. Dấu hiệu này chứng tỏ những người ấy 
chưa chân chánh quy y: Hành vi “quay về nương tựa 
Phật” không thấm nhuân trong dòng tâm thức của họ. 
Nhiều người lại dành một chỗ ngồi vinh dự cho bất 
cứ tượng gì làm bằng vàng, bạc, đồng, còn tượng đất 
sét thì đặt chỗ thấp nhất. Đấy là dấu hiệu họ chỉ xem 
những hình tượng này như là những thứ tài sản vật 
chất. Lại cũng không nên sắp những hình tượng bằng 


Giải thoát trong lòng tay | 219 


tranh vẽ theo thứ tự thời gian. Có người còn treo tranh 
Phật trên tấm màn để làm cửa. Thật là sai lầm biết 
bao. Họ là những người ngủ nằm trở chân chĩa về 
hướng tượng Phật, Bồ-tát. Điều này chứng tỏ sự bất 
kính tệ nhất, một dấu hiệu rõ ràng là họ chưa từng 
“quay về nương tựa” gì cả. Có những người xem tranh 
tượng cũ kỹ và hư rách giống như là đổ phế thải, đem 
để vào một bàn thờ bỏ hoang nào đó. Người ta bảo 
làm như vậy cũng giống như là đem phước ra khỏi 
nhà bạn. Bạn phải xem những tượng, tranh Phật, Bồ- 
tát giống như là bản thân các vị ấy. 


Có thể bạn không có nhiều biểu tượng của thân 
khẩu ý giác ngộ như vậy, nhưng để tượng trưng thân 
giác ngộ, bạn nhất định phải có một hình tượng của 
bậc Đạo sư, đức Thích-ca Mâu-ni, để nhớ đến Ngài, 
và của Je Tsongkapa để nhớ đến bậc thầy của bạn. 
Một bản kinh ngắn hay một bản Lamrim có thể dùng 
làm biểu tượng cho ngữ giác ngộ. Một tsatsa (mảnh 
đất sét hình tháp) có thể làm biểu tượng cho ý giác 
ngộ. Nếu bạn có chùy Kim cương và chuông, thì nên 
dùng làm biểu tượng của ý giác ngộ. Nhiều người xem 
chùy Kim cương và chuông chỉ như những dụng cụ 
biểu tượng của chư thiên, nhưng kỳ thực nó tượng 
trưng cho ý giác ngộ. Thật là một sai lầm lớn nếu bạn 


xem nhẹ chùy Kim cương và chuông. 


Bạn không cần phải ngày nào cũng lập bàn thờ, 
nhưng phải xem những hình tượng trên bàn thờ ấy 
như thật, thì mới hoàn tất tiêu đề này. 


220 | Pabongka Rinpoche 


Thật sai lầm nếu vì ngày nào cũng thấy những hình 
tượng ấy trong phòng nên bạn đâm ra coi thường. Mỗi 
khi chiêm ngưỡng hình tượng, bạn lại được thấm nhuần 
thêm những bản năng mãnh liệt phi thường. Có người 
bảo chiêm ngưỡng một tượng Phật lợi lạc gấp mười sáu 
lần nhìn Phật thật. Kinh Sen Trắng có nói: 


Người nhìn ảnh đấng Thiện Thệ trên tường, 
Dù trong lúc tâm đang giận dữ, 
Cuối cùng sẽ gặp mười triệu đức Phật. 


Thật sự Kinh nói: “Cúng dường tượng Phật...” 
còn câu tôi trích dẫn là theo khẩu truyền. Nếu nhìn 
Phật trong lúc giận dữ mà còn lợi lạc như thế, thì đủ 
biết chiêm ngưỡng tượng Phật với đức tin còn lợi lạc 
biết bao. Bậc thánh tăng Xá-lợi-phất là một trong hai 
đại đệ tử của Phật luôn luôn ở bên cạnh Ngài. Tương 
truyền, đấy là quả báo của một hành vi ngài đã làm 
trong quá khứ, khi chiêm ngưỡng một bức họa Phật 


với tâm tràn đầy hỉ lạc. 


Trong đời ấy, tôn giả Xá-lợi-phất làm một sứ giả. 
Một hôm ngài vào ở lại đêm trong một ngôi chùa. 
Trong khi ngồi khâu lại đôi giày dưới ánh đèn, ngài 
trông thấy một tranh họa hình Phật trên bức tường đối 
diện. Ngài thầm nghĩ, “Ôi một con người tuyệt diệu 
làm sao! Ta rất muốn gặp đích thân người ấy.” Ngài 
cầu nguyện trong tâm, và kết quả là về sau ngài trở 
thành vị đại đệ tử của Phật. 


Giải thoát trong lòng tay | 221 


Bây giờ chúng ta chỉ thấy những tượng Phật làm 
bằng đất sét, đồng.., nhưng khi đạt đến sự nhất tâm 
trong định gọi là “pháp lưu” (dòng pháp) chúng ta sẽ 
trông thấy những hóa thân Phật (Nirmanakàya) tuyệt 
diệu. Và khi đạt đến địa vị thứ nhất trong mười địa vị 
Bồ-tát thì chúng ta sẽ gặp được những Báo thân 
(Sambhogakàya) của Phật. Bởi thế một điều vô cùng 
quan trọng là phải xem tượng Phật như là Phật thật. 


IVA1.1.2 Kiếm đồ cúng dường hợp pháp và bày biện 
đẹp mắt 


“Phẩm vật hợp pháp” có nghĩa là không do 
lường gạt và những động lực xảo trá để có được phẩm 
vật ấy. “Lường gạt” để có phẩm vật dâng cúng là khi 
một người xuất gia làm năm thứ tà mạng, hay một cư 
sĩ sát sinh, đong thiếu, hoặc làm một phương tiện xấu 
xa nào khác. 


Phạn ngữ gọi cúng dường là “puja” có nghĩa là 
“làm hài lòng.” Vậy, phẩm vật bạn cúng phải làm cho 
đấng Chiến thắng và các pháp tử của ngài vui lòng. 
Làm sao các ngài vui lòng nếu bạn đem dâng cúng 
những loại phẩm vật như thế? Tuy nhiên, nếu bạn lỡ 
nhận được những phẩm vật dâng cúng thuộc loại ấy, 
thì cũng nên đem cúng Phật để tịnh hóa tội lỗi của 
nBƯỜời cúng. 

Năm tà mạng là: nịnh hót, ám chỉ, cho để nhận 
(thả tép câu cá), làm áp lực trên người khác, và giả 
trang thiển tướng. 


222 | Pabongka Rinpoche 


“Ninh hót” là như khi bạn khen ngợi thí chú với 
hi vọng họ sẽ cho bạn một thứ mà bạn muốn. Nếu họ 
cho bạn thứ ấy thật, thì hành vi nịnh hót ấy trở thành 
một tà mạng. Nhưng nếu khen chân thành, không có 
động lực như trên, thì không phải là tà mạng, dù họ 


có mang cho bạn phẩm vật. 


“Ám chỉ” là như nói với thí chủ: “Bây giờ tôi có 
trà và bơ, nhưng thiếu ngũ cốc,” với hi vọng được 
cúng. Hoặc nói: “Bột lúa mạch mà thí chú cho tôi năm 
ngoái đã giúp tôi rất nhiều.” Nói thế là bạn ám chỉ 
mình đang cần ngũ cốc hay bột lúa mạch. Nhưng nếu 
nói một cách vô tư không có hậu ý, thì không phải là 


“ám chỉ.” 


“Cho để nhận” là cho một vật vặt vãnh để nhận 
được thứ tốt hơn, như đem cho người ta một khăn 
quàng lễ hay một bình trà, để được đền đáp lại nhiều 
hơn, hoặc để họ thay mình cúng dường tu viện. Tục 
ngữ gọi thái độ ấy là “thả tép câu cá.” Người ngày 
nay rất dễ vi phạm vào những tà mạng này. Nhưng 
nếu bạn làm quà cho thí chủ một cách chân thật, 
không có động lực xấu thì không gọi là tà mạng, dù 


họ có cho bạn lại một cái gì. 


“Làm áp lực” là quấy rầy người nào để buộc họ 
phải cho mình một cái gì họ không muốn cho, hoặc 
khiến họ phải cho mình vật mà họ sắp đem cho người 
khác. Hoặc nói những lời như: “Thí chủ X đã cho tôi 
trà và bơ thực ngon.” Nhưng nếu nói chân thành, 


Giải thoát trong lòng tay | 223 


không vì muốn nhận được gì thì không phải là “làm 
áp lực.” 


“Giả trang thiên tướng” là trong khi ở phòng 
riêng thì buông lung phóng túng, mà trước mặt cư sĩ 
thì làm bộ như một tỷ-kheo rất tuân giữ giới luật, với 
hi vọng sẽ được cúng dường. Nhưng nếu bạn cư xử 
đàng hoàng trái với lúc ở một mình chỉ vì không muốn 
làm mất tín tâm cư sĩ thì không phải là “giả trang 
thiển tướng.” 


Lại nữa, nếu người xuất gia vi phạm những giới 
cấm liên hệ ba lời nguyện đã làm!, và có được phẩm 
vật nhờ buôn bán, thì sẽ chịu quả báo nặng nề khi 


đem phẩm vật ấy dâng cúng. 


“Động lực xảo trá” có nghĩa là cúng vì ham 
danh, hoặc cúng để làm cho người thán phục. Drogoen 
Rinpoche nói: “Ngay cả những phẩm vật bạn dâng 
cúng Tam Bảo cũng chỉ là để gây sự chú ý nơi người 
khác.” Nếu chỉ dâng cúng vì mưu cầu danh dự, vì sự 
tiến thân, là ta đã thụt lùi về tám bận tâm thế tục 
(xem Ngày thứ mười). Chẳng thà có một động lực giản 
dị là cúng để cầu sống lâu, khỏi bệnh. Có người làm 
như thể họ cúng dường Tam Bảo vì ngưỡng mộ chứ 
không hi vọng kiếm công đức gì; song kỳ thực họ cúng 


vì cầu danh. 


1. Tam tụ tịnh giới: đoạn ác, hành thiện, lợi ích chúng sinh— 


224 | Pabongka Rinpoche 


Khi nhà bạn sắp có khách viếng thăm, bạn quét 
nhà cẩn thận và để nhiều đồ cúng trên bàn thờ hơn 
thường lệ. Bạn không chỉ thắp một ngọn đèn, mà còn 
xông trầm thơm ngát cả nhà. Phải chăng bạn chỉ 
muốn gây ấn tượng nơi người khách? Người ta kể 
chuyện Geshe Baen Gung-gyael một hôm nghe thí chủ 
sắp viếng thăm, đã cố bày biện đồ cúng Tam Bảo cho 
thật tốt đẹp. Khi xét lại động lực thúc đẩy mình làm 
việc ấy, ông thấy mình chỉ cốt gây ấn tượng tốt nơi 
thí chủ. Ông bèn vùng dậy khỏi bổ đoàn, rắc tro lên 
đổ cúng và tự nhủ: “Tỷ-kheo, đừng có ngu ngốc.” Khi 
nghe chuyện, Padampa Sangyae ở Langkor đã ca ngợi 
rằng trong tất cả những phẩm vật dâng cúng ở Tây 
Tạng, chỉ có phẩm vật của Baen Gung-gyael là cao 
quý nhất, vì vị tiến sĩ này đã tung tro vào mặt tám 
mối bận tâm thế tục (hay tám gió - bát phong - là 


khen chê, vinh nhục, vân vân.) 


Bởi thế điều quan trọng nhất là phải thực hiện 
việc dâng cúng kèm theo tâm bồ-đề. Đừng để cho tám 
bận tâm thế tục làm động lực thúc đẩy, như cúng để 


câu được tái sanh tốt đẹp, hay được giải thoát, vân vân. 


Trên đây còn nói “bày biện đẹp mắt.” Nhiều 
người nghĩ mình không muốn gây ấn tượng, nên cứ 
bày đồ cúng một cách tùy tiện. Nhưng không nên làm 
thế, phải sắp đồ cúng trên bàn thờ một cách tỉ mỉ 
công phu, càng đẹp mắt càng hay. Người ta bảo bày 
biện bàn thờ đẹp mắt là một nhân tố để có 32 tướng 
hảo và 80 tướng phụ khi thành Phật. 


Giải thoát trong lòng tay | 225 


Bạn phải đích thân trưng bày đồ cúng, nếu để 
cho đệ tử hay tôi tớ làm thì bạn không được công đức. 
Khi Atìsha ốm nặng, hai chân đã run, ngài vẫn dâng 
nước cúng. Khi các đệ tử xin làm thay vì thấy quá cực 


nhọc cho ngài, ngài nói: 


— Vậy thì khi tôi ăn, có lẽ các bạn cũng nên nói 
thấy ngài ăn thật quá cực nhọc, để chúng tôi ăn giùm 


phần ăn của ngài. 


Những vị vua pháp của Ấn Độ thời xưa khi thực 
hành cuộc đại bố thí, họ không cử một vị bộ trưởng 
hay quan chức nào ra phát quà, mà đích thân vua ngồi 
trong rạp giữa những chồng tiền và tự tay phân phát. 
Bởi thế, điều thực quan trọng là ta phải tự tay dâng 


đổ cúng. 


Bạn cũng nên dâng cúng miếng ăn đầu tiên của 
mình - cái gì tốt nhất, chứ không nên cúng những rau 


ô1, vân vân. 


Thường chúng ta ưa dành thực phẩm ngon nhất 
cho mình, để riêng những thứ xấu để cúng. Như thế 
chẳng khác nào quét hết công đức ra cửa. Tuy nhiên 
khi cúng bơ để thắp đèn thì vì cốt dâng ánh sáng chứ 
không phải dâng bơ (hay dầu), nên có người nói có 
thể cúng bơ đã hơi cũ. 


Nếu nghèo, bạn không cần phải lo ngại về 
chuyện không có gì để cúng thí. Sau khi đã từ bỏ đời 


sống tại gia, bạn có thể nghĩ rằng mình chẳng có gì 


226 | Pabongka Rinpoche 


để cúng. Nhưng nếu có đức tin mạnh, bạn cũng có 
thể dâng cúng dù không còn thứ gì. Đức Atìsha vĩ 


đại có nói: 


— Nước ở Tây Tạng có tám công đức, bởi thế ở 
đây ta chỉ cần cúng nước là đủ. Nếu có những thứ hoa 
dại ở Ấn, có lẽ người ta sẽ mua bằng vàng ròng. 


Vậy, nếu không có gì để cúng, bạn cũng còn có 
thể tích tập công đức bằng cách dâng cúng những 
chén nước với một động lực trong sạch. 


Bây giờ tôi sẽ nói đến tám công đức của thứ 
nước ở Tây Tạng chúng ta. Tôi sẽ theo lời giải của tôn 
sư tôi về những lợi lạc mà ta có được từ mỗi thứ công 
đức ấy. Sớ giải của Chim Jampaelyang về tác phẩm 


của Thế Thân (Vasubandhu) nói tám công đức ấy là: 


Mát, ngon, sáng, mềm, 
Trong, không mùi, trơn cổ, 
Tốt cho dạ dày, 


Đó là tám công đức của nước. 


Tám lợi ích tương ứng về phương diện nghiệp là 
như sau. Giới của bạn sẽ được thanh tịnh do nước mát 
mà bạn cúng. Nước ấy có vị ngon, nên bạn sẽ được 
thức ăn ngon. Tính sáng của nước cúng có nghĩa là 
bạn sẽ có thân tâm sảng khoái. Tính mềm mại của 
nước đem lại quả báo là một dòng tâm thức hiển hòa. 
Sự trong trẻo của nước cúng đem lại cho bạn một tâm 


Giải thoát trong lòng tay | 227 


thức sáng suốt. Sự không mùi của nước có hậu quả là 
nghiệp chướng của bạn sẽ được tịnh trừ. Nước trong 
không gây bệnh dạ dày, nên thân thể bạn sẽ không 
có bệnh. Nước làm trơn cổ họng, nghĩa là bạn sẽ có 
được nghiệp ái ngữ. 


Khi mới dời vào một nhà ẩn cư ở tu viện Sera, 
Drubkang Geleg Gyatso có rất ít vật tùy thân và lương 
thực, thậm chí không có một bộ chén để cúng nước. 
Mỗi khi dâng cúng nước, ông phải rửa sạch cái bát ăn 
của mình để đựng nước cúng. Mỗi khi muốn uống trà, 
ông lại xin phép Tam Bảo để mượn lại cái bát; và 
uống trà xong, ông lại rửa bát để dâng nước cúng. 


Bạn có thể dâng cúng Tam Bảo bất cứ thứ gì như 
hoa, trái, nước trong mát, vân vân. Bậc tôn sư tôi dạy, 
ta cũng có thể hiến cúng bằng cách đọc thần chú biến 
thủy biến thực (xem Ngày thứ năm) và hồi hướng công 
đức, vân vân. Xem chỉ tiết trong phần nói về tiểu sử 
của Tridagpo Tsepel. Trong bất cứ trường hợp nào, 
đức tin của bạn cũng là yếu tố chính, chứ không phải 
phẩm vật mà bạn dâng cúng. 


Nhiều người nghĩ rằng phải chăng chỉ cần cúng 
nước, bông hoa, vân vân, và để dành những thứ thực 
sự quý giá cho mình sử dụng. Tư tưởng ấy có thể làm 
cho bạn tái sanh làm ngạ quỷ. Thực ra, bạn phải cúng 
cái gì tốt nhất mà bạn sở hữu. 


Một số tỷ-kheo đã từ bồ các công việc thế tục 
có thể nghĩ rằng, “Mình không nên cúng những thứ 
thuộc về vật chất. Vì chúng ta được dạy bảo rằng 


228 | Pabongka Rinpoche 


người xuất gia chỉ nên tập trung vào việc cúng dường 
những kết quả của sự tu thiền. Chỉ cần cúng dường 
cách ấy là đủ.” Nhưng nếu ý nghĩ ấy làm cho bạn 
không bao giờ cúng một thứ gì thuộc vật chất, thì trong 
nhiều đời tái sanh, bạn sẽ chẳng có một chút gì để 
làm phẩm vật cúng dường. 


Nếu những gì bạn có được để cúng chỉ là những 
chiếc bánh nhỏ xíu và nửa que hương, bạn cũng không 
nên xem thường giá trị của những vật ấy, vì bạn càng 
tăng công đức nếu đem dâng cúng. Về sau nhờ công 
đức ấy mà bạn có thật nhiều của cải vật chất để cúng 
dường. Điều này được chứng mỉnh bằng cuộc đời của 
ngài Geshe Puchunga. Ngài nói: 


— Lúc đầu tôi chỉ đốt gentian thay cho trầm 
hương. Tôi đốt nhiều quá đến chảy nước mắt. Về sau 
tôi có hương thơm làm bằng bốn thứ vật liệu. Bây giờ 
thì tôi cúng hương của các thứ hoa myrobalan, duraka, 


vân vân. 


Quả thế, ngài đã từng cúng một số hương trầm 
giá trị bằng hai mươi hai đồng vàng. Tuy thế nhiều 
người lại bảo: 


— Geshe Puchungwa là người đã chứng đạo, 
chuyên thiển định. Chúng ta đừng hi vọng giác ngộ 
nhờ những việc làm bề ngoài ấy. 

Nói như vậy chứng tỏ họ rất ít hiểu biết Phật 
pháp. Ta nên nghĩ tới việc các vị Bồ-tát ở mười địa 
vẫn cúng dường chư Phật trong nhiều kiếp, bằng trăm 


Giải thoát trong lòng tay | 229 


ngàn hóa thân, mỗi hóa thân cúng hàng trăm ngàn 
cánh tay. Bởi thế chúng ta cũng nên cúng dường càng 
nhiều càng tốt. 


Bây giờ hãy nói qua về cách cúng, ví dụ cúng 
nước. Bạn phải lau sạch những chén đựng nước và 
sắp thành một đường thẳng. Nhưng không nên để 
chén cách nhau quá xa, sẽ có hậu quả là bạn ở xa 
thầy. Nếu để sát nhau, bạn có thể trở nên đần độn. 
Và nếu đặt chén xuống một cách ôn ào, bạn có thể 
mắc bệnh điên, vân vân. Nếu đặt chén xuống trong 
khi chúng còn trống rỗng, thì công đức của bạn sẽ 
giảm. Thay vì thế, bạn hãy cầm chồng chén trên tay 
và rót ít nước vào cái chén trên cùng, trong khi miệng 
đọc chú làm phép bằng ba âm om, ah, hum. Rót nước 
từ chén này vào cái chén kế tiếp, chỉ chừa lại một ít. 
Đặt chén đầu tiên lên bàn thờ rồi tiếp tục làm như 
trước. Với cách ấy bạn sẽ không đặt chén trống không 
nào lên bàn thờ. Khi rót đây nước vào những chén ấy, 
thì bạn không nên cầm cái bình chỉ bằng một tay, vì 
như vậy chứng tỏ sự bất kính. Bạn phải làm như là 
mình đang dâng trà cho một bậc đại vương. 


Một hạt lúa mạch có hình dáng hai đầu mỏng, 
giữa phình ra: bạn phải đổ nước kiểu ấy, nghĩa là lúc 
đầu rót một ít, rồi rót nhiều, và cuối cùng giẩm từ từ. 
Nếu bạn rót tràn chén, thì giới hạnh của bạn sẽ lồng 
lẻo, nếu rót lưng chén, thì mức sống của bạn sẽ nghèo 
nàn. Mực nước phải ở dưới mức tràn đầy miệng chén, 
như hình một hột lúa mạch. 


230 | Pabongka Rinpoche 


Đèn thắp bằng bơ (hay dầu) là cúng dường ánh 
sáng, nên phải sáng. Người ta bảo đèn càng cháy lâu 
càng tốt, đó là dấu hiệu trường thọ. Bạn hãy tự nghĩ 
ra cách dâng cúng các phẩm vật khác, như hoa, vân 
vân, cho thích hợp. 


Kinh nói rằng mỗi sự dâng cúng của bạn có 
mười lợi ích. 


IVA1.1.3. Ngồi theo thế (gồm tám sắc thái) của Tỳ-lô- 
giá-na trên một tọa cụ; sau đó bạn đọc lời quy y, 
phát tâm bồổ-để, vân vân, trong một tâm trạng đặc 
biệt thành khẩn 


Phần sau của tọa cụ cần hơi cao lên. Điều này 
có ý nghĩa sâu xa trong mật tông; nó cũng làm cho 


bạn khỏi đau mông khi ngồi thiền lâu quá. 


Bạn nên gạch một dấu chữ Vạn trên chỗ ngồi 
bằng phấn trắng. Nó tượng trưng cho chùy Kim cương 
và nhắc bạn nhớ đến giai đoạn đời Phật lúc ngài ngồi 
trên tòa Kim cương tại bổ-đề tràng. Nó cũng biểu trưng 
sự kiên quyết tu hành. Nhưng không nên ngồi trên 
một chùy Kim cương thực vì đấy là một trong những 
vật biểu tượng của chư thần bảo hộ. Trên chữ Vạn 
hãy đặt cổ durva và cổ kusha. Nguồn gốc tập tục này 
cũng rút từ đời Phật. Cổ durva làm tăng thọ mạng, 
nghĩa là khi ngồi trên có ấy thì bạn sống lâu. Có kusha 
thì “sạch và đức hạnh,” có công năng trừ ô nhiễm và 
bất tịnh. Khi những người Bà-la-môn ở Ấn bị ô uế giai 


Giải thoát trong lòng tay | 231 


cấp, họ tẩy uế bằng cách ngủ một đêm trên một đám 
có kusha. Bởi thế bạn nên rải có kusha trên chỗ ngồi 


r r? ^ 
để tẩy uế. 


Thế ngồi có tám sắc thái nói trên đây là ám chỉ 
thế ngồi Tỳ-lô-giá-na với bảy đặc điểm; sắc thái thứ 
tám là hành vi đếm hơi thở. Gyaelwa Ensapa nói: 


Đùi, tay, lưng là ba, 
Răng môi lưỡi làm thành bốn. 
Đầu, mắt, vai, hơi thở, 


Là tám thế Tỳ-lô-giá-na. 


Hai ống chân đặt theo thế hoa sen hay kiết già 
(vajra). Cũng có thể ngồi theo thế bán già là thế ngồi 
của Bồ-tát. Nhưng thế kiết già là bắt buộc cho những 
thiển tập trong mật tông ở giai đoạn viên mãn. 


Đặt hai bàn tay bạn trong dáng ngồi nhập định, 
nghĩa là bàn tay phải nằm trong bàn tay trái, hai đầu 
ngón cái giao nhau ở ngang rốn. Lưng thẳng, cột sống 
thẳng như một chồng xu. Người ta bảo những huyệt 
đạo nằm thẳng hàng khi cơ thế ở vị trí thẳng đứng, 
và khi ấy khí được điều hòa, tâm trở nên dễ sử dụng. 


Răng và môi không được quá chặt cũng không 
quá lỏng, tốt hơn cả là để chúng tự nhiên. Đầu lưỡi 
nên cong lên trên, khiến miệng không bị khô, và khi 
đi sâu vào thiền định, nước bọt không bị nhễu ra 


ngoài miệng. 


232 | Pabongka Rinpoche 


Đầu nên hơi cúi về phía trước. Có người bảo hai 
mắt nên tập trung vào chót mũi, song kỳ thực bạn chỉ 
nên tập trung thế nào để mắt bạn có thể thấy cả hai 
bên mũi. Mục đích là để dễ cắt đứt sự hôn trầm hay 
tán loạn (xem Ngày thứ hai mươi mốt). Có người nhắm 
nghiền mắt lại trong lúc quán tưởng. Điều này sai. Có 
những phái lại khuyên nhìn lên, vân vân, bắt chước 
những người có quan năng tốt nhất, những người có 
cái biết của pháp thân. Nhưng điều này xa lạ đối với 


truyền thống của chúng ta. 
Hai vai nên ngang nhau, đừng bên cao bên thấp. 


Đấy là bảy điểm của thế ngồi Tỳ-lô-giá-na. Nó 
có ý nghĩa sâu xa trong giai đoạn viên mãn, nhưng 
đây không phải chỗ để bàn đến. Thế ngồi này rất 


quan trọng, vì Marpa ở Lhodrag nói: 


— Toàn thể thiền định của Tây Tạng không sánh 


è ^ .? ẦÀ»* ^* 
bằng một kiểu ngối của tôi. 


Thế ngồi này được nói là của Phật Tỳ-lô-giá-na 
vì ngài là khía cạnh thuần tịnh của sắc uẩn dưới dạng 


một vị chư thiên. 


Sắc thái thứ tám là hành vi đếm hơi thở. Khi 
tâm vương bất thiện thì tâm sở tùy tùng cũng bất thiện 
nốt. Trong tình huống ấy, thật rất khó để hô triệu một 
đức hạnh hiện ra. Ví dụ, bạn có thể làm một cách 
máy móc sự khởi tâm bồ-đề như là tụng câu: “Vì tất 


cả hữu tình, những bà mẹ của tôi...” trong lúc bạn rất 


Giải thoát trong lòng tay | 233 


tức giận; nhưng bạn không thể cố hô triệu được một 
tâm trạng đức hạnh trong khi tâm vương và tâm sở 
đều bất thiện. Vậy trước hết bạn phải thay đổi tâm 
trạng từ giận dữ đến dửng dưng. Như có một tấm vải 
trắng đây vết đen thì khó nhuộm thành màu khác, 
nhưng nếu bạn giặt cho nó hoàn toàn trắng thì khi ấy 
có thế nhuộm bất cứ màu gì. 


Tâm trạng dửng dưng ở đây nghĩa là không tốt 
không xấu. Nó giống như miếng vải trắng không vết 
dơ. Bạn có thể tự hỏi, vậy thì kỹ thuật đếm hơi thở là 
thế nào để chuyển tâm trạng thành dửng dưng? Bạn 
hướng tâm vào trong, và xét động lực của mình: nếu 
thấy mình đang bị tham hay sân chỉ phối, thì nên thở 
vào thở ra một cách thoải mái. Đừng để hơi thở phát 
ra tiếng khi qua lỗ mũi. Hơi thở đừng quá mạnh cũng 
đừng quá so le (hơi ngắn hơi dài). Khi hít vào, bạn 
nghĩ: “Tôi đang hít vào. Đây là hơi thứ nhất.” Rồi đến 
hơi thứ hai cũng làm như vậy, tiếp tục cho đến bảy, 
mười một, mười lăm, hăm mốt, vân vân, nhưng đừng 
dùng chuỗi tràng hạt mà đếm. Đừng tán tâm trong khi 
đếm. Thông thường ta không thể giữ hai chuyện trong 
tâm cùng một lúc, vì vậy mà tâm (khi để ý hơi thở) sẽ 
chuyển từ tham hay sân thành trạng thái dửng dưng. 


Khi thở ra, hãy tưởng tượng những si mê vọng 
tưởng của mình có hình dạng những luồng khói đen 
tuôn ra. Khi hít vào, tưởng đến ân phước chư Phật Bồ- 
tát như luồng ánh sáng tuôn theo hơi thở vào. Tuy 
nhiên điều này không bắt buộc, chỉ là một cách có 
thể giúp ích cho bạn. 


234 | Pabongka Rinpoche 


Khi tâm đã trở nên dửng dưng, thì dễ gợi lên 
một trạng thái tâm tốt lành. Thầy tôi cho một ví dụ 
như sau. Giả sử gặp mùa đông rét buốt, trên nền nhà 
chỉ có một tấm nệm ngồi của bạn, song có một người 
đang ngồi trên ấy. Nếu bạn tới bảo họ đứng dậy thì 
bất lịch sự; nhưng bạn có thể la lên: “Cái gì kia kìa!” 
rồi làm bộ sắp chạy ra xem. Khi người kia đứng lên 
để ra xem, bạn có thể nhanh chân đến ngồi vào cái 
nệm của mình. Cũng thế, dù nỗ lực cũng khó mà 
chấm dứt tham, sân ngay lúc nó đang khởi lên. Nhưng 
nếu tập trung tâm vào hơi thở, ta có thể chuyển 
hướng tâm mình và làm lắng dịu vọng tưởng sỉ mê. 
Khi ấy việc khởi lên thiện tâm sẽ hóa ra dễ dàng. 
Nhưng nếu trong khi tâm vương tâm sở đang trong 
tình trạng bất thiện mà bạn vẫn có thể khởi tâm tốt, 
thì có thể bạn không cần đếm hơi thở (nếu tâm 
không ở trong trạng thái tham, sân...). Đó là lý do 


nói có bảy hoặc tám sắc thái. 


Có thể bạn không cần đếm hơi thở, nhưng vẫn 
phải khởi động một tâm trạng tốt lành khi bắt đầu 
thời thiền định. Khi khởi sự bất cứ việc tu tập nào, 
điều cốt yếu là bạn phải có động lực chính đáng. Đức 
Tsongkapa vĩ đại viết tác phẩm Những câu hỏi về 
hạnh VỊ tha trong trắng nhất, trong đó ngài chỉ rõ một 
số điều cho những thiền sư Tây Tạng. Một trong số 
những câu hỏi ấy là: “Khởi đầu thời thiền, cái gì có 
tâm quan trọng ngang hàng với hai chữ Phạn ngữ khởi 
đầu mỗi bản kinh?” 


Giải thoát trong lòng tay | 235 


Đức Panchen Lama Lozang Choekyi Gyaeltsaen 


Trước mỗi thời thiền 

Hãy xét lại dòng tâm thức, 
Cũng như hai chữ Phạn ngữ 
Phải ở đầu mỗi bản kinh. 


Nói khác đi, điều cốt yếu là bạn phải khởi động 
lực tốt trước khi ngồi thiền. Trong một bản kinh có 
dạy: “Trong tất cả pháp, nguyện vọng của bạn luôn 
luôn là yếu tố chính.” Bậc Thầy Long Thọ nói: 


Tà hạnh theo sau tham, sân, sỉ, 


Chánh hạnh theo sau ly tham, ly sân, sỉ. 


Atìsha nói: 


“Nếu rễ cây đã độc, thì cành và lá cũng độc. 
Nếu rễ cây có dược tính, thì cành và lá cũng có dược 
tính. Tương tự, nếu gốc rễ đã là tham sân si thì bất cứ 
cái gì người ta làm cũng đều bất thiện.” 


Nói cách khác, nếu bạn có động lực là sỉ mê, 
thì bất cứ sự học tập quán tưởng hay thiển định nào 
bạn làm cũng chỉ kết thành nghiệp quả tệ hại nhất. 
Nhưng nếu bạn được thúc đẩy bởi những tư tưởng cao 
quý, mà lại phạm phải một hành vi bất thiện như sát 
sanh, thì nó sẽ là một yếu tố mạnh mẽ giúp bạn mau 
thành tựu công đức và trí tuệ. 


236 | Pabongka Rinpoche 


Khi đức Đạo sư của chúng ta đang còn tu tập, có 
lần ngài tái sanh làm một thuyền trưởng tên Đại Hữu 
tình cùng năm trăm thương nhân đi biển tìm châu 
báu. Trên thuyền có một người Dravidian tên Shakti 
có ý muốn sát hại cả năm trăm lái buôn. Thuyền 
trưởng vì lòng bi mẫn đã giết Shakti để cứu mạng năm 
trăm người. Ngài còn làm việc ấy để người kia khỏi 
bị tái sinh vào đọa xứ. Hành vi này được xem là có 
công đức nhiều hơn công đức tích lũy trong bốn mươi 
ngàn đại kiếp. Không phải hành vi sát sanh mà chính 
động lực cao cả — tâm đại bi thúc đẩy hành vi ấy — 
đã làm viên mãn công đức. 


Động lực làm nên tất cả mọi sự: phước hành, 
phi phước hành, nghiệp chín thành quả báo lạc hay 
khổ, sức mạnh của nghiệp, vân vân. Ngày xưa ở Ấn 
có hai kẻ ăn xin dòng Bà-la-môn và một khất sĩ dòng 
Sát-đế-lợi. Những người Bà-la-môn đi xin sai giờ nên 
không được thứ gì, vì đại chúng thường ăn xong mới 
đem cho kẻ khác. Vì đến xin đúng lúc đại chúng 
quăng bỏ thực phẩm còn thừa, khất sĩ Sát đế lợi được 
một lượng lớn thực phẩm và hồi hai người kia có xin 
được gì không. Họ nổi quạu nói: “Nếu có dịp, chúng 
ta sẽ chặt hết đầu những thầy tu dòng Thích-ca, vứt 
ra đầy đường cho đến thối rữa.” 


Khất sĩ Sát đế lợi vì được nhiều thực phẩm nên 
phát sinh tịnh tín đối với tăng-già. Ông bảo: 

— Khi giàu, tôi sẽ cúng Phật và tăng chúng của 
Ngài hàng ngày, thức ăn đủ trăm vị. 


Giải thoát trong lòng tay | 237 


Họ vừa đi vừa nói chuyện và khi đến thành Xá- 
vệ, họ đánh một giấc ngủ dưới gốc cây. Một chiếc 
xe bò chạy lạc băng ngang cán đứt đầu hai người Bà- 
la-môn. 


Cùng lúc có một thương gia ở Xá-vệ chết không 
có con thừa tự nên người trong thành nhóm họp chọn 
người nhiều công đức nhất làm người thừa kế của cải 
của thương gia ấy. Khi thấy người ăn xin dòng Sát-đế- 
lợi ngủ dưới gốc cây vẫn được bóng cây che trong khi 
các bóng cây khác đã dời chỗ, họ bèn tôn ông làm 
trưởng đoàn thương gia. Giữ lời hứa, ông đến cúng 
dường Phật và tăng chúng: cúng xong nghe pháp và 
thấy được chân lý. Trong kinh ấy nói: 


Tâm dẫn đạo tất cả, tâm là gốc rễ. 
Nếu tâm xấu thì làm hay nói gì 

Cũng sẽ chuốc lấy khổ đau 

Như bị xe nghiến nát đầu. 

Nếu tâm trong sạch, thì làm hay nói gì 
Cũng sẽ được hạnh phúc 

Như người được bóng cây che chở. 


Nói cách khác, những nghiệp quả cụ thể sẽ theo 
liền động lực tốt hay xấu của con người. 


Lại nữa, không những bạn cần có động lực tốt 
từ khi khởi đầu việc thiện, mà cần phải có động lực 
tốt trong mọi thời. 


238 | Pabongka Rinpoche 


Ngày nay, người ta thường hỏi thăm sức khỏe 
nhau, nhưng Atìsha lại hỏi: 


- Bạn có tâm tốt không? 


Tsongkapa nói: 


Hắc hay bạch nghiệp 

Là do động lực xấu hay tốt. 

Nếu động lực là tốt 

Thì đạo lộ và địa vị cũng cao. 

Nếu động lực xấu 

Thì theo đường thấp và bực thấp. 

Mọi sự tùy thuộc động lực thúc đẩy việc làm. 


Động lực là yếu tố quan trọng định đoạt nghiệp 
quả cũng như năng lực của nghiệp ấy. Giả sử bốn 
người cùng đọc một chuỗi thần chú Tara; một người 
có động lực là tâm bồ-đề, một người có động lực là từ 
bỏ, một người mong có tái sinh tốt đẹp, và người cuối 
cùng chỉ cầu cho đời này được sống lâu, khỏe mạnh... 
việc làm giống nhau nhưng quả báo sẽ khác nhau rất 
xa. Người đầu tiên tụng chú để cầu tâm bồ-để, nên 
đấy là một cái nhân để giác ngộ, là hành động của 
người con Phật và là một pháp Đại thừa. Ba người kia 
thì không thế: Người thứ hai tụng để cầu từ bỏ, nên 
đấy là một cái nhân để giải thoát ra khỏi sinh tử, là 
pháp thuộc Phạm vi Trung bình. Sự tụng đọc của hai 
người còn lại không giúp họ giải thoát, mà đấy là 
nguồn gốc của khổ. 


Giải thoát trong lòng tay | 239 


Sự tụng chú của người thứ ba không cầu được 
tri kiến hay giải thoát, nên họ chỉ khỏi tái sanh vào 


cõi thấp xấu. Đấy là pháp thuộc Phạm vi Nhỏ. 


Sự tụng chú của người thứ tư chỉ liên hệ đến đời 
này, nên không phải là chính pháp. 


Atìsha nói: 


“Ai hồi hậu quả sẽ là gì, nếu họ chỉ nghĩ đến đời 
này, câu trả lời là: họ sẽ có hậu quả thuộc đời này. Nếu 
hỏi cái gì sẽ xảy đến cho họ trong các đời sau, tôi nói 


họ sẽ ở địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh.” 


Bởi thế, khi người xuất gia chúng ta tham dự 
những lễ lạc hay thực tập tranh luận, thì nên làm 
những việc ấy kèm với tâm bồ-đề; được vậy thì mỗi 
bước chân ta đi cũng là việc của người con Phật, mỗi 
bước đáng giá ngàn vàng. Nhưng nếu chúng ta cúng 
dường bất cứ gì chỉ để được thăng chức trong tu viện, 
thì sự cúng dường ấy chỉ xứng đáng theo cách mô tả 


của Atìsha như trên. 


Động lực của người hành thiền cũng định đoạt 
việc thiền định ấy có ý nghĩa gì không. Atìsha bảo, 
sự thiền định thực sự quý báu là thiển định về bậc 
Đạo sư. Nếu bạn thiền chỉ vì muốn nhận tặng phẩm 
dâng cúng thì tất cả những thiển định của bạn đều là 
tội lỗi. Nếu bạn thiền định với dù chỉ một thoáng nghĩ 
tới việc chấm dứt biến khổ luân hôi, thì công đức bạn 
có được sẽ tràn khắp hư không. 


240 | Pabongka Rinpoche 


Như vậy, nếu bạn không áp dụng việc khởi động 
lực cho đúng khi hành thiện dù trong việc nhỏ hay 
việc lớn, thì sự hành thiện ấy không đi đến đâu. 
Những việc ấy là học tập, quán tưởng, thiền định, tặng 
quà, bố thí, vân vân. Bởi thế bạn phải cẩn thận áp 
dụng sự khởi động lực đúng ngay từ đầu. Hơn nữa, vì 
đây là pháp Đại thừa, nên có thiện ý không thôi chưa 
đủ, bạn phải thực hành tất cả thiện sự kèm với một 
loại thiện tâm đặc biệt, đó là bồổ-để tâm. 


Nếu bạn có bổ-đề tâm không gượng óp, nó sẽ tự 
phát không cần bạn phải làm những điều sau đây. 
Nếu bồ-đề tâm của bạn thuộc loại gượng gạo, thì bạn 
phải cố ý khơi nó dậy. Tâm bạn sẽ không thay đổi 
đường hướng nếu bạn chỉ đọc câu: “Vì lợi lạc tất cả 
hữu tình...” mà không làm một chuẩn bị gì thêm. Thay 
vì thế, bạn nên bắt đầu chẳng hạn: “Tôi đã có được 
thân người thuận lợi...” và chấm dứt như sau: “...Tôi 
sẽ đạt giác ngộ vì lợi lạc cho tất cả hữu tình. Bởi thế 
tôi sẽ thiền quán về bài giảng Những giai đoạn trên 
con đường đến Giác ngộ.” Tôi đã để cập điều này 
mấy hôm trước. Nói cách khác, bạn phải khởi sự quán 
từ đề mục thân người khó được cho đến đoạn nói về 
sự phát bổ-đểề tâm. Khi ấy tâm thức bạn sẽ được 
chuyển hóa. 


Những bậc thánh trong quá khứ đã cho chúng ta 
những lời dạy khác nhau, hoặc chỉ tiết hoặc vắn tắt, 
về cách làm thế nào để khởi động lực tu tập. Có vị 
cho rằng nếu chúng ta không thể chuyển hóa tâm thức 


Giải thoát trong lòng tay | 241 


bằng tiến trình tư duy thì chỉ cần đọc lên vài bài tụng 
để phát khởi động lực cũng đủ. Nhưng chính tâm thức 
khởi động lực chứ không phải lỗ miệng. Bởi thế ta 
phải chuyển hóa tâm thức bằng cách để tâm thấm 


nhuần ý nghĩa của bài bản đang được tụng. 


Như vậy, chỉ trong tâm trạng đặc biệt thành 
khẩn ấy, bạn mới nên quy y. Nhưng hãy cẩn thận, 
trong bài giảng này tôi đang phối hợp ba bản Lamrim 
với nhau, và bạn không nên lẫn lộn, vì mỗi bản có 
nghỉ thức chuẩn bị riêng, phép quán tưởng quy y và 
ruộng phước cũng riêng. Bây giờ dường như người ta 
có lệ giảng những nghỉ chuẩn bị theo hệ phái phương 
Nam vì nó thuận tiện. Tuy nhiên trong việc đọc tụng 


hàng ngày, thì phải sử dụng bản Con đường Nhanh. 


Trước khi quy y, bạn phải làm pháp quán quy y. 
Con đường Nhanh nói về sự quán tưởng này như sau. 
Hãy quán trước mặt bạn một bảo tòa khống lỗ có tám 
con sư tử lớn nâng đỡ. Nếu quán tòa ấy quá cao, thì 
tâm bạn sẽ bị trạo cử, quán nó quá thấp, thì bạn sẽ bị 
hôn trầm. Cách lý tưởng là quán tòa ấy ngang tầm với 
khoảng giữa hai lông mày. Trên pháp tòa khổng lỗ ấy 
có năm tòa nhỏ: một tòa ở giữa, bốn tòa ở bốn bên 


đông tây nam bắc. 


Tòa trung ương hơi cao hơn tòa bốn hướng. Hãy 
quán tưởng đấng Đạo sư chúng ta là đức Thích-ca 
Mâu-ni ngồi ở tòa giữa. Ngài tự nhiên là bậc thầy gốc 
(Bổn sư) giảng pháp cho bạn. Chỉ tiết của sự quán 


242 | Pabongka Rinpoche 


tưởng về Phật phải phù hợp với bản kinh bạn đang 
tụng. Bạn phải tưởng Ngài là bậc thầy tự nhiên của 
mình, vì nhờ thầy mà bạn phát triển được tất cả quả 
chứng, kết quả của sự tuân theo con đường. Bậc thầy 
của bạn mang hình dáng đức Thích-ca vì Thích-ca là 
vua của giáo lý, suối nguồn của Pháp. Bàn tay phải 
Ngài bắt ấn địa xúc có nghĩa là hàng phục Lục dục 
thiên, con quỷ dục vọng (thiên ma). Tay trái Ngài cầm 
bát khất thực đựng nhiều thứ nước cam lộ khác nhau: 
cam lộ chữa trị mọi bệnh tật để biểu trưng sự đánh 
bại con quỷ năm uẩn (ấm ma); cam lộ Bất tử, có nghĩa 
sự đánh bại thần chết (tử ma —- Yama); cam lộ Trí căn 
bản vô nhiễm, có nghĩa là sự đánh bại con quỷ sỉ ám 
(phiền não ma hay con ma vô minh). Bạn phải nghĩ 
điều này có nghĩa đức Phật đã dẹp cả bốn con quỷ 
đã từng ám Ngài, và giờ đây chúng ta cũng sẽ đánh 
bại được bốn con quỷ trong chính chúng ta. 


Ở trái tìm Phật là Kim Cương Trì, đây là thực 
thể Trí tuệ. Nơi trái tỉm của Kim Cương Trì có một 
chữ hum màu xanh, đây là thực thể Định. Bạn phải 
quán ba thực thể ấy, thực thể này nằm trong thực thể 
kia. Sự quán tưởng này liên hệ đến mật điển. 


Bạn có thể tự hỏi: “Nhiều người đã dạy tôi pháp 
tu Lamrim. Vậy tôi nên quán vị nào ở hình ánh trung 
ương?” Bạn hãy xem như bậc thầy chính của mình, vị 
nào giúp ích nhất cho dòng tâm thức bạn. 


Đức Di-lặc ngồi trên tòa nhổ hơn về phía tay 
mặt của Phật Thích-ca. Di-lặc được vây quanh bởi 


Giải thoát trong lòng tay | 243 


những tòa nhỏ hơn, trên đó ngồi những bậc thầy thuộc 
Hệ phái Rộng hay Những Hành vi quảng đại. Đức 
Văn-thù an tọa trên tòa bên trái của Phật. Ngài cũng 
được vây quanh bởi những tòa nhỏ hơn, trên đó ngồi 
những bậc thầy thuộc Hệ phái Tri kiến sâu xa. Kim 
Cương Trì (Vajradhara) an tọa trên tòa phía sau đức 
Phật; ngài được vây quanh bởi những bậc thầy thuộc 
Hệ phái Thực hành. 


Trên tòa trước mặt đức Phật là chỗ ngồi của vị 
bổn sư bạn trong hình ảnh thông thường của vị ấy. 
Bạn không nên quán những khuyết tật của ông, ví dụ 
ông bị mù. Tay phải ông bắt ấn thuyết pháp, tay trái 
ông để trong tư thế nhập định. Trên lòng bàn tay trái 
ông có một bình đựng cam lộ bất tử dành cho buổi lễ 
quán đánh câu trường thọ. Hai ấn quyết này biểu 
trưng thầy chính là Phật, vì thầy có thể dạy pháp 
trong khi nhập thiền định về Tánh không. Dáng điệu 
giảng pháp cũng khuyến khích cho môn đệ học tập; 
dáng điệu ngồi thiền khuyến khích môn đệ áp dụng 
những gì đã học vào thực hành. Đức Tsongkapa vĩ đại 
CÓ nói: 


Hai việc chính ngăn cản người may mắn 
Không thực hành con đường giải thoát 
Là sỉ mê đánh bại tâm trí, 


Và thần chết đánh gục thân xác. 


Những chướng ngại cho sự tu tập pháp là si mê 
vì nó chỉnh phục tâm trí, và thần chết vì nó chỉnh 


244 | Pabongka Rinpoche 


phục thân xác. Để đối lại chúng, bậc thầy của bạn 
làm dáng điệu giảng pháp để ám chỉ sự đánh bại sỉ 
mê. Bình cho thọ mạng và nước cam lộ bất tử ám chỉ 
sự đánh bại thần chết. Còn nhiều điểm sâu xa khác 
tôi có thể để cập là bốn loại thần thông mà bạn có 
thể thành tựu được nhờ tuân phục bậc thầy, đó là an 
lạc, tăng trưởng, ảnh hưởng và phẫn nộ. 


Bậc thầy được vây quanh bằng những thầy mà 
bạn đã theo học, khởi từ người thầy dạy cho bạn đánh 
vần. Nếu ai hỏi chúng ta số lượng những bậc thầy của 
mình, ta không thể biết được và phải đếm bằng chuỗi 
tràng. Nhưng ta lại có thể trả lời nhanh chóng nếu ai 
hỏi trong túi ta có bao nhiêu tiền. Điều ấy chứng tỏ 
chúng ta không xem trọng bậc thầy như là gốc rễ của 


con đường tu tập. 


Trong sự quán tưởng này, những thầy nào còn 
sống thì ngồi trên những tấm tọa cụ; những thầy đã 


chết ngồi trên tòa sen và dĩa mặt trăng (nguyệt luân). 


Chúng ta sẽ dùng từ “Năm bộ loại bậc thầy” vì 
những bậc thây trong phép quán này ngồi theo năm 
nhóm. Những hình ảnh khác của ruộng công đức 
(phước điền) — từ thần hộ mạng cho đến thần hộ pháp 
- vây quanh những vị thầy này. Những thần này đứng 
hoặc ngồi trên những tòa lớn nhất nâng đỡ những tòa 
nhỏ. Theo truyền thống khẩu quyết của tôn sư tôi, thì 
những vị trời thiền được xếp ngồi xung quanh năm bộ 


loại thầy. Đây là theo thực hành của bậc thầy giáo 


Giải thoát trong lòng tay | 245 


đạo Tsecholing Rinpoche. Những chư thiên ở vòng 
trong cùng là chư thiên thuộc Mật điển Du-già Tối cao. 
Những vị này được vây quanh bởi những vị thần thuộc 
Mật điển Du-già (Yoga tantra). Kế tiếp là những vị 
thần thuộc Mật điển Hành động và cuối cùng là Mật 
điển Quán tưởng (Krìya). Thế là có bốn vòng tròn chư 
thiên đồng một tâm điểm. Chuzang Lama Geshe Gy- 
atso đặt bốn loại chư thiên ở bốn hướng: chư thiên 
thuộc Mật điển Du-già tối cao ở trước, thuộc Mật điển 
Du-già ở bên phải của đức Phật trung ương, vân vân. 
Theo cách xếp đặt này, trong những bức họa của 
Chuzang về phép quán ruộng phước, người ta chỉ thấy 
được chư thiên thuộc mật điển tối cao. 


Trong bất cứ trường hợp nào, những vị trời thiền 
cũng đều được vây quanh bởi những đức Phật trong 
ứng hóa thân tối thượng. Nổi bật nhất trong nhóm này 
là một ngàn Phật thuộc kiếp may mắn hiện tại (hiền 
kiếp), tám đức Như Lai, ba mươi lăm vị Phật trong 
Hồng danh Bửu sám, vân vân. Ý nghĩa phép hành trì 
này là như sau. Có vô số Phật nhưng chúng ta có liên 
hệ mạnh nhất với chư Phật trong Hiển kiếp này. 
Chúng ta được biết rằng trong thời đại giáo hóa của 
Phật Thích-ca Mâu-ni, thì sự cầu nguyện với bầy vị 
Phật sẽ rất linh ứng. Ba mươi lăm vị Phật trong Hồng 
danh Bửu sám có năng lực lớn làm sạch tội lỗi phá 
giới (xem Ngày thứ sáu). 


Chư Phật lại được vây quanh bằng những vị Bồ- 
tát, như tám vị pháp tử kề cận nhất của đức Thích-ca 


246 | Pabongka Rinpoche 


Mâu-ni: Văn-thù, Kim Cương thủ, vân vân. Họ có hình 


những vị thần nam tánh. 


Chư Bồ-tát được vây quanh bởi những vị Độc 
giác như 12 vị Duyên giác. Độc giác được vây quanh 
bằng Thanh văn — mười sáu trưởng lão A-la-hán, vân 
vân. Tất cả những vị này mang hình dạng thầy tu, 
hiển bày những đức tính của tịnh giới như cầm bình 
bát, tích trượng và kinh chép trên lá bối. Thanh văn 
khác với Độc giác ở chỗ nhục kế của họ ít nhô cao. 
Kỳ thực, nhóm này hiện tướng như những tướng hảo 
của chư Phật. 


Những vị Thanh văn được vây quanh bởi những 
nam thần (dakas) và nữ thần (dakinìs) như Khandaka- 
pàla và Prachandàli. Họ có hình dạng giống như mô 
tả trong mật điển Heruka. Những nam thần nữ thần 
được vây quanh bằng những Hộ pháp siêu thế, cốt tử 
là những chúa tể của pháp thuộc ba phạm vi như đức 


Mahàkala sáu tay, Vaishravana và Kamayama. 


Có hai truyền thống khẩu quyết liên hệ bốn đại 
vương ở bốn hướng. Một truyền thống đặt họ trên tòa 
chính; truyền thống kia cho họ đứng trên những gối 
mây dưới tòa chính. Lý do như sau: Truyền thống thứ 
nhất xem họ như những hình tượng phi phàm; truyền 
thống thứ hai chỉ xem họ như người thế tục. Thật sai 
lầm khi để vào trong đồ hình quán tưởng này những 
ma vương, hình ảnh của thế tục. Khi Lama Tsechogling 


Rinpoche, thầy giáo đạo cho một Dalai Lama, trông 


Giải thoát trong lòng tay | 247 


thấy một mandala phước điền có ma vương trong số 
chư thần hộ pháp, ông đưa tay trỏ hình ấy và bảo: 


- Chẳng thà họa một viên bảo châu như ý 
thay vào! 


Khi quy y pháp, hãy quán tưởng những quyển 
kinh bằng lá bối ở trước mỗi hình tượng này. Kinh 
sách tự bản chất đã là châu báu của pháp “được 
chứng”, dưới hình thức những quyển kinh là pháp 
“được truyền”. Những quyển kinh được bọc lụa và có 
đóng dấu màu sặc sỡ. Hãy quán tưởng nội dung kinh 
sách ấy đang truyền dạy cho mình chân lý. 


Có nhiều bản khác nhau về cách quán quy y. 
Một truyền thống trình bày tất cả Ba ngôi báu thể 
nhập trong một hình duy nhất là bậc Đạo sư; những 
truyền thống khác trình bày nhiều hình đứng trên 
những bục khác nhau theo hàng ngang. Những mô tả 
trên đây đã có đú tất cả mọi biếu tượng cần thiết liên 
hệ đến Ba ngôi báu. Nhưng điều cần chú ý là, phép 
quán tưởng này không phải theo không gian hai chiều 
như nhìn một bức họa. Những hình ảnh trong đó cũng 
không phải chắc nịch như tượng nắn bằng đất sét: đó 
là những hình hài như ráng cầu vồng mà bản chất là 
ánh sáng trong suốt rực rỡ. Họ đứng đấy, toàn thân 
tỏa ra ánh sáng. 


Theo tác phẩm Truyền thừa Luật Tạng mô tả ba 
hình ảnh của thân giác ngộ “giống như ngọn lửa có 
dạng hình người. Giống như những cái lưỡi sáng rực 


248 | Pabongka Rinpoche 


rỡ. Giống như ngọn đèn sáng đặt trong một bình vàng 
ròng”.. Những hình người ấy đang thảo luận pháp với 
nhau. Quả thế, có rất nhiều hoạt động đang diễn ra: 
vài vị đang đến trong khi những vị khác bỏ đi, như 
cảnh tượng viên chức triều đình tấp nập vào ra cổng 
hoàng cung. Những hình ảnh ấy - từ đức Thích-ca 
Mâu-ni cho đến những đại vương —- đang biến ra 
những hóa thân bằng ánh sáng để cứu độ chúng sinh, 
trong khi có những hóa thân khác đang thể nhập trở 
lại bản thân. Mỗi lỗ chân lông của những hình ấy 
cũng là một cõi Phật, vân vân. Sự quán tưởng nên 
thực hành càng chỉ tiết càng hay. 


Bạn cũng nên tưởng tượng rằng những hình ảnh 
trong ruộng phước này rất hài lòng với mình. Như 
Drubkang Geleg Gyatso nói, thường ta không làm 
những việc chư Phật Bồ-tát dạy nên làm, và chỉ làm 
những điều các ngài bảo nên tránh. Bởi thế các ngài 
không có dịp nào để hài lòng vì chúng ta. Nhưng hiện 
tại, bạn đang làm vài điều có thể khiến chư phật hoan 
hỉ. Cũng như khi đứa con hư đốn tình cờ làm được 
một việc tốt thì bà mẹ vui mừng hơn bất cứ gì. Chúng 
ta cũng thế, vẫn thường xuyên làm quấy. Nhưng bây 
giờ chúng ta lại đang cố quán tưởng về Lamrim; điều 
ấy làm cho đấng Giác ngộ và chư Bồ-tát hoan hỉ hơn 
bất cứ gì. 


Ngang đây, bạn sẽ tập họp tất cả những lý do vì 
sao mình quy y. Bạn làm việc này theo bài tụng sau 
đây của Jampael Lhuendrub trong tác phẩm Trang 
hoàng cổ họng những người may mắn: 


Giải thoát trong lòng tay | 249 


“Từ vô thỉ kiếp, con và tất cả hữu tình đã làm 
mẹ con, bị rơi vào các nẻo luân hồi và phải trải qua 
không biết bao nhiêu thống khổ trong sinh tử nói 
chung và trong ba đọa xứ nói riêng. Thực khó nói cho 
cùng tầm mức sâu rộng của nỗi thống khổ ấy. Nhưng 
con nay đã được thân người khó được. Giáo pháp tôn 
quý của Phật rất khó gặp, mà nay con đã gặp được. 
Nếu con không đạt thành Phật quả - giải thoát trọn 
vẹn khỏi khổ luân hồi - thì con lại phải chịu đựng 
dài dài những thống khổ trong sinh tử, nhất là trong 
ba đọa xứ. Năng lực che chở con khỏi đọa hoàn toàn 
nằm trong tay bậc thây và Ba ngôi báu. Bởi thế, vì lợi 
lạc cho tất cả hữu tình đã làm mẹ con trong nhiều đời 
kiếp, con nguyện phải đạt thành quả Phật. Bởi thế 
con xin quay về nương tựa bậc Thầy và Ba ngôi báu.” 


Bạn có tập hợp tất cả những nguyên nhân khiến 
bạn quy y thì bạn mới quy y một cách chân chính. 
Những nguyên nhân ấy là sự sợ hãi và lòng tin: sợ 
những nỗi khổ tổng quát và đặc biệt của sinh tử và 
tin tưởng Tam Bảo có năng lực che chở mình. Và 
muốn có sự quy y đặc biệt của Đại thừa, bạn cần một 
nguyên nhân nữa là lòng thương xót những chúng sinh 
đang quằn quại trong biển khổ. Tôi sẽ đề cập đề tài 
này — nguyên nhân quy y - với nhiều chỉ tiết trong 
phần chính của bài giảng. 

Bạn quán tưởng mình được vây quanh bởi tất cả 


chúng sinh trong đó có cha mẹ mình. Họ cùng ngồi 
với nhau và đang chịu đựng những nỗi khổ đủ kiểu 


250 | Pabongka Rinpoche 


của sinh tử luân hồi, như rơi vào địa ngục ngạ quỷ 
súc sinh. Tuy vậy hãy quán tưởng tất cả họ dưới hình 
dạng những con người có thể hiểu ngôn ngữ của bạn. 
Bạn hướng dẫn cho họ đọc lời quy y tam bảo và quán 
tưởng tất cả hữu tình ấy đang cùng bạn quy y. 


Khi đọc Bốn quy y trong những buổi lễ công 
cộng, bạn phải đọc theo thứ tự, nghĩa là: “Con xin 
quay về nương tựa bậc Thầy. Con xin quay về nương 
tựa Phật. Con xin quay về nương tựa Pháp. Con xin 
quay về nương tựa Tăng”, vân vân. Nhưng khi quy y 
trong thời thiền định, bạn phải lặp lại nhiều lần công 
thức bốn quy y ấy. 

Vậy, khi lặp lại nhiều lần “Con xin quy y bậc 
thầy,” thì bạn tập trung chú ý vào năm bộ loại bậc 
thầy và làm phép quy y trong khi nhận cam lô tịnh 
hóa từ chư vị. Chẳng hạn khi đọc một chuỗi quy y bậc 
thầy. Trong năm mươi lần tụng đọc đầu tiên, bạn phải 
quán tưởng nước cam lồ ấy rửa sạch những phi pháp 
nơi mình, trong nửa chuỗi còn lại bạn quán sự gia tăng 
những thiện pháp. Trong nửa phần tụng đầu, bạn 
quán tưởng năm thứ cam lộ với ánh sáng năm màu 
sắc (trắng đỏ xanh vàng lục) từ nơi những bậc thầy 
bay xuống. Cam lộ màu trắng chiếm ưu thế, thâm 
nhập vào tim bạn và tim tất cả hữu tình. Nước cam lộ 
ấy tẩy sạch tất cả nghiệp chướng mà bạn và chúng 
sinh đã tích lũy từ thời gian vô thỉ, nhất là những 
hành vi hại thầy, không vâng lời chỉ giáo, làm thầy 
không an tâm, phỉ báng thầy, không tin tưởng thầy... 


Giải thoát trong lòng tay | 251 


tóm lại là tất cả những tội lỗi bạn đã tích lũy liên hệ 
đến thầy. Tất cả những thứ ấy tuôn ra từ thân thể bạn 
dưới dạng một luồng khói đen như than, và bạn cảm 
thấy như mình vừa được tịnh hóa. 


Phần thứ hai của sự tụng đọc như sau. Những 
vật thuộc về pháp bảo đáng được tăng trưởng chính 
là những đức tính của thân khẩu ý bậc thầy, nhưng 
có hình dạng năm loại cam lộ và ánh sáng đủ màu. 
Lần này cam lộ màu vàng chiếm ưu thế, tuôn xuống 
từ những bậc thầy. Bạn quán tưởng chính mình và 
hữu tình cùng được tăng thọ, tăng công đức và những 
đức tính của nên giáo lý đã được truyển trao và đã 
được thực chứng. Đặc biệt là bạn và những hữu tình 
ấy đều nhận được sự ban phước của thân khẩu ý 
những bậc thầy. 


Bạn làm giống như lúc đọc “Con xin quay về 
nương tựa Phật”. Theo mật điển thì “Phật” có nghĩa 
là những vị thần bảo hộ thuộc bốn loại mật điển (Tư 
duy, Hành động, Du-già và Tối thượng Du-già), chư 
Phật thuộc kinh tạng là những hình thức ứng hóa thân 
tối thượng. Những thứ nước cam lộ để tịnh hóa tuôn 
xuống từ cả hai hạng Phật (kinh tạng và mật tạng). 


Loại tội lỗi người ta tích lũy liên hệ đến chư 
Phật là: ác tâm làm chảy máu thân Phật, phê bình 
phẩm chất của hình tượng Phật, cầm cố hình tượng 
xem như hàng hóa mua bán, phá hủy những biểu 


tượng của ý giác ngộ (tức là chùa tháp), vân vân. 


252 | Pabongka Rinpoche 


Một điển hình của loại tội thứ nhất (làm chảy 
máu thân Phật) là Devadatta em họ của Phật, có thói 
ganh tị với Ngài đã xô một tảng đá khổng lồ đổ xuống 
nơi Phật (xem Ngày thứ mười hai), làm chân Phật 
chảy máu. Chúng ta không phạm tội ấy, nhưng phạm 
những tội kể sau đó. 


Phê bình phẩm chất tượng Phật là xem xét hình 
tượng Phật để tìm lỗi trong công trình tạc tượng. Có 
lần một tu sĩ Du-già trình tôn giả Atìsha xem một 
tượng đức Văn-thù và hỏi ngài pho tượng có đáng giá 
để mua với một đồng vàng chăng. Atìsha trả lời: 


- Tượng đức Văn-thù quý vô giá, nhưng nghệ sĩ 
này quá tôi. 


Nói cách khác, chỉ nên nói về phẩm chất của 
nghệ nhân nặn tượng chứ không nên chỉ ra những lỗi 
trên chính bức tượng. Cầm cố các hình tượng và kinh 
doanh về tượng tranh là một cảnh rất phổ thông. Bạn 
nên tránh làm điều ấy bằng mọi giá. 


Trong nửa phần thứ hai của bài tụng, cái phần 
làm tăng đức tính mình, hãy tưởng tượng Mười lực, 
Bốn vô úy, Mười tám bất cộng (của Phật) dưới dạng 
cam lổ đang trút xuống. Còn lại cũng như trước. Rồi 
đọc: “Con xin quay về nương tựa pháp” và quán tưởng 
cam lô tịnh hóa trút xuống từ những quyển kinh. Cam 
lồ ấy chính là pháp mà Phật đã chứng. 


Những tội lỗi ta tích lũy liên hệ đến pháp là: từ 
bồ chánh pháp vi diệu, bán kinh điển, không kính 


Giải thoát trong lòng tay | 253 


kinh điển, hưởng lợi do sự bán kinh sách, vân vân. 
Chúng ta dễ phạm những tội ấy, và chúng có những 
hậu quả rất nghiêm trọng. 


Từ bỏ chánh pháp là như phỉ báng Đại thừa, 
khen Tiểu thừa; phỉ báng Tiểu thừa, khen Đại thừa; 
đem kinh điển chọi với mật điển; đề cao một trong 
bốn trường phái Phật giáo Tây Tạng mà chê bai ba 
phái kia (Sakya, Gelug, Kagyu, Nyingma), vân vân. 
Nói cách khác, ta từ bỏ pháp bất cứ khi nào ta ưa 
thích giáo lý của trường phái mình theo, chê bai 
những phái khác. Chúng ta cũng từ bỏ pháp khi ta 
dẫm chân lên kinh sách, vứt bỏ kinh sách, vân vân. 
Lại có người còn ngồi lên trên kinh điển. Họ tha hồ 
mà tích lũy nghiệp ác khi làm như thế. Từ bỏ pháp là 
một ác hành rất nặng, như được nói trong kinh Tam 
muội vương. Nhưng tôi đã để cập điều này khá chỉ 
tiết (xem Ngày thứ ba). 


Một ác hành khác cũng cực kỳ nghiêm trọng là 
bán kinh điển và kinh doanh về kinh điển như những 
món hàng thông thường. 


Không tôn trọng kinh điển là những hành vi như: 
để kinh trên nền nhà không có gì lót bọc, xỉa răng rồi 
dùng tét răng để dán những mẩu giấy màu vào các 
trang kinh", liếm ngón tay để lật những tờ kinh, hay 
để đổ vật trên kinh. Những việc như thế cũng là 


1. Một cách làm dấu của người Tây Tạng khi đọc sách 


254 | Pabongka Rinpoche 


những ác hành rất nghiêm trọng. Khi trông thấy viên 
thư ký - một người tu mật tông - dùng ngón tay thấm 
nước bọt để dán một mảnh giấy màu trên trang kinh, 
Atisha không thể nào chịu nổi cảnh tượng ấy. Ngài 
quay sang vị ấy bảo:“Thật sai lầm biết bao!” 


Và việc ấy đã kích động tín tâm ông ta đối với 
Atisha đến nỗi ông xin thụ giáo với ngài. Những người 
thường cầm sách như chúng ta phải hết sức thận 
trọng, vì chúng ta luôn luôn dễ phạm vào những ác 
hành ấy. 


Bán kinh để lấy tiền mua vật dụng hàng ngày 
là đã “hưởng lợi do việc bán kinh,” cũng có quả báo 
nặng nề. Dentoen Kyergangpa là một hành giả uyên 
thâm về mật điển Thánh Quán Tự Tại. Cư sĩ thí chủ 
của ngài một hôm thiếu tiền đã đem bán một bộ kinh 
Bát-nhã Bách thiên tụng, rồi thỉnh ngài cùng ba vị 
tăng khác về nhà dùng tiền bán kinh để mua thực 
phẩm cúng dường với hi vọng sẽ hết tội lỗi. Đêm ấy 
Kyergangpa ốm nặng, và khi nhập định ngài thấy một 
chữ A màu trắng di chuyển rất nhanh trong cơ thể làm 
ngài đau đớn dữ dội. Ngài khấn vái những vị thần bảo 
hộ, và đức Quán Tự Tại hiện ra bảo: 


- Ông và mấy người khác đã hưởng lợi do bán 
một bộ kinh. Tội này nặng lắm. Nhờ ông ít nghiệp 
chướng nên chỉ bị quả báo ngay trong đời hiện tại. 
Những ké khác phải đọa địa ngục mà thôi. Bây giờ 
ông nên thiết lễ cúng và chép kinh Bđf-nhã Bách 
thiên tụng bằng mực vàng để sám hối tội lỗi. 


Giải thoát trong lòng tay | 255 


Kyergangpa làm theo lời dạy, và hết đau. 


Khi đến phần quán tưởng tăng thịnh, bạn tưởng 
tượng rằng pháp diệt đế, đạo đế.. đang trút xuống 
dưới dạng cam lô. 


Kế tiếp, bạn lặp lại nhiều lần câu: “Con xin 


quay về nương tựa Tăng bảo.” 


Theo kinh điển, Tăng bảo gồm những vị Thanh 
văn, Duyên giác và Bồ-tát. Theo mật giáo thì Tăng 
bảo gồm những nam thần (dàkas), nữ thần (dàkinìs) 
và những vị hộ pháp. Cam lỗ tịnh hóa tuôn xuống từ 


các hình ảnh này. 


Những tội chướng mà bạn tích lũy liên hệ đến 
Tăng bảo là: phá sự hòa hợp của tăng chúng, ăn trộm 
phẩm vật cúng cho tăng, chỉ trích tăng, và phá hoại 
sự phát tâm cúng bánh lễ cho những vị hộ pháp. Bạn 
có thế cố sám hối những tội lỗi nghiệp chướng đã 
phạm liên hệ đến Tăng bảo, nhưng sẽ không tránh 
khói hậu quả khi nghiệp chín mùi. Hãy nhớ câu 


chuyện về bậc thầy Supushpachandra.! 


1. Mặc dù đã biết trước sẽ mất mạng, Bồ tát Supushpachan- 
dra vẫn đi đến nước của vua Viradatta để gieo rắc pháp 
Phật. Sau khi dẫn dắt nhiều người đến an vui, ngài đã bị 
ông vua giết chết trong một cơn ghen tức. Về sau vua rất 
hối hận về hành vi của mình và đem di hài vị Bồ tát thờ 
trong một ngôi tháp. Nhưng đã quá muộn, không øì có thể 
làm cho vị ấy sống lại được. 


256 | Pabongka Rinpoche 


Những tội phạm đối với Tăng bảo còn nghiêm 
trọng hơn cả tội phạm với Pháp bảo hay Phật bảo, vì 
liên hệ nhiều người. Chúng ta phải hết sức cẩn thận, 
vì chúng ta tự do xen lẫn trong tăng chúng nên rất dễ 


phạm vào loại tội này. 


Nói một cách chặt chẽ thì người ta chỉ có thể 
gây tội “phá hòa hiệp tăng” vào thời Phật tại thế mà 
thôi, cho nên tội này không thể xảy ra trong hiện tại. 
Tuy nhiên, những va chạm xảy ra trong đoàn thể 
khiến tăng chúng bị phân hóa thành nhiều phe nhóm, 
cũng được xem như phá tăng. 


Thánh tăng là những vị đã trực ngộ chân không, 
có thể là tại gia cư sĩ hay nam nữ tu sĩ. Bốn chúng 
phàm phu (chưa trực ngộ chân không) được xem là 
tăng-già nếu sự giữ giới bổn Biệt giải thoát (Pratimok- 
sha) nơi họ được trong sạch. Nhưng dù thành phần 
của đoàn thể là phàm hay thánh, đoàn thể ấy có thể 
bị chia thành hai nhóm do bất đồng quan điểm — mỗi 
nhóm ít nhất bốn người - vì có người chủ xướng gây 
ra sự chia rẽ. Mọi người liên can trong việc chia rẽ 
này đều cùng dắt tay nhau xuống các đọa xứ, chứ 


không riêng gì người gây tội. 


Xưa Saelshe, một tiến sĩ phái Kadampa, đã gây 
sự bất hòa trong tăng chúng. Sau khi ông chết, Geshe 
Dromtoenpa là thầy ông bảo giá mà Saelshe chết 
trước đấy ba năm, thì ông ta đã chết như một người 


duy trì Ba tạng. Drom nói: “Chính tu viện Toepur của 


Giải thoát trong lòng tay | 257 


ông ta đã tàn hại ông.” Và theo lời những bậc thầy 
Lamrim, thì Saelshe vẫn còn ở trong địa ngục. Nơi 
chốn xảy ra sự phá tăng được xem như đã bị thiêu 
cháy vì tội lỗi ấy: không ai trong tương lai có thể tu 
chứng tại đấy dù có nhập thất tu đến mười hai năm. 


Thù hận hay tham ái có thể chia rẽ tăng chúng 
thành phe nhóm trong đó người trong mỗi bên suy 
nghĩ theo chiều hướng “chúng ta” và “chúng nó” và 
mong cho phe mình đông hơn. Theo tôi thì đấy là 
nguyên nhân chính gây chia rẽ. Nếu những thành phần 
tăng chúng không hòa hợp thì bản thân họ không thể 
tăng tiến trong việc đọc tụng kinh sách, học tập, tư duy; 
nói gì đến chuyện giúp cho người khác thành tựu những 
định chứng để từ bỏ si mê. Sự tệ hại nhất mà việc phá 
tăng có thể gây ra là làm cho đạo pháp suy tàn. Một 
bản kinh nói: “Tăng chúng hòa hợp thì an vui hạnh 


phúc và thoải mái trong đời sống khổ hạnh.” 


Vậy việc chính yếu mà những thành phần trong 
tăng chúng phải làm là sống hòa hợp. 


“Ăn trộm phẩm vật cúng cho tăng” là tư hữu hóa 
tài sản của tăng, không trả cho tăng những thứ thuế 
đã nhân danh tăng chúng mà thâu, một thành viên 
trong tăng-già sử dụng một vật dành cho tập thể dùng, 
vân vân. Những vị quản lý các tu viện dễ phạm vào 
điều này nhất. Có những vị có bốn phận đại diện cho 
tăng để tiếp xúc với thí chủ thường quan tâm đến thí 
chủ nên có thể bảo thí chủ: 


258 | Pabongka Rinpoche 


- Chúng tôi không cần nhiều như thế này. 


Nói như thế là một hành vi cướp phẩm vật cúng 
cho tăng. Dù chỉ lấy bớt của tăng chúng một lát bơ 
cũng là ăn trộm từ miệng tăng và là cái nhân để đọa 
vào địa ngục Vô gián. Những hình thức khác của sự 
biển thủ của tăng chúng thì có hậu quả là tái sanh 


vào các địa ngục phụ thuộc. 


Có câu chuyện về thánh tăng Sangharakshita 
chứng minh điều này. Khi viếng thăm các xứ rồng 
trở về, ngài trông thấy một số chúng sinh trong một 
địa ngục trên bờ biển. Những chúng sinh này có 
nhiều hình thù khác nhau: giống những dây thừng, 
giống những bình đất, giống cái chổi, cái chày, cái 
cột nhà, bức tường, ống nước... Tất cả đều đang rên 
siết, phát ra những âm thanh xé lòng. Tôn giả về 
bạch Phật và hỏi: 


— Những chúng sinh ấy đã làm gì mà chịu những 
quả báo như vậy? 


Đức Phật dạy: 


- Chúng sinh hình giống sợi thừng và chổi là 
những người vào thời Phật Ca-diếp, đã giữ lại cho 
mình xài những sợi thừng và chổi mà người ta cúng 
cho tăng. Chúng sinh giống cái bình đất xưa kia là một 
cư sĩ ngoại hộ cho tăng, khi đang sắc thuốc bị một vị 
tăng nói lời châm chọc; ông nổi nóng đập bể cái siêu 


sắc thuốc. Đây là quả báo của hành động ấy. Chúng 


Giải thoát trong lòng tay | 259 


sinh giống cái chày xưa kia là một tỷ-kheo đã sai một 
chú tiểu đang cầm cối chày, giã cho mình một ít ngũ 
cốc. Chú tiểu chưa kịp làm thầy tỷ-kheo nổi sân bảo: 


— Nếu ta nắm được cái chày của ngươi, ta sẽ giã 
ngươi ra, không thèm giã ngũ cốc gì nữa hết. 


Vì lời ác khẩu ấy, vị tỷ-kheo đã sanh vào địa 
ngục mang hình thù như cái chày. 


Những chúng sinh giống bức tường và cột nhà 
xưa kia đã khạc nhổ trong chùa, hỉ mũi vào tay rồi 
quẹt lên tường vách, cột trụ của chùa. Chúng sinh 
giống hình cái ống nước có eo lưng rất nhỏ. Đấy là 
hậu quả của nghiệp lúc làm tỷ-kheo đã bỏ đói chư 
tăng bằng cách để đến mùa đông mới chia thực phẩm 
thí chú đã cúng tăng trong mùa hạ. 


Như vậy, nếu lấy của chúng tăng dù chỉ một que 
củi mà không xin phép, bạn cũng sẽ tái sanh vào một 
địa ngục cách tử. 


“Chỉ trích chúng tăng” là dùng lời lẽ gay gắt để 
thóa mạ những thành phần trong tăng chúng, như 
nhiếc mắng, vân vân, hoặc trước mặt hoặc sau lưng. 
Bà-la-môn Mànavagaura vì thóa mạ chư tăng của Phật 
Ca-diếp nên bị tái sanh làm một loài thủy quái ở biển. 
Câu chuyện như sau. 

“Ở xứ Ấn ngày xưa có năm trăm kẻ chài thường 
quăng lưới để bắt cá, rùa, vân vân, trong sông Dan- 
daka (một phụ lưu phía bắc sông Hằng), gặp một thủy 


260 | Pabongka Rinpoche 


quái thân hình khổng lồ, phải nhờ những người chăn 
bò, cắt cỏ, thợ gặt và người đi đường phụ lực kéo con 
quái vật lên bờ. Nó có mười tám đầu, ba mươi hai mắt. 
Hàng trăm ngàn người tụ lại xem, có cả lục sư ngoại 
đạo và những người theo các giáo phái đương thời. 
Đức Phật đấng thấy biết tất cả, cũng đi đến nơi ấy để 


tuyên thuyết về luật nhân quả. 


Thấy thế có kẻ nhạo báng: “Kia là thánh giả Gồ- 
đàm, tự cho mình vượt trên tất cả thế gian tầm thường 
mà cũng đến chốn này!" Những người tin Phật thì nói: 
'Đức Thế Tôn muốn nhân cơ hội để giảng dạy Diệu 
pháp. Rồi họ dựng một pháp tòa thỉnh Phật an tọa, 
với đồ chúng vây quanh. Nhờ thần lực Phật, quái vật 
nhớ lại đời trước của mình và hiểu được tiếng người. 
Phật hỏi: 


— Ngươi là Mànavagaura, phải không? 
Nó đáp: —- Vâng, con là Gaura. 


- Có phải ngươi đang chịu quả báo đã chín của 


một ác nghiệp về thân, lời hay ý? 
— Thưa vâng. 
- Ai đã dẫn ngươi đi sai đường? 
— Mẹ con. 
- Bây giờ mẹ ngươi tái sanh ở đâu? 


— Trong địa ngục. 


Giải thoát trong lòng tay | 261 


— Còn ngươi đã tái sanh vào đâu? 

— Làm súc sinh. 

— Sau khi chết, ngươi sẽ tái sanh vào đâu? 
— Vào địa ngục. 


Nói xong thủy quái khởi sự gào khóc. Đổ chúng 
của Phật rất ngạc nhiên. Do chúng tăng cầu thỉnh, đức 
Ananda hỏi Phật quái vật ấy là ai mà lại hiểu được 
tiếng người và nhớ đời trước của nó. Khi ấy Phật bèn 
kể câu chuyện sau: 'Ngày xưa vào thời Phật Ca-diếp, 
trong triều đại vua Kirkin, có vài người Bà-la-môn từ 
xứ khác đến thách mọi người tranh luận. Gaurashanti 
đã luận bại tất cả những người khác nên được vua 
ban tước vô địch trong vùng. Mànavagaura (Bà-la- 
môn tóc hung) con trai ông cũng trở thành một học 
giả nổi tiếng có tài biện bác như ông. Khi ông chết, 
người mẹ lo sợ con mình không đoạt được giải vô 
địch cùng với những quyển lợi như người cha đã 
được. Bà hói người con: 


- Con có thể đánh bại tất cả mọi người trong 


cuộc tranh biện không? 
Người con nói: 


— Con có thể đánh bại tất cả, ngoại trừ những vị 


thánh tăng của Phật Ca-diếp. 


— Con phải đánh bại luôn cả những người ấy. 


262 | Pabongka Rinpoche 


Vì kính mẹ, anh đi đến tranh luận với các đệ tử 
Phật. Khi một tỷ-kheo hỏi nghĩa một bài kệ, anh 
không trả lời được. Anh phát sinh tịnh tín đối với 


Tăng bảo và trở về nhà. Bà mẹ hỏi: 
— Con có đánh bại được những tỷ-kheo không? 
Anh trả lời: 


— Mẹ ơi, nếu ở đấy có người làm chứng thì coi 


như con đã bị thua rồi. 
— Này con, thế thì con hãy học kinh Phật. 


- Nhưng kinh điển Phật người thế tục không 
được đọc. 


- Thế thì con hãy xin xuất gia làm tỷ-kheo, rồi 


sau khi học thành tài, hãy xả giới hoàn tục. 


Bà mẹ năn nỉ khiến y phải xuất gia thụ giới, và 
trở thành một tỷ-kheo tỉnh thông ba tạng. Mẹ y lại hỏi: 


— Con có đánh bại được những người thánh 
thiện ấy không? 


- Thưa mẹ, con chỉ được truyền giáo lý; còn 
những vị ấy không những có giáo lý mà còn có thực 
chứng nữa. Con không thể đánh bại họ. 


- Này con, vậy thì bất cứ tranh luận đề tài gì, 
con phải nhục mạ họ. Những người ấy rất sợ phạm 


giới nên dù con có nói gì họ cũng sẽ không trả đũa. 


Giải thoát trong lòng tay | 263 


Mọi người đứng xem sẽ tưởng là con đã thắng cuộc 
tranh luận. 


Gaura làm như mẹ dặn. Khi tranh luận với các 
tỷ-kheo anh ta nổi cáu bảo: 


— Ê cái đầu bò! Làm sao ngươi biết được cái gì 
là pháp cái gì phi pháp. 


Anh còn gọi họ là “đầu ngựa”, “đầu lạc đà”, 
“đầu lừa”, “đầu bò tót”, “đầu khỉ”, “đầu sư tử”, “đầu 
cọp” vân vân, mười tám kiểu nhục mạ khác nhau. Do 
ác hành ấy, kết quả anh tái sanh làm một loài thủy 
quái có mười tám đầu.” 


Đức Phật đã công bố như vậy. 


Chê bai những tu sĩ bình thường cũng không 
nên. Chẳng hạn người ta thường nói: “Những ông thầy 
tu sa đọa ấy,” nhưng như tôi đã nói, không có gì khác 
nhau giữa một chúng gồm bốn phàm tăng và một 
thánh chúng. Nói những điều này với đức Di-lặc hay 
với đức Văn-thù thì cũng không khác gì nhau. 


Chúng ta thường đối xử với những thành phần 
tăng chúng của mình quá cộc lốc. Chúng ta nói: “Con 
quay về nương tựa Tăng bảo,” nhưng chúng ta lại làm 
khác. Tôn sư tôi thường dạy, khi những tỷ-kheo ngồi 
với nhau trong chùa, tất cả họ cần phải xem nhau là 
nơi nương tựa, là ngôi Tăng mà mình đã quy y. Nhưng 
trong thực tế họ không làm vậy, trái lại họ xoi mói 


lỗi của nhau; và trong bụng họ nghĩ rằng, “Cái ông 


264 | Pabongka Rinpoche 


kia, thầy tu già ngồi ở hàng giữa kia, thật là chúa keo 
kiệt. Ông nọ, người ngồi sau lưng ông kia, là một người 
thực hắc ám, nóng tính kinh khủng,” vân vân. Họ luôn 
nghĩ đến thói xấu này thói xấu nọ của từng người 


trong tăng chúng. 


Bạn có thể nghĩ rằng không ai hơn mình, nhưng 
công thức quy y “Con xin quay về nương tựa Tăng” là 
áp dụng cho tất cả thập phương tăng chúng. Có lẽ bạn 
phải đặt công thức quy y riêng cho mình, như: “Con 
xin quay về nương tựa tăng, trừ ông này, ông kia...” 
Lama Koenchog Yaenlag nói: 


Mỗi khi gặp bạn lành thánh chúng, 
Hãy nhớ họ là thiện tri thức trên đường. 


Bởi thế, mỗi khi gặp thành phần phàm tăng hay 
thánh tăng, bạn đều phải xem họ như chỗ quy y, như 
những người giúp bạn từ bỏ một nơi nguy hiểm. 


Trong nửa phần thứ hai của sự quán tưởng, bạn 
lại tưởng tượng những đức tính về pháp của bạn tăng 
thạnh. Tưởng nước cam lô đang trút xuống; cam lộ ấy 
là sáu hạnh Ba-la-mật của Bồ-tát; mười hai đức thanh 
tịnh của Thanh văn và Duyên giác; ba môn học tăng 
thượng; trí căn bản thấy được Tánh không mà những 
nam thần (dàkas) và nữ thần (dakinìs) nắm giữ; bốn 
loại thiện hành mà những vị Hộ pháp thực hiện, vân 
vân. Tất cả những thứ ấy có hình dạng của cam lồ 
pháp thúy. 


Giải thoát trong lòng tay | 265 


Khi tụng công thức quy y nhiều lần, bạn quán 
tưởng cam lô tịnh hóa đang tuôn xuống theo ba đường: 
lời dẫn nhập, đoạn dài, và đoạn cuối. 


Phần dẫn nhập bạn đọc nhiều lần câu “Con xin 


Ầx„" 


quay về nương tựa bậc thầy” và quán dòng cam lộ trút 
xuống từ cả năm nhóm thầy đồng loạt. Trong đoạn 
dài, cam lỗ lần lượt trút xuống từ mỗi nhóm trong năm 
nhóm Đạo sư. Rồi trong phần cuối cùng, cam lô lại 
trút xuống từ tất cả những bậc thầy. Giả sử bạn lần 
chuỗi để đọc quy y, và mỗi bước một chuỗi, thì tiến 


trình quy y sẽ cần bảy chuỗi mới xong. 


Bạn làm y hệt với ba phần quy y kia của công 
thức quy y. Chư Phật gồm năm nhóm: chư thần thuộc 
bốn loại mật điển, và chư Phật trong kinh điển. Năm 
nhóm pháp là pháp của Thanh văn, pháp của Độc 
giác, pháp Đại thừa thuộc kinh điển thông thường, ba 
loại mật điển Kriyà (thiên về Quán), Charyà (thiên về 
Hành), Yoga (Du-già), mật điển Tối thượng Du-già. 
Năm nhóm Tăng là Bồ-tát, Thanh văn, Độc giác; nam 
thần nữ thần, và hộ pháp. 


Cũng có tục lệ tụng câu “Con xin quy y Đạo sư, 
quy y chư thiền thiên, và quy y Tam Bảo” kèm theo 
sự quán tưởng những cam lộ tịnh hóa đang trút xuống. 
Tuy nhiên, những kinh sách chỉ dẫn thường không nói 


rõ ràng về đề tài này. 


Chúng ta được biết phép quán cam lộ tịnh hóa 


là một truyền thống mật điển, còn sự phóng quang để 


266 | Pabongka Rinpoche 


tịnh hóa là kinh điển. Nước cam lô tịnh hóa có thể 
tuôn xuống theo ba cách: hoặc từ trong một ống đầy 
ánh sáng, hoặc tuôn xuống trên mặt những hình trụ 
bằng ánh sáng, hoặc trong một cơn mưa tâm tã. 


Kế tiếp, bạn đọc câu sau đây (trích từ tác phẩm 
Trang hoàng yết hầu những người may mắn của Jam- 


pael Lhuendrub): 


Cho đến khi giác ngộ, con nguyện quy y 
Phật, Pháp và tăng chúng tối thượng. 

Do công đức con có được 

Nhờ bố thí, vân vân, 

Xin hồi hướng thành Phật để lợi lạc hữu tình. 


Trong phần đầu, bạn hãy quy y, rồi sau đó phát 
tâm bồ-để với lời nguyện “Do công đức con có được 
nhờ bố thí, vân vân...” Hãy nghĩ trong lòng bạn, “Do 
công đức căn bản mà con có được nhờ thực hành bế 
thí, giữ giới, nhẫn nhục, vân vân, con xin đạt thành 
Phật quả vì lợi lạc cho tất cả hữu tình.” Tôi không 
bàn chỉ tiết để tài này ở đây, để về sau sẽ nói làm 
thế nào để đưa vấn đề này vào trong tim bạn (xem 
Ngày thứ mười hai). Quy y là giống như trở thành thần 
dân của một ông vua; phát tâm bồ-đề là giống như trả 


thuế cho vua. 


Đến đây, bạn phải quán tưởng kết quả của sự 
phát tâm bồ-để, và xem sự quán tưởng ấy như một 


Giải thoát trong lòng tay | 267 


phần của đạo lộ. Bạn làm như sau. Từ đấng Đạo sư 
Thích-ca Mâu-ni nổi lên một hóa thân thứ hai của 
Ngài tan biến vào trong người bạn. Bạn đã trở thành 
Thích-ca Mâu-ni, nghĩa là thành một vị Phật. Từ thân 
bạn có vô số Thích-ca Mâu-ni hóa ra và tan vào tất 
cả hữu tình bấy giờ cũng thành Phật cả, trong tự tánh 
của họ. Bạn hãy vui mừng mà nghĩ, “Khi phát tâm bồ- 
để, tôi nghĩ mình sẽ dẫn dắt tất cả hữu tình đến quả 
vị Phật, nay tôi đã đạt mục đích rồi.” 


Sự quán tưởng này giả bày những hậu quả của 
sự phát bô-để tâm: giả làm như bạn đã thành công 
mỹ mãn trong các mật điển (tantras) và đồ hình (man- 
dalas). Thực hành phép quán này có những lợi lạc 
tương ứng, nó cũng chứa đựng những điểm then chốt 
được tìm thấy trong những giáo lý như Trút bỏ nội 
dung sinh tử, hay Tịnh hóa sáu loài hữu tình và Chỗ 
ở của chúng. 


Kế tiếp, bạn thiển quán về bốn vô lượng tâm. 
Hãy nghĩ như sau: “Nhưng tôi không thực sự đưa tất 
cả hữu tình đến một trạng thái như vậy được, tôi chỉ 
có thể làm việc ấy trong quán tưởng. Vậy là lỗi tại 
đâu? Tại vì tôi yêu những người thân ghét người thù 
và dứửng dưng với những người xa lạ.” Rồi hãy nghĩ 
đến những lời của Jampael Lhuendrub trong cuốn 
Trang hoàng yết hầu những người may mắn trong khi 
bạn tụng đọc: 


“Thật tốt đẹp xiết bao, nếu tất cả hữu tình trú 


tâm xả, không có thân sơ, thương ghét. Mong sao họ 


268 | Pabongka Rinpoche 


đạt đến trạng thái ấy! Tôi sẽ đưa họ đến trạng thái 
ấy. Xin các đấng Đạo sư và chư thần ban phúc cho 
con có được khả năng làm việc này.” 


“Thật tốt đẹp xiết bao, nếu tất cả hữu tình có 
được hạnh phúc và cái nhân của hạnh phúc. Mong 
sao họ có được! Tôi sẽ làm cho họ có được. Xin các 
đấng Đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được 


khả năng làm việc này.” 


“Thật tốt đẹp xiết bao, nếu tất cả hữu tình thoát 
khỏi đau khổ và cái nhân của đau khổ. Mong sao họ 
thoát được! Tôi sẽ làm cho họ thoát được. Xin các 
đấng Đạo sư và chư thần ban phúc cho con có được 


khả năng làm việc này.” 


“Thật tốt đẹp xiết bao, nếu tất cả hữu tình không 
bao giờ rời khỏi phúc lạc được tái sinh thù thắng, được 
giải thoát. Mong sao họ được như thế! Tôi sẽ làm cho 
họ được như thế. Xin các đấng Đạo sư và chư thần ban 


phúc cho con có được khả năng làm việc này.” 


Với những lời ấy bạn mở đầu tiến trình đưa vào 
tâm mình bốn phạm trú hay bốn vô lượng tâm là từ 


bi hỉ xả. 


Không phải bạn chỉ phát bốn tâm vô lượng như 
trên, mà lời tụng ấy còn chứa đựng thêm bốn vô lượng 
khác trong mỗi vô lượng. Khi bạn nghĩ: “Thật tốt đẹp 
xiết bao, nếu...” đây là khát vọng vô lượng. Ý nghĩ 
“Mong sao họ có được!” là sự mong ước vô lượng. Nghĩ 


Giải thoát trong lòng tay | 269 


rằng “Tôi sẽ làm cho họ có được...” là vị tha vô lượng. 
Cuối cùng, ý nghĩ “Xin các đấng Đạo sư và chư thần 
ban phúc cho con có được khả năng làm việc này” là 
sự nguyện vô lượng. Đây là truyền thống giải thích 
khẩu quyết. 


Đúng hơn, câu “... tất cả hữu tình, vốn từng làm 
mẹ tôi...” chỉ áp dụng cho sự phát tâm bồ-đề. Như thế, 
cách lập ngôn này không được dùng trong bài tụng 
trên vì lý do rằng giáo lý về bốn tâm vô lượng này 
không cốt để dùng cho sự khải phát bồ-đề tâm; thay 
vì thế, nó cốt làm tăng trưởng khả năng phát bồ-để 
tâm của ta. 


Hãy nói thêm vài điểm về sự phát triển tâm xả. 
Bạn có thể tăng trưởng tâm bổ-để của mình nếu nghĩ: 
“Tôi sẽ thành Phật quả để đưa tất cả hữu tình như 
những trẻ con ưa tranh cãi, đến trạng thái xả bỏ thân 
thù.” Hoặc bạn nghĩ: “Tôi sẽ thành Phật để đưa tất 
cả hữu tình đến hạnh phúc - khởi đầu là hạnh phúc 
do dập tắt lửa địa ngục, và cuối cùng là phúc lạc của 
sự toàn giác.” Hay bạn cũng có thể nghĩ như sau: “Tôi 
sẽ thành Phật để giải thoát chúng ra khỏi khổ - từ nỗi 
khổ địa ngục đến những chướng ngại vỉ tế ngăn che 
tuệ giác bổ-đề.” Mỗi cách trong ba cách trên để phát 
triển tâm xả đều chứa đựng toàn thể đạo lộ gồm ba 


phạm vi. 


Bạn có thể tự hồi: “Tại sao phải phát tâm bồ-để 


khi ta luyện tâm trong Phạm vi Nhỏ của đạo lộ?” 


270 | Pabongka Rinpoche 


Nhưng dù muốn tu theo Phạm vi Nhỏ và Trung bình, 
bạn vẫn nên tập phát tâm bồ-để theo cách trên, mặc 
dù tâm này có thể chưa rõ rệt lắm. Bạn phải tán thán 
việc ấy ngay từ đầu. Cũng như khi lên đỉnh đèo, trước 
hết bạn phải có cái tư tưởng muốn lên đấy. Hoặc, khi 
họa hình một vị thần, trước hết phải phác họa một 
cái khung để định kích thước hình vẽ, vân vân. 


Có hai loại tiến trình nhanh. Loại thứ nhất là 
đạt giác ngộ trong một đời bằng cách tiến nhanh với 
cỗ xe Ba-la-mật (Pàramitàyàna, Ba-la-mật thừa). Loại 
thứ hai còn nhanh hơn, đó là giác ngộ trong một đời 
ngắn ngủi nhờ phương tiện “tối thượng Du-già” trong 
bốn mật điển. 


Còn một cách giải thích khác nữa về hai loại 
tiến trình nhanh. Loại một là đạt giác ngộ ngay trong 
một đời ngắn ngủi vào thời đại suy đổi này, nhờ 
phương tiện mật điển tối thượng Du-già. Đây là đặc 
điểm của cả bốn trường phái mật tông Tây Tạng — 
Sakya, Gelug, Nyingma và Kagyu. Loại hai còn nhanh 
hơn, nhờ Mật điển Tối thượng Du-già theo khẩu quyết 
bí truyền của phái Gelug. Nếu thực hành phối hợp 
những mật chú của Guhyasamàja, Heruka và Yamàn- 
taka, bạn có thể đạt giác ngộ chỉ trong vòng mười hai 
năm. Bất cứ gì trục trặc xảy ra đều do người thực 
hành. Những hệ phái bí mật này bắt nguồn từ đức 
Tsongkapa vĩ đại, trong đó có những hành giả tu khổ 
hạnh như Milarepa, Gyalwa Goetsang.. chỉ cần ba 
năm để đạt giác ngộ. Lối giải thích này là khẩu truyền 


Giải thoát trong lòng tay | 271 


từ vị Tế tướng Tagpupa, ngài lập luận rằng nhiều bậc 
thầy phái Gelug trong quá khứ như Ensapa và môn 
đệ, dường như đã thành Phật ngay trong một đời mà 
không cân phải có những nỗ lực can trường như thế. 
Họ chỉ có theo truyền thống Con đường Nhanh để quy 
y và phát tâm bồ-đề. 


Hệ phái Lời đức Văn-thù ở các tỉnh Trung ương 
cũng dùng pháp quán ruộng phước tương tự để làm 
chỗ quy y, như truyền thống tôi vừa mô tả. Hệ phái 
phương Nam thì không thế: truyền thống này quán 
phước điển theo cách khác hẳn, để làm chỗ quy y. 
Đấy là một truyền thống khẩu quyết bí mật. 


Cách quán theo Hệ phái phương Nam như sau. 
Bạn quán trước mặt có nhiều hoa sen tuôn lên từ dưới 
đất, mọc giữa những đám mây và cầu vồng rất đẹp, 
ta chỉ thấy được những chóp hoa sen. Đóa hoa ở giữa 
lớn nhất, trên đó đức Thích-ca Mâu-ni đang an tọa. 
Bên phải ngài là đức Di-lặc, bên trái ngài là đức Văn- 
thù, mỗi vị ngồi trên hoa sen riêng. Vai của hai ngài 
ngang với vai Phật. Sau lưng đức Di-lặc và Văn-thù 
an tọa những bậc Đạo sư hoặc thuộc hệ phái Hành vi 
Quảng đại hoặc thuộc hệ phái Tri kiến Sâu xa. Những 
bậc Đạo sư này ngồi thành hai hàng, vị này sau lưng 
vị kia, vị đầu tiên ngồi sau lưng đức Di-lặc hoặc đức 
Văn-thù. Hai hàng Đạo sư uốn lại thành hình xoắn ốc 
vây quanh đức Thích-ca Mâu-ni. Hai Đạo sư cuối cùng 
của hai hệ phái ngồi cạnh nhau. Bạn phải quán mỗi 
Đạo sư ngồi trên một tòa sen. Trước mặt đức Thích- 


272 | Pabongka Rinpoche 


ca Mâu-ni, nhưng hơi thấp hơn một chút, an tọa các 
bậc thầy của bạn —- những bậc thầy mà bạn đã thụ 
giáo. Bạn không cần phải quán Hệ phái Những Hành 
vi Phụng hiến (Consecrated Practicos). 


Chư Phật an tọa trên hư không, chỗ cao nhất, 
hai bên (thấp hơn) an tọa các bậc thầy của bạn sắp 
thành hình cái quạt xòe, giữa những áng mây và cầu 
vồng. Dưới chư Phật an tọa những Bồ-tát, Thanh văn, 
Độc giác, dưới những vị này là các thần Hộ pháp. 
Dưới các vị thầy của chính bạn có ba hoa sen nhiều 
màu. Trên cái hoa ở giữa, có thần Mahakala (Đại Hắc) 
sáu tay đứng trên một vâng nhật luân (dĩa mặt trời), 
hiện hình Kurukellejnana, chúa tế của pháp thuộc 
Phạm vi Lớn. Bên phải ông là Vaishravana đứng trên 
một hoa sen và nguyệt luân, là Chúa tế của pháp 
thuộc Phạm vi Trung bình. Bên trái của Mahakala là 
Kamayama, chúa tể pháp thuộc Phạm vi Nhỏ đứng 
trên một nhật luân và hoa sen. 


Lý do xem những vị ấy là chúa tế pháp thuộc 
ba Phạm vi là thế này. Hình dạng Kurukellejnana của 
đức Mahakala kỳ thực là Quán tự tại, hiện thân tâm 
đại bi của chư Phật khởi lên dưới hình thức một vị 
thần hộ pháp. Có nghĩa rằng ta sẽ phát triển nhanh 
chóng tâm từ và tâm bi trong Phạm vi Lớn nếu nương 
tựa vào vị thần này. Phạm vi Trung bình cốt yếu phải 
thực hành ba môn học tăng thượng, nhất là tăng 
thượng Giới. Đại vương Vaishravana đã hứa trước Phật 
sẽ bảo hộ Luật tạng và người trì Giới. Nếu nương tựa 


Giải thoát trong lòng tay | 273 


vị thần hộ pháp này, ta sẽ phát triển ba vô lậu học 
trong dòng tâm thức. Ông vua pháp Yama (Diêm 
vương) biểu trưng tính vô thường của mọi tái sanh; ông 
phân loại các hạng người theo luật nhân quả và theo 
tội phước người ta đã làm. Nếu nương tựa vị thần hộ 
pháp này, ta sẽ dễ dàng phát triển thực chứng vào 
Phạm vi Nhỏ - nghĩa là thực chứng về vô thường, 
nhân quả, vân vân. 


Đấy là cách liên hệ với những vị thần hộ pháp 
dẫn dắt bạn qua đạo lộ. Có vô lượng điều bí mật sâu 
xa về cái cách những bậc thây, chư thiển thiên, vân 
vân, thúc giục bạn trên đường, đưa bạn đi nhanh đến 
giác ngộ. Đức Văn-thù giảng dạy những điều này cho 
Tsongkapa, nhưng ở đây chưa phải lúc để bàn đến. 


Những thần hộ pháp khác đứng hai bên ba vị 
chúa tế của ba Phạm vi này. Tòa sen của ba ngài cao 
thấp khác nhau, tòa của Mahàkala cao nhất. 


Phương pháp để vào trong tim bạn sự quy y và 
những sự khác cũng như trên. Hệ phái đặc biệt này 
có thêm một đoạn cầu khẩn như sau: “Hỡi bậc thầy 
và ba ngôi Báu, con xin quay về nương tựa và đảnh lễ 
các ngài. Xin ban phước cho dòng tâm thức con.” 
Đoạn này căn cứ trên chỉ giáo khẩu truyền của Sakya 
Rinpoche vĩ đại. 


Ngày thứ năm 


PP 2bdnsEn Dorje Chang để cập vắn tắt cách làm thế 
nào để khởi lên những động lực tốt. Ngài trích dẫn 
lời Long Thọ (Nàgàrjuna): 


Thật ngu ngốc nếu vứt đồ hôi thối 
Vào một bình chứa bằng vàng ngọc 
Nhưng còn ngu hơn nữa là phạm tội 
Sau khi đã được sinh làm người. 


Bạn chỉ nên lắng nghe giáo lý này sau khi đã 
khới động lực thích đáng theo đúng cách. Pháp mà 
bạn sắp được nghe là pháp sẽ đưa những người may 
mắn đến ngang hàng với chư Phật. 


Khi ấy Rinpoche nhắc lại những tiêu để ngài đã 
giảng. Tiêu để chính thứ tư của Lamrim là: “Trình tự 


Giải thoát trong lòng tay | 275 


theo đó những Đệ tứ phải được giảng dạy Những chỉ 
dẫn thực thụ.” Tiêu đề này có hai tiêu đề phụ: một là 
cách phụng sự bậc thầy. Trong pháp hành trì đặc biệt 
này có sáu nghỉ lễ chuẩn bị cần theo. Tôi đã giảng 
sáu nghỉ lễ chuẩn bị theo một bài giảng ngắn gọn, 
nghĩa là Con đường Nhanh. Hôm qua tôi đã nói đến 
ba nghỉ lễ đầu tiên. Nghỉ lễ thứ tư như sau. 


IVA1.1.4 Cầu ruộng phước 


Như đức Tsongkapa vĩ đại có nói, khi tâm ta rất 
chậm lụt, nghĩa là học mà không nhớ, suy tư mà 
không hiểu ý nghĩa, thiền quán mà không phát sinh 
được gì trong dòng tâm thức - thì chúng ta nên nương 


tựa vào năng lực của ruộng phước. 


Chúng ta bị đè nén bởi một lớp nghiệp chướng 
sâu dày; ta lâm vào tình trạng tuyệt vọng vì không 
nhớ được những danh từ đã học, quán sát mà không 
hiểu sâu ý nghĩa, thiển định mà không thực chứng 
được điều gì trong tâm thức. Nhưng nếu ta khẩn cầu 
phước điền đặc biệt này, tích lũy công đức, và thanh 
lọc nghiệp chướng, thì chúng ta sẽ đạt kết quả. Đức 
Tsongkapa vĩ đại hỏi đức Văn-thù nên theo phương 
pháp nào để mau phát sinh thực chứng trong dòng 
tâm thức. Văn-thù nói phải tập trung vào sự phối hợp 
ba điều: cầu xin bậc thầy của mình; xem thầy không 


khác chư thiền thiên trong khi cố gắng tích lũy công 


276 | Pabongka Rinpoche 


đức; và tiếp tục chính yếu là đưa vào nội tâm những 


đề mục thiền mà mình hành trì. 


Vậy sự xây dựng kho công đức và thanh lọc 
chướng ngại sẽ làm thuần thục dòng tâm thức bạn. 
Bạn sẽ không phát sinh thực chứng nếu cố đưa vào 
nội tâm những để tài thiền quán Lamrim mà không 
cầu khẩn sự ban phước của Phước điển; dù bạn có 
kiên trì bao nhiêu, bạn cũng chậm tiến một cách thẩm 
hại. Nhưng nếu làm thuần dòng tâm thức, bạn sẽ phát 
sinh thực chứng rất nhanh, không khó nhọc, và những 
lỗi lầm của bạn sẽ chín rất nhanh! như là bạn nặn 
cho mủ chảy ra hết. Những thiện đức của bạn cũng 
chín rất nhanh và sẵn sàng cho bạn hưởng, như trái 
chín trên cây đến thời rụng. Đức Tsongkapa vĩ đại đã 
nêu gương cho chúng ta với sự tích lũy công đức và 
tịnh hóa bản thân tại Oelga Choelung bằng cách lễ 
bái, dâng cúng mandala vũ trụ, vân vân. Sau đó ngài 
có một linh kiến về đức Long Thọ và bốn đệ tử của 
vị này. Một trong những đệ tử ấy - Buddhapàlita — 
ban phước cho Tsongkapa bằng cách đặt trên đầu 
ngài một quyển luận sớ bằng Phạn ngữ của Buddha- 
pàlita nhan để “Sự tầm cầu Phật quả”. Ngày hôm ấy 
Tsongkapa muốn đọc luận sớ này, và khi đọc đến 
chương mười tám, ngài triển khai thực chứng về tri 
kiến vô cấu mà phái Pràsangikas đã nói. Ngài đã 


đọc luận này nhiều lần trước đấy nhưng rõ ràng là 


1. Nghĩa là, thọ quả báo ngay hiện tại - DG chú. 


Giải thoát trong lòng tay | 277 


lần này dòng tâm thức của ngài mới thuần thục để 
thực chứng. 


Có nhiều chuyện xảy ra như thế trong đời các 
bậc thánh quá khứ. Je Kaelzang Taenzin là một trong 
những bậc thầy đã thừa kế pháp này. Một ngày kia 
khi sắp đến làng Hrungpa ở Dagpo để đọc kinh tại 
một nhà gia chủ, Ngài xin Kaelzang Kaedrub một 
quyển kinh để đem đi, và được trao tuyển tập của 
phái Kadampa trong đó có bài ca Kim cương dựa trên 
pháp luyện tâm. Vừa khi đọc bài ấy, ngài chân thật 
phát tâm bồ-để trong dòng thức. Hôm sau, lúc khẩn 
cầu ruộng phước ở nghỉ lễ chuẩn bị, đọc đến đoạn gọi 
tên những tác giả của Lamrim mở đầu bằng: “Hỡi 
những bậc hiển thánh, những người luôn thương yêu 
săn sóc tất cả hữu tình...”, ngài bỗng nghe một cầm 
giác nóng bóng nơi trán. 


Như vậy, khi dòng tâm thức chúng ta đủ thuần 
thục, ta có thể đột nhiên triển khai thực chứng do một 
hoàn cảnh tầm thường nhất. Như Dolpa Rinpoche nói: 


- Nếu bạn can đảm xây dựng những kho công 
đức, thanh lọc bản thân cho hết những nghiệp chướng, 
và khẩn cầu những bậc thầy và chư vị thần linh, thì 
bạn sẽ phát khởi được những thực chứng tưởng chừng 
như không bao giờ phát khởi được dù có nỗ lực một 
trăm năm. Như thế đấy là các pháp hữu vi: chúng 
không phải luôn luôn cố định. 


Và những bậc thánh trong quá khứ đã cho lời 
chỉ giáo khẩu truyền này trong truyền thống: “Bạn 


278 | Pabongka Rinpoche 


giống như một hạt giống không có chất ẩm khi chưa 
xây dựng kho công đức.” Vậy tích lũy công đức, thanh 
lọc bản thân, và cầu khẩn phước điền là những việc 
cốt yếu. Những người trong các tu viện lớn không chỉ 
có tranh biện suốt buổi: họ còn tụng kinh rất nhiều 
trong những cuộc hội họp, thực tập tranh luận, vân vân. 
Người ta phải xem trọng những việc này, vì chúng cốt 
để tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng. 


Bạn cầu khẩn ai để tích lũy công đức và thanh 
lọc bản thân? Bạn câu khẩn phước điển. Phép thiền 
quán về ruộng phước bởi thế là chính yếu, nên nó có 
riêng một tiêu để. Danh từ “phước điền” có nghĩa 
pháp quán này là một thửa ruộng phì nhiêu để xây 
dựng kho công đức của bạn. Người ta đánh giá cao 
một thửa ruộng thông thường vì nó cho mùa gặt tốt; 
còn ruộng phước đem lại năng lực lớn lao cho việc 
tích lũy công đức, thanh lọc bản thân, và cho sự khẩn 
cầu của bạn. Bởi thế bạn phải xem trọng phần quán 
phước điền này. Một thửa ruộng thông thường chỉ sản 
xuất một ít gia lúa. Ruộng công đức sẽ sản xuất vô số 
năng lượng từ những hạt giống nhỏ li ti. Ruộng đất chỉ 
có thể trồng trọt vào một vài thời tiết trong năm; còn 
ruộng công đức (phước điển) thì luôn luôn sẵn sàng 
để được trồng trọt bằng những hạt giống sức khỏe và 
hỉ lạc. Thật đáng tiếc xiết bao nếu bạn để cho ruộng 
này khô cằn vì không gieo hạt giống công đức nào 
trong đó. Như đức Tsongkapa vĩ đại có nói: 


- Có kinh dạy rằng: “Ruộng thánh linh này — 
nguồn suối của tất cả sức khỏe và hạnh phúc — luôn 


Giải thoát trong lòng tay | 279 


luôn sẵn sàng để gieo trồng những hạt giống sức khỏe 
và hạnh phúc vào mọi thời tiết và mọi mùa. Bởi thế 
bạn hãy cuốc lật thửa ruộng này bằng cái cày đức tin. 


Thật đáng tiếc xiết bao nếu người ta bỏ trống 
thửa ruộng này, không làm gì với nó. 


Và: “Chúng ta không xem trọng ruộng công đức, 
thửa ruộng tối thượng, như chúng ta xem trọng những 
thửa ruộng thông thường. Chúng ta không hành xử 


đúng cách.” 


Khi nghe khẩn câu ruộng phước là chuyện quan 
yếu đến thế, bạn có thể tự hỏi, “Muốn làm việc này, 
tôi phải khởi sự làm sao?” Bởi thế tôi sẽ giải thích 
tiến trình này theo tác phẩm Con đường Nhanh, vì 
mỗi bản văn Lamrim nói một cách khác nhau về nghỉ 
thức chuẩn bị. 


Ở điểm này các bạn có thể tự hỏi, “Trước khi 
quán ruộng phước, tôi phải giải tán pháp quán quy y. 
Làm sao để giải tán, khi những sách chỉ dẫn không 
nói rõ?” Gó ba chỉ giáo khác nhau về giải tán pháp 
quán quy y, nhưng những chỉ dẫn này không được bàn 
một cách minh bạch để cho bạn một vài lối thoát. 
Những chỉ dẫn này là: Pháp quán quy y trở thành ánh 
sáng vàng nghệ tan vào khoảng trống giữa hai lông 
mày bạn; hoặc tưởng tượng pháp quán quy y trở thành 
một sự trống rỗng không có trung tâm; hoặc toàn thể 
hình tượng quán quy y đều thăng hư không, và sau khi 
quán ruộng phước ở dưới đó, bạn hòa nhập pháp quán 


280 | Pabongka Rinpoche 


quy y vào ruộng phước khi đã đến lúc cho những thực 
thể trí giác đi vào ruộng. Những chỉ dẫn này được để 
mơ hồ như thế để bạn phải thụ giáo bằng khẩu truyễn. 


Bước đầu để quán ruộng phước là tịnh hóa mặt 
đất. Bạn đọc lời sau đây (trích từ quyển Trang hoàng 
yết hầu những người may mốn): 


Xin cho mặt đất khắp nơi 
Không còn sỏi đá gui góc 
Bằng phẳng như lòng bàn tay, 
Bản chất của ngọc lưu ly 


Nhưng vẫn rất là mêm dịu. 


Bạn đừng tưởng những gì sau đây chỉ diễn tiến 
trong phạm vi căn phòng chật hẹp của mình. Hãy quán 
mặt đất rộng bao la, như thể bạn đang đứng giữa một 
bình nguyên bát ngát. Mặt bằng ấy phẳng lì, hoặc làm 
bằng vàng ròng nạm những hoa văn bằng ngọc lưu ly, 
hoặc lưu ly nạm vàng. Mặt bằng này rất mềm mại khi 
chạm tới, và trở lại hình dáng cũ khi hết chạm. 


Mặt bằng ấy sờ đến là đầy phúc lạc. Rải rác 
đó đây những cây báu, nhiều giống chim thần đang 
đậu trên cây hót lên diệu pháp. Có nhiều ao hồ với 
đáy trải cát bằng vàng ròng. Toàn thể bình nguyên 
này được vây quanh bằng những núi ngọc ngà châu 
báu. Hãy quán theo Kinh nói về sự trải bày ruộng 


thanh tịnh. Mặt bình nguyên này thật toàn hảo về 


Giải thoát trong lòng tay | 281 


môi trường, không bị hỏng vì những vết nứt rạn hay 
hầm hố. 


Khi ấy bạn phải dâng đồ cúng. Trong thực tế 
bạn chỉ có thể cúng bảy chén nước và thắp một cây 
hương, nhưng nếu trong thiển định bạn quán tưởng 
toàn thể đất trời đây những phẩm vật cúng dường — 
như của Bồ-tát Phổ Hiền — bạn sẽ được công đức tương 
xứng với sự dâng cúng ấy. Như kinh Hoa Nghiêm nói: 
“Phần lớn vật cúng dường là những tàn lọng...” Nghĩa 
là những thứ bạn cúng dường là tàn, lọng, tràng phan 
bảo cái vân vân. Bạn cũng nên cúng thêm hoa, hương, 
đèn, trầm, thực phẩm, vân vân. Chẳng hạn, thực 
phẩm thì phải được quán là có nhiều hào quang vây 
quanh. Nên đọc thần chú biến hóa từ ít ra nhiều (Biến 
thủy biến thực chân ngôn), hoặc chú cúng dường (Phổ 


cúng dường chân ngôn): 


“Om nama bhagavate, vajra sara pramardane 
tathagàtaya, arhate samyaksam buddhaya, tadyathà, 
om vajre vajre, mahà vajre, mahà tejra vajre, mahà 
vidya vajre, mahà bodhicitta vajre, mahà bodhi man- 
dopa samkramana vajre, sarva karma àvarana vishod- 
hana vajre svàhà.” 


Người ta nói tụng thần chú này sẽ có một lượng 
khống lồ phẩm vật mưa xuống trên chư Phật Bồ-tát 


dù bạn chỉ có rất ít phẩm vật để cúng... 


Rồi bạn hô triệu năng lực của chân lý (trích từ 


quyến Trang hoàng yết hâu... của Jampael Lhuendrub): 


282 | Pabongka Rinpoche 


“Do sự thật về Ba Ngôi báu, do năng lực ban 
phúc của chư Phật Bồ-tát, cùng với năng lực thành 
tựu hai thứ tích lũy của các ngài, do năng lực thanh 
tịnh bất khả tư nghì của pháp giới, nguyện cho tất cả 
vạn pháp trở thành chân như.” 


Khi bạn đọc “... nguyện cho tất cả vạn pháp trở 
thành chân như,” sự quán tưởng của bạn trở về chân 
như - dù bạn quán tưởng bất cứ gì. 


Bây giờ đến phần bàn về tiến trình thực sự quán 
ruộng phước. Theo bản kinh Con đường Nhanh, có hai 
cách quán ruộng phước. Một cách theo những bài giảng 
ngắn gọn; cách kia theo bản văn Cúng dường Đạo sư — 
một chỉ giáo kỳ diệu rút từ tác phẩm Những quyển 
sách thần diệu của phái Gelugpas. Pháp hành trì này 
là pháp thiền Du-già (yoga) của Gyelwa Ensapa và 
Choekyi Dorje, một hành giả vĩ đại khác. Họ đạt đến 
sự hợp nhất với chân lý chỉ trong một đời bằng cách 
nương vào pháp quán dâng hiến, tuệ giác và thiển 
định, thực thể này lông vào bên trong thực thể kia. 


Ở điểm này, hãy tụng (rút từ Trang hoàng yết 
hâầu...): 


Trong không gian, đại lộ mà chư thần sử dụng, 
Chỗ hợp nhất của phúc lạc và Chân không, 
Giữa những đô cúng của đức Phổ Hiền 

Nhiêu như mây trùng trùng điệp điệp, 


Có cây ước trang hoàng bằng lá, hoa và trái. 


Giải thoát trong lòng tay | 283 


Trên ngọn cây có bảo tòa rực rỡ năm màu; 
Trên bảo tòa một đóa sen to lớn 

Với những vâng nhật, nguyệt luân. 

Trên đó an tọa vị thầy gốc của tôi, 

Người đối với tôi đã ba lần tử tế. 

Người tự bản chất chính là chư Phật, 

Mang hình hài một khất sĩ áo vàng 

Với gương mặt nở nụ cười tỏa rạng. 

Bàn tay phải thầy bắt ấn thuyết pháp; 

Tay trái bắt ấn nhập định 

Trong khi cầm bát đựng đây cam lô. 

Thây mặc ba pháp y vàng chói, 

Đầu đội mão học giả hiền trí màu vàng. 
Đức Thích-ca và Kim Cương Trì ngự trong tim 
Với hai tay cầm chuông và Kim cương chùy, 
Người cùng ngôi với Dhatvoshvorì; 

Thưởng thức đại lạc và chân không, 

Mang trang sức quý giá, thiên y lụa là. 


Ở điểm này, tâm thức bạn nắm được trí tuệ cốt 
tủy về sự bất khả phân giữa Đại lạc và Tánh không; 
trí tuệ này mang hình dạng của hư không, “đại lộ mà 
chư thần sử dụng.” Trong khoảng không ấy, bạn làm 
pháp quán ruộng phước. Sở dĩ làm bước đầu tiên này 
là để thấy được vạn pháp như một hợp nhất giữa đại 


lạc và chân không. Ở đây tôi có thể bàn nhiều điều 


284 | Pabongka Rinpoche 


thâm thúy về ý nghĩa phúc lạc, chân không và evam 
(như thị) liên hệ lẫn nhau mật thiết như thế nào, và 
với sự thấu hiểu ấy, bạn xuất hiện như một vị trời. 
Nhưng vì trong thính chúng ở đây có nhiều người chưa 
được khai thị vào mật pháp Tối thượng Du-già, cho 
nên thật chưa phải lúc để bàn những chuyện ấy, và 
tôi chỉ có thể nói chừng ấy thôi. Dù sao các bạn cũng 
phải quán những đổ cúng của đức Phổ Hiển trên 
những lớp mây trời như sóng cuộn. 


Ở giữa mặt đất báu ấy có một cái hồ sữa trong 
đó có một cây ước đứng, làm bằng bảy thứ quý: rễ 
vàng, thân bạc, cành lưu ly, lá thúy tỉnh, hoa hổ 
phách, cánh hoa bằng ngọc bích, và trái Kim cương. 
Tất cả mọi thành phần của cây ấy, ví dụ rễ cây, đều 
có số lượng bằng số bảy nhân lên nhiều lần. Cây ấy 
đồng lúc làm thỏa mãn tất cả ước muốn của bạn, đúng 
như bạn mong. Tiếng xào xạc của lá cây cũng nói lên 
bốn pháp ấn là vô thường, vô ngã, khổ và Niết-bàn. 
Ở giữa thân cây trên một đóa hoa khổng lỗ, có một 
bảo tòa được nâng bởi tám con sư tử. Biểu tượng sư tử 
này vốn là hóa thân của các đại Bồ-tát đỡ pháp tòa 
để tỏ dấu tôn kính pháp. Và cũng như sư tử là chúa 
tể loài thú, Phật là chúa tể của tất cả trời thần và 
ngoại đạo ở thế gian. Tám sư tử cũng tượng trưng tám 
chánh đạo, và chúng họp thành bốn đôi để ám chỉ 
Bốn Vô úy. 


Phía trên bảo tòa này có mười một tòa sen. Tòa 


càng cao thì khoảng cách càng lớn giữa hai tầng tòa. 


Giải thoát trong lòng tay | 285 


Tòa trên chót đỉnh có bốn cánh. Một nhật luân làm 
bằng thủy tỉnh quý giá an vị trên gương sen. Một 
nguyệt luân làm bằng thủy tỉnh an vị trong nhật luân. 
Hai dĩa tròn này giống như hai mặt da trống. 


Hoa sen biểu trưng sự từ bỏ vì nó mọc trong bùn 
nhưng không nhuốm mùi bùn. Sự từ bỏ cũng thế, 
không nhiễm những lỗi lầm của sinh tử. Mặt trời làm 
chín cái chưa chín, nên nhật luân biểu tượng cho hậu 
quả chín mùi mà bồ-đề tâm tuyệt đối (nghĩa là trí tuệ 
thấy được Tánh không, xem Ngày thứ hai mươi hai) 
phát sinh trong dòng tâm thức. Ánh sáng trắng của 
mặt trăng làm dịu cơn nóng bức; vừng nguyệt luân 
tượng trưng cho bổ-để tâm tương đối (nghĩa là tâm 
mong cầu giác ngộ) —- bản chất trắng bạch, làm tiêu 
tan cảm giác hận thù. Những tòa sen được làm bằng 
ba thành phần ấy để biểu trưng những hình đứng trên 
ấy đều là những bậc Thầy của ba căn bản đạo lộ. Hoa 
sen cũng tượng trưng cho Phạm vi Nhỏ và Trung bình, 
Nhật luân, Nguyệt luân tượng trưng cho Phạm vi Lớn. 


Kế tiếp bạn phải quán nhân vật chính ở trên tòa 
sen này. Ai là nhân vật chính trong Ruộng phước của 
pháp Cúng dường Đạo sư? Người thì nói đó là 
Tsongkapa, người thì cho là bổn sư của hành giả, 
người lại gọi vị ấy là “vị Thầy trong pháp Cúng dường 
Đạo sư.” Nhưng ngài được gọi là “Lama Lozang Tub- 
wang Dorje Chang.” Ngài có danh hiệu “Lama” (thầy) 
vì là bổn sư của bạn; danh hiệu “Lozang” vì là 
Tsongkapa (pháp danh của ngài là Lozang Dragpa); 


286 | Pabongka Rinpoche 


“Tubwang” vì là đấng Đạo sư Thích-ca Mâu-ni của 
chúng ta; và “Dorje Chang” vì là Phật Kim Cương Trì 
(Vajradhara). Bởi thế ngài là cả bốn, nhưng bốn cương 
vị này không rời nhau. Đây là nhân vật chính trong 
pháp quán ruộng phước. Điều này có nghĩa là bốn 
dòng tâm thức khác nhau phối hợp hay không? Thực 
sự không phải vậy, vì làm sao ta có thể nhập bốn 
dòng làm một! Cả bốn vốn dĩ là một ngay từ đầu. 
Chúng ta có thể nghĩ đấy là những dòng tâm khác 
nhau, nhưng có những chứng cứ trong kinh luận chứng 
minh cả bốn chỉ là một. 


Bốn vị là một thực thể duy nhất. Nhưng với 
chúng ta, Kim Cương Trì màu xanh, cầm Kim cương 
chùy và chuông, mặc y phục của báo thân Phật; 
Thích-ca Mâu-ni có đầu cạo, đi chân không, mặc y 
phục của Ứng thân Phật. Thế nên chúng ta không bao 
giờ liên kết hai ngài với nhau. Điều ấy không đúng. 
Đức Phật hiển bày ứng thân tối thượng (thắng ứng 
thân) của Ngài mỗi khi thuyết tạng Luật hay tạng 
Kinh. Khi dạy tạng Mật, thì Ngài hiển bày thân Kim 
Cương Trì. Lại nữa, khi dạy mật điển Guhyasamàja, 
Ngài xuất hiện dưới dạng Kim Cương Trì có ba đầu 
sáu tay. Khi giảng dạy mật điển Heruka Ngài hóa hiện 
thành thần Heruka có bốn mặt mười hai tay. Vân vân. 
Ngài hóa hiện vô số thân hình phù hợp với kinh điển 
hay mật điển Ngài đang dạy, nhưng Ngài vẫn là 
Thích-ca Mâu-ni. Như vậy Thích-ca và Kim Cương Trì 
tuy hai mà một, đấy không phải là hai dòng tâm khác 
nhau. Khi Thích-ca Mâu-ni không còn một đệ tử nào 


Giải thoát trong lòng tay | 287 


trực tiếp nữa, thì Ngài nhập Niết-bàn. Nhưng ngay cả 
về sau đó, Ngài vẫn xuất hiện nhiều lần ở Ấn, làm 
những hiển giả và thánh giả, giảng dạy pháp dưới 
những hình thức ấy. Trong lần truyền giáo đầu tiên 
tại Tây Tạng, Ngài hóa làm Shàntarakshita (Tịnh Hộ), 
Padmasambhava (Liên hoa sanh), vân vân để giảng 
pháp. Trong lần truyền giáo thứ hai trên đất Tây 
Tạng, Ngài hóa thân làm nhiều học giả hiển trí để 
dạy pháp: Atìsha, Je Tsongkapa, vân vân. Nhưng Je 
Lozang Dragpa tự bản chất là một với đức Thích-ca 
Mâu-ni. 


Đức Phật dạy rằng trong đời vị lai, Thích-ca 
Mâu-ni — Kim Cương Trì sẽ hóa hình làm những Đạo 
sư vào thời mà năm thứ suy đôi thắng thế.! 


Bạn có thể tự hỏi, “Vậy ai là hóa thân của 
Thích-ca - Kim Cương Trì, người được xem là đang 
làm việc để cứu tôi?” Bạn không cần phải tìm đâu xa 
hơn ngoài vị thầy của bạn. Mật điển Shrikhasama nói: 


1. “Ngũ trược ác” - năm thứ suy đồi là: Kiếp trược - thời đại 
dơ uế - nghĩa là vào cuối một thời kiếp, thì mọi sự đều 
xấu, thường gọi là thời hắc ám so với đầu thời kiếp gọi là 
thời hoàng kim cái gì cũng tốt. Kiến trược, là cái thấy hay 
quan niệm dơ uế, “điên đảo” như vô thường cho thường, 
khổ cho là vui, vân vân. Phiên não trược, là nhiều tham 
sân si hơn ở đầu thời đại. Chúng sinh trược, nghĩa là những 
gì sanh ra vào thời mạt pháp đều nhuốm ít nhiều những 
sự dơ uế này nên không thù thắng như vào thời hoàng 
kim. Mạng trược là mạng sống ngắn ngủi, chỉ trên dưới 
một trăm năm, không thọ như đầu thời kiếp. - DG 


288 | Pabongka Rinpoche 


Tất cả những vị ấy đêu là hiện thân 

của năm vị Phật thiên. 
Họ xuất hiện dưới nhiêu hình thức hóa thân 
Cũng như nhiêu tấm ảnh khác nhau của một người 
Họ vẫn là hiện thân của cùng một nguôn đại lạc. 
Họ cùng cắm thức một nguôn đại lạc ấy 


Nhưng khoác nhiều hình dạng khác nhau. 


Bạn có thể hiểu đoạn trích này theo nhiều cách. 
Nó có thể áp dụng cho sự tách ra nhiều thân ở giai 
đoạn viên mãn (khi tu mật thừa); hoặc có thể áp dụng 
cách hiểu như sau để thờ bậc thầy: 


Giả sử khi xuất hiện trên sân khấu tu viện một 
vũ công dẫn đầu (trong một cuộc lễ) với phục trang 
màu đen, đội mão đen, người ta sẽ la lên: “Đấy là Hắc 
Mạo” nhưng đấy chỉ là vũ công. Rồi khi vũ công vào 
hậu trường khoác mặt nạ Diêm vương đi ra, người ta 
sẽ hô: “Đó là Diêm vương.” Nhưng kỳ thực cũng là 
một vũ công ấy, mặc dù tên gọi và trang phục có khác. 
Phật hay Kim Cương Trì cũng vậy, xuất hiện dưới 
dạng Thích-ca Mâu-ni, Je Tsongkapa, hoặc bậc thầy 
của chính bạn. Tất cả những vị này chỉ là một. 


Bạn phải quán tưởng nhân vật chính của ruộng 
phước với niềm tin chắc như thế. Vậy nhân vật này 
đã được danh hiệu là “Lama Lozang Tubwang Dorje 
Chang.” Nhưng ngài còn nhiều hơn thế nữa, “Ngài, tự 
bản chất, là tất cả chư Phật.” Bạn phải tin chắc rằng 


Giải thoát trong lòng tay | 289 


bậc thầy là một thực thể chứa đựng tuệ giác cốt yếu 
của tất cả chư Phật hiện thân trong một hình hài vật 
lý duy nhất. Tôi sẽ bàn chỉ tiết điều này trong đoạn 
nói về phụng sự một bậc thầy. 


Nếu không hiểu thấu đáo những điều ấy, thì 
những phép quán của bạn về Du-già Đạo sư cũng chỉ 
là một mớ tư duy mờ nhạt, dù bạn thiển định nhiều 
đến đâu đi nữa. Chúng ta đọc thấy câu sau đây trong 
Những giai đoạn lớn của đạo lộ: 


“Ta nên hiểu những điều nói trên là chỉ giáo nổi 
tiếng về thiền pháp gọi là Đạo sư Du-già. Nhưng sẽ 
không ăn thua gì nếu người ta chỉ thiển quán về để 


mục ấy vài lần.” 


Sự tụng đọc đề cập ba sự tử tế của bậc thầy. 
Theo truyền thống kinh tạng, đó là: giới pháp, truyền 
thụ, và giảng kinh. Trong truyền thống mật điển, đó 
là cho những pháp quán đảnh chính yếu, bàn mật 
điển, và chỉ giáo. Chúng ta nói “ba lần tử tế” vì ta 
nhận cả ba thứ ấy từ một bậc thầy. 


Bên ngoài, nhân vật chính có hình dạng của 
Phật, Tsongkapa vĩ đại — một tu sĩ khoác y vàng. Gái 
y đặc biệt này có màu hơi đỏ, đó là màu tấm y ngài 
mặc ngoài cùng. Tay phải ngài bắt ấn thuyết pháp; 
tay trái ngài cầm bình bát đầy nước cam lồ trong khi 
bắt ấn nhập định. Ngón cái và ngón trỏ cả hai tay đều 
cầm những cọng sen xanh đang nở trọn vẹn, những 


cánh hoa ngang tầm vai ngài. Gươm trí tuệ dựng trên 


290 | Pabongka Rinpoche 


đóa hoa ở bên phải ngài. Đầu gươm bốc lửa. Một 
quyển Bát-nhã Bát thiên tụng ngự trên đóa hoa bên 
trái ngài; quyển kinh này tự nói lên nội dung của nó. 
Bạn cũng có thể tưởng tượng quyển kinh ấy là quyển 
bạn đang nghiền ngẫm trong việc học, quán tưởng và 
thiền định của mình. 


Ba y ngài mặc có màu vàng hoe. Có ba loại màu 
vàng: vàng nghệ, vàng hơi đó, và đỏ. Những màu này 
đi với khăn quàng, thượng y và hạ y. Ngài đội mão 
học giả màu vàng, chóp nhọn của nó dựng đứng. Tất 
cả những màu sắc này hàm ẩn nhiều chuyện, nhưng 
sẽ mất quá nhiều thì giờ nếu bàn về chúng. Bạn hãy 
đọc những chỉ tiết này trong những bài giảng về pháp 
Quán một trăm vị thần cõi Đâu suất và pháp Đạo sư 


Du-già. 


Hãy quán Thích-ca ngồi trong tim Tsongkapa, 
Kim Cương Trì ngồi trong tim Thích-ca. Trong tim Kim 
Cương Trì an tọa thực thể của định là âm HUM màu 
xanh. Những hình ảnh này không phải là những thực 
thể tách rời ngồi cạnh nhau, như một dãy pháp khí. 
Thích-ca được đặt trong tim Tsongkapa để chứng tỏ 
rằng bậc thầy bên ngoài dường như có hình dạng một 
thầy tu, mà bên trong chính là Thích-ca Phật. Và Kim 
Cương Trì ngồi trong tim Thích-ca để chứng tỏ rằng 
bậc Đạo sư bí mật là Kim Cương Trì. Chúng ta nói 
“ba thực thể ngồi trong tim của nhau,” nên bạn có 
thể tưởng rằng chỉ có ba hình ảnh trên đây là đủ. 
Tuy nhiên, hai vị đầu là những thực thể dấn thân 


Giải thoát trong lòng tay | 291 


hành động, còn Kim Cương Trì là thực thể trí tuệ. 
Vậy, cần phải đặt một chữ HUM màu xanh nơi tim 
vị ấy dùng để ám chỉ đấy là một thực thể của thiển 
định. Pháp quán ba thực thể này là một trong 
những chìa khóa sâu xa nhất của mật điển, nên tôi 


không dám bàn ở đây. 


Bài tụng tiếp tục như sau: (trích từ Trang hoàng 
yết hâu...): 


Thây tôi có những tướng quý và tướng phụ 

Tỏa ra hàng ngàn tia sáng, 

Một áng câu vồng ngũ sắc bao phủ ngài. 

Ngài ngôi kiết già; năm uẩn thuần tịnh của ngài 

Là năm vị Phật thiền; 

Tứ đại của ngài là bốn bà vợ; 

Giác quan, mạch máu, bắp thịt và khớp xương ngài 
Thực sự là những Bồ-tát; những lỗ chân lông nơi ngài 
Là hăm mốt ngàn La-hán; 

Chân tay ngài - chư thần phẫn nộ. 

Nhĩng tia sáng từ thân thể ngài là thân bảo hộ các phương. 
Đế thích, Phạm thiên và chư thiên khác 

Đầu lạy dài dưới chân ngài. 

Xung quanh ngài an tọg: 


Những bậc thầy của tôi, rất nhiêu vị thần hộ mạng 


292 | Pabongka Rinpoche 


Mandala của họ, chư thiên tùy tùng thị giả họ, 

chư Phật và Bồ-tát, 

Nam thần Dakas và những thần Hộ pháp. 

Ba cửa thân khẩu ý họ có dấu ấn Kim cương. 

Những tia sáng hình lưỡi câu tỏa ra từ những chữ HŨM.. 
Mang lại những thực thể trí tuệ từ chỗ ở tự nhiên 
Bỗng tan hòa vào nhau không phân biệt, 


và đọng lại. 


Bậc thầy ngồi kiết già. Bạn quán năm uẩn của 
ông (xem Ngày thứ hai mươi hai) là năm Phật thiển, 
vân vân. Pháp thiển này rút từ mật điển gốc của man- 
dala thân Guhyasamàja. Tôi sẽ bàn vắn tắt về điểm 
này. Chỉ giáo này nói chỉ tiết trong Chuỗi hoa Kim 
cương, mật điển bình giải về Guhyasamàja. Pháp 
thiền hiện tại của chúng ta cũng giống như mandala 
thân của đức Guhyasamàja ba mặt sáu tay. Nếu bạn 
không quán nổi, thì cứ quán theo hình ảnh một mặt 
hai tay như nói trong các mật điển Du-già. Sắc uẩn 
(biểu tượng) của bậc thầy trải từ nhục kế (đỉnh đầu 
nhô cao) cho đến chân tóc của ngài; uẩn này trong 
bản chất chính là Phật Tỳ-lô-giá-na. Thọ uẩn của thầy 
trải từ đường tóc xuống đến yết hầu; uẩn này trong 
bản chất chính là đức Phật A-di-đà, vân vân, (như tả 


trong mật điển Guhyasamàja). 


Như thế, năm uẩn, biểu trưng của năm Phật 


thiền, ngồi chồng lên nhau. Mỗi nhục kế của Ngài 


Giải thoát trong lòng tay | 293 


ngồi dưới chạm vào đáy tòa sen của vị Phật thiền ngồi 
trên. Hãy phát khởi phép quán này từ nơi rốn của 
thân thể bậc thầy — như cái lõi của một thân cây. Bốn 
đại của thầy được biểu trưng bằng bốn bà vợ ôm lấy 
năm vị Phật. Tám Bồ-tát - Địa tạng (Kshitagarbha), 
vân vân - tượng trưng cho mạch máu, bắp thịt, khớp 
xương cũng như sáu căn của thầy. Những mạch máu 
và bắp thịt của thầy bản chất chính là Di-lặc, đang 
ngồi trên nhục kế của thầy. Phổ Hiền ngồi trên tám 
khớp xương chính. Bài tụng không nói rõ năm bà vợ 
Kim cương - Kim cương sắc (Vajrarùpà), vân vân — 
nhưng cũng như trong mandala thân của Guhyasamàja, 
họ đang giao hợp với một số Bồ-tát nam tánh này. 


Bản văn nói “những lỗ chân lông nơi ngài là 
hăm mốt ngàn La-hán.” Những vị La-hán này không 
phải là thanh văn hay duyên giác, mà là La-hán Đại 
thừa, nghĩa là những vị Phật thánh. Quả thế mỗi lỗ 
chân lông của nhân vật chính này là một cõi Phật. 
Hãy tưởng trong những cõi này, có vô số Phật đang 
thực hành mười hai hạnh: vị thì đang hàng ma, vị thì 
đang chuyển pháp luân, vân vân. Đây là ý nghĩa câu 
“tất cả cõi Phật hiện ra trong một thân Phật.” (xem 
Ngày thứ mười hai). Một mật điển về đức thánh Quán 
Tự Tại cho ta biết danh hiệu từng cõi Phật trong 
những lỗ chân lông ấy, cũng như danh hiệu đức Như 
Lai ngự trong ấy. Bạn phải áp dụng chỉ dẫn này cho 
tất cả hình ảnh Phật. Phần nhiều bản văn đưa ra con 
số hai mươi mốt ngàn, nhưng con số thật sự thì không 
nhất định. 


294 | Pabongka Rinpoche 


Hãy quán mười vị thần phẫn nộ trên mười đoạn 
của tứ chỉ ngài, ví dụ thần Diêm vương (Yamàntaka) 
trên bàn tay phải. 


Bây giờ có năm vị thần ở trái tim của hình trung 
ương. Họ được định vị trí như sau. Lớn nhất là A-súc- 
bệ (Akshobhya —- Phật thiền). Thích-ca an tọa trong 
trái tim của vị này. Kim Cương Trì ở trong tim của 
Thích-ca. Nữ thần Màmakì ngồi trước mặt A-súc-bệ, 
trong dáng giao hợp với ngài. Văn-thù (một trong tám 
vị Bồ-tát) ngồi sau lưng A-súc-bệ, mặt hướng về trước. 


Thân thể của nhân vật chính tuôn ra những đạo 
hào quang, đầu mỗi hào quang có những hóa thân như 
chư thần bảo hộ bốn hướng, vân vân. Quán tưởng 
những vị chư thiên vĩ đại như Phạm vương, Đế thích 
lạy dài dưới chân của nhân vật chính. 


Mặc dù có thể bạn không quán được tất cả 
những hình ấy một cách rõ rệt cho lắm, song điều 
cốt yếu là đạt đến niềm xác tín rằng năm uẩn, bốn 
đại, sáu giác quan, vân vân. của bậc thầy thực sự là 
năm Phật thiển, bốn bà vợ, chư thần phẫn nộ, vân 
vân. Thế đấy là cách bạn quán tưởng hình ảnh chính 
yếu. Bây giờ hãy nói đến cách quán tưởng quyến 
thuộc của thầy. 


Những luồng ánh sáng tuôn ra từ tim của nhân 
vật chính. Vài luồng đi về phía tay phải và tỏa rộng 
ra - trên đó an tọa những bậc thầy thuộc Hệ phái 
Hành vi quảng đại; những luồng sáng khác thì đi về 


Giải thoát trong lòng tay | 295 


phía trái và tỏa rộng cho những vị thầy thuộc Hệ phái 
Tri kiến sâu xa. Một vài luồng đi về phía trước cho 
những ông thầy đã đích thân dạy bạn giáo lý; những 
luồng khác đi về phía sau - những vị thầy thuộc Hệ 
phái Dâng hiến ngồi trên ấy, nhưng hơi cao hơn những 


nhóm khác. 


Bây giờ, có nhiều điểm sâu sắc tôi có thể nói về 
cách bạn sắp xếp những vị hành giả thuộc Hệ phái 
Dâng hiến. Những vị nổi tiếng nhất của dòng này là 
Kim Cương Trì, Tilopa, Nàropa, Dombhìpa, Atìsha, 
vân vân. Nhưng, như Drubkang Geleg Gyatso đã nêu, 
những vị thuộc hai hệ phái kia đã truyền xuống Hệ 
phái Dâng hiến từ một bậc thầy này đến bậc thầy 
khác không để cho truyền thống bị thoái hóa. Bởi vậy 
ta không cần phải quán thêm một hệ phái nữa. Trái 
lại Kardo Lozang Gomchung tuyên bố rằng Hệ phái 
Dâng hiến gồm những thành phần thuộc các dòng dõi 
của Guhyasamàja, Heruka và Yamàntaka. Je Ngag- 
wang Jampa và Lama Yongdzin Rinpoche cho rằng 
dòng này gồm hai hệ phái chính: Mười sáu Droplets 
của phái Kadampas và dòng Bí mật củúa Hoàng mạo 
phái (Gelugpa). Đức tôn sư tôi đã cho một lời chỉ giáo 
sâu sắc để phối hợp những cách giải thích khác nhau 
ở trên. Bây giờ tôi sẽ trao lại cho các bạn không giữ 
lại một điều gì. Hãy quán một hàng thẳng đứng gồm 
những nhân vật trong nhóm này, đứng sau nhân vật 
chính. Tất cả những hình ảnh trong hàng này - trừ 
Kim Cương Trì ở trên hết —- đều có hình dạng đức Văn- 


296 | Pabongka Rinpoche 


thù, khởi đầu với chính Văn-thù, và xuống dần cho 
đến vị thầy của bạn. Bên phải hàng dọc này là những 
bậc thầy của mật điển Guhyasamàja và Yamàntaka. 
Mỗi hệ phái trong hai hệ này có hàng dọc riêng. Bên 
trái của đức Văn-thù là những hệ phái của mật điển 
Heruka và mật điển Mười sáu Drops. Mỗi hệ này cũng 
có hàng dọc riêng. Je Sherab Gyatso cũng mô tả một sự 
sắp xếp tương tự trong những trước tác của ngài. Có 
nhiều chỉ dẫn khác nữa, nhưng muốn biết thêm chỉ tiết 
bạn phải tra cứu Quyển sách của phái Kadampas, những 
tác phẩm của Kachen Namkha Dorje về Cúng dường 
Đạo sư, những bài giảng ghi âm của thầy giáo đạo 
Tsechogling về pháp Cúng dường Đạo sư, những tiểu 
sử của những bậc thầy trong hệ phái theo pháp hành 
trì này, và những trước tác đã nói trên của Sherab 


Gyatso. 


Còn có một chỉ dẫn truyền khẩu rất đặc biệt về 
cách làm thế nào để sắp xếp những bậc thây thuộc 
trường phái Kadampas cũ và mới (xem Ngày thứ sáu). 
Chừng ấy cũng đủ về cách quán tưởng các bậc thầy. 


Kế tiếp, tòa sen ở tầng thứ nhất có bốn cánh. 
Hãy đặt ba mươi hai vị thần thuộc Kim cương bộ của 
A-súc-bệ thuộc nhóm Guhyasamàja trên cánh hoa mặt 
trước; mười ba thần thuộc mật bộ Yamàntaka đứng 
trên cánh hoa bên phải của Guhyasamàja; 62 thần 
thuộc mật bộ Heruka (theo bản của Luipa) ở trên cánh 
hoa bên trái. Chín vị thần của mật bộ Hevajra (theo 


bản Kàpàlin) đứng trên cánh hoa phía sau. 


Giải thoát trong lòng tay | 297 


Theo một truyền thống khác, bạn quán 
Guhyasamàja —- cha đẻ của mật bộ —- đứng trên cánh 
hoa bên phải của nhân vật chính. Chư thần thuộc 
Heruka — mẹ đẻ của mật bộ —- đứng bên trái nhân vật 
chính. Chư thần thuộc Yamàntaka —- mật điển có đủ 
tất cả điểm then chốt của hai mật điển cha và mẹ — 


đứng trên cánh hoa giữa ở trước mặt nhân vật chính. 


Trong bất cứ trường hợp nào, bạn cũng phải 
quán toàn thể mandala (đồ hình) của mỗi mật bộ cùng 
với chư thần trong đồ hình. Nếu điều này quá sức bạn, 
thì hãy quán chư thần chính yếu và toàn bộ quyến 
thuộc mà không cần quán mandala của họ. Nếu 
chuyện này bạn cũng không thể làm, thì hãy quán chư 


thần chính yếu mà thôi. 


Ở tầng thứ hai phía dưới, hãy quán chư thần 
khác thuộc pháp Tối thượng Du-già, với thần 
Kàlachakra ở mặt trước. Chư thần của mật điển Du- 
già ở tầng thứ ba. Chư thần thuộc mật điển Hành động 
(Charya) đứng ở tầng thứ tư. Chư thần thuộc mật điển 
Kriyà (thiên về Quán) ở tầng thứ năm. Trên tầng thứ 
sáu, chúng ta có chư Phật dưới dạng ứng thân thù 
thắng. Tầng thứ bảy là những Bồ-tát, thứ tám Duyên 
giác, thứ chín thanh văn. Thứ mười là những nam 
thần nữ thần. Và ở tầng thứ mười một, hãy quán chư 
thần hộ pháp. 


Những chủng tự biểu tượng cho thân khẩu ý giác 
ngộ có thể nhìn thấy trên ba điểm của thân thể các 


298 | Pabongka Rinpoche 


hình tượng trong ruộng phước: một chữ OM màu trắng, 
bản chất của Kim cương thân và Phật Tỳ-lô-giá-na, 
nằm trên đỉnh đầu các vị ấy; một chữ ÀH màu đỏ, 
biểu tượng Kim cương ngữ và Phật A-di-đà, nằm ở yết 
hầu; và một chữ HUM màu xanh, biểu tượng Kim 
Cương ý và Phật A-súc-bệ, nằm ở tim. Mặc dù bài tụng 
không nói rõ, chúng ta được biết phải có chữ SVÀ 
màu vàng nằm ở rốn: đây là bản thân đức Phật Bảo 
Sanh; và một chữ HA màu lục phải nằm ở hạ bộ của 
mỗi hình tượng: đó là bản thân Phật Amoghasiddha 
hay Bất Không Thành Tựu. Ba Kim Cương trên chỉ đặc 
biệt chư Phật mới có. Bởi thế, bạn phải xem tất cả 
ruộng phước bản chất đều là chư Phật - cả đến những 
vị Thanh văn, Duyên giác, vân vân ở đấy cũng đều là 
những hình ảnh chư Phật hóa thân. Và bạn cũng phải 
hiểu rằng tất cả không trừ một vị nào, đều là những 
hóa thân của bậc thầy của bạn. 


Chúng ta còn phải phát triển ba thái độ đối 
với ruộng phước: tính rõ rệt của những hình tượng 
hiện ra đập vào mắt, chúng ta xem tất cả như là có 
thật, và tin tưởng rằng thật kỳ diệu để cúng dường 
các vị ấy. 


Sau khi quán tưởng như vậy xong, bạn hãy triệu 
thỉnh những thực thể trí tuệ ấy. Kỳ thực các vị ấy 
không cần phải triệu thỉnh, họ đã hiện ra trước mặt 
bạn khi bạn quán tưởng. Một kinh nói: “Chư Phật sẽ 
hiện ra trước mặt bất cứ ai cố hết sức quán tưởng 
các Ngài.” 


Giải thoát trong lòng tay | 299 


Trong khi tranh luận chúng ta thường nghe lời 
cả quyết rằng “không một chỗ nào mà trí Phật không 
soi đến.” Chúng ta phải sử dụng tốt những lời cả quyết 
ấy. Chúng ta có thể sẵn sàng so sánh điều này với 
một nhận xét của mật tông: đối với những thực thể 
đã đạt đến phúc lạc của sự hợp nhất, thì thân giác 
ngộ và ý giác ngộ đã trở thành một thực thể duy nhất. 


Chỉ trong một sát-na, nhất thiết trí của Phật 
Đi khắp phạm vi của mọi cái khả tri. 
Bất kỳ nơi đâu mà trí Phật soi đến, 


Thì ở đấy cũng có thân của Phật. 


Nghĩa là: nơi nào Nhất thiết trí của Phật lan đến 
thì thân giác ngộ của Phật cũng lan đến. Chúng ta chỉ 
cần cố quán tưởng chư thần trong ruộng phước, thì chư 
thần sẽ hiện ra ngay trước mặt ta. Nhưng ta không 
trông thấy được các ngài chỉ vì nghiệp của chúng ta 
và những chướng ngại phát sinh từ đấy. Điều này 
được chứng minh bằng những câu chuyện về cách 
Asanga (Vô Trước) thấy được đức Di-lặc, hay cách 
Chandragomin thấy được đức Quán Tự Tại. Vậy, chư 
Phật Bồ-tát hiện ra trước chúng ta một cách không 
cần dụng công nỗ lực, cũng như bóng trăng hiện rõ 
trong những cái chậu nước đặt giữa trời. Ngay khi ta 
vừa quán tưởng, là chư Phật đã đến với ta, có điều là 
ta không thấy được các Ngài. Cũng tương tự như ta 
không trông thấy rồng và phi nhân sống trong những 
hố sâu và những nơi khuất nẻo. 


300 | Pabongka Rinpoche 


Nhưng tùy theo thái độ bạn có xem như các ngài 
đích thân hiện đến với bạn hay không mà bạn được 
công đức hay không. Bởi thế, không những bạn phải 
triệu thỉnh để khỏi sợ những vị ấy — chỗ nương tựa 
của bạn - không đến, mà bạn còn triệu thỉnh để ổn 


định sự quán tưởng của mình. 


Khi ấy bạn đọc như sau (trích từ Trang hoàng 
yết hầu...): 


Hõi chư vị che chở mọi hữu tình, 

Hàng phục Ma vương và quyến thuộc ma, 

Người biết mọi sự một cách toàn hảo. 

Hỡi chư Phật Thế Tôn và tùy tùng các Ngài 

Xin hãy đến đây. Ja hàm bam hoh: 

Các Ngài trở nên bất khả phân với những Bồ-tát. 

Khi tụng những lời trên, hãy nghĩ: “Chư vị trong 
ruộng phước đều có những đức trí tuệ, từ bi và năng 
lực. Bởi thế, như trong chuyện về Mahadhabhadrì, tất 
cả các ngài đều đang hiện đến trong một đám diễn 
hành bất tận và kỳ ảo.” Đồng lúc ấy, ánh sáng tỏa ra 
từ tim các vị trong ruộng phước. Ánh sáng này soi 
thẳng đến tim chư Phật ở mười phương, và từ mỗi vị 
Phật tuôn ra những phước điển trọn vẹn. Tất cả những 
phước điền này hòa tan thành một ruộng phước duy 
nhất đứng trên hình ảnh bạn quán lúc đầu. Ruộng này 


lại tỏa ra nhiều loạt đầy đú những thực thể trí tuệ, và 


Giải thoát trong lòng tay | 301 


những loạt đầy đủ này lại tan vào trong mỗi vị ở trong 
ruộng phước của bạn. Bạn quán tưởng mỗi thành phần 
trong ruộng phước giờ đây tự bản chất, hoàn toàn thể 
hiện chỗ nương tựa của mình. 


Sau khi đã làm pháp quán này, ta sẽ không 
phẩm bình giá trị của ruộng phước; và tương lai khi 
thực sự du hành trên đạo lộ ta sẽ được những quả báo 
tương ứng. 


Cũng nên thêm rằng, vì đây là một truyền thống 
mật tông, nên khi ta hấp dẫn những thực thể trí tuệ 
thì họ sẽ xuất hiện vì họ có sự gắn bó với những ai 
dấn thân thực hành; và ta làm cho họ hoan hỉ với sự 
cúng dường của ta. 


Kế đến ta làm lễ tắm rửa cho những vị ấy. 
Ruộng phước thì không dơ uế vì tội lỗi, nghiệp 
chướng, bụi đất, vân vân, nhưng người xưa nói: “Pháp 
thân là vô cấu; nhưng để phụng sự ngài và để tỏ lòng 
kính ngưỡng của con...” Nói cách khác, ta làm lễ tắm 
Phật là để tịnh hóa bản thân ta khỏi các nghiệp 
chướng, vân vân. 


Có nhiều cách để quán cái nhà tắm, nhưng vì 
pháp đặc biệt này liên hệ đến Mật điển Tối thượng 
Du-già, nên theo đây thì nhà tắm có bốn cửa lớn và 
những mặt tiền trang hoàng lộng lẫy như những cung 
điện ở trung tâm một mandala mật tông. Cái nhà chỉ 
có một tầng, mái được chống đỡ bằng bốn trụ làm 
bằng những vật quý báu. Trong tòa nhà thì trần được 


302 | Pabongka Rinpoche 


trang trí bằng một tàn lọng đầy ngọc trai. Giữa nhà có 
một cái ao tắm. Đáy ao bằng lưu ly có trải một lớp 
vụn vàng ròng, phần giữa nhô cao như một cái mu 
rùa. Những chỉ tiết về trang trí khác giống như thường 
tả trong các mật điển của pháp Tối thượng Du-già. Có 
đủ bục tấm dành cho tất cả những thành viên trong 
ruộng phước; từ ba phía có những lối đi dẫn đến 
những bục tắm ấy, mỗi lối đi có bốn bực cấp. Một bức 
tường thấp làm bằng ngọc báu vây quanh tòa nhà; 
trong tường có một lỗ hổng nạm ngọc để chứa những 
y phục sẽ được cởi bỏ của chư vị trong ruộng phước. 
Hãy quán những y phục mới mà bạn sẽ dâng cúng cho 
ruộng phước, bồn chứa nước tắm, vân vân. Nếu bạn 
không có dụng cụ cho nghi lễ tắm rửa, thì hãy dùng 
cái bình bát để biểu trưng cái ao tắm. Đổ một ít nước 
từ cái bình quán đảnh của bạn vào trong bát. Gạch 
hai đường ngang trên tấm gương lễ của bạn bằng nước 
lấy trong bình, dùng lông chim công thường trang trí 
bình mà vẽ; xong làm hai đường thẳng đứng để lập 
thành chín ô vuông. Lấy thêm nước trong bình mà vẽ 
những điểm chấm: một điểm chấm ở ô vuông trung 
tâm, và mỗi phương trong bốn phương điểm một 
chấm, chừa trắng những ô ở bốn góc. Cái bản kẻ hình 
vuông ấy tiêu biểu cho nhà tắm; năm chấm là ngũ bộ 
Phật thiền. Kế tiếp hãy tụng: 


Đây là nhà tắm thơm tho 
Nền bằng thủy tỉnh trong sáng, 
Cột nhà sáng đẹp tuyệt trần 


Giải thoát trong lòng tay | 303 


Làm bằng đủ thứ châu ngọc 

Trang trí tàn lọng ngọc trai. 

Ngay sau khi Phật ra đời, 

Chư thiên tắm rửa thân ngài; 

Nay con dùng nước chư thiên 

Để tắm rửa thân các đấng Thiện Thệ. 

OƠm sarva tathàgata abhishekata samaya shriye àh hàm. 
Thân ngài sinh từ mười triệu đức tuyệt hảo, 

Lời ngài thỏa mãn hi vọng vô lượng hữu tình. 

Ý ngài thấy biết tất cả đúng như thật: 

Con xin tắm rửa thân Thích-ca — Kim Cương Thì. 

Om sarva tathàgdta abhishekafa samaya shriye àh hùm. 
Con tắm rửa thân Hệ phái Hành vi quảng đại, 

Con tắm rửa thân Hệ phái Tri kiến sâu xa, 

Con tắm rửa thân Hệ phái Dâng hiến, 

Con tắm rửa thân những bậc thây trong hệ phái con theo. 
Om sarva tathàgata abhishekata samaya shriye àh hàm. 
Con tắm rửa thân chư Phật, những Đạo sư của chúng con, 
Con tắm rửa thân Thánh pháp, đấng che chở chúng con, 
Con tắm rửa thân Tăng, những vị cứu tỉnh của chúng con. 
Con tắm rửa thân Ba Ngôi báu, nơi con nương tựa 


Om sarva tathàgdta abhishekata samaya shriye àh hùm. 


Lúc mới khởi sự đọc đoạn trên, bạn hãy quán 
ruộng phước bay xuống nhà tắm, hoặc quán các ngài 
đang sử dụng các bực cấp đi đến nhà tắm, đồng thời 


304 | Pabongka Rinpoche 


bạn đọc câu chú trên, và quán ba nữ thần để hầu hạ 
mỗi vị trong ruộng phước. Một nữ thần rửa trán của 
thân Phật, một thoa dầu, và một dâng y phục mới. 
Trong khi họ tắm rửa, bạn tưởng tượng nữ thần đầu 
tiên lấy nước từ nơi ao trút lên thành viên của ruộng 
phước mà bà hầu; tâm của phước điền phát sanh đại 
lạc trong khi điều này xảy ra. 


Sau khi tắm, thân thể các ngài được lau khô với 
bài kệ và chú sau đây: 


Con lau thân thể các ngài với thứ vải vô song- 
Sạch sẽ và thấm nhuân hương chọn lọc. 


Om hùm tràm hrìh àh kàya vishodhanaye svàhà. 


Pháp này phù hợp với nghỉ lễ sái tịnh cổ truyền. 
Loạt nữ thần thứ hai lau khô chư vị trong ruộng phước 
tại năm điểm trên thân thể họ: trán, vết hầu, tim, và 
hai vai - vì tất cả nước trên thân các ngài đã đậu lại 
trên những điểm này. Các ngài không cần lau từ đầu 
xuống chân như chúng ta khi tắm. Kế đến là xức dầu 
thơm. Hãy đọc: 


Con xức dâu thân thể sáng chói của Mâu-ni 
Sáng chói như vàng ròng khéo luyện 

Với những thứ hương chọn lọc 

Mà hàng tỷ thế giới có được để hiến dâng. 
Nước thơm màu vàng ròng, mùi vô cùng dễ chịu, 


và tuyệt đối không lầy nhây. 


Giải thoát trong lòng tay | 305 


Rồi bạn tưởng tượng loạt nữ thần thứ ba dâng y 
phục mới. Đọc: 


Do lòng tin kiên cố của con, 

Con xin dâng thiên y - mêm, nhẹ, mỏng — cho Ngài, 
người đã thành tựu 

thân Kim cương bất hoại. 


Xin cho con cũng được thân Kim cương ấy. 


Mỗi nhân vật trong ruộng phước nhận y phục 
thích ứng: y của thần an lạc, hoặc của thần phẫn nộ. 
Hãy tưởng tượng Dromtoenpa nhận một tấm y xanh 
trong lót lông chỗn, và một cái nịt lưng quấn sáu vòng 
quanh eo lưng ngài. Làm việc này là một điểm rất tốt. 

Rồi các nữ thần dâng phước điển, những thứ 
trang hoàng thích hợp. Đọc: 


Chư Phật đều đã được trang sức tự nhiên 
Bằng những tướng quý và vẻ đẹp, 

Không cân những thứ trang sức khác, 

Nhưng con vẫn dâng lên ngọc ngà đẹp nhất. 
Mong tất cả hữu tình sẽ có được 

Cái thân đủ tướng quý như Ngài. 


Khi ấy các vị trong ruộng phước trở lên lại chỗ 


ngôi của họ; trong khi bạn đọc: 


306 | Pabongka Rinpoche 


Vì thương xót tất cả chúng sinh và con, 
Với thần lực, xin chư Phật hãy lưu lại 


Bao lâu con còn dâng của cúng dường. 


Những y phục cũ mà các vị ruộng phước bỏ 
trong lỗ hổng bức tường trước khi xuống nhà tắm, bây 
giờ trở thành ánh sáng màu trắng tan vào giữa hai 
lông mày bạn. Hoặc bạn cũng có thể tưởng tượng đại 
diện của sáu loài tái sanh tiến đến xin chia phần 
những di vật ấy. Có sáu đường nước chảy ra từ nơi ao 
tắm, đưa nước tắm đến sáu cõi. Hãy tưởng tượng nước 
ấy tẩy trừ hết đau khổ của các hữu tình. Và hãy quán 
tưởng nước ấy biến thành phẩm vật cung cấp cho nhu 
cầu của mọi người. Rồi quán nhà tắm, vân vân, tan 
vào hư không. 


IVA1.1.5. Dâng lời cầu nguyện bảy phần và một 
Mạn-đà-la Thế giới - Những Pháp hành chứa 
mọi điểm then chốt để tích lũy công đức và 


thanh lọc bản thân 


Geshe Dolpa nói: 


- Nếu có can đảm tích lũy công đức, thanh lọc 
nghiệp chướng, cầu khẩn chư vị Đạo sư và chư thần, 
thì có ngày bạn sẽ phát triển được những thực chứng 
tưởng không bao giờ có được dù tu cả trăm năm. Thế 
đấy là các pháp hữu vi: chúng không cố định. 


Giải thoát trong lòng tay | 307 


Nghĩa là cốt yếu phải xây dựng kho công đức. 
Sự cầu nguyện gồm bảy phần và dâng cúng mandala 
thế giới là then chốt của tiến trình tích phước. Pháp 


hành này thiết yếu cho toàn thể sự tu tập của bạn. 


Một số người xem nhẹ việc cầu nguyện này vì 
nghĩ nó chỉ dành cho những người không thể làm 
những việc lớn, hoặc bảo đấy chỉ là nghi thức dẫn 
nhập, không cần thiết cho pháp tu chính yếu. Nhưng 
không phải vậy; trong kinh giáo cũng như mật giáo 
không có cách nào tốt cho việc thanh lọc bản thân 
hơn là xây dựng kho công đức và tịnh trừ nghiệp 
chướng bằng sự cầu nguyện gồm bảy phần trước ruộng 
phước vô thượng, tức là bậc thầy của ta, chư Phật và 
chư Bồ-tát. Trong mật tông, sự cầu nguyện gồm bảy 
phần lại còn quan trọng hơn nữa. Bốn hạng mật điển 
bàn về bảy phần này một cách đầy đủ; và chúng ta 
được biết ngay cả trong những giai đoạn “phát sinh” 
của mật điển Tối thượng Du-già, hành giả cũng phải 
tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại bằng cách 
làm sự cầu nguyện gồm bảy phần trước ruộng phước, 
nghĩa là đảnh lễ, cúng dường, vân vân. Đức Tsongkapa 
vĩ đại - hiện thân của đức Văn-thù — đã thực hành 
tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân tại Oelga, và 
kết quả là ngài đã khai triển được tuệ giác và những 
kinh nghiệm thực chứng phi thường. Đấy là một điển 
hình của sự ngộ đạo nhanh chóng khi dòng tâm thức 
hành giả đã thuần thục. Ngay cả hạnh tu cốt yếu của 


chư Bồ-tát ở mười địa cũng là tích lũy công đức và 


308 | Pabongka Rinpoche 


tịnh hóa bản thân. Bồ-tát sơ địa hóa ra hàng trăm thân 
hình đi đến hàng trăm cõi Phật để cúng dường. Và 
Bồ-tát từ địa thứ hai trở lên càng hóa nhiều thân hơn 
nữa, làm nhiều sự cúng dường hơn nữa cho đến khi 
thành Phật. Bởi thế, hiển nhiên là chúng ta cũng phải 
làm như thế. 


(Kaybje Pabongka Rinpoche bàn thêm chỉ tiết về 
điểm này.) 


Vậy, pháp hành gồm bảy phần là điều cần yếu 
cho việc tích lũy công đức và thanh lọc bản thân, 
trong kinh tạng cũng như mật tạng. Những lỗi lầm của 
bạn sẽ chín như một ung nhọt sẵn sàng vỡ ra, những 
thiện đức của bạn cũng thành thục như trái chín sẵn 
sàng để hái. Chư thánh trong quá khứ đã dạy: “Bạn 
giống như một hột giống khô cằn nếu không tích lũy 
công đức.” Nghĩa là trong khi tiếp tục quán tưởng 
những đề mục thiền của Lamrim, đồng thời bạn vẫn 
phải nỗ lực tích lũy công đức và tịnh hóa bản thân 
nhờ pháp cầu nguyện gồm bảy phần. Người ta bảo, 
bạn sẽ không được gì nếu chỉ hành trì những phần 
nào bạn cho là hợp lý. 


Ví như một chiếc xe được cấu tạo bằng bảy phần 
sẽ không chạy được nếu thiếu mất một phần; cũng 
vậy, nếu sự cầu nguyện thiếu mất một trong bảy phần 
thì sự tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp chướng 
sẽ bất thành. 


Bây giờ tôi sẽ nói đến bảy thành phần ấy. 


Giải thoát trong lòng tay | 309 


IVA1.1.5.1 Thành phần thứ nhất: Kính lễ 


Có ba cách kính lễ: thân sụp lạy, tán thán bằng 
lời, và tâm lễ. Đọc bài sau đây (rút từ tác phẩm Bài 
tụng về những hành vi cao quý): 


Chư Phật ba thời, những Sư tử trong nhân loại 
Có mặt khắp mười phương thế giới, 

Con xin kính lễ từng vị một 

Bằng thân lời ý thanh tịnh của con. 

Với sự cầu nguyện mãnh liệt này, 

Con lạy dài trước tất cả đấng Chiến thắng 
Bằng cách quán mình có nhiều thân 


Như số lượng cát bụi trong vũ trụ. 


Theo những giáo lý được ghi chép, mỗi thân mà 
bạn hóa ra phải có vô số đầu. Điều này coi bộ bất tiện 
quá. Bạn chỉ cần tưởng tượng ra tất cả những thân mà 
bạn đã được sinh ra từ vô thỉ đến nay - dưới dạng 
loài người - là đủ. 

Bài tụng tiếp theo: 


Trên mỗi hạt bụi có một số lượng Phật 
Nhiều bằng số bụi thế giới; và chư Phật ấy 
An tọa giữa chúng hội Bồ-tát. 

Cũng vậy con tin rằng 


Tất cả chư Phật đây khắp pháp giới. 


310 | Pabongka Rinpoche 


Câu này có nghĩa mỗi đức Phật hiện hữu có thể 
ngồi trên một hạt bụi nhỏ li ti. Giả sử một trăm người 
cùng nhìn một hạt lúa: hạt lúa ấy xâm chiếm nhãn 
thức của một trăm người. Trí căn bản của chư Phật 
cũng thế, có thể để vào một vi trần duy nhất. Sắc thân 
của một vị Phật cũng được thấy trên bất cứ vi trần 
nào mà căn bản trí của Phật chiếu đến. Đây là một 
đức của sự hợp nhất!, và chính vì tâm chư Phật luôn 


đi liền với những luồng khí lực của các ngài. 


Bài cầu nguyện tiếp tục: 


Con ca tụng những đức tính của chư Phật 
Bằng một biển vô tận những lời ca, 

Bằng một đại dương âm thanh vi diệu. 
Để xưng tán các đấng Thiện Thệ. 


Dù đưa lên một ngón tay để tỏ dấu cung kính 
phước điển cũng gọi là thân lễ bái. Có một dọc dài 
những cách khác nhau để lễ bái bằng thân. Chạm tứ 
chỉ và đầu xuống đất gọi là kiểu lạy “nửa chừng.” Còn 
“lạy trọn vẹn” là đặt thân thể nằm dài trên mặt đất. 


Cách lễ bái này được đề cập đầu tiên trong Kinh: 
“Muốn lễ lạy, hãy đặt toàn thân xuống đất như cây 


đổ, giống như đồng tử Manibhadra (Bảo Hiền) đã làm.” 


1. Giữa Sắc và Không hay vật và tâm; hoặc giữa đại lạc với 
Tánh không — DG 


Giải thoát trong lòng tay | 311 


Những lợi lạc của sự lễ bái như sau. Kinh Phân 
loại Nghiệp nói đến mười lợi ích như có thân thể đẹp, 
làn da sáng chói, vân vân. Những kinh khác nói hành 
giả sẽ được công đức trở thành một ông vua chuyển 
luân cho mỗi vi trần trên mặt đất mà thân thể bạn 
bao phủ (có nghĩa bao nhiêu vi trần là bấy nhiêu vua). 
Kiểu lạy nửa chừng được bàn trong các mật điển; đó 
là cách mà bậc hiển trí Nàropa đã lạy. Purchog Ngag- 


wang Jampa nói: 


- Nếu bạn tin tưởng vào những lợi lạc của sự lễ 
bái, thì bạn sẽ ước sao tay chân và thân thể của mình 


đài thêm. 


Trước khi lạy, bạn chắp hai tay vào nhau. Ngoại 
đạo lục sư có tục lệ áp hai lòng tay vào nhau, nhưng 
chúng ta (người Tây Tạng - DG) không theo tục ấy: 
chúng ta đặt những ngón cái vào bên trong hai bàn 
tay úp lại với nhau để cho ở trong hai lòng bàn tay 
không bị trống rỗng. Khi ấy hình thù hai bàn tay ta 


giống như một viên ngọc ước. 


Sau đó bạn đặt hai tay úp vào nhau ấy lên đỉnh 
đầu: điều này đem lại khả năng đạt được tướng nhục 
kế!. Rồi hãy đưa hai tay xuống khoảng giữa hai lông 
mày. Điều này đem lại khả năng có được tướng urna 
(bạch hào) của Phật. Sau đó đặt tay nơi yết hầu để có 
khả năng đạt ngữ giác ngộ, có tiếng nói đủ sáu mươi 


1. Đỉnh đầu nhô cao, một trong các tướng hảo của Phật - DG 


312 | Pabongka Rinpoche 


âm thanh du dương. Rồi đặt tay nơi tim bạn để cầu 
khả năng có được ý giác ngộ. Tất cả những động tác 
này vừa tích tập công đức lại vừa tịnh hóa bản thân, 
làm sạch nghiệp chướng về thân, lời, ý. 


Người ta bảo nếu bạn úp hai tay khi lạy xuống 
hay khi đứng lên, thì trong kiếp tái sinh bạn sẽ có 
móng cong như móng ngựa. Bởi thế hãy đặt sát những 
ngón tay vào nhau và để chúng nằm thẳng trên mặt 
đất. Đừng có nắm bàn tay lại. Những động tác này sẽ 
giúp bạn có được một trong những tướng hảo của Phật 
là giữa các ngón tay chân có một màng lưới móng 
bằng ánh sáng. Hãy đặt hai bàn tay và trán bạn trên 
mặt đất. Hãy để ý, cái cách bạn đứng lên khỏi nền 
nhà có quan hệ đến sự kiện bạn vươn lên khỏi sinh 
tử mau hay chậm; bởi thế bạn phải đứng lên cho 
nhanh như một con chỗồn. Lại nữa, nếu không đứng 
lên ngay mà cứ nằm gật gừ trên đất, bạn có thể tái 
sanh làm một loài đi bằng bụng — loài bò sát chẳng 
hạn. Bởi thế đừng bị cám dỗ nằm nghỉ mệt một lát 
trên nên nhà. Nếu bạn không đứng thẳng người lên 
giữa hai lần lễ lạy, mà cứ để cái lưng hơi cong mà lạy 
xuống, thì bạn có thể tái sanh làm một loài vật với 
hai chân sau không đứng thẳng được. Vậy hãy thẳng 
lưng lên. Không nên lạy thật nhanh để được nhiều 
lạy; hãy lạy mỗi lạy một cách thích đáng. Je Rinpoche 
khuyên chúng ta không nên cứ tích lũy một số lượng 
khổng lỗ những cái lạy, như tính cho được một trăm 
ngàn lễ trong nghỉ thức chuẩn bị chẳng hạn. Thay vì 
thế hãy kế phẩm chất của sự lễ bái. 


Giải thoát trong lòng tay | 313 


Một vài người tuyên bố sẽ làm một kỳ nhập thất 
chuẩn bị!, và làm vắn tắt khi họ lễ bái. Điều này rất 
sai. Bạn phải tích lũy công đức và thanh lọc nghiệp 
chướng ngay từ đầu, cho đến khi đạt giác ngộ. Những 
người sơ học như chúng ta cần phải nỗ lực tỉnh tiến 
để tích lũy công đức và thanh lọc bản thân suốt cả 
đời. Hai chuyện ấy còn quan trong hơn thiền định rất 
nhiều: bạn sẽ không thành đạt được cái gì nếu tuyên 
bố mình đã làm xong việc nhập thất chuẩn bị, rồi sau 
đó cứ tà tà thoải mái. 


Nếu mỗi sự lễ bái đã là xây dựng kho công đức 
và thanh lọc nghiệp chướng, thì bạn không cần lo ngại 
nếu lạy chưa đủ số một trăm ngàn lần. Có lần bốn 
người cùng nhập thất; một người chỉ mới tụng bài kệ 
quy y. Ba người kia hỏi anh ta đã tụng được bao nhiêu 
lần, vị này hỏi lại: 


— Các bạn chỉ nhắm đến số lượng mà thôi hay sao? 


Tốt nhất là làm nhiều lạy đúng cách, nhưng 
thường bạn chỉ đếm số những cái lạy của mình để 
khoe khoang. 


Bạn luôn luôn có thể làm lễ trong khi làm phận 
sự hàng ngày. Chẳng hạn lúc đang đi đường tình cờ 
thấy những biểu tượng về thân khẩu ý giác ngộ (tượng 
Phật, chùa tháp..), bạn nên chắp hai tay lại. Đó là 


1. Là một kỳ nhập thất trước khi học pháp hay trước khi làm 
một lễ nhập thất quan trọng khác 


314 | Pabongka Rinpoche 


một hình thức cung kính. Nếu thực sự tu tập thì bạn 
có thể biến mọi thân hành của mình thành pháp tu. 


IVA1.1.5.2 Thành phần thứ hai: Cúng dường 
Tác phẩm Bài tụng về những hành vi cao qúy tiếp: 


Con xin dâng lên chư Phật 

Những hoa thơm và tràng hoa chọn lọc, 
Tiếng chập chõa chạm nhau, 

Nước thơm tuyệt hảo, bảo cái đẹp nhất, 
Đèn dâu và trầm hương thượng hạng. 

Con xin dâng lên chư Phật 

Những tấm y quý giá, hương bột thơm nhất, 
Từng đụn cao như núi Tu-di 

Một trưng bày những phẩm vật tối thượng. 
Tất cả phẩm vật vô song này, 

Con quán tưởng để dâng lên. 

Dâng lên chư Phật sự kính lễ, 

Dâng lên chư Phật phẩm vật cúng dường, 


Do năng lực đức tin vào những hành vi cao cả. 


Một thửa ruộng phì nhiêu mà bị bỏ không quanh 
năm không trồng trọt là điều đáng tiếc; nhưng không 
tích lũy công đức trên ruộng tâm là chuyện còn đáng 
tiếc gấp trăm ngàn lần. Bất cứ thiện căn nào ta tích 
lũy đều không đúng pháp nếu không kèm theo ít nhất 


Giải thoát trong lòng tay | 315 


là một lòng mong mồi tái sanh tốt. Nhưng công đức 
tích lũy nhờ lễ bái cúng dường ruộng phước thì chắc 
chắn sẽ là nhân tố để thành Phật - cho dù trong khi 
cúng dường lễ bái, thậm chí bạn không mong câu tái 
sanh tốt đẹp. Ngay cả khi lễ bái cúng dường Phật với 
động lực không tốt, hành vi ấy vẫn góp phần vào sự 
giác ngộ của bạn về sau. Kết quả đặc biệt mà bạn có 
được ấy là do năng lực của phước điển. Cũng như 
trong một thửa ruộng phì nhiêu, thì dù canh tác qua 


loa ta vẫn chắc chắn được nhiều kết quả. 


Trong những câu trên, “nước thơm” là thứ nước 
chưng cất từ nhiều hương liệu khác nhau, như hương 
trầm, vân vân. Những “hoa tuyệt hảo”, vân vân, có 
thể không là những của dâng cúng tối thượng, nhưng 
câu “một sự trưng bày tối thượng” ám chỉ tất cả đồ 
cúng nói trên. “Hương” phải cùng một loại là trầm 
chẳng hạn. “Hương bột” là bột trầm, vân vân. “Đụn” 
ám chỉ từng đống bột hương. “Từng đụn hương bột” 
còn có cách giải thích khác. “Đụn” ở đây có thể là 
những bọc vải chứa bột trầm mắc vào các bảo cái (tàn 
lọng) tổa hương thơm mỗi khi gió thổi. Bài tụng về 
những hành vi cao quý nói đến bảy loại phẩm vật là 
hoa thơm, vân vân. 


Những phẩm vật tối thượng là những thứ thù 
thắng nhất toát ra từ chư Phật và chư Bồ-tát do các 
ngài sản xuất bằng tâm bồ-đề và sự cầu nguyện. Kinh 
Sàgaramaii thỉnh vấn nói đến hai thứ cúng dường: hộ 
trì chánh pháp và phát tâm mong cầu vô thượng bồ- 


316 | Pabongka Rinpoche 


đề. Kinh Sen trắng đại bi nói đến một sự dâng cúng 
thứ ba là thực hành những gì đã học. Những bậc thầy 
dạy một cách dâng cúng nữa là biến thiện căn của ta 


thành phẩm vật cúng dường. 


Sự cúng dường tối thượng “hộ trì chánh pháp” 
là gìn giữ giáo lý được truyền và được chứng, cho đến 
học thuộc chỉ một âm duy nhất trong một bài chú. 
“Thực hành những øì đã học” là áp dụng vào đời sống 
ý nghĩa của giáo lý; như Geshe Chaen Ngawa ném bỏ 
tấm da thú ông đang lót ngồi trong lúc đọc tạng Luật 
vì thấy Luật cấm người xuất gia sử dụng da thú. Nếu 
chờ xem bói năm nào tốt sẽ bắt đầu tu, thì bạn có thể 
chết trước khi ấy. Hãy thực hành ngay những gì bạn 
học được, dù về chuyện quét nhà, cũng là một cách 
cúng dường bằng thực hành. Những người uyên thâm 
cổ thư không nên làm gì ngoài việc áp dụng ý nghĩa 
sự học của họ vào thực tế. Butoen Rinpoche nói (về 


những người ưa tranh biện): 


Họ muốn thủ thắng và làm nhục người khác; 
Có hành vi lừa bịp, dùng ngôn ngữ xấu xa; 
Nói đủ thứ vô nghĩa, chọc giận người khác: 


Kiểu tranh luận ấy dẫn xuống địa ngục. 


“Biến thiện căn của ta thành phẩm vật cúng 
dường”: bạn tưởng tượng những đức hạnh có được nhờ 


sự học, vân vân, biến thành phẩm vật dâng hiến — 


Giải thoát trong lòng tay | 317 


như trong những câu: “Giữa một biển nước trong như 
giới hạnh...” “dâng hiến một hồ nước phẳng lặng của 
sự học...” Và trong Đạo sư Du-già chúng ta tìm thấy 
câu “Trong gương hồ thiêng làm thỏa mãn ước mong, 
con xin hiến dâng những phẩm vật có thực và quán 
tưởng...” Đấy là sự dâng hiến những công đức căn bản 
được quán tưởng thành một lạc viên. 


“Phát tâm mong cầu vô thượng bồ-đê” nghĩa là 
phát bồ-để tâm và dâng hiến việc ấy cho chư Phật 


Bồ-tát để các ngài hoan hi. 


Bốn điều trên là thứ cúng dường tối thượng mà 
ta có thể làm. Không thể có vật cúng dường nào tốt 
hơn. Những người đã xuất gia thọ giới trong chúng ta 
trước hết phải cúng dường bằng cách sống đúng pháp 
- dù gặp lúc nghèo khó cũng không sống bằng các tà 
mạng. Ngay dù khi có tiền, người xuất gia cũng chỉ 
nên nỗ lực nhiều nhất vào việc cúng dường bằng sự 
tu hành của mình. Drolungpa nói trong tác phẩm 


Những giai đoạn của giáo lý: 


Gó mười loại cúng dường thành tựu; 
Tượng, tháp, cái có thực, cái tưởng tượng, 
Những việc đích thân ta đã làm, 

Những việc người khác đã làm giùm ta, 
Việc phụng sự của ta, và sự vô sỉ của ta. 


Ta nên làm những sự cúng dường như thế. 


318 | Pabongka Rinpoche 


Ở điểm này, bạn dâng một mandala vũ trụ. Lời 
đức Văn-thù khác với Lamrim trong hai tác phẩm Con 
đường Nhanh và Con đường Dễ. Theo hai bản sau này, 
bạn dâng cúng phẩm vật của bạn trước, rồi mới dâng 
hiến madala vũ trụ. Theo bản Lời đức Văn-thù thì ta 
nên dâng hiến mandala vũ trụ trước, việc này theo 
sau pháp cúng dường bậc thầy, vân vân. 


“Mandala”, Tạng ngữ là kyil kor (vòng quanh 
trung tâm). Kyil hay “trung tâm” ám chỉ “tinh túy”; 
kor hay “quay theo vòng tròn” ám chỉ sự trích ra, rút 


ra. Vậy danh từ mandala có nghĩa là “rút ra cái cốt 
tủy.” Điều này có ý nghĩa lớn lao. 
Mandala thường có hình tròn. Nhưng hình dáng 


của nó nên phù hợp với khuynh hướng nghiệp của bạn; 
bởi thế mandala hình vuông hay tương tự cũng được. 
Có người bảo, “Sự dâng cúng bên ngoài không 
quan trọng bằng thiền định bên trong,” nhưng theo mật 
tông chúng ta thấy tác phẩm của Mã Minh (Ash- 
vaghosha) nhan đề Năm mươi bài tụng về bậc thây nói: 


Chắp tay thành kính 
Dâng lên bậc thây, Đạo sư của ngươi 
Những mandala và hoa. 


Một hôm Dromtoenpa đến thăm ẩn sĩ vĩ đại 
Gampopa. Vị này đang dùng tất cả thời giờ để nhập 
định, bổ phế mandala của ông bám đây bụi dơ. Drom 


Giải thoát trong lòng tay | 319 


hỏi tại sao ông không dâng cúng mandala. Gampopa 
đáp ông đang nội quán, không có thì giờ quán man- 


dala. Drom quở trách: 


- Ông nói cái gì? Atìsha là một thiển giả vượt 
hơn ông xa chừng, thế mà ngài dâng cúng mandala 


mỗi ngày ba lần. 


Sau đó, Gampopa đặt nhiều nỗ lực vào việc dâng 


cúng mandala và nhờ vậy đã triển khai thực chứng. 


Nếu giàu, bạn nên có một bộ mandala làm bằng 
vàng, bạc, đồng, vân vân; nếu không thì đá, đá đen, 
sơn mài, hay gỗ cũng được. Tsongkapa đã dùng một 
mandala bằng đá trong lúc ngài nhập thất ở Oelga. 
Những nội dung của mandala có thể là châu báu, ngũ 
cốc, và dược phẩm. Hoặc sói, cát, vân vân, cũng được. 
Nếu giàu, bạn sẽ tích lũy nhiều công đức nếu cúng 
những gì tốt nhất. Đáy mandala càng lớn càng tốt 
nhưng nhỏ nhất cũng phải bằng cái bát ăn. Bạn phải 
dâng cúng mandala ít nhất mỗi năm một lần, hay mỗi 


tháng một lần. 


Nhỏ một giọt nước thơm trên những đầu ngón 
tay rồi hoặc đặt ngón cái vào trung tâm (trên đỉnh của 
cái đáy mandala), và di chuyển những ngón tay quanh 
vành mandala, hoặc đặt những ngón tay ở giữa mà di 


chuyển ngón cái quanh vành. 


Dâng hiến mandala như sau: tay trái bạn cầm 


mandala với ít ngũ cốc trong lòng bàn tay. Tay phải 


320 | Pabongka Rinpoche 


chà xát đáy ba lần, xoay theo chiều kim đồng hồ, 
tưởng tượng đang lau sạch tội lỗi và nghiệp chướng 
của mình. Rồi chà xát ba lần theo chiều ngược lại, 
tưởng tượng thọ mạng, thân ngữ ý nghiệp của bạn 
được tịnh hóa. Rồi đọc những bài dâng mandala nội 


tâm, dài và ngắn. 


Sau đây là những cách làm đầy mandala theo 
truyền thống. Bạn lấy phía đông của đáy mandala làm 
cạnh đối diện với ruộng phước — những thực thể bạn 
dâng đồ cúng — hoặc làm cạnh đối diện với bạn. Khi 
làm mandala hiến dâng, thì để phương đông là cạnh 
mandala đối diện với ruộng phước; khi làm một man- 
dala cầu xin điều gì, thì để phương đông là cạnh đối 
diện với bạn. Ở đây ta áp dụng quy ước thứ hai, vì 
bạn đang xin cầu ruộng phước ban phước cho mình. 


Theo truyền thống của Sakya Drogoen Choepag 
thì mandala có ba mươi bảy tụ tượng trưng cho: một 
núi Tu-di; bốn đại lục; tám tiểu lục địa; một núi báu; 
một cây ước; một bò ước; một mùa gặt không cần cày 
cấy; bảy báu dấu hiệu của vua chuyển luân (xe báu, 
vân vân); một bình báu; tám thần nữ; một mặt trời; 
một mặt trăng; một lọng; một tràng phan chiến thắng. 

Tsongkapa theo truyền thống hai mươi ba tụ. 


Khác với mandala hai mươi lăm tụ là không có hai tụ 
sau đây: đáy mandala bằng vàng và dãy núi Thiết Vi. 


Sự trưng bày núi Tu-di và bốn đại lục trong man- 
dala là theo Thế Thân (Vasubandhu) trong tác phẩm 


Giải thoát trong lòng tay | 321 


Kho tàng siêu vật lý. Hãy tham khảo quyển này để 
biết thêm chỉ tiết về trưng bày mandala. Các biển và 
núi Tu-di được vây quanh bằng một vòng núi sắt. Ở 
trung tâm là núi Tu-di làm bằng bốn báu vật. Mặt phía 
đông màu trắng, nam xanh, tây đỏ, bắc vàng chói. 


Tưởng tượng có rất nhiều núi báu vân vân trên 
mỗi đại lục. Những núi báu, cây ước, vân vân, là tài 
nguyên của mỗi đại lục đặc biệt ấy. Bò ước được làm 
bằng châu báu, phân tiểu của nó toàn bằng vàng ròng. 
Mùa gặt không cần cày cấy gồm một thứ lúa không 
có vỏ trấu, gặt buổi sáng thì chiều đã mọc lại; gặt buổi 
chiều thì sáng đã mọc lại. Trong mandala hai mươi 
lăm tụ, bạn không làm những “tụ” riêng cho bốn thứ 
này (núi báu, cây báu, bò báu, lúa báu) vì chúng đã 
bao hàm trong sự hiến dâng bốn đại lục. 


Bảy biểu tượng báu của vương quyển được nói 
trong câu thơ: “Làm bằng vàng lấy từ biển Diêm phù 
đàn...” Bảy báu này (thêm bình báu) bềnh bồng trong 
hư không, xâm chiếm bốn phương tám hướng giữa các 
đại lục và núi Tu-di. “Tụ” tám thần nữ - thần nữ của 
sắc đẹp, vân vân — thuộc về mandala 37 tụ nói trên, 
mặc dù chính những thần nữ thì đứng trên những 
chiếc xe xung quanh núi Tu-di (trong quán tưởng). 
Nhưng trong mandala 25 tụ thì bạn không làm một tụ 
nào để biểu trưng cho các thần nữ, vì bạn đã dâng 
hiến một tụ biểu trưng núi Tu-di. 


Tụ biểu trưng mặt trời ở về phía trái núi Tu-di, 
tụ mặt trăng ở bên phải, lọng báu ở phía sau, tràng 


322 | Pabongka Rinpoche 


phan ở trước, hướng về phía bạn —- đây là điềm tốt 
lành. Bạn cũng có thể đặt mặt trời ở phía tây, mặt 
trăng phía đông, lọng báu phía bắc, tràng phan phía 
nam. Đây cũng là điềm lành. 


Hãy dâng hiến những của cải của chư thiên và 


nhân loại trong khi làm một tụ ở chính giữa. 


Đừng quán mandala lớn hơn thực tế, nhưng quán 
bốn đại lục, các cõi trời vân vân, cách nào để chúng 
cũng không nhỏ bớt. Vị giáo đạo Tsechogling cho một 
ví dụ bổ ích trong khi ngài ở Tashilhuenpo: bạn có thể 
thấy toàn thể gương mặt một người trong một cái bọt 
nước nổi trên chén trà. Nó cũng giống như thấy một 
gương mặt nhỏ trong một cái gương lỗi, hay nhìn một 
ngọn núi qua một lỗ kim. 


Bạn phải tuần tự quán cho đến lúc thấy được 
hàng tỷ vũ trụ trong ba giai đoạn — mỗi lần nhân sự 
quán của bạn lên gấp ngàn lần. Nói cách khác, bắt 
đầu với một nhóm ngàn thế giới, rồi một ngàn nhóm 
- ngàn thế giới, rồi ngàn lần của những nhóm sau này. 


Theo tôi, câu “Con dâng mandala này, rưới đầy 
nước thơm...” là câu mà Sadàprarudita đọc khi dâng 
cúng Dharmodgata (xem Ngày thứ bảy). Có hai bản 
khác nhau: một bản nói: “Tất cả được quán tưởng cho 
cõi Phật...” còn bản kia là “Tất cả được quán đi vào 
một cõi Phật...” “Cho” nghĩa là phép quán được thực 
hiện “cho những vị Phật trong ruộng phước.” Nhưng 
có thể bậy nếu cúng các Ngài cái thế giới bất tịnh gồm 


Giải thoát trong lòng tay | 323 


núi Tu-di cùng bốn đại lục. Như vậy “đi vào một cõi 
Phật” có nghĩa là những thứ này chỉ bất tịnh trong 
một sát-na đầu tiên của sự quán tưởng mà thôi; sát- 
na kế tiếp tất cả đều được chuyển hóa thành một 
môi trường thanh tịnh. Mỗi cách quán đều có chỗ lợi 
lạc riêng. 


Dagpo Rinpoche nói trong tác phẩm Thi ca về 
Mandala: “Phạm thiên, Đế thích giúp đỡ người trì 
giới...” Nghĩa là nên quán tưởng các vị ấy đang giúp 
bạn làm madala dâng hiến, nếu bạn là những tăng ni 
trì giới. Nếu bạn chưa thụ giới, thì cũng phải nhờ một 
tỷ-kheo giúp bạn. Nhưng núi Tu-di và bốn đại lục 
được hình thành do cộng nghiệp của hữu tình, bởi thế 
bạn không cần sự giúp đỡ của Phạm thiên, Đế thích, 
vân vân, để làm mandala dâng hiến: toàn thể thế giới 
hệ gồm núi Tu-di và bốn đại lục là y báo của phần 
riêng bạn trong cộng nghiệp ấy. 


Hãy quán một tỷ thế giới hệ gồm núi Tu-di và 
bốn đại lục trong mỗi hệ, nếu bạn làm được sự quán 
tưởng ấy. Nếu không, chỉ cần quán một thế giới hệ 
cũng đủ. Nếu bạn dâng cúng mandala một cách thích 
đáng, thì cũng lợi ích giống như thực sự dâng bốn châu 
lục địa và núi Tu-di, vân vân. Như khi vua A-dục còn 
là cậu bé trong một tiền kiếp, ông đã đặt bụi đất vào 
bát khất thực của Phật Tỳ-bà-thi, mà tưởng tượng bụi 
ấy là vàng ròng. Tuy vậy ông đã nhận được lợi lạc 
cũng như dâng cúng vàng thật, hậu quả là về sau ông 
tái sanh làm vua A-dục, và đã xây mười triệu bảo 


324 | Pabongka Rinpoche 


tháp trong một ngày. Vậy không gì tốt hơn là dâng 
cúng một mandala vũ trụ để tích lũy công đức - điều 
ấy hoàn tất sự tích tập của bạn, điều ấy thực thuận 
tiện và là một việc làm thẳng thắn, vân vân. Bởi thế, 
quả là một vật cốt yếu, cái đáy bát bằng đồng thau 
hình tròn này! 


Cuối lễ dâng mandala, bạn nghiêng cái đáy về 
phía bạn hoặc phía ngoài, khi trút những gì chứa trong 
ấy vào lại trong túi vải. Nếu cầu ban phước, thì hãy 
trút chúng về phía mình; nếu cầu tránh tai họa thì 
hãy hướng ra ngoài để trút. 


Hãy làm sự quán tưởng cho đúng cách hơn là 
làm thật nhiều lễ dâng hiến mandala. Khi muốn có 
một số lượng nhiều về bất cứ gì, chỉ cần làm phần 
dâng hiến thuộc nghỉ thức chuẩn bị này nhiều lần là 
được. Hãy tụng câu: “Con xin dâng hiến mandala này, 
rưới nước thơm...” kèm theo: “Cho đến ngày giác ngộ, 
con xin quay về nương tựa Phật, Pháp và thánh 
chúng...”; đoạn làm sự dâng hiến gồm bảy tụ: một tụ 
cho núi Tu-di, bốn tụ cho bốn đại lục, một tụ cho mặt 
trời, một cho mặt trăng. 


Tỷ-kheo ni Lakshmì có những linh kiến về thánh 
Quán Tự Tại sau khi dâng cúng một số lượng man- 
dala. Đức Tsongkapa chuyên cần làm những lễ dâng 
mandala trong khi ở Oelga Choelung, kết quả là ngài 
triển khai chánh kiến. Bởi thế, ai cũng nên nỗ lực để 
thực hành pháp môn này. 


Ngày thứ sáu 


Bạc thầy Chandragomin nói: 


Khi một con voi đực bị lôi cuốn 
Đến một nơi ít cỏ và lá khô 

Ở trên một miệng giếng, 

Thì nó có thể chưa ăn gì được 
Mà đã rớt xuống giếng sâu. 
Ham muốn dục lạc ở đời 


Cũng giống y như vậy. 


Nói cách khác, khi một con voi đi đến bờ mép 
của một mỏm đá cheo leo vì tham ăn cỏ mọc trên bờ, 
nó có thể nhào xuống vực thẳm. Cũng vậy, khi tham 
luyến hạnh phúc cõi đời này, chúng ta phạm đủ thứ 


bất thiện hành và cuối cùng, khi bị rớt xuống vực 


326 | Pabongka Rinpoche 


thắm là những đọa xứ thấp kém thì thật rất khó có 
ngày thoát ra. Bởi vậy ta phải hoàn tất hi vọng vĩnh 
cửu của mình. Không có cách gì tốt hơn để làm việc 
ấy ngoài ra tuân theo một cách chính xác những giai 
đoạn của con đường đến giác ngộ. Chúng ta phải khởi 
động lực cho đúng bằng ý nghĩ: “Tôi sẽ đạt thành Phật 
quả vì tất cả hữu tình. Bởi thế tôi sẽ nghe giảng về 


Lamrim, và thực hành theo đó.” 


(Khi ấy Kyabje Pabongka duyệt lại những tiêu đê 
ngài đã giảng.) 


Thời thiển định chia làm ba giai đoạn: những 
nghi lễ chuẩn bị, phần chính, và kết thúc. Có sáu nghỉ 
lễ chuẩn bị; nghỉ lễ thứ năm trong đó là dâng lời cầu 
nguyện gồm bảy phần và dâng một mandala thế giới. 


Tôi đã bàn xong phần thứ hai trong bảy phần. 


IVA1.1.5.3 Thành phần thứ ba: Sám hối tội lỗi 


Sở dĩ chúng ta không phát triển được trong dòng 
tâm thức những gì mình chưa thực chứng, còn những 
gì đã chứng được lại bị thối thất, là do những tội lỗi 
và nghiệp chướng ta đã tích lũy; từ đấy sẽ phát sinh 
mọi nỗi bất hạnh đến với ta trong đời này và đời sau. 
Muốn tránh tình trạng ấy, ta phải sám hối tội lỗi. 


Nhờ sám hối mà ta có thể thanh lọc vô lượng ác 


nghiệp, ngay cả năm tội ghê gớm (ngũ vô gián nghiệp) 


Giải thoát trong lòng tay | 327 


mà ta có thể phải chịu hậu quả. Theo luận Vaibhàshika 
(Tỳ-bà-sa) thì ta không thể sám hối loại tội này, nhưng 
theo phái Prasangikas thì có thể. Trong Thư của Long 


Thọ có câu: 


Ai đã từng buông lung phóng dật 
Mà về sau biết hổ thẹn, 

Người ấy sáng chói 

Như vừng trăng không gợn mây, 
Như Nanda, Angulimàla, 


A-xà-thế và Shankara. 


Lại có câu: “Bậc trí làm tội nặng hóa thành nhẹ; 
kề ngu tội nhẹ cũng hóa nặng.” Nói cách khác, yếu tố 
quyết định chính là người ta có thiện xảo trong việc 
sám hối hay không. Bà-la-môn Shankara đã giết mẹ, 
Angulimàla giết chín trăm chín mươi chín người, A- 
xà-thế hành quyết vua cha. Nhưng sau khi phạm 
những tội ghê gớm ấy, họ đã đạt đến địa vị kiến đạo 
nhờ thiết tha sám hối. 


Bằng hình thức sám hối quyết liệt nhất, bạn có 
thể thanh lọc tội lỗi ngay tận gốc rễ; hình thức trung 
bình thì làm cho tội lỗi giảm nhẹ; và tối thiểu thì bạn 
cũng có thể làm cho tội lỗi khối trầm trọng thêm. 
Nhưng nếu bạn không sám hối chút nào, thì tội lỗi sẽ 
tăng gấp hai mỗi ngày, và tội nhỏ sẽ hóa to. Ví dụ, 


giết một con rận là một tội nhỏ, song nếu bạn không 


328 | Pabongka Rinpoche 


sám hối, thì sau nửa tháng nó sẽ nặng gấp 16.384 lần, 


và khi ấy cũng ngang bằng giết một con người. 


Sở dĩ ta không muốn sám hối tội lỗi là vì thiếu 
tin tưởng vào luật nhân quả và không sợ phạm tội. 
Nếu có lòng tin nhân quả, ta sẽ tránh phạm dù chỉ 
một tội nhỏ. Trong lúc du hành, mỗi khi phạm một 
học giới rất nhỏ Atìsha cũng dừng lại và nghiêm túc 
sám hối ngay giữa chốn công cộng. Chúng ta cũng có 
thể làm như thế, nhưng thường chúng ta tưởng mình 
không có tội lỗi gì trầm trọng phải sám hối cả — chỉ 
vì chúng ta chưa nghĩ cho thấu đáo cái cách ta phạm 
tội. Nếu nghĩ kỹ, ta sẽ biết được bao nhiêu tội ta đã 
phạm bằng ý và lời - ý định tai hại, nói chuyện nhầm 
nhí, nói lời nhục mạ, vân vân từ khi thức dậy buổi 
sáng. Chẳng hạn chúng ta đã thụ giới, mà chưa kể 
những giới trọng ta có thể đã vi phạm, chúng ta còn 
vi phạm những tiểu giới một cách thường xuyên như 
mưa rào, lại còn nói rằng chuyện ấy không hại gì. 
Nhưng nội một chuyện không mặc hạ y cho ngay 
thẳng cũng đủ để vi phạm một giới trọng trong mật 
tông. Chúng ta cũng vi phạm những giới trọng trong 
Bồ-tát giới một cách thường xuyên như mưa xuống. 
Phạm một giới nhẹ của Bồ-tát giới cũng trăm ngàn lần 
nghiêm trọng hơn là phạm tội trọng trong giới tỷ-kheo. 
Phạm một giới trọng của Bồ-tát giới là trăm ngàn lần 
nghiêm trọng hơn phạm tiểu giới của Bồ-tát giới; 
phạm một giới phụ trong giới bản mật tông còn 


nghiêm trọng trăm ngàn lần; và phạm một giới căn 


Giải thoát trong lòng tay | 329 


bản của mật tông thì nghiêm trọng hơn trăm ngàn lần 
phạm giới phụ. Bởi thế nếu tính những ác hành mà 
chúng ta đã làm từ khi thức dậy sáng nay, ta cũng sẽ 
thấy nhiều loạt nguyên nhân đây đú để tái sanh vào 
đọa xứ. Hàng ngày chúng ta trĩu nặng nhiều tội lỗi — 
mười nghiệp bất thiện, ba độc, vân vân. Chúng ta 
được biết rằng những tội nặng nhất trong số này sẽ 
khiến ta đọa vào địa ngục, tội trung bình đọa vào ngạ 
quỷ, tội nhẹ nhất đọa vào súc sinh. Một tội “nặng” 
không nhất thiết phải là giết người cướp của, chỉ cần 
bạn vì tức giận mà nhiếc mắng đệ tử “đồ ngu như bò 
tót” cũng đú nặng. Những việc như phẩm bình nghiệp 
của người (bảo họ có thể đọa vào cõi này cõi nọ) cũng 
là tội nặng. Nội một ngày hôm nay thôi chúng ta cũng 


đã tạo đú loại nguyên nhân đưa ta vào ba đọa xứ. 
Bạn có thể ngạc nhiên hỏi: 
— Nếu thế thì chúng ta có thể làm được gì? 


Không ích gì chỉ tổ ra kinh hãi trước sự tình ấy; 
bạn phải sám hối để tịnh hóa tất cả tội bạn đã phạm 
từ vô thỉ sinh tử đến nay, bằng cách lạy sám hàng 
trăm ngàn lạy, tụng thần chú một trăm âm, vân vân. 
Nếu chưa nhận được những dấu hiệu cho biết những 
tội lỗi ấy đã được tịnh hóa, thì bạn vẫn cứ phải làm 
những việc ấy cho đến khi chết. Những dấu hiệu ấy 
được nói trong quyển Thần chú Kandakàri, hoặc trong 
Những giai đoạn lớn của đạo lộ, vân vân. Vậy, bạn 


phải thực hành pháp thiển quán Kim Cương tát-đồa 


330 | Pabongka Rinpoche 


và đọc hai mươi mốt lần thần chú Một trăm âm của 
Ngài mỗi tối trước khi ngủ. Bạn còn phải tỉnh tấn lễ 
bái bằng lối lạy dài (năm vóc sát đất) trong khi đọc 
tụng kinh Sứm hối những tội phạm giới. Vào buổi 
chiều, hãy sám hối những sự vi phạm bạn đã làm 
trong ngày; vào buổi sáng, hãy sám hối những tội bạn 
đã vi phạm đêm qua. Đừng để cho một tội lỗi nào 
trong ngày không được chú ý đến. Dù không tu tập 
thêm được pháp nào khác, nếu bạn nỗ lực vào việc 


sám hối cũng là quá đủ. 


Những tội lỗi của bạn là nguồn gốc của mọi khổ 
đau trong đời này và những đời sau; nếu sám hối thì 
bạn sẽ thoát được đau khổ và còn triển khai được 
những thực chứng và tuệ giác. Chẳng hạn, nếu đời 
này bạn bị đau ốm, nguyên do là bạn đã tích lũy một 
ác nghiệp nào đó; bởi thế những việc cúng bái nhân 
danh bạn có thể không giúp bạn khỏi bệnh. Nhưng 
không nên vì thế mà có quan niệm sai lầm (tà kiến) 
cho rằng làm những nghỉ lễ cầu khẩn là vô ích. Giả 
sử trên thửa ruộng đã mọc một loại đậu nào đó, bạn 
gieo giống lúa mạch để ngăn cho đậu khỏi phát triển 
thêm: những nghi lễ cầu khẩn cũng có tác dụng gần 
giống như vậy. Nếu một tội lỗi đã chín thành quả báo, 
thì bạn không thể làm gì được với nó. Bởi thế bạn 
phải sám hối tội lỗi trước khi quả báo xảy ra, cũng 
như phá hủy hạt giống. Nếu bạn sám hối thì tội nhẹ 
sẽ sạch, tội nặng sẽ nhẹ bớt. Khi bạn sám hối những 


tội nặng mà hậu quả có thể làm bạn đọa vào các cõi 


Giải thoát trong lòng tay | 331 


thấp xấu, thì những tội ấy sẽ chín ngay trong đời 
này, như bị lên cơn sốt, vân vân. Mặc dù tội lỗi 
không có gì là tốt, song có điều là nó có thể được 
tịnh hóa nhờ sám hối. Quả thế, không một tội lỗi 
nào mà không thể tịnh hóa được nhờ pháp sám hối. 
Mức độ tịnh hóa của một tội lỗi tương ứng với năng 
lực ý định nơi bạn, và những hành vi bạn làm để 
sám hối. Bởi thế, bạn phải có những ân hận sâu xa, 
nỗ lực chế ngự, chừa bỏ. 


Một số người tu hành trong đời này phải chịu 
đựng nhiều điều bất như ý, điều ấy có nghĩa rằng ác 
nghiệp mà đáng lẽ họ phải chịu quả báo trong những 
đời sau, đã chín cho họ ngay đời này. Ví dụ những 
hành giả ấy có thể bỗng dưng bị sa sút về mức sống 
vật chất, như thế có nghĩa là một cái nghiệp có thể 
khiến họ tái sanh làm quỷ đói đã chín ngay trong đời 
này. Có nhiều người hiện tại phạm tội nặng mà dường 
như luôn luôn gặp may mắn hạnh phúc, trường thọ, 
vân vân. Đấy là hậu quả của một vài thiện nghiệp 
của đời quá khứ họ còn dư tàn đến đời này; nhưng do 
ác nghiệp hiện tại, về sau họ sẽ phải đi xuống những 
đọa xứ để chịu những thống khổ. Một điển hình về 
người tu mắc nạn là Dromtoenpa — một bậc chân tu 
trong chánh pháp — đã bị bệnh cùi vào lúc tuổi già. 
Bởi thế, đừng ôm giữ tà kiến; hãy vui vẻ khi bạn bị 
đau ốm, vân vân. Bạn sẽ chịu mất mát lớn lao nếu tự 
làm mình tốn đức bằng cơn giận dữ. Bạn còn được lợi 


ích lớn do sự sám hối tội lỗi (trong lúc đau ốm). 


332 | Pabongka Rinpoche 


Để sám hối một tội lỗi, bạn phải có đủ bốn năng 
lực diệt tội. 


1. Năng lực “nền tảng”, là nhận thức cho đúng 
bạn sẽ sám hối với ai. Trong truyền thống của chúng 
ta, điều này có nghĩa rằng, vì bạn tích lũy tội lỗi liên 
hệ đến một nền tảng đặc biệt nào đó, nên sự tịnh hóa 
cũng phải dựa trên nền tảng ấy, cũng như khi té 
xuống đất bạn phải tựa vào đất ấy để đứng lên. Bởi 
thế, vì bạn phạm tội liên hệ đến Phật hoặc hữu tình, 
nên năng lực của nên tắng là quy y Phật, Pháp, Tăng, 
vân vân và phát tâm bồ-đề đối với hữu tình. Tôi đã 


giải thích hai điều này rồi. 


2. Năng lực “ân hận”. Nếu hối hận, bạn sẽ tự 
chế để khỏi tái phạm. Bạn phải hiểu biết về luật nhân 
quả thì mới mong thực hiện được điều này. Giả sử có 
ba người ngộ độc vì thức ăn. Một người chết, một 
người đau ốm, còn một người chưa bị hậu quả nào 
xấu. Người sau rốt này sẽ rất ân hận, cố mọi cách để 
tống khứ chất độc ra khỏi cơ thể, và quyết định sẽ 
không bao giờ ăn thực phẩm ấy nữa. Hữu tình cũng 
đã tích lũy cùng một loại tội nghiệp ấy, giống như ăn 
phải chất độc. Một số người đã tái sanh vào những 
cõi thấp. Những người khác đang mãi mãi bị những 
chứng kinh niên trầm trọng của ba độc tham sân si, 
giống như người đang ốm đau. Những người này cũng 
đang rơi vào những đọa xứ. Chúng ta cũng đã từng 
phạm những ác nghiệp ấy, bởi thế ta nên hối hận, và 
đừng tái phạm. 


Giải thoát trong lòng tay | 333 


3. Năng lực “tự chế.” Bạn phải làm việc này một 
cách thích đáng: phải quyết định dứt khoát, và không 
nên dửng dưng sau khi học những lợi ích của sự sám 
hối. Thực hành tự chế theo cách sau đây. Những hành 
vi mà bạn có khuynh hướng vi phạm, chẳng hạn thói 
quen nói lời gay gắt, dễ làm bạn không giữ được lời 
hứa sẽ không tái phạm. Nếu bạn không thực hành sự 
tự chế, thì bốn năng lực không đầy đủ. Hãy chừa bỏ 
tận gốc cái gì bạn có thể chừa bỏ. Có những điều 
bạn chỉ bỏ được trong vòng một năm, những điều 
khác bạn chỉ có thể bỏ trong vòng một tháng. Nhưng 
nếu mỗi ngày bạn đều quyết định từ bỏ thì bạn dễ 
từ bổ được những điều cần từ bỏ. Luyện cách này là 
để bỏ được tính tương tục của việc làm quấy. Điều 
này là một chỉ giáo thật thiện xảo và đặc biệt bổ ích 
từ đấng tôn sư tôi. 


4. Năng lực “áp dụng mọi cách giải tội.” Người 
ta nói có sáu loại năng lực thuộc loại này, đấy là 
những phương tiện thực thụ để thanh lọc những hành 
động khiến bạn ân hận. Sáu năng lực này là bất cứ 
hành động nào được làm liên hệ đến chư Phật, đến 
thần chú, đến kinh, sự quán tưởng chân không, cúng 
dường, và bất cứ gì ta làm liên quan đến hình tượng. 
Có thể bạn không thốt lời sám hối, nhưng nếu bạn 
làm một vài thiện hành nào đó - như đọc thần chú 
om mani padme hum nhiều lần — để thanh lọc một tội 
lỗi thì hành vi ấy thuộc về năng lực áp dụng mọi cách 


giải tội. Nếu những tu sĩ chúng ta khi đi đến giảng 


334 | Pabongka Rinpoche 


đường nghe pháp mà khởi lên ý tưởng rằng mình sẽ 
chịu nỗi khổ nóng lạnh như một hành vi sám hối, thì 


đấy cũng là điển hình của năng lực đặc biệt này. 


Bạn phải sử dụng cả bốn thứ năng lực. Cách hay 
nhất trong việc “áp dụng mọi cách giải tội” là tụng 
niệm danh hiệu chư Phật, đấy là cách hành trì của 
những bậc thánh trong quá khứ. Họ vừa lễ lạy vừa 
tụng kinh Sám hối những tội phạm giới (còn có tên là 
kinh Pa thánh tụ). Bài tụng này chứa đựng cả bốn 
năng lực trên và lợi ích tới nỗi đức Tsongkapa, người 
mà những thiện hành đầy cả không gian, vẫn thường 
sử dụng để xây dựng kho công đức và thanh lọc bản 
thân. Ngài thường thực hành pháp sám hối trong khi 
tụng kinh này. Ngay cả những bậc hiển trí vĩ đại như 
Namkha Gyaeltsaen ở Lhodrag cũng thanh lọc nghiệp 
chướng theo cách ấy. Tất cả các bậc học giả hành giả, 
về sau đều theo cách sám này; và Lozang Namgyael 
hành giả vĩ đại bảo đấy là cách cao quý nhất. Khi đã 
tịnh hóa tội lỗi, thì tâm bạn được thoải mái nhẹ 


nhàng, như người trả xong món nợ to lớn. 


Những người lễ bái nhiều cần khởi tâm đúng 
pháp. Nhưng đến phần đặc biệt này (trong phép cầu 
nguyện bảy phần), họ chỉ cần chắp tay cũng đủ. 


Bạn làm pháp này như sau. Trước hết bạn đọc 
ba lần thần chú tăng thêm đức hạnh: “Om sambhara 
sambhara vimanaksara mahà vajra hum. Om smara 
smara vimanaskara mahà vajra hum.” Rồi bạn đọc 
kinh Sám hối những tội phạm giới. 


Giải thoát trong lòng tay | 335 


Mặc dù chư thần trong kinh này đã là những 
thành phần của ruộng phước, bạn cứ làm phép quán 
sau đây để cho họ thêm tầm quan trọng. Ba mươi bốn 
tia sáng chiếu ra từ trái tim bậc thầy của bạn. Mười 
tia đi lên, mười tia đi xuống. Bảy tia sang phải, bảy 
tia sang trái. Có ba mươi bốn bảo tòa, mỗi tòa ngự trên 
mỗi tỉa sáng ấy. Những bảo tòa có voi đỡ, được trang 
hoàng bằng ngọc trai. Voi là con vật mạnh nhất, bảo 
tòa có voi đỡ tượng trưng ý nghĩa những vị Phật ngồi 
trên ấy có năng lực lớn lao để tịnh trừ tội lỗi. Tất cả 
35 vị thần đều có những màu sắc khác nhau, sử dụng 
những vật biểu tượng khác nhau, nhưng để giản tiện, 
hãy phân các vị thành năm nhóm, mỗi nhóm bảy vị. 
Mỗi nhóm có cùng màu thân và dụng cụ giống nhau, 
như năm vị Phật thiền. Nhóm bảy vị đầu tiên có hình 
dáng của Phật A-súc-bệ; nhóm thứ hai Phật Tỳ-lô-giá- 
na, nhóm thứ ba Phật Bảo Sanh, nhóm thứ tư Phật A- 
di-đà và nhóm thứ năm Phật Bất Không Thành Tựu. 
Có hai ngoại lệ trong đồ biểu này. Phật Thích-ca Mâu- 
ni thật sự thuộc vào nhóm đầu tiên, nhưng hình ảnh 
ngài ở trong tim bậc thầy là đủ. Vua rồng Geyaràja có 
màu trắng phía trên cổ, phần còn lại của ông màu 
xanh. Ông bắt ấn hàng long (hàng phục loài rồng rắn): 
hai ngón giữa châu vào nhau dơ cao. Tất cả những 


hình ánh này nên ở trước ruộng phước. 


Có ba cách tụng kinh này. Một là đọc từ đầu đến 
cuối nhiều lần. Hai là chỉ tụng phần đầu, từ Phật 


Thích-ca Mâu-ni và kết thúc với Phật vua của thần 


336 | Pabongka Rinpoche 


núi (Shailendraràja: Ta la thọ vương). Theo cách này, 
bạn chỉ tụng đi tụng lại hồng danh Phật nhiều lần, 
phần kinh còn lại chỉ đọc một lần. Cách thứ ba là, 
chẳng hạn trong một thời thiển quán bạn muốn tụng 
25 lần kinh sám hối, thì bạn sẽ tụng mỗi danh hiệu 
Phật 25 lần, như vậy sẽ dễ hơn cho bạn tập trung vào 
từng vị Phật và nhận sự cứu giúp riêng của mỗi ngài. 
Cũng như trong cách thứ hai, sau khi tụng hồng danh, 


phần kinh còn lại chỉ tụng một lần. 


Cách tụng hồng danh từng vị Phật có nhiều lợi 
lạc. Hãy tham chiếu phần bình luận liên hệ. Nếu ngoài 
35 hồng danh, bạn tụng thêm danh hiệu bảy vị Phật, 
thì bất cứ điều cầu nguyện nào cũng được thỏa mãn 
trong thời mạt pháp này, khi giáo lý Phật vẫn còn tồn 
tại (xem Ngày thứ bốn). Muốn được chư Phật ban phước 
ngay, hãy lạy bảy vị Phật khi tụng hồng danh. 


Danh từ “Như Lai” không được lặp lại trong bản 
kinh Sám hối những tội phạm giới, nhưng thật không 
phải phép nếu tụng hồng danh Phật mà không kèm 
theo một trong những hiệu của ngài. Bởi thế phải 
thêm “Như Lai” trước mỗi hồng danh Phật, như cách 
mà đức Tsongkapa thường làm. 


Khi ấy bạn nên tụng Bài sám tổng quát hoặc một 
bài tương tự (xem Phụ lục). Bài kinh nói “Tham, 
sân...”; nguyên nhân của tội lỗi là ba độc tố. Ba cửa 
ngõ là thân, lời, ý, bản chất là bất thiện khi có nhân 
là ba độc. 


Giải thoát trong lòng tay | 337 


Kinh Sám hối những tội phạm giới nói: “Con xin 
sám hối từng tội lỗi không sót tội nào”; đó là một cách 
sám từng loại tội trong ba loại, cốt để đưa sự chú ý 
của chúng ta đến những tội lỗi ta luôn vi phạm và 
sám hối thực nghiêm túc. 


Kinh Bài nguyện những hành vi cao cả nói: 


Do năng lực của tham, sân, sỉ, 
Con đã phạm nhiêu lội lỗi 
Bằng thân, lời và ý, 


Nay con xin sám hối tất cả từng tội một. 
IVA1.1.5.4 Thành phân thứ tư: Hoan hỉ 


Hoan hỉ là hạnh của Bồ-tát, nên thật khó đối 
với chúng ta để làm hạnh ấy dù chỉ một chút xíu trong 
tâm thức. Nhưng nếu ta làm được, thì không có cách 
nào tốt hơn để xây dựng kho công đức, vân vân. Ngày 
xưa khi thấy đức vua Ba-tư-nặc cúng dường Phật và 
chúng tăng, người ăn xin Sùtara chỉ khởi tâm hoan hỉ 
mà được nhiêu lợi lạc hơn vua. Đức Tsongkapa nói: 


“Muốn tích lũy nhiều công đức lớn mà không 
cần nỗ lực, tốt nhất là hạnh vui với điều lành của 
người (tùy hỉ công đức).” 

Nói cách khác, chỉ cần ngồi yên khởi tâm vui 
với việc lành, ta cũng có thể tích lũy vô số công đức 
không cần nhọc lời nhọc xác. Một hôm vua Ba-tư-nặc 


338 | Pabongka Rinpoche 


xin Phật dạy một pháp có thể tu tập trong lúc vẫn làm 
phận sự của vua. Phật dạy ông thực hành ba điều: 
hoan hỉ, phát tâm bồ-để, và hồi hướng công đức. 
Nhưng phải là sự hoan hỉ không kèm theo một ý niệm 
ganh tị hay cạnh tranh nào. Ganh tị là như khi thấy 
việc thiện của một người ta không ưa, ta thường bĩu 


môi nói: 
- Đấy chỉ là hình thức, đâu có lợi ích gì. 


Nếu một tỷ-kheo biết vui mừng khi thấy bạn 
cùng phòng làm lễ dâng cúng một trăm thứ, vị ấy chắc 
chắn cũng được lợi lạc vài phần. Nếu người làm công 
đức thọ giới sau hoặc tu chứng thấp hơn ta thì ta sẽ 
được lợi lạc gấp đôi vị ấy: nếu vị ấy cao hơn ta, ta 
cũng được nửa phần công đức. Còn gì lợi hơn thế nữa? 
Và nếu vui mừng với công đức của chư Phật, Bồ-tát 
trong quá khứ, ta sẽ được một phần mười công đức 
các ngài. Dù chịu khó tạo phước suốt đời ta cũng chỉ 
được một phần nhỏ công đức mà một Bồ-tát sơ địa có 
được trong một ngày. Còn công đức một vị Phật thì 
hoàn toàn ngoài sức ta ước lượng. Thế mà nếu ta tùy 
hỉ công đức của chư Bồ-tát thì ta có thể được một nửa 
phần công đức các ngài. Một kỹ thuật tâm linh duy 
nhất này là cách hữu hiệu nhất để tích tập công đức. 
Ở tỉnh Trung ương này (của Tây Tạng), chánh pháp 
đang thịnh, và có nhiều người đang lễ bái, cúng 
dường, kinh hành, phụng sự một bậc thầy, tham thiền 
nhập định, học hành, vân vân. Nếu biết tùy hỉ tất 
cả những điều ấy, ta sẽ có được một số lượng khổng 


Giải thoát trong lòng tay | 339 


lô công đức căn bản. Bài nguyện những hành vi cao 


cả nói: 


Con tùy hỉ tất cả những công đức 
Của chư Phật mười phương, 

Của chư Bồ-tát, Duyên giác, 
Những bậc Hữu học và Vô học, 
Và tất cả hữu tình. 


Ở điểm này, những bậc thầy nên để cập đề tài 
này theo thứ tự sau: vui mừng khi có những vị mới 
phát tâm bồ-đề; vui mừng về những sự nghiệp của các 
bậc thánh hiển quá khứ ở Ấn và Tạng; và vui mừng 
về sự tụng đọc của những người bạn cùng phòng. 
Nhưng còn hai cách khác nữa để thiền quán về tùy 
hỉ, đó là vui mừng với công đức của chính mình, và 


vui mừng với công đức của người khác. 
a) Vui với công đức của chính mình 


Có hai tiêu đề phụ: (1) Vui mừng vì công đức đã 
làm trong những đời quá khứ, mà ta có thể biết nhờ 
suy luận. (2) Vui mừng vì công đức đã làm trong đời 
này mà ta biết được nhờ nhận thức. 


* Vui Mừng vì công đức đã làm trong những đời quá 
khứ, mà ta có thể biết nhờ suy luận 


340 | Pabongka Rinpoche 


Trong đời này bạn đã được thân tái sanh tốt. 
Hãy nhìn những điều kiện thuận lợi mà bạn đã có 
được để tu tập, và nghĩ những đời trước, chắc mình 
đã làm nhiều thiện hành như trì giới, bố thí, nhẫn 
nhục. Hãy liên tục suy nghĩ: “Có lẽ nhờ kiếp trước 
biết cách tự lợi, nên hậu quả là đời này ta được may 
mắn tái sanh làm người. Vậy thì ta phải biết bây giờ 
nên làm gì để tương lai được tái sanh tốt đẹp.” Gổ 
đức nói: 


Những đời quá khứ có giá trị của bạn 
Đã cho bạn thân người quý báu hiện nay. 
Bởi thế, hỡi tỷ-kheo khả kính, 


Chớ để đời sau rớt vào hố thẳm. 


Nếu xét cách hành xử của mình trong hiện tại, 
ta có thể thấy mình sẽ tái sinh về đâu trong những 
đời tương lai. Ta không cần phải đi hỏi thầy bói, xem 


tướng số, vân vân. 


* Vui mừng vì công đức đã làm trong đời này, mà ta 
biết được nhờ nhận thức 


Hãy nhớ lại tất cả công đức bạn đã làm như 
tụng kinh, bố thí, phụng sư, học tập, thiền quán, nghe 
pháp, tham dự lễ lạc hay thực tập tranh luận. Rồi, 
hãy vui mừng về những việc ấy nhưng không kiêu 
căng; nếu kiêu hãnh bạn sẽ mất bớt công đức. 


Giải thoát trong lòng tay | 341 


Chúng ta thường tính tài sản mình, nhưng dù có 
thêm bao nhiêu tiền của, ta cũng chỉ được thoải mái 
trong đời này thôi. Nếu tăng trưởng công đức, ta sẽ 
được tái sanh làm người hoặc làm trời — những lợi lạc 
tiếp tục cho đến khi đạt giác ngộ. Những tội lỗi ta 
phạm sẽ đưa ta đến những nơi như Địa ngục Kim 
cương nằm dưới mặt đất nhiều do tuần. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche kế chuyện 
Geshe Baen Gungsyael, người thường tính tội phúc 
mình làm mỗi ngày - xem Ngày thứ mười ba) 


Đấy là những tính toán bây giờ ta nên làm, vì ta 
sẽ không làm gì được nữa khi những tội và phước của 
ta được thanh toán trước mặt Diêm vương (thần chết). 


b) Vui mừng về công đức của người khác 


Điều này có nghĩa là vui mừng về công đức của 
kẻ thù, bạn hữu và người xa lạ; hoặc về công đức của 
những người thuộc vào năm hạng tái sanh; hoặc về 
sự nghiệp những bậc thánh qua tiểu sử các ngài. Với 
hình thức vui mừng này, bạn phát triển công đức mới, 
còn khi vui mừng về công đức của chính mình, thì bạn 
tăng thêm công đức cũ. Gungtang Rinpoche nói: 


“Làm thế nào để có công đức lớn trong lúc nghỉ 
mệt: Hãy vui mừng!” 


Chúng ta sống ở Tây Tạng, một mảnh đất của 
Chánh pháp; bởi thế chỉ cần thực hành hạnh vui 


342 | Pabongka Rinpoche 


mừng khi ta đi, đứng, nằm hay ngồi. Nhưng sự vui 
mừng ấy phải như sự vui của Bồ-tát. Giả sử có một 
gia đình chỉ trông cậy vào người cha để sống; thì 
không gì làm ông vui mừng hơn, nếu đứa con cả có 
thể xoay xở để tự kiếm sống. Đấy là sự khác nhau 
giữa sự vui mừng nói chung và hình thức vui mừng 
đặc biệt này của Bồ-tát. 


IVA1.1.5.5 Thành phần thứ năm: Thỉnh chuyển 
Pháp luân 


Trong bảy tuần lễ sau khi thành chánh giác, 
đấng Đạo sư chúng ta không chuyển Bánh xe pháp, 
nhưng như kinh nói: 


Năm đệ tử có lòng tin ở Phạm thiên 
Nhờ Phạm thiên cầu thỉnh Phật, 
Nên bánh xe Pháp đã được quay. 


Nghĩa là khi Phạm thiên cầu thỉnh Phật ra giáo 
hóa, Phật đã quay bánh xe Pháp lần đầu, dạy bốn sự 
thật cho năm đệ tử đầu tiên. Ngài giảng tứ đế ba lần, 
gồm mười hai khía cạnh. Đây là sự quay bánh xe Pháp 
“được truyền.” Rồi A-nhã Kiều-trần-như (Ajnatakaun- 
dunya) trở thành đệ tử đầu tiên đắc quả A-la-hán, bốn 
vị kia đắc quả Dự lưu. Các thánh đệ tử này thành tựu 
pháp “được chứng” trong dòng tâm thức của họ; điều 


Giải thoát trong lòng tay | 343 


này xảy ra sau khi nhận bánh xe Pháp được truyền. 
Pháp được truyền trước hết cũng phải có sự cầu thỉnh 
Phật chuyển bánh xe Pháp. Đó là lý do thỉnh Phật 
chuyển Pháp Luân trở thành một trong bảy phần của 
sự cầu nguyện. Như Thế Thân nói trong quyển Kho 


tàng vật lý siêu hình: 


Trước quay bánh xe phúp, 
Hồi con đường kiến đạo mới theo sau. 


Đoạn ấy nói rõ tiến trình các biến cố. 


Khi thỉnh chuyển Pháp luân, và nếu bạn có một 
bộ mandala, thì hãy xếp chín nắm trên nền mandala 
và quán đấy là bánh xe ngàn căm bằng vàng, trong 
lúc làm lời cầu thỉnh. Bạn cũng có thể quán mình là 
Phạm thiên. Rôi biến hóa ra vô số bản sao của chính 
bạn đi đến chư Phật trong mười phương. Nếu không 
làm được vậy, thì có thể tưởng tượng trước mỗi thành 
phần của ruộng phước có một bản sao của mình. Nếu 
điều này cũng quá sức bạn, thì hãy tưởng tượng một 


hình ảnh bạn đang dâng lên các ngài một bánh xe. 


Kinh Bài nguyện những Hành vi cao cả nói: 


Hỡi những ngọn đèn của thế giới mười phương, 
Những vị đã đạt đến ly tham 

Và đã thành Phật quả 

Con xin các Ngài, những đống che chở; 


344 | Pabongka Rinpoche 
Hãy chuyển bánh xe tối thượng. 


IVA1.1.5.6 Thành phần thứ sáu: Thỉnh cầu ruộng 
phước đừng nhập Niết-bàn 


Một quyển kinh nói: “Chư Phật không bao giờ 
vào Niết-bàn...” Nói khác đi, chư Phật nói chung 
không đi vào tịch diệt, pháp cũng không biến mất, 
nhưng với mắt phàm thì ứng thân tối thượng có vào 
Niết-bàn. Bởi thế ta phải xin đấng Đạo sư đừng nhập 
Niết-bàn. Không làm điều này là một lỗi lầm rất đáng 
tiếc. Khi sắp nhập Niết-bàn, Phật bảo A-nan: 


- Các đức Như Lai có bốn vô úy bốn thần túc 
và có thân như kim cang. Nếu muốn, các ngài có thể 


sống cả một kiếp hay hơn nữa. 


Nhưng A-nan vì bị ma ám nên không hiểu được 
ý nghĩa lời Phật dạy. Bởi thế A-nan không thỉnh cầu 
bậc Đạo sư chúng ta ở lại trong đời, và hậu quả là 
Phật, dưới con mắt phàm tình, đã nhập Niết-bàn vào 
năm ngài tám mươi tuổi. Bởi thế tốt nhất ta phải làm 
sự thỉnh câu này trước khi quá muộn. Ở đây, bạn phải 
để năm nắm trên đáy mandala và tưởng tượng đấy là 
một Kim cương tòa. Bạn có thể tưởng tượng mình dâng 
một tòa Kim cương cho mỗi thành phần trong ruộng 
phước, hoặc chỉ một Kim cương tòa tan vào trong tòa 


của ruộng phước. 


Giải thoát trong lòng tay | 345 


Bài nguyện những Hành vi cao cả nói: 


Đối trước những vị Phật định nhập Niết-bàn 
Con xin chắp tay câu thỉnh 

Hãy ở lại trên đời nhiều kiếp 

Bằng số lượng vi trần trong thế giới 


Để cứu giúp hữu tình, đem lại an vui cho chúng 


Trong khi làm hai thành phần cầu nguyện là 
thỉnh chuyển pháp luân và thỉnh Phật trụ thế, bạn 
phải tưởng tượng những thành phần trong ruộng 
phước chấp thuận cả hai lời xin cầu. 


IVA1.1.5.7 Thành phần thứ bảy: Hồi hướng 


Điều cốt yếu là hồi hướng công đức của chúng 
ta. Phái Kadampa trong văn luyện tâm nói: Có hai 
việc phải làm, một việc khởi đầu và một việc kết 
thúc. Đây là nói đến sự khởi động lực tốt lúc đầu và 
hồi hướng công đức vào lúc kết. Hồi hướng phải là 
một hình thức cầu nguyện, nhưng muốn cầu nguyện 
để hồi hướng công đức thì phải có cái gì dâng cúng. 


Có sáu điểm phải nêu ở đây: 


(IVA1.1.5.7a) Cái gì được hồi hướng? Thiện đức căn 
bản của bạn. 


(IVA1.1.5.7b) Tại sao phải hồi hướng? Vì để cho công 
đức ấy không bị mất tiêu. 


346 | Pabongka Rinpoche 


(IVA1.1.5.7c) Bạn hồi hướng công đức ấy với mục 
đích gì? Với mục đích đạt vô thượng bồ-đề. 


(IVA1.1.5.7d) Vì ai mà bạn hồi hướng? Vì tất cả hữu tình. 


(IVA1.1.5.7e) Làm thế nào để hồi hướng? Như được 
nói trong Trang hoàng cho thực chứng: “Bằng 
phương pháp và nhận thức đúng.” 


Nói cách khác, bạn thực hành sự hồi hướng với 
loại tư duy nào phối hợp vừa phương pháp vừa trí tuệ 
bằng cách nhận thức đúng về ba thành phần của hành 
vi hồi hướng (nghĩa là vật hiến dâng, hiến dâng cho 
ai và hiến dâng với mục đích gì, cả ba đều không 
tịch). Điều này khiến bạn khối bám víu vào vật hiến 


cúng xem như là có thật. 


(IVA1.1.5.7 Bản chất của sự hồi hướng: Sự hồi 
hướng được làm với mong ước những thiện đức 
căn bản của bạn không biến mất; hồi hướng để 
mong chuyển công đức thành một nhân tố cho sự 


giác ngộ vô thượng bồ-đề của bạn 


Loại cầu nguyện này có năng lực lớn. Ví dụ, bây 
giờ chúng ta không thiếu pháp là nhờ Phật, đấng Đạo 
sư của chúng ta, đã lập những lời nguyện. Xá-lợi-phất 
trở thành người trí tuệ bậc nhất là nhờ năng lực của 
những sự dâng hiến, cầu nguyện, vân vân của ngài. 
Thiện hạnh của chúng ta như con ngựa, sự hồi hướng 
(hay dâng hiến) như dây cương. Lại nữa, những 


Giải thoát trong lòng tay | 347 


nguyên liệu như vàng bạc... có thể được làm thành 
một pho tượng Phật hay một cái bình tầm thường, đều 
do người thợ. Hậu quả của thiện hành chúng ta cũng 
vậy, có thể cao hay thấp là do sự cầu nguyện và hồi 
hướng công đức của ta. Xưa có một người làm nhiều 
thiện đức căn bản rất mạnh, có thể làm nhân cho sáu 
lần tái sanh làm trời Phạm thiên. Nhưng khi gần chết 
ông ta trông thấy một con voi đẹp và phát sinh tâm 
ưa thích, nên hậu quả là ông tái sanh làm Bhùmisu- 


drda, con voi mà trời Đế thích cưỡi. 


Lúc còn bé, tôi thường đọc lời cầu nguyện này: 


Bất cứ nơi nào giáo lý vi diệu chưa lan đến 
Hoặc đã bị suy tàn, 
Xin cho con vì lòng từ bi rộng lớn 


Gieo rắc kho tàng lợi lạc này. 


Kết quả là bây giờ tôi luôn luôn giảng dạy. Tôi 
lấy làm tiếc tại sao mình đã không cầu xin được nhập 
định trên một sườn núi hoang vu nào đó. 


Trong lời cầu nguyện, bạn đừng hồi hướng công 
đức để có hạnh phúc trong đời này. Nếu bạn không 
hồi hướng công đức, thì công đức của bạn có thể bị 
tiêu tan khi bạn nổi sân. Tác phẩm Bồ-tát hạnh nói: 


Bao nhiêu công đức tốt đẹp 
Tích lũy trong một ngàn kiếp 


348 | Pabongka Rinpoche 


Như bố thí, cúng dường chư Phật, 


Tất cả đều tiêu tan trong một cơn giận dữ. 


Nghĩa là sân giận phá hủy những đức hạnh căn 
bản đã tích tập trên một ngàn kiếp. Chandrakirti 
(Nguyện Xứng) nói: 


Khi nổi sân với những pháp tử của Phật, 
Là bạn phá hủy trong giây lát 
Tất cả đức hạnh tích lũy trên một trăm kiếp. 


Bởi thế không tội nào tệ hơn mất kiên nhẫn. 


Ở đây chúng ta được biết sân giận phá hủy công 
đức tích lũy trên trăm kiếp. Chúng ta phá hủy công 
đức của một ngàn kiếp tích lũy hay một trăm kiếp 
tích lũy là tùy trình độ tu chứng của mình, và đối 
tượng mà ta tức giận. Nếu không phải Bồổ-tát mà tức 
giận Bồ-tát, thì mất một ngàn kiếp công đức. Nếu Bồ- 
tát cao cấp tức giận Bồ-tát dưới mình, thì mất một 
trăm kiếp công đức. 


Cách làm cho công đức không bị tiêu hủy vì giận 


dữ được để cập trong kinh Sàgaramati (Phạm thiên 
thưa hỏi Phật): 


Như một giọt nước bỏ vào đại dương 

Sẽ không biến mất cho đến khi biển khô cạn, 
Công đức hôi hướng để đạt vô thượng bồ-đề 
Cũng không tiêu mất cho đến khi thành Phật. 


Giải thoát trong lòng tay | 349 


Công đức chúng ta ví như giọt nước, công đức 
của chư Phật như đại dương. Khi hồi hướng vô thượng 
bồ-đểề là ta trộn chung công đức của ta với công đức 
của các ngài, cho nên công đức ấy sẽ không mất cho 


đến khi ta giác ngộ. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche lấy ví dụ: một 
người có rất nhiều bột lúa mạch thượng hạng, người 
kia chỉ có một ít bột lúa mạch tôi, nhưng đã đề nghị 
với người kia trộn lại xài chung, và người kia bằng lòng 
nhưng sau đó mới biết thì đã quá muộn, vì hai loại bột 


đã hòa lẫn nhau.) 


Trích dẫn trên đây không có trong bản nổi 
tiếng được lưu hành về kinh ấy, nhưng Phật dạy quá 
nhiều kinh, và có thể rằng Sàgramati đã thỉnh vấn 


hơn một lần. 


Một kinh dạy làm sao để thực hành sự hồi 
hướng: “Hãy san sẻ công đức cho tất cả hữu tình.” Tác 
phẩm Trang hoàng cho thực chứng của Di-lặc nói: 


“Tốt nhất là thực hành hình thức hồi hướng 
tuyệt hảo, đó là hiến dâng trọn vẹn. Đó là một phương 


diện của chánh kiến và có đặc tính là chánh tư duy.“ 


Hình thức nổi tiếng nhất của sự hồi hướng công 
đức để đạt vô thượng giác ngộ là ý nghĩ: “Nhờ công 
đức này, mong cho con đạt đến toàn giác vì tất cả hữu 
tình.” Cũng thế, chúng ta đang san sẻ công đức ấy với 


tất cả hữu tình, và điều ấy cũng như trộn lẫn công 


350 | Pabongka Rinpoche 


đức mình vào công đức của chư Phật - công đức chưa 
bao giờ cùng tận do kết quả của những hành vi quảng 
đại mà các ngài đã làm vì chúng sinh. Chúng ta cũng 
hiến dâng công đức mình để đóng góp vào những việc 
làm vì tất cả chúng sinh, bởi thế điều cốt yếu là cầu 
nguyện sao cho những công đức ấy sẽ đưa tất cả 
chúng sinh đến giác ngộ. Đức Di-lặc nói trong quyển 
Trang nghiêm kinh: 


Sự hôi hướng công đức 


Được làm với một lời nguyện. 


Nói cách khác, trước khi tụng hồi hướng, ta khởi 
một ý nghĩ —- một tâm sở - thì ý nghĩ ấy sẽ làm cho 


công đức của ta không bị tiêu tan. 


Đây là nói vài lời về những chứng nhân của hành 
vi hồi hướng. Bạn xin chư Phật Bồ-tát làm chứng, cũng 
như bạn xin người nào làm chứng cho bạn trước tòa. 
Trước khi giải tán phép quán hội chúng bí mật thuộc 
mật điển Guhyasamàja, bạn phải tụng một số bài 


nguyện, mục đích là xin hội chúng ấy làm chứng. 


Chúng ta chỉ có một ít công đức, nhưng nếu ta 
hồi hướng cho việc đạt vô thượng bồổ-đề, thì công đức 
ấy sẽ không mất cho đến khi ta đạt giác ngộ. 


Có ba cách hồi hướng: hồi hướng công đức để 
cầu cho sự lan truyền Phật pháp trong dòng tâm thức 
mọi người và mình; để cầu cho mình được bậc Đạo sư 


Giải thoát trong lòng tay | 351 


săn sóc trong các đời vị lai; và cầu đạt được quả vị vô 
thượng giác ngộ. Bất cứ một sự hồi hướng nào của bạn 
đều phải làm bằng một trong ba cách lớn lao ấy. Như 


có câu: 


“Tất cả nguyện của Con Phật rộng lớn như sông 
Hằng...” 


Nghĩa là việc hộ trì diệu pháp trở thành một cái 
nhân cho sự lan truyền giáo lý. “Diệu pháp” ở đây 
vừa là pháp được truyền vừa là pháp được chứng. Bởi 
thế ta hồi hướng công đức để cho hai thứ giáo pháp 
ấy được lan rộng. Và trong Bài nguyện những hành vi 
cao cả: 


Bao nhiêu chút ít công đức con có được 
Nhờ lễ bái, cúng dường, sám hối, 
Tùy hỉ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế 


Con đều xin hồi hướng cho sự toàn giác của con 


Nói cách khác, hậu quả sự hồi hướng những 
công đức này là đạt đến toàn giác. Nhưng cả hai việc 
- duy trì diệu pháp trong dòng tâm thức, và hậu quả 
việc này là đạt thành Phật quả — đều tùy thuộc vào 
sự kiện bạn có được một bậc Đạo sư săn sóc hay 
không. Bởi thế: 


Sở dĩ con gặp được giáo lý 
Của đấng Vô thượng Đạo sư 


352 | Pabongka Rinpoche 


Là nhờ lòng tử tế của thây con. 
Bởi thế, con hôi hướng công đức 
Xin cho tất cả hữu tình 


Đầu được bậc thây săn sóc. 


Nghĩa là chỉ cần có được một bậc thầy săn sóc 
cũng đú để được cả hai việc nói trên. Không có gì 
khác giữa sự hồi hướng cho cái nhân (được bậc thầy 
săn sóc và duy trì diệu pháp trong tâm), và sự hồi 
hướng cho quả của nhân ấy (thành Phật); cũng như 
xin bột lúa mạch chẳng khác gì xin bánh làm bằng 
bột lúa mạch. Bởi thế bạn hãy hồi hướng theo một 


trong ba cách trên. 

Câu “chút ít công đức” là để đánh tan cắm giác 
hợm hĩnh về chính mình, khi ấy ta sẽ không kiêu căng. 

“Bao nhiêu chút ít công đức con có được” nghĩa 
là tất cả những nghiệp (lành) ta đã tích lũy. Câu “Con 
đều xin hồi hướng cho sự toàn giác của con” là hồi 
hướng công đức ấy để đạt giác ngộ. 

Nhưng vì không biết làm sao hồi hướng cho phải 


cách, nên ta đọc: 


Như cách hôi hướng của chư thánh giả 
Là Bồ-tát Văn-thù, Phổ Hiền, 


Con cũng học theo gương các ngài, 


Giải thoát trong lòng tay | 353 


Xin hôi hướng tất cả công đức: 

Đấy là cách mà chư Phật ba đời 

Đầu ca tụng là thù thắng hơn cả- 

Khi nguyện hồi hướng mọi thiện hành 
Cho việc đạt thành vô thượng giác. 


Chúng ta được biết đấy là lời nguyện tốt nhất 
mà chư Phật trong ba đời đã lập nên, và các ngài đã 
làm việc để thực hiện viên mãn lời nguyện ấy. Hai 
bài kệ trên chứa đựng những lời nguyện mà chư Bồ- 
tát đã lập, những vị đã hồi hướng công đức theo cách 
của Văn-thù và Phổ Hiền. Nhưng hãy để ý: ta phải 
thực hiện phần cầu nguyện này kèm với nhận thức 


đúng theo chánh kiến. 


Bảy phần cầu nguyện là phương thuốc chữa trị 
ba độc tố (tham sân si) theo cách như sau. Kính lễ chư 
Phật đánh tan kiêu mạn; Cúng dường làm tiêu mòn 
thói keo kiệt; Sám hối tiêu cả ba độc; Tùy hỉ tiêu ganh 
tị; Thỉnh chuyển Pháp luân tiêu sự thiếu thốn Phật 
pháp; Thỉnh Phật trụ thế tiêu sự hỗn láo chê bai bậc 
thầy; Hồi hướng công đức tiêu tan nóng giận. Lại nữa, 
bảy phần cầu nguyện này bao gồm những tiến trình 
tích lũy công đức, thanh lọc bản thân và tăng trưởng 
công đức. Bốn rưỡi phần là để xây dựng sự tích lũy 
công đức; phần sám hối là để thanh lọc bản thân. Nửa 
phần tùy hỉ và tất cả phần hồi hướng là để tăng thêm 


công đức căn bản của chúng ta. 


354 | Pabongka Rinpoche 


Những sách học không nói rõ về điểm này 
nhưng theo chỉ giáo khẩu truyền của Kyabchog Dagpo 
Rinpoche, mỗi phần trong 7 phần cầu nguyện đem lại 
những tướng hảo khác nhau. Sự lễ bái đem lại tướng 
nhục kế trên đỉnh đầu; tôi đã bàn điều này (xem Ngày 
thứ năm). Cúng dường đem lại quả báo có được tài 
sản. Sám hối đem lại sự từ bồ 2 loại chướng ngại. Tùy 
hỉ công đức đem lại thân tướng tốt; thỉnh chuyển pháp 
luân đem lại hậu quả là được phạm âm như của Phật. 
Thỉnh Phật trụ thế đem lại thân kim cang hay trí biết 
kéo dài thọ mạng. Hồi hướng công đức đem lại tất cả 


đức tính của một vị Phật nói chung. 
Khi ấy bạn có thể dâng cúng một mandala khác 


nữa trước khi làm sự câu xin kế tiếp, hoặc dâng 


madala sau đó. Sự cầu xin ấy là: 


Con quay vê nương bậc Thây và Ba ngôi báu. 
Xin ban phước cho dòng tâm thức con, 

Xin gia trì cho chúng con, 

Để con và hữu tình như mẹ của con, 

Chấm dứt mọi tà kiến. 

Khởi đầu là không kính các bậc thây, 

Cho đến cố chấp bản ngã. 

Xin tôn sư và Tam Bảo gia trì chúng con 

Để chúng con dễ dàng phát sinh chánh kiến. 
Khởi đâu là kính bậc Đạo sư.. 


Giải thoát trong lòng tay | 355 


Xin chư vị giúp con tịnh trừ 


Những chướng ngại nội tâm và ngoại cảnh. 


Thông thường phải dâng mandala trước khi xin 
cầu, như người ta thường dâng quà cho vua trước khi 
thỉnh cầu một việc quan trọng. Chúng ta cũng đang 
muốn xin ruộng phước ba điều vô cùng quan trọng — 
không phải cầu cho riêng mình được sống lâu, sức 
khoẻ mà xin chấm dứt mọi tà kiến như không kính 
thầy, xin phát sinh mọi chánh kiến, và xin tịnh trừ 
tất cả chướng ngại trong ngoài. Về phương diện mật 
tông, đáng lẽ chúng ta phải nói: “... khỏi có sự bất 
kính đối với các bậc Đạo sư, khỏi có một tướng đối 
đãi vi tế nào phát sinh trong các ảo giác, ánh sáng 
bên trong, và những giai đoạn ở ngưỡng cửa” (những 
điều xảy ra trước khi hành giả thể nhập Ánh sáng 
trong suốt hay Điểm linh quang). Bản văn chúng ta 
sử dụng để làm nghỉ thức chuẩn bị không nói rõ điều 
này sau câu “từ sự bất kính đối với bậc Đạo sư,” 
nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thay thế lập ngôn 
theo Mật tông này trong phần sau. Người ta nói rằng 
không có pháp nào là không thể bao hàm trong ba 
điều trên. Ngoại chướng là chiến tranh, pháp 
nạn...Nội chướng là bệnh tật..., hoặc những chướng 
ngại bí mật do tâm ta không thể áp dụng pháp hay 
không thích nghỉ với pháp. 


Chúng ta thường có lệ thêm vào những danh từ 


“xin ban phước cho chúng con...” 


356 | Pabongka Rinpoche 


IVA1.1.6. Những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn 
truyền khẩu cốt để bảo đảm dòng tâm thức của 


bạn đã thấm nhuân thiền định 


Tôi đã nói rằng phương pháp tốt nhất để triển 
khai dòng tâm thức là khẩn cầu bậc thầy, xem thầy 
không khác gì vị thần hộ mạng của mình. Chúng ta 
triển khai được những kinh nghiệm tôn giáo và thực 
chứng trong dòng tâm thức là nhờ năng lực gia trì của 
chư Phật Bồ-tát, và năng lực ấy thấm vào dòng tâm 
thức ta do khẩn cầu bậc thầy. 


Có nhiều bài văn khẩn cầu bậc thầy, nhưng bài 


sau đây có lẽ hay nhất - không sử dụng bài này là 


một điều đáng tiếc. 


KHẨN CẦU BỔN SƯ 


Hỡi Bồn sư tôn quý của con, xin hãy an vị 
Trên tòa sen và nguyệt luân ở đỉnh đầu con. 
Xin thương xót con vì lòng bỉ mẫn. 


Cho con những thành tựu về thân lời ý. 


KHẨN GẦU HỆ PHÁI HÀNH VI QUẢNG ĐẠI 


Đấng Đạo sư, Thế Tôn của chúng con — 
Bậc cứu thế vô song. 


Di-lặc đống vô địch - vị nhiếp chính của đấng Chiến thắng, 


Giải thoát trong lòng tay | 357 


Thánh Asanga mà Phật đã tiên đoán sự ra đời: 

Con dâng lời cầu khẩn đến ba đức Phật và Bồ-tát. 
Vasubandhu - bảo châu tối tôn trong triết Ấn 

Thánh Vimuktisena người sáng lập trung đạo, 
Vimuktisenagomin - được mọi người tin: 

Con dâng lời khấn nguyện lên ba vị mở mắt thế gian. 
Paranasena - thành tựu trạng thái siêu phàm, 
Vinìtasena - luyện tâm trong đạo lộ sâu thẳm. 
Vairochana - với hành động đầy quyên năng: 

Con khẩn câu ba bạn lành của hữu tình. 

Haribhadra - hoằng dương con đường Bát-nhã 

Kusdli - nắm giữ tất cả giáo lý Phật, 

Ratnasena - người thương yêu săn sóc hữu tình: 

Con khẩn câu ba thuyên trưởng của chúng sinh 
Suvarnadvìpi - người có tâm bô-đê kiên cố, 
Dipamkàùra Atìsha - giữ truyền thống những bậc tiên phong 
Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo: 


Con khẩn câu ba cột sống của nên giáo lý. 


KHẨN CÂU HỆ PHÁI TRI KIẾN SÂU XA 


Thích-ca Mâu-ni - bậc thây vô tỉ, vô thượng cứu tỉnh, 
Đức Văn-thù - nắm giữ trí tuệ chư Phật 
Đức Long Thọ - bậc thánh thấy được nghĩa sâu xu: 


Con khẩn câu ba châu báu tuyệt đỉnh các triết gia 


358 | Pabongka Rinpoche 


Chandrakìrti - người làm sáng tỏ thánh ý, 
Vidvakokila - đệ tử giỏi nhất của Pháp Xứng 

Và em ngài - một pháp vương tử chân chính: 

Con khẩn câu ba nguồn tri thức dồi dào. 

Atìsha - nhận chân được chiêu sâu lý duyên khởi 
Nắm giữ con đường của những bậc tiên phong 
Dromtoenpa - người làm sáng tỏ thánh đạo: 


Con khẩn câu hai châu báu của đất Diêm-phù. 


Từ câu “Đấng Đạo sư, Thế Tôn của chúng con — 
Bậc cứu thế vô song” trở đi ám chỉ Hệ phái Hành vi 
quảng đại. Từ câu “Thích-ca Mâu-ni...” trở đi ám chỉ 
Hệ phái Tri kiến sâu xa. Cả hai đoạn đều có những 
lời khẩn cầu với bậc Đạo sư của chúng ta, người đã 
khai thị cả hai hệ phái. Một đoạn cũng ám chỉ cái 
phần sâu xa: đó là sự toàn trí vĩ đại của Ngài. “Người 
thuyết giảng vô song” là một cách ca tụng đức Thích- 
ca Mâu-ni đã giảng dạy giáo lý duyên khởi. 


Khi có việc quan trọng cần thỉnh ý một ông quan 
lớn, bạn cần nhờ một người trung gian nói giúp. Bởi 
thế hãy quán một phó bản của vị thầy tách ra đứng 
trước mặt bạn — hình thức thường ngày của ông. Hình 
ảnh này an vị trên đỉnh đầu bạn. Hãy quán tưởng ông 
xin chư Phật Bồ-tát giùm mình. Khi bạn tụng phần 
đầu câu “Hỡi Bốn sư tôn quý của con, ... những thành 
tựu về thân lời ý”, phó bản bậc thầy di chuyển lên 
đỉnh đầu bạn và cùng bạn khẩn cầu với ruộng phước. 
Những cam lồ tịnh hóa tuôn xuống trong khi bạn lặp 


Giải thoát trong lòng tay | 359 


lại lời khẩn cầu, và một phó bản khác của bậc thầy 
tan vào trong tim bạn. 


Trong nghỉ thức chuẩn bị cho Lời đức Văn-thù, 
theo truyền thống người ta không tụng dòng thứ tư của 
những bài kệ ấy đến hai lần như trong nghi thức 
chuẩn bị của Con đường Nhanh và Con đường Dễ. 


Trong lúc bạn đọc dòng cuối bài kệ “Hỡi Bổn sư 
tôn quý...” lần đầu, hãy tưởng đến sự tịnh hóa tất cả 
chướng ngại cho việc tu tập các giai đoạn thuộc cả 
hai ngành Rộng và Sâu của đạo lộ trong dòng tâm 
thức. Khi tụng lần đầu những dòng khẩn cầu Hệ phái 
Hành vi quảng đại, hãy tưởng tượng đã tịnh trừ những 
chướng ngại trong việc tu tập hành vi quảng đại; đến 
phần Hệ phái Tri kiến sâu xa cũng vậy. 

Khi tụng lần thứ hai, hãy quán tưởng hình ảnh 
các bậc thầy được đề cập tan vào trong tim bạn. Nhờ 
thế bạn triển khai được những thực chứng vào những 
đạo lộ Sâu hoặc Rộng. 

Rồi đến những bậc thầy thuộc truyền thống 
Lamrim Kadampa. 


KHẨN CÂU HỆ PHÁI 
TRUYỀN THỐNG LAMRIM 


Gampopa - hành giả hùng vĩ nhiều năng lực, 
Neuzurpa - nhất tâm tịnh chỉ sâu xa, 


Tagmapa - người hộ trì tất cả ngành luật tạng: 


360 | Pabongka Rinpoche 


Con khẩn câu ba ngọn đèn soi sáng 

những chốn xa xôi. 
Namkha Senge - hành giả tỉnh tấn vĩ đại 
Namkha Gyaelpo- người được chư thánh hộ trì 


Senga Zangpo- người bỏ tám bận tâm thế tục: 


Con khẩn cầu đức Gyaelsae Zangpo. 
Có bồ-đề tâm xem chúng sinh như con ruột, 
Được thần Kim cương thủ gia hộ săn sóc, 
Hướng Đạo sư tối thượng cho hữu tình 
vào thời mạt pháp: 
Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen. 


Để ý những bậc thầy hệ phái này được đặt sau 
những bậc thầy của Hệ phái Hành vi quảng đại. Điều 
này có thể khiến người ta tự hỏi họ có thuộc hệ phái 
này không. Không, mặc dù họ đứng sau những vị ấy, 
họ không thuộc vào Hệ phái Hành vi quảng đại. 


KHẨN CÂU HỆ PHÁI 
TRUYỀN THỐNG CỔ ĐIẾỂN 


Geshe Potowa — nhiếp chính đấng Chiến thẳng, 
Sharawa — người có trí tuệ không ai sánh bằng, 
Chaekawa — người nắm giữ Hệ phái bồ-đề tâm: 
Con khẩn câu ba vị đáp ứng hi vọng hữu tình. 
Chilbupa — Bô-tát kế thừa dòng tuệ giác, 


Giải thoát trong lòng tay | 361 


Lhalung Wangchug - học giả uyên bác về kinh, 
Goenpo Rinpoche — che chở chúng sinh ba cõi: 
Con khẩn câu ba vị trưởng lão vô song. 
Zangchenpa - người có giới hạnh vô cấu 
Tsonawa — duy trì trăm ngàn chương luật tạng, 
Moendrapa - hoàn tất các luận siêu hình lớn lao: 
Con khẩn câu ba đại cứu tỉnh của hữu tình. 
Chúa tể của các pháp Rộng và Sâu, 

Đấng che chở tất cả hữu tình may mắn, 

Làm việc cao quý hoằng truyền chánh giáo: 
Con khẩn cầu một bậc tôn sư quang vinh. 


Câu cuối này khẩn cầu Choekyab Zangpo, tu 


viện trưởng Dragor (xem Ngày thứ nhất). 


Sự khẩn cầu những hệ phái lại tiếp: 


KHẨN CÂU HỆ PHÁI 
TRUYỀN THỐNG GIẢNG DẠY 


Tsultrimbar - hoàng tử trong những học giả, 
Zhoenus Oe - đào luyện hướng đạo tâm linh mình 
Gyergompa - luyện tâm trên đạo thượng thừa: 
Con khẩn câu ba pháp tử đấng Chiến thắng. 
Sangydeboen - kho tàng những đức tính vi diệu 
Namkha Gyaelpo - được chư thánh hộ trì, 

Senge Zangpo - từ bỏ tám bận tâm thế tục: 


362 | Pabongka Rinpoche 


Con khẩn cầu Gvaelsae Zangpo. 

Người với bồ-đê tâm xem chúng sinh như con ruột, 
Được gia hộ săn sóc bởi trời của những vị trời 
Hướng Đạo sư của hữu tình vào thời mạt pháp 


Con khẩn cầu Namkha Gyaeltsaen. 


Những hệ phái này dường như dẫm lên nhau, 
nhưng không phải thế. Lối tụng đọc này hợp với chỉ 
giáo truyền khẩu sau đây. Sau khi Hệ phái Hành vi 
quảng đại truyền đến Atìsha, ngài đã phối hợp hệ 
phái này với Hệ phái Tri kiến sâu xa. Vậy Atìsha cũng 
truyền Hệ phái Tri kiến sâu xa cho Dromtoenpa đệ tử 
trưởng của ngài. Ba hệ phái Kadampa liệt kê riêng rẽ. 
Gampopa là vị đầu tiên của truyền thống Lamrim 
Kadampa; hệ phái này truyền xuống Namkha Gyaelt- 
saen. Kế đến hệ phái cổ điển trải từ Potowa đến 
Choekyab Zangpo. Truyền thống chỉ giáo trải từ Chaen 
Ngagwa Tsultrimbar đến Namkha Gyaeltsaen. Ở điểm 
này ba hệ phái nhập làm một dòng duy nhất. Ta khởi 
đầu với sự cầu khẩn Je Rinpoche, dựa theo thần chú 
của ngài (có chút ít thay đổi), để nhận một sự gia trì 
đặc biệt. 


Đức Quán Tự Tại - kho tàng từ bi và thấy đúng, 
Đức Văn-thù - đấng toàn tri vô cấu, 

Đức Tsongkapa - bảo châu học giả xứ Tuyết: 
Con câu khẩn đức Lozang Gragpa. 


Giải thoát trong lòng tay | 363 


Trong phép quán ruộng phước, đức Di-lặc và đức 
Văn-thù được vây quanh bởi những bậc Đạo sư thuộc 
Hệ phái Hành vi quảng đại hoặc Hệ phái Tri kiến sâu 
xa, cả hai hệ phái đều kết thúc bằng Atìsha và Drom- 
toenpa. Hãy quán truyền thống Lamrim Kadampa 
trước cả hai hệ phái; nhóm này gồm có Gampopa 
được vây quanh bới Neuzurpa, vân vân. Họ lập thành 
một nhóm giảng dạy. Truyền thống cổ điển — Geshe 
Potowa — vây quanh bởi chín bậc thây khác trong hệ 
phái - thì ở bên trái hoặc bên phải của Truyền thống 
Lamrim. Quán Chaen Ngagwa, vây quanh bằng bảy 
bậc thầy thuộc Truyền thống chỉ giáo, một bên nhóm 


Truyền thống Lamrim. 
Đức Tsongkapa ngồi trước những nhóm này. 


Những bậc thầy thuộc phái Kadampa hậu kỳ xếp hàng 


hai bên ngài. 


KHẨN CẦU HỆ PHÁI GELUG 


Jampal Gyatfso - hoàng tử của những học giả 
Kaedrub Rinpoche - mặt trời của những triết gia 
Basoje — người giữ kho chỉ giáo bí mật: 

Con khẩn câu ba bậc Đạo sư vô tỷ. 

Choekyi Dorje - người đã đạt sự hợp nhất, 
Gyaelwa Ensapa - người thành tựu ba thân, 
Sangyae Yeshe - giữ truyền thừa và tuệ giác: 


Con khẩn câu ba vị học giả uyên thâm. 


364 | Pabongka Rinpoche 


Lozang Choekyi Gyaeltsaen - cầm cờ pháp, 
Koenchog Gyaeltsaen — đệ tử thân cận của ngài, 
Lozang Yeshe - rọi ánh sáng trên thánh đạo: 
Con khẩn câu ba vị Lama tối tôn. 

Ngagwang Jampa - hoằng giáo lý Thích-ca 
Lozang Nyaendrag - đệ tử thân cận nhất, 
Yoentaen Ta-yae - người có vô biên thiện đức: 
Con khẩn câu ba bậc thầy từ bi. 

Taenpa Rabgyae - hoằng giáo Lozang Yeshe, 
Lodroe Zangpo - làm việc giải thoát hữu tình, 
Lozang Gyafso - người giảng dạy thiện xủo: 


Con khẩn câu ba bậc thầy vô song. 


Với đức bổn sư tối thượng đầy từ bi của con (Jinpa Gydfso); 


Đấng vô tỷ, nắm giữ giáo lý và thực hành, 
Chuyên chở truyền thừa và tuệ giác 

Cho bốn hạng may mắn có khả năng đón nhận: 
Con khẩn câu với thân lời ý thành kính tột bực 
Bậc đa văn học nhiêu, người mở rộng 

Phạm vi của chỉ giáo khẩu truyền 

Và mở bày những hành trì vê hai giai đoạn: 
Con khẩn câu ngài Taenzin Kaedrub. 

Vị thầy tu nhập thể tử tế nhất, mà thân thể 
Chứa đựng tất cả chỗ nương quá hiện vị lai; 
Lời ngài có sự hùng biện của đức Văn-thù; 


Tâm ngài như đại dương trí tuệ tự nhiên 


Giải thoát trong lòng tay | 365 


Về ba môn học tăng thượng và về nhân quả: 
Con khẩn câu ngài Lozang Lhuendrub Gyatso. 
Ngài là con mắt thấy tường tận nên giáo lý 
Cổng đưa người may mắn đến giải thoát, 

Ngài được điều động bởi từ bi và phương tiện: 
Con khẩn câu chư Đạo sư, người cho ánh sáng. 


Lời khấn nguyện này ngắn gọn nhưng mỗi câu 
chứa đựng tất cả những điểm chính của đời mỗi bậc 
thầy. Nếu thuộc lòng bài này bạn sẽ hoan hỉ và mong 
muốn học tập. Khi lặp lại lần thứ hai câu cuối của 
mỗi bài kệ, hay khi tụng đọc những dòng khác chứa 
đựng tiểu sử vắn tắt từng cá nhân, hãy cảm như bạn 
đang nhận chính những đức mà họ có từ nên giáo lý 
được truyền và được chứng. 


Theo truyền thống, người ta thêm một câu cuối: 
“Hỡi bậc thầy sáng chói, trong tiểu sử của thầy...” Rồi 
nếu không thực hành một pháp quán Lamrim, thì bạn 
nên tụng bài Căn bản mọi thiện đức của Tsongkapa. 
Nếu có làm pháp quán, thì không cần đọc bài này; 
khi ấy tốt nhất nên giải tán pháp quán ruộng phước. 
Phương pháp giải như sau. Quán ánh sáng tuôn từ trái 
tim của Kim Cương Trì chiếu sáng những hình ảnh 
khác. Rồi giống như hơi tan ra trên một tấm gương, 
những hình ảnh phía dưới ruộng phước, nghĩa là bốn 
đại dương vân vân tuần tự rút vào những hình ảnh 


bên trên; điều này xảy ra cho đến những vị thần đứng 


366 | Pabongka Rinpoche 


trên bốn cánh hoa sen trên cùng. Bốn vị thần này rút 
vào hình ảnh cúa Kim Cương Trì trong tim Phật Thích- 
ca Mâu-ni. Hệ phái Tri kiến sâu xa rút vào đức Văn- 
thù, Hệ phái Hành vi quảng đại rút vào đức Di-lặc; 
Hệ phái Dâng hiến rút vào Kim Cương Trì; và những 
vị thầy của riêng bạn - những người có dạy cho bạn 
học - rút vào bổn sư của bạn trong hình dáng thường 
ngày của ông mà bạn thấy. Hãy nghĩ trong khi duy trì 
sự sáng sủa của pháp quán: “Tôi thật may mắn đã 
trông thấy chư Phật Bồ-tát thực sự.” Khi ấy Di-lặc và 
Văn-thù tan thành ánh sáng, ánh sáng này tan vào 
hình ảnh chính. Kim Cương Trì tan vào hình ảnh 
chính như một thực thể trí tuệ. Hình ảnh vị thầy bổn 
sư của bạn tuy nhiên không nên tan thành ánh sáng 
- điều này sẽ là một điềm xấu nếu ông còn sống. Bởi 
thế, dù thầy còn sống hay không, hãy để ông tan vào 
trong Kim Cương Trì trong tim của hình ảnh chính, 
như người ta bỏ một hột lúa mạch trong một tảng bơ. 
Cây ước, tòa sư tử, vân vân, tan vào tòa sen của hình 
ảnh chính. Hình ảnh chính thì tan vào ánh sáng, ánh 
sáng ấy lại tan vào bậc thầy ngồi tòa sen trên đỉnh 
đầu bạn. Kế tiếp, quán vị thầy trên đầu bạn trở thành 
đức Thích-ca Mâu-ni, Đạo sư của chúng ta; xem Ngài 
như hiện thân của mọi chỗ quy y, và dâng cúng Ngài 
một mandala và sự cầu nguyện gồm bảy phần. Rồi chỉ 
làm sự thỉnh nguyện tha thiết với vị thầy của bạn. 
Hãy dán chặt vào việc làm ấy, cầu khẩn một bậc thầy 
duy nhất, như thể là bạn bị trói vào một cái cọc đóng 
xuống đất. Đừng nghĩ rằng tốt hơn nên khẩn cầu người 


Giải thoát trong lòng tay | 367 


nào khác. Làm sự khẩn cầu với nhiều người là điều 
vô nghĩa. Hãy làm sự khẩn cầu như thể bạn làm với 
hiện thân của Tam Bảo và của tất cả chỗ nương. 
Những câu sau đây rút từ Quyển sách thần diệu của 
phái Gelugpa, rất linh nghiệm. 


Hỡi bậc tôn sư chúa tể của bốn thân, 

Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư chúa tể của Pháp thân, 
Con khẩn cầu Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hõi bậc tôn sư chúa tể của Báo thân, 

Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư chúa tể vô lượng Ứng thân, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả bậc thây, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân của chư thiên, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân của chư Phật, 
Con khẩn cầu Thích-ca Kim Cương Trì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân của tất cả pháp, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân của tăng-già, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả nam thân, 


Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 


368 | Pabongka Rinpoche 


Hỡi bậc tôn sư hiện thân thần Hộ pháp, 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 
Hỡi bậc tôn sư hiện thân tất cả chỗ quy g. 
Con khẩn câu Thích-ca Kim Cương Thì. 


Nhưng hãy chú ý: Độ dài của các dòng trên đây 
phải bằng nhau, không nên phá hỏng nhịp điệu. Trong 
khi luyện tâm, như thiền quán bình đẳng giữa mình 
và người, thì đức thánh Quán Tự Tại là vị thần tối 
thượng của lòng bi mẫn, bạn nên đổi ra như sau: Bậc 
thầy tối thượng của con, chúa tế của bốn thân, con 
khẩn cầu ngài: “ Đức Đạo sư Quán Tự Tại.” Khi thiền 
định về chánh kiến, hãy làm tương tự với danh hiệu 
đức Văn-thù. 


Đến đây là chấm dứt những nghỉ thức chuẩn bị. 
Sau đó, bạn theo một để mục thiền quán Lamrim, từ 
đề mục đầu tiên — phụng sự bậc thầy — cho đến giai 
đoạn tịnh chỉ và tuệ quán đặc biệt. Đừng xóa tan hình 
ảnh bậc thầy bạn trên đỉnh đầu. Ông vẫn ngồi đấy 
trong suốt thời thiển quán. Nếu mất hình ảnh quán 


thì hãy quán trở lại và dâng cúng một Mandala. 


Vậy bây giờ bạn hãy bắt đầu phần chính của 
thời thiền định. Hãy thiển quán về bản Lamrim mà 
bạn chọn, hoặc ngắn hoặc dài - Con đường Dễ, Con 
đường Nhanh... rồi thêm vào đó những pháp luyện 
tâm. Đoạn làm lời khấn nguyện để triển khai thực 


chứng vào phần đặc biệt của Lamrim mà bạn vừa 


Giải thoát trong lòng tay | 369 


thiển quán, năm thứ cam lỗổ tuôn xuống từ thân thể 
bậc thây: Hãy quán tưởng chúng thanh lọc bạn khỏi 
những thứ chướng ngại ngăn che trong đoạn Lamrim 
đặc biệt ấy. Cam lỗ cũng làm cho bạn khai triển được 
phần ấy của đạo lộ trong dòng tâm thức. Hãy để ý 
rằng những nghỉ lễ chuẩn bị đi trước câu “con khẩn 
cầu Thích-ca — Kim Cương Trì” đều giống nhau cho 


tất cả đề mục thiền quán sau đó. 


Đoạn văn “từ vô thỉ đến nay, con và tất cả hữu 
tình đã từng làm mẹ con, bị rơi vào sinh tứ. Trong một 
thời gian dài cho đến nay chúng con đã kinh quá vô 
lượng nỗi khổ khác nhau trong cõi luân hồi...” rút từ 
tác phẩm Con đường Dễ. Nếu đang thiển quán về 
Phạm vi Lớn, thì bổ câu “rơi vào sinh tử, và trong một 


thời gian dài...” khi làm lời cầu nguyện này. 


IVA1.2 Làm thế nào để theo 
phần chính của khóa tu tập 


Bây giờ ta phải thiển quán trong phần chính của 
khóa tu tập. Những kỹ thuật hướng đến một chủ để 
duy nhất gọi là thiển quán. Chúng ta thường có 
những tư tưởng thiếu niềm tin nơi bậc thầy, bởi thế 
bây giờ chúng ta xoay chú ý hướng về sự tin tưởng 
bậc thây; ta sử dụng kỹ thuật này để quen thuộc với 
những tư tưởng ấy cho đến khi nắm vững chúng. Đây 
là thiền định. 


370 | Pabongka Rinpoche 


Tâm thức chúng ta thường bị chi phối bởi năng 
lực của vọng tưởng, nên phải xoay chú ý đến một cái 


gì khác để chấm dứt tình trạng ấy. 


Có hai thứ thiền quán - thiền phân tích và thiền 
dán chặt vào một đối tượng. Thiền phân tích là suy 
nghĩ nhiều lần về những đoạn kinh, những lý luận, vân 
vân. Tôi sẽ bàn điều này ở mức giản dị. Chúng ta thực 
sự luôn luôn làm pháp thiền phân tích nhưng hướng 
về đề mục sai lạc thấm nhuần ba độc tham sân si. 


Ví dụ khi nổi giận: trước đấy bạn không nhớ đến 
kể thù nên không phát sinh một cảm giác tức giận 
nào; bạn chỉ nổi tức khi nhớ lại. Trong tâm khi ấy bạn 
nhớ lại những việc bất công mà kẻ ấy đã làm đối với 
mình, nhớ cả cái nhìn của họ khi nhìn bạn. Lúc nhớ 
lại, bạn cảm thấy mặt đỏ bừng, nách chảy mồ hôi. 
Nếu kẻ thù của bạn đang ở đấy chắc bạn sẽ đánh vào 
đầu. Như thế là bạn đã làm sự thiển quán phân tích. 


Tương tự đối với tham ái, vân vân. 


Khi tranh luận một cách vô ý thức, chúng ta chỉ 
nghĩ đến việc đánh bại kẻ khác. Nếu phân tích cách 
suy nghĩ trong tâm mình, bạn sẽ thấy đấy là thiển 
định phân tích mà tôi nói. Có thể nói chúng ta cũng 
là những thiền giả vĩ đại nhưng chỉ phân tích những 
chuyện liên hệ vọng tưởng và ba độc. Khác hẳn sự 
thành đạt của những thiền giả vĩ đại khác, kết quả là 
ta đạt đến một thế giới ở đấy đồi núi thung lũng toàn 


bằng sắt nung. Thay vì làm những pháp thiển phân 


Giải thoát trong lòng tay | 371 


tích bất lợi ấy, chúng ta nên làm phép thiền phân tích 
về những gì đem lại thân tái sanh thuận lợi cho ta, ví 
dụ nghĩ về những lý do tại sao thân người khó được, 
lợi lạc thế nào, vân vân. 


Bạn phải chắc chắn về từng đề mục của Lam- 
rim. Trong đoạn để cập sự thiển quán về thân người 
thuận lợi và về sự khó được của nó, hãy thiển quán 
về những điều đặc biệt. Sẽ là một chướng ngại lớn 
khi bạn thiền quán đề mục Lamrim một cách lập dị, 
chỉ làm theo ý mình suốt thời thiền, vì nghĩ: “Đấy 
cũng là pháp, không hề gì.” Làm thế cũng giống như 
trộn lẫn soda vào trong một chum muối, thiển quán 
của bạn sẽ bị hỏng vì trạo cử và lừ đừ, có thiển cũng 
như không, mặc dù bạn tưởng mình đã thiền định 


đúng để mục. 


Ví dụ khi quán về chết và vô thường, chỉ cần 
thiên quán về những trích dẫn, lý luận, và những ví 
dụ đã cho về đề mục ấy - bạn có thể thêm vài điều, 
chẳng hạn hôm nay có người chết trong làng. Lại nữa 
hãy dùng chỉ giáo truyền khẩu của bậc thầy làm căn 
bản, thêm những điều đã đọc được trong một tờ kinh 
bất kỳ nào đó. Nếu suy nghĩ về để tài từ nhiều góc 
độ, bạn sẽ dễ dàng phát triển thực chứng cũng như 
khi nghĩ đến một chuyện buồn phiền từ nhiều khía 


cạnh thì bạn dễ phát triển cảm giác hận thù. 


Khi chưa đạt được tâm tịnh chỉ thì tất cả thiền 
định của bạn đều chỉ là pháp thiền phân tích. Sau 


372 | Pabongka Rinpoche 


khi đạt tâm tịnh chỉ, bạn có thể thực hành pháp 
thiền “dán chặt” hay tập trung, nghĩa là hướng tâm 
vào một để mục duy nhất. Một số người cho rằng 
thiển tập trung dành cho những khất sĩ, còn thiển 
phân tích dành cho học giả, hoặc cho rằng thiển 
phân tích làm nguy hại cho thiền tập trung, vân vân, 
đều là nói tâm bậy. 


PHẦN BA 
NÊN TẢNG CỦA ĐẠO LỘ 


Ngày thứ bảy 


K2: Pabongka Rinpoche bắt đầu với lời trích dẫn 
Shàntideva: 


Bạn có thể thoát khỏi biển khổ 
Nhờ thân người như thuyền bè. 
Một con thuyên như vậy khó có trở lại; 
Hỡi kẻ đui, lần này đừng mê ngủ nữa! 


Bạn đã được tái sanh toàn hảo là thân người, 
như một chiếc thuyền để vượt qua đại dương sinh tử. 
Loại hạnh phúc mà chỉ kéo dài cho đến khi bạn chết 
là thứ hạnh phúc không đáng ham muốn. Nếu bạn 
không thành tựu được niềm hi vọng vĩnh cửu cho 
những đời tương lai, thì thật khó mà có được một tái 
sanh vật lý như thế này trở lại, một con thuyền khác 
để giải thoát bạn khỏi biển khổ. Bởi thế bạn phải làm 
thỏa mãn niềm hi vọng vĩnh cứu của mình ngay bây 


376 | Pabongka Rinpoche 


giờ, và phải biết cách làm việc ấy. Hãy khởi động lực 
như sau: “Tôi sẽ đạt thành quả Phật vì tất cả hữu tình, 
những bà mẹ tôi trong quá khứ. Bởi thế tôi sẽ lắng 
nghe giáo lý sâu xa này về ba phạm vi của Lamrim 
và sẽ thực hành theo đó.” 


Đây là những tiêu để thích hợp... 
Sau khi bàn đến những tiêu đề đã nói, ngài tiếp: 


Tiêu đề chính thứ tư là, “Trình tự theo đó những 
môn đệ thực thụ được chỉ giáo,” có hai tiêu đề phụ: 


1. Căn bản của đạo lộ: sự tận tụy với một bậc hướng 
đạo tâm linh, 


2. Sự huấn luyện tuần tự mà bạn phải theo, sau khi 
đã nương tựa một bậc thầy. Bây giờ tôi sẽ để cập 
làm thế nào để thờ một bậc thầy. 


Ta không thể bao quát tài liệu về nghi thức 
chuẩn bị cả bốn lần, nhưng phải làm việc ấy khi dạy 
phần chính của bài giảng Lamrim - khởi đầu là đoạn 
nói về tận tụy với một hướng đạo tâm linh. Việc này 
bao hàm một tóm tắt (ở đầu khóa giảng ngày kế tiếp). 
Tôi định theo truyền thống này. 


Bạn có thể thấy những người thợ trong các nghề 
như nghề mộc, nghề điêu khắc... trước hết phải học 
tập với một bậc thầy rồi sau mới có thể tự lập. Bởi 
thế bạn cũng phải nương tựa một bậc thầy tâm linh 


để biết đúng con đường làm thỏa mãn hi vọng vĩnh 


Giải thoát trong lòng tay | 377 


cứu của mình, con đường đưa bạn lên ngang hàng chư 
Phật. Một số người nghĩ có thể xem sách không cần 
thầy, nhưng kỳ thực là cần phải nương tựa một bậc 
thầy có khả năng. Như muốn du lịch đến Ấn Độ bạn 
cần có người hướng đạo sành sỏi về xứ ấy, chứ không 
phải bất cứ ai cũng đưa bạn đi được. Cũng thế, bậc 
thầy phải là người có khả năng hướng dẫn bạn trên 
đạo lộ tu tập đến quả vị Phật. Nếu nương tựa ai cũng 
được, hoặc nương tựa người xấu, bạn sẽ không được 
dẫn đi đúng đường, và có thể đi lạc. Vậy điều cốt yếu 
là ngay từ đầu phải nương tựa một vị hướng đạo tâm 
linh. Đức Tsongkapa còn nói bậc thầy là căn bản của 


con đường tu tập. 
Về việc nương thầy có bốn tiêu đề: 
(IVA1.2.1) Lợi ích của sự nương tựa một bậc thầy; 


(IVA1.2.2) Những tai hại do không nương tựa bậc thầy 


hoặc do thối tâm kính tín; 
(IVA1.2.3) Tận tụy với thầy trong ý nghĩ; 


(IVA1.2.4) Tận tụy với thầy trong hành vi. 


IVA1.2.1. Lợi ích của sự nương tựa một bậc Thầy 


Chỉ khi bạn nghĩ về những lợi lạc của sự nương 
tựa bậc thầy và tai hại do không nương, thì bạn mới 


thực sự sung sướng làm việc ấy. 


378 | Pabongka Rinpoche 


Những lợi ích của nương tựa bậc thầy được bàn 
trong Con đường Nhanh và theo truyền thống khẩu 
quyết của những bậc thầy chúng tôi, điều này được 
để cập dưới tám tiêu để phụ. 


IVA1.2.1.1 Bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật 


Trong truyền thống khẩu quyết của chính tôn sư 
tôi, Dagpo Rinpoche, chúng tôi chia tiêu đề này thành 
hai tiêu đề phụ: 


(IVA1.2.1.1a) Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn nếu 
thực hành những chỉ giáo của thầy; 


(IVA1.2.1.1b) Bạn tiến gần đến quả Phật hơn nhờ cúng 
dường phụng sự bậc thầy. 


a) Bạn sẽ tiến gần đến quả Phật hơn nếu thực hành 
những chỉ giáo của thầy 


Một lợi ích tổng quát của việc nương tựa bậc 
thầy là bạn sẽ tiến gần hơn đến quả Phật. Trong khi 
những con đường khác cần trải qua nhiều kiếp tu 
hành mới thành Phật quả, thì nhờ hết mình phụng sự 
bậc thầy, có người đã thành Phật ngay trong một đời. 
Những mật điển tối thượng thành tựu điều này rất 
nhanh - pháp Du-già Đạo sư là huyết mạch của con 
đường mật tông. Ta có thể thấy điều này qua cuộc đời 


của Milarepa. 


Giải thoát trong lòng tay | 379 


Tôi có thể trích những câu như: “Nhờ lòng từ bi 
của thầy, mà ta có được trạng thái đại lạc...” hoặc 
“Nhờ sự thương xót của thầy mà cảnh giới đại lạc 
được chứng...” Nghĩa là nếu bạn thờ kính bậc thầy 
đúng cách, thì do lòng từ bi của thầy, thầy sẽ gia trì 
cho bạn chứng được Pháp thân - cảnh giới đại lạc — 
trong thời gian một đời ngắn ngủi, chỉ như một sát-na 
trong thời đại suy đồi. Đời người chỉ là một sát-na nếu 
so với đời chúng sinh trong các địa ngục ở dưới và 
chư thiên ở trên. 


Và để chứng minh điều này, Kyabje Pabongka 
Rinpoche kể câu chuyện về tôn giả Vô Trước du hành 
lên cõi Đâu-suất. Ngài chỉ ở đấy một buổi sáng để thụ 
giáo Bồ-tát Di-lặc, nhưng khi trở về trái đất ngài mới 


biết năm mươi năm đã trôi qua. 


Hơn nữa, đời người chỉ là một khoảnh khắc so 


với thời gian chúng ta ở trong cõi luân hồi sinh tử. 


Nếu không phụng sự bậc thây đúng cách, bạn 
sẽ không phát triển được dù chỉ một thực chứng nhỏ 
nhất trong các giai đoạn của đạo lộ, dù có tu tập 
những mật điển tối thượng. Nhưng nếu thờ thầy đúng 
mức, không bao lâu bạn sẽ đạt trạng thái “hợp nhất” 
mà thông thường phải tu nhiều kiếp. Quyển Lamrim 
nhan đề Tỉnh túy của cam lô có nói: 


Sự hợp nhất rất khó đạt 


Dù kiên trì trải vô số đời kiếp, 


380 | Pabongka Rinpoche 


Nhưng có thể đạt chỉ trong một đời 
Vào thời mạt pháp, nhờ nương tựa bậc thây. 


Ngay cả trong truyền thống kinh tạng, người ta 
cũng nhanh chóng tiến bộ trên đường tu nếu sự thờ 
thầy được thực hành tuyệt hảo. (Pabongka Rinpoche 
kể chuyện Bồ-tát Sadàprarudit.) 


Nếu gặp được một vị Phật, ta sẽ nghĩ vị Phật ấy 
hơn thầy mình — đấy là một phản ứng tự nhiên. Nhưng 
Sadàprarudita thì mặc dù đã thấy vô số Phật vẫn 
không thỏa mãn; ông muốn tìm một bậc thầy. Đây là 
điểm trọng yếu. Nếu không gặp được một bậc thầy 
mà ta có nhân duyên suốt cả trong những đời sau của 
mình, là ta đã lỡ mất cái điều tốt lành nhất. Nếu cúng 
dường lễ bái để cầu xin Đế thích một viên ngọc ước, 
ta sẽ được thỏa mãn. Thế nhưng Sadàprarudita thì lại 
cắt thịt mình cho chảy máu để cầu được gặp một bậc 
thầy. Điều này mang lại năng lực lớn nhất cho ông 
xây dựng hai thứ tích lũy (phước, trí); và nhờ thế ông 
đã đạt định chứng gọi là “dòng pháp liên tục” khi có 
được linh kiến về chư Phật; quả thế, ông đã đạt đến 
một địa vị cao trong Đại thừa về tích lũy công đức. 
Sau đó ông gặp bậc thây Dharmodgata dạy pháp cho 
ông và ông chứng ngay đệ bát địa Bồ-tát sau khi chứng 
vô sanh pháp nhẫn thuộc đạo lộ chuẩn bị. Ông chứng 
đạo nhanh chóng nhờ sự tận tụy vô song đối với bậc 
thầy, trong khi những Bồ-tát khác phải trải qua một 
đại kiếp tích lũy công đức trong bảy địa vị đầu của 
mười địa vị Bồ-tát. 


Giải thoát trong lòng tay | 381 


Bởi thế sự thành Phật mau hay lâu cốt yếu là 
do bạn có phụng sự bậc thầy một cách tận tụy hay 
không. Bạn sẽ tiến gần Phật quả nếu có nương tựa bậc 
thầy, nghĩa là thực hành những chỉ giáo của thầy. Và 
bạn sẽ thành Phật sớm hơn nếu nương tựa một bậc 
thầy có thể dạy cho bạn giáo lý viên mãn (cả ba phạm 
vi) hơn là một bậc thây chỉ có thể dạy Phạm vi Nhỏ. 
Nếu môn đệ là pháp khí thích hợp (nghĩa là có thể 
chịu đựng khổ hạnh khó khăn) mà gặp được bậc thầy 
có thể giảng dạy viên giáo thì tất cả khó khăn sẽ tan 
biến. Điều này dường như chính chư Phật đã an bài 
như vậy. Padampa Sangyae nói: 


Bạn có thể đến đích theo ý muốn 
Nếu được thầy mang đi- 

Bởi thế, hỡi dân chúng Dingri, 
Hãy cung kính tôn trọng thây. 


Đấy là cái giá phải trả cho cuộc hành trình. 


Long Thọ nói: 


— Khi một người nhảy từ đỉnh núi cao thì họ 
phải rớt xuống dù có nghĩ là không sao. Cũng thế nếu 
tiếp nhận giáo lý lợi lạc của bậc thầy từ mẫn, bạn sẽ 
đạt giải thoát dù cứ tưởng là không. 


Nếu sự thờ kính bậc thầy được thực hiện tốt thì 
việc ấy sẽ đưa bạn đến giải thoát khỏi sinh tử, dù bạn 
cứ nghĩ mình không giải thoát. Nhưng nếu không 
nương tựa một bậc thầy, bạn sẽ không du hành được 
ngay cả trên những đạo lộ thấp nhất. 


382 | Pabongka Rinpoche 


b) Bạn tiến gần đến quả Phật hơn 
nhờ cúng dường phụng sự bậc thây. 


Muốn đạt thành Phật quả, bạn phải tích lũy vô 
lượng công đức và trí tuệ. Sự tích lũy này không gì 
hơn cúng dường bậc thầy. Có câu nói: 


Cúng dường lỗ chân lông một bậc thầy 

Công đức hơn cúng Phật Bồ-tát mười phương. 
Chư Phật và Bồ-tát sẽ thấy được 

Khi người nào dâng cúng một bậc thầy. 


Nói khác đi, theo các mật điển và luận sớ, ta sẽ 
được nhiều lợi ích nếu cúng dường cho thân bậc thầy 
dù chỉ bằng lỗ chân lông, hơn là cúng dường mười 
phương Phật và Bồ-tát. Bậc hiển trí Sakya nói: 


Công đức thực hành sáu Ba-la-mật 

Bỏ đâu mắt tay chân trong ngàn kiếp 
Có thể được ngay bằng pháp thờ thây. 
Không đáng mừng sao, 

Khi bạn được phụng sự thây? 


Nghĩa là nhờ hi sinh đầu mắt tay chân trong 
ngàn kiếp chúng ta sẽ có được một kho công đức lớn, 
nhưng ta cũng có được công đức tương tự mà ít nhọc 
sức nhờ một khoảnh khác làm vui lòng bậc thầy. Bạn 
sẽ đến gần Phật quả hơn, vì xây dựng kho công đức 
kiểu ấy thì rất nhanh chóng. 


Giải thoát trong lòng tay | 383 


Bố thí phẩm vật cho người thì được nhiều công 
đức hơn cho loài vật; cho Thanh văn thì được nhiều 
công đức hơn cho phàm phu; cúng dường cho Độc giác 
hơn cúng dường cho Thanh văn, cúng dường Phật Bồ- 
tát được nhiều công đức hơn cúng dường Độc giác; 
nhưng bậc thầy là đối tượng cúng dường tốt hơn tất 


cả. Geshe Toelungpa nói: 


— Tôi được nhiều công đức nhờ cho con chó của 
thầy tôi (Lopa) ăn, hơn là dạy cho tăng chúng ở 


Toelung về việc cúng dường. 


Tương truyển vị tiến sĩ này sau khi ăn xong 
thường đi gom góp những mẩu bơ đóng trong cái bát 


của ông để đem cho chú chó của thầy mình. 


Trong một mật điển có nói: “Thà cúng dường 
cho một lỗ chân lông của bậc thầy hơn là cúng dường 
chư Phật ba đời.” Hãy để ý, “cúng dường cho một lỗ 
chân lông của bậc thầy” có nghĩa là cúng dường cho 
con ngựa, con chó, hay những người hầu của ông, vân 


vân, chứ không phải lỗ chân lông trên thân thể. 


IVA1.2.1.2 Làm chư Phật hoan hỉ 
Có hai cách nghĩ về tiêu để này. 
a) Chư Phật mười phương sẵn sàng dạy pháp cho bạn, 


nhưng bạn không đủ phước để thấy được ứng thân tối 
thượng của Ngài, nói gì đến báo thân, bởi vì những 


384 | Pabongka Rinpoche 


thân này chỉ xuất hiện trước những chúng sinh có 
nghiệp thanh tịnh 


Đức Phật thể hiện ứng thân thù thắng của Ngài, 
nhưng chúng ta không đủ phước đức để nhận sự giáo 
hóa của Ngài trong hình dạng ấy. Bởi thế chúng ta 
cần một thân giác ngộ phù hợp với trình độ phước 
đức của ta, để dạy cho ta giáo lý. Vậy, chư Phật trong 
mười phương vì chúng ta mà hóa thân làm những bậc 
thầy, cũng như ngày nay những ông lớn để cử phát 
ngôn viên nói thay mình. Khi chúng ta tận tụy với 
thầy, thì chư Phật biết được điều ấy và rất hoan hỉ. 


Bản Lamrim Tỉnh túy của cam lồ nói: 


Khi nương tựa bậc thầy đúng cách, 
Bạn sẽ giải thoát khỏi vòng sinh tử 
Khiến chư Phật hoan hỉ tận tâm can, 


Như mẹ thấy con mình được giúp đỡ 


Chư Phật thương chúng ta như mẹ thương con 
một. Khi chúng ta tận tụy đúng pháp đối với một bậc 
thầy, các ngài cũng biết được và rất hoan hỉ, vì đấy 
là căn bản của sức khỏe và hạnh phúc, và là phương 
tiện duy nhất để giải thoát ta ra khỏi khổ sinh tử và 
những đọa xứ. 


b) Nếu bạn không nương vào bậc thây, chư Phật sẽ 
không hoan hỉ dù bạn có cúng dường các Ngài thật 


nhiều đô cúng. 


Giải thoát trong lòng tay | 385 


Đức Dalai Lama đệ ngũ trích dẫn câu sau đây 
rút từ tác phẩm Lời đức Văn-thù: 


— Ta sẽ ở trong những thân của người nào có 
được những điều kiện (để làm thầy). Khi những người 
ấy hoan hỉ nhận sự cúng dường của đệ tử thì đệ tử sẽ 
thoát khói nghiệp chướng và tịnh hóa dòng tâm thức. 


Nghĩa là, dù bạn không cầu thỉnh chư Phật, Phật 
vẫn ngự trong thân của bậc thầy. Khi bậc thầy hài 
lòng vì sự cúng dường của bạn, thì chư Phật cũng hài 
lòng. Nhưng nếu chỉ cúng dường chư Phật Bồ-tát thì 
bạn chỉ được lợi lạc do cúng dường chứ không làm 
chư Phật hoan hỉ. Cúng dường bậc thầy thì được cả 
hai thứ lợi lạc, là phước do cúng dường và phước do 
làm chư Phật hoan hỉ. 


IVA1.2.1.3 Bạn sẽ không bị ma quấy nhiễu hoặc gặp 


bè đẳng xấu ác 


Nhờ nương tựa bậc thầy mà bạn gia tăng rất 
nhiều phước đức, khỏi bị ma quỷ và bè đảng xấu quấy 


nhiễu. Một kinh nói: 


“Những người có công đức sẽ được mãn nguyện; 
hàng phục được ma quỷ và sớm đạt giác ngộ.” 


Lại nữa, chúng ta được biết “Chư thiên và quỷ thần 
không thể gây chướng ngại cho người có công đức.” 


386 | Pabongka Rinpoche 


IVA1.2.1.4 Bạn sẽ tự nhiên chấm dứt mọi vọng tưởng 
và ác Hành 


Khi nương tựa bậc thầy, bạn biết cách thay đổi 
lối cư xử và tự nhiên chấm dứt những ác hành khi 
sống gần thầy hay ở trong nhà thầy. Một kinh nói: 
Những Bồ-tát được sự săn sóc của bậc Đạo sư thì 
không thể nào làm những điều do vọng tưởng lèo lái. 


Bản Lamrim Tỉnh túy của cam lô nói: “Khi bạn 
cung kính nương thầy, thì tự nhiên bạn sẽ chấm dứt 


tất cả vọng tưởng và ác hành...” 


IVA1.2.1.5 Tuệ giác và thực chứng về đạo lộ sẽ tăng 


Dromtoenpa và Amé Jangchub Rinpoche siêng 
năng phục vụ Atìsha (người thì hầu cận, người thì nấu 
bếp) nên về phương diện định chứng, họ có nhiều tuệ 
giác và kinh nghiệm hơn Mahayogi, người chuyên 
hành thiền; họ cũng chứng đạo cao hơn vị này. Atìsha 
có thể thấy điều này nhờ thiên nhãn và bảo Drom: 


— Ngươi đã chứng đạo hoàn toàn nhờ phục vụ 
ông thầy già của ngươi. 


Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những tu viện 
trưởng nổi tiếng và những giảng sư ngồi trên pháp tòa 
giảng giáo lý hay những Đạo sư làm lễ quán đảnh Mật 
tông mới là những bậc thầy. Kỳ thực không phải vậy; 
bạn phải tận tụy đúng cách đối với bậc thầy dạy vỡ 
lòng và cả đến những tu sĩ ở cùng phòng. 


Giải thoát trong lòng tay | 387 


Khi Atisha đau ốm, Drom dùng tay trần không tỏ 
chút nhờm gớm để hốt phân tiểu đi đổ. Kết quả ông 
đột nhiên phát triển thiên nhãn có thể đọc được tâm 
những con kiến ở rất cách rất xa. Cho đến ngày nay 
ông vẫn còn nổi tiếng là cha để của nên giáo lý phái 
Kadampa. Và những kiệt tác của Atìsha vĩ đại cũng 


chỉ có được nhờ ngài đã tận tụy với bậc thầy của ngài. 


Những thiện hành của một bậc thánh có tính 
cách quảng đại hay không đều do vị ấy hiếu kính đối 
với thầy mình. Zhoenue Oe từ Jayul đến nương tựa 
Geshe Chaen Ngawa và phục vụ ngài rất chu đáo. Một 
hôm trong lúc đi đổ rác, vừa đi ba bước ông đã khai 
triển được định nhất tâm, gọi là “dòng pháp tương tục.” 


Hành giả Sakya xin thượng tọa Rappa Gyaeltsang, 
chú của ngài, viết một bài tụng trong pháp thiển quán 
Đạo sư Du-già. Lúc đầu Rappa nói: “Ngươi chỉ xem ta 
như ông chú chứ không phải như một bậc thầy” và 
không chịu viết. Khi ngài ốm, hành giả Sakya đã tận 
tụy săn sóc nên sau đó ngài đã viết bài nguyện Đạo 
sư Du-già cho đệ tử. Từ đấy về sau, hành giả Sakya 
xem ngài như một vị Phật chứ không chỉ như một 
người chú, và nhờ vậy ông đã trở thành một học giả 


về ngũ minh. 


Taenpa Rabgyae, về sau giữ ngôi tu viện trưởng 
Ganden, lo lắng quá độ mỗi khi thầy ông ngã bệnh 
đến nỗi ông cũng gần chết. Ông đạt địa vị kiến đạo 


nhờ khéo săn sóc bậc thầy. 


388 | Pabongka Rinpoche 


Purchog Jampa, một hôm mang một bó phân bò 
khô (nhiên liệu để nấu bếp) về nhà thầy, thấy ông 
nhọc nhằn thầy bèn cho nước phép đựng trong một 
cái tách làm bằng sọ người. Sau khi uống nước ấy 
dòng thức của ông được tịnh hóa, và ông phát sinh 
một tâm từ bỏ mãnh liệt đối với nỗi nhọc nhằn của 


luân hồi sanh tử. 


Bởi vậy nếu bạn nương tựa một bậc thầy thì tuệ 
giác và thực chứng của bạn sẽ tăng trưởng lớn lao. 
Bản Lamrim Tỉnh túy của cam lô nói: 


“Kinh nghiệm và thực chứng về các giai đoạn 
của đạo lộ sẽ phát sinh và tăng trưởng, đấy là kết quả 
sự tận tụy với bậc thầy.” 


IVA1.2.1.6 Bạn sẽ không thiếu những bậc Đạo sư có 
giới đức trong tất cả đời vị lai 


Geshe Potowa nói trong Quyển sách xanh về các 
bùa chú: 


“Nhiều người không quán sát tương quan giữa 
mình với pháp. Hãy xem xét điều này, rồi tỏ lòng kính 
trọng đối với bậc thầy đã săn sóc cho ngươi. Những 
việc ấy khiến trong tương lai ngươi sẽ không thiếu 
pháp, vì nghiệp đã làm sẽ không bao giờ tiêu mất.” 


Nghĩa là nếu tận tụy đúng cách đối với bậc 
hướng đạo tâm linh, hành vi ấy sẽ đem lại một hậu 
quả tương tự là bạn sẽ không thiếu những bậc thầy 


Giải thoát trong lòng tay | 389 


đức hạnh trong tất cả các đời vị lai. Nếu bạn xem bậc 
thầy hiện tại - một con người trung bình — như là Phật, 
và tận tụy với thầy đúng cách, về sau bạn sẽ gặp những 
bậc thầy như Di-lặc và Văn-thù, và được nghe giáo lý 
của các ngài. Vì vậy Tỉnh túy của cam lô nói: 


Kính thây trong đời này 

Sẽ là cái nhân để được gặp 

tối thượng Đạo sư trong nhiều đời sau 
Và lắng nghe diệu pháp không lầm lỗi 


Vì quả luôn tương ứng với nguyên nhân. 
IVA1.2.1.7 Bạn sẽ không rơi vào các đọa xứ 


Nếu tận tụy với thầy, bạn sẽ làm tiêu tan những 
nghiệp có thể đưa bạn xuống các đọa xứ. Bạn cũng tiêu 
nghiệp khi được thầy la rầy. Mỗi khi Geshe Lhazowa 
đến thăm thầy (Geshe Toelungpa), ông luôn luôn bị rầy. 
Nyagmo thị giả đi theo thường phàn nàn về điều ấy. 
Ông bảo: 


- Đừng nói thế. Mỗi khi ta bị rầy, thì cũng như 
được thần Heruka gia hộ. 


Drogoen Tsangpa Gyarae nói: 


- Nếu bạn bị thầy đánh, đó là một pháp quán 
đảnh. Nếu xem đó là sự gia trì, bạn sẽ được phước. 
Một lời mắng mỏ giận dữ cũng giống như thần chú 
phẫn nộ, tẩy trừ mọi chướng ngại cho ta. 


390 | Pabongka Rinpoche 


Nói cách khác, bạn tiêu hết nghiệp đọa vào các 


cõi thấp. Kinh Kshitagarbhà nói: 


- Nhờ cách ấy (phụng sự bậc thầy) bạn sẽ thanh 
lọc được những nghiệp xấu khiến bạn lang thang trong 
các đọa xứ trong muôn triệu kiếp; nghiệp ấy sẽ chín 
trong đời này dưới dạng những điều hại cho thân và 
tâm như bị bệnh dịch, đói kém, vân vân. Nghiệp cũng 
tiêu được nhờ sự la rầy hay những cơn ác mộng. Bạn 
sẽ tiêu hết nghiệp trong một buổi sáng nhờ trì giới và 
hồi hướng công đức của bạn lên chư Phật. 


Hãy suy nghĩ về những đoạn kinh như vậy. 


IVA1.2.1.8 Bạn sẽ thành đạt không khó tất cả những 


mục tiêu ngắn và dài hạn 


Nói tóm lại, phụng sự bậc thầy đúng pháp là gốc 
rễ của mọi đức tính thế xuất thế gian. Nó cũng là điều 
kiện tiên quyết để khỏi rơi vào các đọa xứ. Mọi sự 
cần thiết để đạt quả Phật sẽ tự đến không cần nỗ lực, 
nếu bạn nương tựa một bậc thầy. Đức Tsongkapa nói: 

“Ôi bậc thầy tôn quý đầy từ bi, ngài là suối 


nguồn của bao điều lành tốt...” 


Lamrim Tỉnh túy của cam lồ nói: 


Vắn tắt, khi bạn nương tựa một bậc thây, 
Bạn sẽ thoát khỏi những đọa xứ 


Giải thoát trong lòng tay | 391 


Và được những tái sanh tốt 
Như làm trời, làm người, 
Cuối cùng tất cả khổ luân hồi sẽ chấm dút, 


Và bạn đạt thành quả tối thượng vi diệu. 


Atìisha nói ngài đã nương tựa một trăm năm 
mươi hai vị thầy, mà chưa từng làm phiền nhiễu tâm 
một vị nào. Bởi thế ngài có nhiều công trình tốt đẹp 
ở Ấn và Tạng, tất cả đều do sự hiếu kính đối với 


những bậc hướng đạo tâm linh. 


IVA1.2.2 Những tai hại do không nương tựa bậc thầy, 


hoặc do thối tâm kính tín 


Những tai hại là điều ngược lại với tám điều lợi 
nói trên: nghĩa là bạn sẽ không tiến gần đến Phật quả, 


vân vân. 


Có tám điều hại khi thối thất sự kính thầy. Khi đã 
theo một vị thầy, thì thật vô cùng tai hại khi bạn sút 
giảm lòng tôn kính; bởi thế bạn chỉ nên thụ giáo sau khi 


tra tầm kỹ xem người ấy có xứng đáng hay không. 


IVA1.2.2.1 Hỗn xược với thầy là phỉ báng chư Phật 


Bậc thây là hiện thân của chư Phật đến để giúp 


bạn thuần hóa; có thể nói thầy là sứ giả của chư Phật. 


392 | Pabongka Rinpoche 


Bởi thế nếu bạn hỗn với thầy tức là phỉ báng chư Phật 
vậy. Bạn phải cẩn thận, không được phỉ báng dù chỉ 
một vị Phật, huống hồ tất cả Phật! Bậc thầy có nghĩa 
là người muốn dạy, và đệ tử là người muốn lắng nghe, 


dù chỉ là nghe một bài kệ. 


Chúng ta thường thờ kính nghiêm túc những bậc 
thầy nổi tiếng của mình mà xem thường những vị thầy 
khác, chẳng hạn thầy dạy vỡ lòng. Điều này không 
đúng. Je Drubkang Geleg Gyatso không thể triển khai 
thực chứng nào khi chưa có lòng kính trọng đối với vị 
tu sĩ đã hoàn tục nhưng ngày trước đã dạy vỡ lòng 
cho ngài. Tỉnh túy của cam lô nói: 

“Chư Phật làm nhiều công đức qua những hướng 
đạo tâm linh; các ngài đến với bạn dưới hình ảnh bậc 
thầy. Bởi thế không kính thầy thì cũng như không kính 


chư Phật. Quả báo dị thục sẽ rất nặng nề...” 


Luận về Mật điển Kàlayamàri nói: 


Một người dù chỉ nghe một bài kệ 
Mà không xem người nói như bậc thầy mình 
Thì sẽ tái sanh trăm kiếp làm chó, 


Rồi đọa vào địa ngục thấp nhất. 


Và trong tác phẩm Năm mươi bài kệ ca tụng bậc 
thầy Mã Minh (Ashvagosha) nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 393 


Sau khi được một vị thầy che chở 
Và trở thành đệ tử vị ấy, 

Hồi lại phi báng thây, 

Thì cũng như phỉ báng chư Phật- 


Hậu quả sẽ là đau khổ lâu dài. 


Khi tức giận thầy là bạn tiêu tan bao công đức và 


~ ` * ^~ *. AZ * x. Z + ^ 
sẽ đọa vào địa ngục số kiếp băng số sát-na bạn nổi sân. 


IVA1.2.2.2 Nếu giận thây, bạn tiêu hủy hết công đức 


và phải đọa địa ngục vô số kiếp 


Mật điển Kàlachakra nói: 


Hãy đếm bao nhiêu sát-na bạn giận thây, 
Thì biết đã tiêu hủy công đức bấy nhiêu kiếp; 


Và sẽ chịu khổ địa ngục cũng bấy nhiêu kiếp. 


Giả sử bạn giận trong thời gian một búng tay 
(một búng tay bằng 65 sát-na) thì bạn tiêu hủy mất 65 
kiếp công đức đã tích lũy, và phải ở trong địa ngục 
Vô gián cũng bằng chừng ấy thời gian. Bởi thế nếu có 
thái độ bất kính hay phỉ báng thầy, giận thầy, hoặc 
làm phật ý thầy, bạn phải sám hối tội lỗi ấy trong lúc 
thầy còn sống; nếu thầy không còn thì phải sám hối 


trước xá lợi của thầy. 


394 | Pabongka Rinpoche 


IVAI1.2.2.3 Bạn sẽ không đạt được quả vị cao siêu mặc 


dù có tu mật tông 


Mật điển gốc Guhyasamàja nói: 


“Một hữu tình có thể đã phạm những tội nặng 
như năm tội nghịch đáng đọa ngục Vô gián, nhưng 
vẫn còn có thể thành công trong tối thượng thừa, biển 
lớn của Kim cang thừa. Nhưng một người khinh thầy 
tận tâm khám thì dù có tu cũng không được gì.” 


Dù bạn có phạm nhiều tội nặng như Ngũ vô gián 
vân vân, bạn cũng sẽ đạt thành quả vị tối cao nếu 
nương tựa vào con đường của mật điển Guhyasàmaja 
chẳng hạn. Nhưng nếu thâm tâm bạn khinh thường 
bậc thầy, bạn sẽ không đắc quả vị tối thượng, dù có 


tu hành bao nhiêu đi nữa. 


IVA1.2.2.4 Dù có nương tựa vào những lợi ích của một 
điển, sự tu tập của bạn cũng chỉ đạt đến địa ngục 


và những cõi tương tự 


Một người đã bỏ thầy, dù có tu hành bao nhiêu, 
cũng chỉ đi đến địa ngục. Mật điển Trang hoàng tâm 


Kim cương nói: 


Người nào khinh chê bậc thầy không lỗi của mình, 
Thì dù tu tập bao nhiêu mật điển, 


Dù có bỏ ngủ, tránh xa mọi tụ hội, 


Giải thoát trong lòng tay | 395 


Tu hành trong một ngàn kiếp, 


Cũng chỉ đạt đến địa ngục... 


IVAI1.2.2.5 Bạn sẽ không phát triển thêm được thiện 
pháp nào, và những gì có được sẽ thối thất 


Chỉ trích thầy một cách hỗn xược thì đời này 
không chứng được điều gì mới mẻ, và những gì đã 
được sẽ mất. Vị giáo thọ Krshnàchàrya không tuân 
lệnh thầy (Jalandharapa) nên không đạt được mục 
đích tối thượng ở đời này. Raechungpa không vâng lời 
Milarepa ba lần nên cũng không đạt mục đích; cả hai 
đều phải tái sanh ba lần mới đạt được. Một đệ tử đắc 
thần thông bay đến thăm thầy với ý nghĩ, “Nay thầy 
mình cũng không làm được như mình” nhưng ông liền 
mất thần thông và rơi xuống. Hiển giả Nàropa quên 
lời thầy dặn, đã tranh luận với ngoại đạo nên không 
đạt được mục đích tối thượng trong đời này mà phải 
chờ khi chết mới đạt được trong cõi trung ấm. Đức 
Văn-thù tiên đoán hai chú tiếu xuất sắc ở Khotan sẽ 
đạt mục đích tối thượng trong đời này, nhưng vì nầy 
sinh tà kiến đối với bậc thầy Songtsaen Gampo, nghỉ 
ngờ ngài, nên khi về nước, họ chỉ được thần thông 
biến ra vàng đầy giỏ. Bởi thế, nếu có tà kiến đối với 
thầy, bạn sẽ khó triển khai tuệ giác và không thể đắc 


quả vị cao. 


Nếu giao du với kẻ xấu ác, thì những tuệ giác 
và thực chứng của bạn sẽ bị lu mờ. Bởi thế bạn phải 


396 | Pabongka Rinpoche 


thận trọng. Phần đông người ngày nay chỉ bám lấy đời 
này, cho nó tầm quan trọng quá mức. Ngay cả hạng 
người bạn thích và tưởng đã giúp mình, kỳ thực cũng 
là bạn xấu. Bạn xấu là những người vì quá lo cho ta 
mà xúi ta làm ác, hay ngăn cản ta làm việc lành. Hãy 
xa lánh những người như vậy, bất kể họ là ai. Hãy xem 
đấy là kẻ nguy hiểm, và tránh né họ như tránh voi say. 
Ví dụ khi bạn theo lối sống giản dị vì ít muốn biết đủ 
(thiểu dục tri túc), có người đến bảo sống như vậy thực 
không tốt, không nên từ bỏ quá nhiều. Người nói vậy 
thực sự là bạn xấu, mặc dù họ có vẻ thân thiện. Khi 
nghe thế bạn chỉ nên im lặng, không theo lời họ nhưng 


cũng chả nên cãi lại hay sỉ nhục người ta. 


IVA1.2.2.6 Trong đời này bạn sẽ bị những ác bệnh 
Năm mươi bài kệ về bậc thầy có nói: 


Nhục mạ bậc thầy mình, 
Kẻ ngu sẽ phải chết 

Vì tật dịch, bệnh hành, 
Ma quỷ và độc dược. 
Gặp nạn vua, nạn lửa, 
Rắn mổ, nước cuốn trôi, 
Phù thủy, trộm, yêu tỉnh; 
Sau đó sa địa ngục. 


Chớ bao giờ dại dột 


Giải thoát trong lòng tay | 397 


Làm phật ý thây mình. 
Nếu mù quáng làm vậy, 
Địa ngục chịu khổ hình. 
Những kẻ chê bai thầy 
Sa địa ngục đữ dội, 
Như địa ngục Vô gián, 
Lời ấy thực không sai. 


Có nghĩa rằng nếu hỗn láo phỉ báng thầy, bạn 


sẽ bị nhiều bệnh tật trong đời này. 


Trong xứ Ấn ngày xưa, có bậc thầy Buddhajnàna 
(Phật trí) đang giảng pháp. Thầy ông ta một vị đắc 
thần thông, là một người nuôi heo. Bậc thầy đến trong 
lúc ông đang giảng dạy, và ông làm bộ không trông 
thấy thầy. Về sau ông nói láo với thầy rằng, “Con 
không thấy thầy,” ngay lúc ấy, hai tròng mắt ông rớt 


xuống đất. 


Tsultrim một người láng giểng của Dagpo Jam- 
paol Lhuendrub Rinpoche, thường tổ ra bất kính với 
ngài. VỀ sau ông chết trên đèo Goeker vì bị một kẻ 


trộm dùng đá đánh vào đầu. 


Một đồ đệ của Neuzurpa phạm giới mật tông' nên 
khi chết đã thấy những cảnh tượng hãi hùng. 


1. Không kính thầy - DG 


398 | Pabongka Rinpoche 


IVA1.2.2.7 Trong những đời sau bạn sẽ lang thang bất 
tận trong các đọa xứ 


đi 


Đây là hình phạt nặng nhất cho những kẻ phỉ 
báng bậc thầy, theo mật điển Pháp Quán đảnh Kim 
Cương thủ. Kinh điển kể nhiều chuyện về các địa 
ngục, song mật điển này không dạy rằng một người 
phỉ báng thầy sẽ bị đọa địa ngục, mà nói: 


Kim cương Thủ hỏi: 

- Bạch đức Thế Tôn, hậu quả của nghiệp phỉ 
báng bậc thầy khi chín mùi sẽ là gì? 

Đức Thế Tôn trả lời như sau: 

— Này Kim cương Thủ, ta sẽ không nói cho ngươi 
biết, vì sợ sẽ làm kinh hãi tất cả thế gian, với trời 
người, vân vân. Nhưng này vị chúa tể Mật giáo, ta chỉ 
nói thế này: 

Anh hùng, hãy lắng nghe, 
Ta nói những kẻ ấy 

Sẽ ở đại địa ngục 

Dành cho tội ngũ nghịch 
Trong vô số đời kiếp. 

Bởi thế, chớ khinh thây. 


Đức Phật không dám nói chỉ tiết vì Ngài biết nói 
ra sẽ làm cho người đời ngất xỉu. Ngài chỉ dạy rằng 
những người như vậy sẽ đọa vào địa ngục Vô gián trải 
qua nhiều kiếp. 


Giải thoát trong lòng tay | 399 


Chẳng những không được tự mình phỉ báng thầy, 
mà còn không nên trông thấy một người đã phạm vào 
tội ấy, như câu chuyện sau chứng tỏ. Một lần trong 
khi Lingraepa, một hành giá vĩ đại đang giảng pháp, 
thì đệ tử của dịch giả Chag xuất hiện. Đệ tử này đã 
phạm giới mật tông (phỉ báng thầy); khi trông thấy 
ông ta bỗng dưng giảng sư Lingraepa cứng họng không 
nói gì được nữa, phải bỏ đi ra. 


IVA1.2.2.8 Bạn sẽ thiếu hướng Đạo sư trong tất cả 
đời vị lai 


Đây là điều ngược lại với những lợi ích của việc 
nương tựa bậc thây. Không những bạn sẽ không gặp 
được thầy, mà bạn còn bị sanh vào những nơi mà bạn 
không có cơ hội nào để nghe chút gì về pháp. Nói 
tóm, như lời đức Tsongkapa nói: 


- Như thế, bao nhiêu may mắn ngươi có thể 
có được... 


Nghĩa là tất cả những may mắn ở đời đều do 
nương tựa một bậc hướng đạo tâm linh; tất cả bất 
hạnh trên đời đều là hậu quả của sự không nương 
thầy hoặc đã nương rồi bỏ. Nếu phế bỏ việc nương 
tựa bậc thầy, thì không những trong đời này mà cả 
trong những đời vị lai bạn sẽ không gặp được người 
hướng đạo tâm linh. Tỉnh túy của cam lô nói: 


Bạn sẽ sanh vào những nơi không có cơ hội 
Để được nghe một chữ nào về Diệu pháp, 
Cũng không được nghe lời nào của Đạo sư. 


400 | Pabongka Rinpoche 


Chẳng những ta thiếu suy nghĩ về sự thờ kính 
thầy, ta lại còn không hề phân tích hành vi của mình, 
nên có khi ta làm những cử chỉ tạo những triệu bất 
tường đối với những bậc thầy. Ví dụ như khi Milarepa 
dâng cho Marpa một cái bình đồng trống rỗng. Khi 
thầy Marpa cho Milarepa một ít rượu bia, Milarepa 
đã uống cạn - đây là một cử chỉ tốt lành. Khi Marpa 
sụp lạy một vị thần hộ mạng (thay vì lạy Naropa thầy 
mình), đấy là một triệu bất tường. 


(Kyabke Pabongka Rinpoche nói chỉ tiết về việc 
Dromtoenpa nương tựa hai bậc thầy Setsuen và Atìsha; 
Atisha nương tựa Suvarnadvìpi; Milarepa nương Marpa; 
Je Tsongkapa thếp vàng những bức tường của căn 
phòng nơi mà Kyungpa Lhaepa đã làm những phép 
quán đánh cho ngài; vân vân.) 


Bởi thế sự thờ thầy là điều cốt tủy. Ngay cả 
những hành vi tốt lành hoặc không tốt lành nhỏ nhất 
cũng có hậu quả của chúng. 


Khi ấy Kyabje Pabongka kể câu chuyện về 
Gvaeltsab Rinpoche. Vị này đã là một học giả uyên 
bác trước khi làm đệ tử Tsongkapa. Lúc đầu ông muốn 
tìm đến Tsongkapa chỉ để đánh bại ngài trong cuộc 
tranh luận. Ông tìm gặp Tsongkapa lúc ngài đang 
thuyết giảng trước một đám đông. Ông ngang nhiên 
bước lên pháp tòa, để nguyên nón trên đầu và túi 
hành lý trên lưng. Tsongkapa xê ra nhường chỗ cho 
ông ngồi. Khi tiếp tục nghe giảng, Gyaltsab lúc đầu bỏ 
nón, sau bỏ túi xách mang trên lưng, và cuối cùng 


Giải thoát trong lòng tay | 401 


bước xuống tòa thi lễ ba lạy rồi ngồi giữa đất. Điều 
này chứng tỏ là điểm tốt: trước khi chết Tsongkapa 
đã truyền y và mão cho ông, cử ông làm người thừa 
kế ngai tu viện trưởng Ganden, địa vị tối cao trong 
Hoàng mạo phái (Gelug — Mũ vàng) 


Gyaeltsab Rinpoche lúc đầu đã có những động 
lực xấu, nhưng kết quả cuối cùng lại hóa ra tốt lành. 
Và nhiều khi động lực tốt lại có thể hóa ra bất tường. 
Bởi thế ta phải cẩn thận. 


Khi nhắc đến tên thầy, ta thường nói “Kuzhu” 
(ông) nọ kia, như vậy là không phải phép. Ta phải 
thêm vào một hình thức tỏ sự kính cẩn như “Thượng 
tọa.” Mỗi khi Atisha nhắc tên của thầy mình là Sur- 
vanadvìpi, ngài thường chắp tay cung kính nói “đức 
Survanadvìpi vĩ đại.” Ngài thường đứng lên mỗi khi 
nghe ai nhắc đến tên thầy. Tôi không cố tự để cao, 
nhưng thực sự là tôi rất đau khổ mỗi khi thấy danh 
hiệu bậc tôn sư tôi được người ta nhắc đến một cách 
thần nhiên. 


Nếu bậc thầy của bạn còn sống, thì không nên 
dùng hình thức kính cẩn “tôi cảm thấy thật khó nói 
lên tên của Người.” 


(Khi ấy Kyabje Pabongka ôn lại hai lần những 
tiêu đê nói trên: một lần hơi chỉ tiết, một lần vắn tắt). 


Ngày thứ tám 


Ko Pabongka Rinpoche trích dẫn câu của Tsongkapa: 


Người nào không màng hạnh phúc thế gian, 
Muốn làm đời sống của mình có ý nghĩa, 

Sẽ theo con đường khiến chư Phật hài lòng. 
Những kẻ may mắn! Hãy tịnh tâm lắng nghe. 


Dòng thứ nhất ám chỉ chánh kiến phù hợp với 
Phạm vi Trung bình; dòng thứ hai ám chỉ Phạm vi 
Nhỏ của Con đường, dòng thứ ba nói đến bồ-đề tâm 
và Phạm vi Lớn. 


(Sau khi nhập đề như vậy để chúng tôi khởi 
động lực tốt, ngài nhắc lại những tiêu đề đã giảng, và 
ôn lại hai tiêu đê đầu tiên của thân bài chính thức về 
Lamrim. Những tiêu đề này bàn đến sự phục vụ bậc 
thây). Rồi ngài tiếp tục: 


Giải thoát trong lòng tay | 403 


Những tiêu để đặc biệt này chỉ để cập đề tài 
như một để mục thiền. Con đường Nhanh và Con 
đường Dễ không nói rõ làm cách nào người ta nên tra 
tâm một bậc thầy hướng đạo tâm linh có khả năng; 
bởi thế bây giờ tôi sẽ bàn đến điều này dựa theo tác 
phẩm Lời đức Văn-thù. 


Nếu như trên đã nói, nương tựa một bậc thây là 
có lợi lạc như vậy, và không nương tựa có những 
khuyết điểm như kia, thì làm thế nào ta nên nương 
tựa bậc thầy? 


Nương tựa vào bậc thầy không mà thôi chưa đủ, 
bạn phải nương một bậc thầy có thể giảng dạy con 
đường toàn diện. Một người chỉ có vài đức tính —- như 
có lòng tốt, chẳng hạn - đôi khi lại không có khả năng 
giảng dạy con đường toàn diện. Dù người đệ tử có thể 
có tín tâm, trí tuệ và kiên trì, nhưng nếu bậc thầy 
không làm chủ hoàn toàn kinh điển và mật điển, thì 
những môn đệ sẽ dành trọn đời để tu chỉ một vài 
pháp như quy y, vài pháp quán chư thiên, thiền định 
về khí lực và huyệt đạo, vân vân. Sự tái sinh may 
mắn của người môn đệ như vậy không trở thành có ý 
nghĩa cho lắm. Bởi thế bạn phải nương tựa một bậc 


hướng đạo tâm linh có khả năng toàn diện. 


Có nhiều khả năng khác nhau: truyền giới Biệt 
giải thoát, giới mật tông và bổ-để tâm giới, vân vân. 
Ở đây tôi sẽ nói đến những khả năng của một bậc 


thầy có thể giảng dạy Lamrim toàn diện. Bạn phải tra 


404 | Pabongka Rinpoche 


tâm xem một vị thầy có đủ những khả năng như vậy 
hay không, trước khi tìm đến nương tựa. Không những 
bạn cần xem xét khả năng bậc thầy nào bạn muốn 
nương, mà bất cứ người nào muốn hướng dẫn người 
khác về Luật tạng, Kinh tạng, hay Mật tạng, đều phải 
tự xét xem mình có đủ khả năng làm thầy trong những 
lĩnh vực ấy hay không. Nếu chưa đủ khả năng, thì 
phải làm sao cho đú khá năng cái đã. Không phải chỉ 
cần có đú bộ sậu đồ lề của mật tông như bình cam lỗ 
cho thọ mạng hoặc dụng cụ làm lễ tắm chư thiên (xem 
Ngày thứ năm), hay thuộc lòng những nghi thức ấy 
mà tự xem đã đủ tư cách làm thầy. 

Có những loạt điều kiện khác nhau: một loạt 
điều kiện để làm tu viện trưởng và thầy truyền giới 
có thể dạy giới luật; một loạt để làm thầy về pháp 
Đại thừa nói chung, một loạt để làm thầy về các mật 
điển. Tôi sẽ mô tả những tư cách của bậc thầy thuộc 
pháp Đại thừa nói chung. Quyển Trang nghiêm kinh 


của đức Di-lặc nói: 


Hãy nương một bậc thầy 

Đã được điều phục, rất an, rất tịnh, 

Người có nhiều đức tính hơn mình, 

Kiên trì, một kho tàng kinh điển, 

Thực chứng chân như, 

Có tài biện thuyết, có từ bi, 

Đã từ bỏ sự thất vọng (về cung cách của đệ tử) 


Giải thoát trong lòng tay | 405 


Như vậy có mười đức tất cả: Dòng tâm thức của 
bậc thầy phải được điều phục nhờ giới. Tâm tán loạn 
của bậc thầy phải được rất an nhờ tịnh chỉ nhất tâm. 
Sự chấp thủ bản ngã nơi bậc thầy phải rất tịnh nhờ 
trí tuệ. Khi một cây hương trầm được đặt giữa những 
que củi khác, thì củi cũng thơm lây, cũng thế bạn sẽ 
có những đức tính và khuyết điểm của vị thầy. Bởi 
thế thầy phải có nhiều đức tính hơn bạn. Thực chứng 
chân như là như vầy. Thầy đã khám phá tri kiến nhờ 
trí tuệ do học hồi (văn tuệ). Kiến là tri kiến theo bộ 
phái Pràsangika. Đây là tăng thượng tuệ: tôi không 
nói đến trí tuệ có được khi người ta khám phá ra tri 
kiến theo phái Svàtantrika (Kinh lượng bộ) và dưới đó 
(xem Ngày thứ hai mươi hai). Phần còn lại đã dễ hiểu. 


Những bậc thầy cần có đủ những đức nói trên, 
và chắc chắn phải có ít nhất năm điều này: một 
dòng tâm thức đã điều phục nhờ ba vô lậu học giới, 
định tuệ, có từ bi, và thực chứng chân như. Geshe 


Potowa nói: 


— Mọi người trong gia đình thầy Yerpa tôi tin 
rằng thây chưa từng học nhiều, lại không kiên nhẫn 
khi bị trái ý, cho nên chẳng được cái gì. Nhưng Yerpa 
có năm đức tính này, và bất cứ ai gặp thầy cũng được 
lợi lạc. 


Nyaentoenpa tuyệt đối không có tài giảng dạy, 
nhưng có thể thảo luận tất cả những vấn đề người ta 
hỏi. Người ta tưởng rằng không ai hiểu được khi nghe 


406 | Pabongka Rinpoche 


Nyaentoenpa giảng, nhưng không phải thế. Ông có 
năm đức tính, và ai ở gần ông cũng được lợi lạc. 


Mặc dù những bậc thầy lý tưởng luôn luôn hiếm 
hoi, song điều cốt yếu là bạn phải nương một vị nào 
có nhiều đức tính hơn lỗi lầm, người đặt nặng đời sau 
hơn đời này, và nghĩ đến người khác hơn đến bản 
thân. Nếu bạn không làm vậy, mà lại đi theo một vị 
thầy bất chính, bạn có thể trở thành như Chuỗi ngón 
tay (Vô Não), người đã gặp tà sư dạy cho con đường 
quái đản để gây nên những tội lỗi kinh hoàng. Bởi 
thế trước hết phải tra tầm thật kỹ bậc thầy, rồi chỉ 
nương tựa nơi ông nếu thấy ông xứng đáng. 


Môn đệ cũng phải có năm đức tính: phải thật 
thà không có óc bè phái, phải có trí tuệ phân biệt 
phải quấy; phải khát khao giáo lý; phải hết sức tôn 
kính bậc thây; và phải nghe giảng với sự hướng tâm 
thích đáng (nghĩa là có động lực tốt). Nếu có năm đức 
này, họ sẽ tiến bộ trong Phật pháp. Vậy, làm thế nào 
để thờ kính một bậc thầy? 


IVA1.2.3 Tận tụy với thầy trong ý nghĩ 


Có hai tiêu đề phụ: 
IVA1.2.3.1 Căn bản: Luyện cho mình có đức tin nơi thầy; 


IVA1.2.3.2 Nhớ lại lòng tử tế của thầy và phát sinh 
tâm kính trọng. 


Giải thoát trong lòng tay | 407 


Hai tiêu đề này dùng cả kinh điển và luận lý, 
nên lập thành một tòa nhà vững chãi. Nếu thiển quán 
về để tài này, bạn sẽ sung sướng thờ thầy hết mình 
đúng cách. Nếu không suy tư về những điều này, thì 
bạn chỉ muốn xin thầy giảng dạy, ngoài ra không còn 
sự liên hệ nào khác. 


IVA1.2.3.1 Căn bản: Luyện cho mình có đức tin nơi thầy 


Có ba tiêu đề phụ. 


Ở đây đức tin là có thái độ xem thầy như Phật. 
Điều này, và tri kiến xem tất cả hữu tình đã từng làm 
mẹ mình, là hai đề mục Lamrim khó triển khai nhất. 
Mặc dù khó, song nếu không nỗ lực quán hai mục này 
thì bạn sẽ không triển khai được những đạo lộ khác 
trong dòng tâm thức. 


Đức tin là căn bản để phát triển mọi sự tốt lành. 
Kinh Ngọn đèn Ba ngôi báu nói: 


Đức tin là sự chuẩn bị, 
Là bà mẹ sinh ra, nuôi lớn, 


và tăng trưởng mọi đức tính khác. 


Một người đến xin Atìsha giảng dạy. Atìsha im 
lặng không trả lời, khiến người kia la lớn, lặp lại lời 
yêu câu. Atìsha nói: 


— Nào nào! Tôi không điếc. Đây là chỉ giáo của 
tôi: Hãy có lòng kính tín! 


408 | Pabongka Rinpoche 


Gyaelwa Ensapa nói: 


Tóm lại, những kinh nghiệm và thực chứng 

của bạn lớn hay nhỏ, 
Là do đức tin của bạn lớn hay nhỏ. 
Bậc thầy là nguôn suối của mọi thành công. 
Chỉ nhìn đức tính, bỏ qua khuyết điểm nơi thây, 
Nắm vững lời chỉ giáo, 


Và hứa tuân hành trọn vẹn. 


Nói cách khác, thực chứng của bạn tùy thuộc 
bạn có lòng tin hay không, và lòng tin ấy lớn hay nhỏ. 
Bạn phải xem thầy như chính đức Phật nếu muốn đạt 
thành vô thượng bồ-đề; bởi thế nhất thiết không được 
nhầm lẫn về chỉ giáo mà bạn nhận được. 


Dù nhận chỉ giáo sai, bạn vẫn còn có thể đạt 
những thành tựu thấp nếu đủ niềm tin. Ở Ấn, có người 
đến xin thụ giáo một bậc thầy; ông thầy nói “Marileja” 
có nghĩa là “đi cho khuất” nhưng người kia không 
hiểu, lại tưởng đấy là thần chú thầy ban cho nên 
chuyên cần đọc tụng và cuối cùng đã chữa khỏi được 
bệnh cho chính mình và người khác nhờ “thần chú” 
ấy. Lại có người đọc sai thần chú của nữ thần Chunda 
(Chuẩn-để) thành “om vale vule vunde svàhà là. 
Những chữ “v” trong câu chú đáng lẽ phải là “ch” (om 
chale chule chunde svahà.”) Ông niệm chú này nhiều 
lần, và trong một mùa đói kém đã có thể nấu đá để 
ăn thay cơm. 


Giải thoát trong lòng tay | 409 


Nếu thiếu niềm tin, bạn sẽ không được cái gì từ 
trí tuệ của mình. Có ba loại đức tin; đức tin mà bạn 
cần luyện trong phần này của Lamrim là “tịnh tín” 
hay đức tin trong suốt, khiến cho bạn sẵn sàng xem 
thầy như Phật thật. 


Kỹ thuật đào luyện đức tin này, theo hệ phái bắt 


nguồn từ Ketsang Jamyang và môn đệ, có ba phần là: 


a) Vì sao phải xem thây như Phật 


Bạn phải xem thầy như Phật vì bạn muốn được 
lợi lạc, không muốn mất mát. Xem thầy như Phật thì 
bạn sẽ thành đạt không khó khăn tất cả những ước 
nguyện trong đời này và những đời sau —- quả là một 
lợi ích lớn lao. Ví dụ: một bà già nhờ đức tin mãnh 
liệt vào một cái răng chó nên răng ấy biến thành xá 


lợi. Quyển Sách xanh bùa chú nói: 


“Sự gia trì của bậc thầy có ơn ích nhiều hay ít, 


hoàn toàn tùy thuộc đức tin nơi người môn đệ.” 


Nghĩa là sự gia trì của bậc thầy không có lớn 
nhỏ, nhưng bạn nhận được sự giúp ích lớn lao nếu 
xem thầy như Phật, và chỉ nhận được sự giúp ích nhỏ 
bé nếu xem thầy như Bồ-tát, vân vân. Bạn có thành 
tựu được những thần thông hay không là do bạn kính 
trọng thầy nhiều hay ít. Atìsha nói Tây Tạng không 
có những hành giả vĩ đại vì người Tây Tạng chỉ xem 
thầy như người thường. 


410 | Pabongka Rinpoche 


Bậc thầy có thể là Phật thật, song nếu không 
đào luyện đức tin thì bạn sẽ không thấy được những 
đức tính của thầy; ngược lại bạn chỉ chịu sự mất mát 
là gặp đủ loại khổ đau. Đức Phật có vô lượng thiện đức, 
nhưng Devadatta và Upadhàna chỉ có thể trông thấy 
hào quang tỏa ra bề rộng khoảng chừng một cánh tay 
từ thân ngài; họ không thấy được những đức khác của 
Phật. Bởi thế họ bị mất mát lớn. Geshe Potowa nói: 


Nếu bạn không kính trọng bậc thầy 
Thì dù nương tựa Phật cũng vô ích, 
Như trường hợp Upadhànga. 


b) Vì sao có thể xem thầy như Phật 


Thực sự bạn có thể xem thầy như Phật. Có hai 
cách: một là khi biết ca tụng chỉ một phần những đức 
tính của thầy, bạn cũng có thể chấm dứt sự thiếu niềm 
tin; hai là lòng tin sẽ thắng lướt những lỗi lầm vụn 
vặt bạn có thế thấy nơi bậc thầy. Bạn cần sử dụng hai 
điều này để chống đỡ niềm tin của bạn. Hãy nghĩ về 


hai điều ấy. 


Trong Mật điển Quán đảnh Kim cương Thủ có câu: 


Bạn sẽ đạt được thần thông 
Khi biết thấy đức tính của thầy. 
Bạn sẽ không được thần thông 


Khi nắm lấy lỗi lầm của thây. 


Giải thoát trong lòng tay | 411 


Nói cách khác, trước đây vì ác nghiệp mà ta chỉ 
để ý những lỗi lầm nơi bậc thầy. Bây giờ thay vì vậy, 
ta hãy chú ý những đức tính của thây, thì tự nhiên ta 
hết muốn nhìn lỗi thầy, cũng như mặt trời che khuất 
ánh sáng mặt trăng trên bầu trời. Và cũng như ta 
thường không nghĩ về những lỗi lầm của chính mình 
nên ta không thể trông thấy chúng. Bạn có thể thấy 
vài lỗi nhỏ nơi bậc thầy, nhưng khi nghĩ đến những 
phương tiện khéo của thầy để điều phục môn đệ, bạn 


cũng đủ giữ niềm tin nơi ông. 


Hơn nữa, lúc ta mới tu học, thì bậc thầy đối với 
ta chỉ là người phàm. Khi đạt được thứ định chứng gọi 
là “dòng pháp tương tục,” ta sẽ gặp được những ứng 
thân tối thượng, và khi vào sơ địa Bồ-tát ta sẽ gặp 
những báo thân, vân vân. Cuối cùng khi tri kiến ta 
được thanh lọc thì toàn thể vũ trụ hiện ra hoàn toàn 
thanh tịnh. 


c) Cách nhìn thây thích đáng 


Ở đây, muốn xem thây là Phật ta phải sử dụng vừa 


kinh vừa luận để đạt đến niềm tin không lay chuyển. 
Có 4 tiêu để phụ. 
c(i) Đức Kim Cương Trì cho bậc thây là Phật 


Có nguy cơ một số người sẽ nghĩ: “Những bậc 
thầy không phải là Phật thật, ta phải xét lại đoạn này 


412 | Pabongka Rinpoche 


của Lamrim về chuyện thờ kính thầy.” Tiêu để này 
cốt khuyên ta tận tậm khẩm không nên có tà kiến ấy. 

Bạn nên nghĩ rằng: Thầy chính là Phật, nhưng 
ta không thấy được điều ấy. Lý do là đức Kim Cương 
Trì hiện tại đang ở giữa chúng ta dưới hình dạng 
những bậc thầy. Vua Mật điển Hevajra nói: 


Trong năm ngàn năm thời vị lai, 

Ta sẽ hiện thân thành những bậc thây... 
Hãy xem thấy như Tu, để sinh kính ngưỡng. 
Vào thời đại suy đồi trong tương lai, 

Ta sẽ hiện thân làm người tôi tàn; 


Đây là những phương tiện Ta sử dụng. 
Một quyển kinh nói với chúng ta: 


Thật đầy ý nghĩa nếu nhìn thấy Ta! 
Trong đời vị lai, Ta sẽ thị hiện 

Thân tướng những vị trú trì. 

Ta sẽ trú trong hình dáng những bậc thây. 


Nhiều Kinh tạng và Mật tạng bảo rằng trong đời 
mạt pháp, chính đức Kim Cương Trì sẽ hiện thân làm 
bậc thầy. Vì lòng từ bi Ngài dạy, “Các con sẽ gặp ta... 
đừng tuyệt vọng, các con sẽ nhận ra ta.” Điều này rõ 
ràng có nghĩa như Kinh và Mật nói, và bạn nên xem 
thời nay như là thời đại suy đổi. Đức Kim Cương Trì 


Giải thoát trong lòng tay | 413 


với lòng từ bi nhìn thấy chúng ta và biết tình trạng 
chúng ta đã trở nên thê thảm như thế nào do phiền 
não và nghiệp chướng, nên ngài đã hóa hiện làm 
những bậc thầy của chúng ta. Trong đời hiện tại, nhờ 
thây mà chúng ta có thể biết được làm thế nào để 
thay đối cách hành xử, để thực hành những lời chỉ 
giáo, vân vân. Bởi thế Ngài biết rõ không có thời gian 


nào tốt hơn để làm việc lợi ích cho chúng ta. 


Nếu bạn nghĩ sự thật không phải như vậy, và 
đưa ra những lý luận để nói bậc thầy này bậc thầy 
nọ không phải là hóa thân của Kim Cương Trì, thì tiến 
trình loại trừ của bạn sẽ không còn sót lại người nào 
là hóa thân của Kim Cương Trì hết trọi. Điều này mâu 
thuẫn với lời trích dẫn ở trên là, ít nhất trong số các 
bậc thầy cũng phải có một hóa thân của Phật. Hãy 
nghĩ lại điều ấy. Nếu bạn chỉ áp dụng những lý lẽ để 
chứng minh họ không phải là Phật, thì bạn sẽ không 
tìm ra hóa thân, vậy lỗi là ở tư duy của bạn. Thay vì 
thế bạn nên nghĩ: “Tất cả những bậc thầy đều là hóa 
thân của Phật.” 


Những trích dẫn này cũng đủ cho hạng người dễ 
dàng tin tưởng. Tuy nhiên nếu ta chứng minh bằng lý 
luận thì càng thuyết phục hơn nữa. 


c(i) Bậc thây làm việc Phật 


Như tôi đã nói ở đoạn trên về ruộng phước, vẫng 
trăng duy nhất trong bầu trời hiện xuống mặt nước 
nhiều phản ảnh khác nhau do có nhiều bình chứa 


414 | Pabongka Rinpoche 


khác nhau. Cũng tương tự, căn bản trí của tất cả chư 
Phật - nghĩa là phối hợp giữa đại lạc và chân không 
— là cùng một vị với tất cả pháp giới, nhưng xuất hiện 
dưới nhiều hình dạng khác nhau tùy theo từng người 
đệ tử: làm Thanh văn đối với những môn đệ đáng 
được điều phục bằng Thanh văn, làm Độc giác đối với 
môn đệ đáng được điều phục bởi Độc giác, làm Bồ- 
tát hay Phật đối với những môn đệ đáng được điều 
phục bởi Bồ-tát hay Phật. Trong kinh Cha con gặp gỡ 


chúng ta đọc: 


Vì lợi lạc cho hữu tình, 

Chư Phật hiện thân làm Đế thích, Phạm thiên 
Với một số người, Ngài hóa thân làm quỷ sứ. 
Người thế gian không thể nhận ra điêu này. 


Nói cách khác, đức Phật hiện hình nhiều cách: 
Làm quỷ hay làm trời cho những người đáng được quỷ 
hay trời hàng phục, Ngài còn hiện chim chóc hay thú 
rừng, vân vân, cho những người đáng được hàng phục 
bằng những hình dạng ấy. Các Ngài hiện thân cho 
chúng ta như những bậc thầy phàm phu tùy giới hạn 
phước báo của chúng ta. Các Ngài không có cách nào 
khác để dẫn dắt chúng ta; các Ngài cũng có thể thị 
hiện những phương diện thù thắng hơn một vị thầy 
tầm thường, như là hiện ra Báo Thân, vân vân, nhưng 
chúng ta không thể thấy được thân ấy. Và nếu các 
ngài hiện hình thành những dạng thấp hơn chúng ta 


Giải thoát trong lòng tay | 415 


như chim thú, vân vân, thì cũng không ích gì, vì chúng 
ta không tin những loài ấy. 


Trong quyển Cúng dường Đạo sư có nói: 


Con khẩn câu Ngài, chỗ quy y đây từ mẫn, 
người bảo hộ cho con: 
Ngài là Mandala ba thân báu của chư Phật; 
Nhưng với phương tiện thiện xảo, 
Ngài hiện phàm phu để hướng dẫn hữu tình, 
Như một cái lưới huyễn thuật để cứu vớt chúng con. 


Ba thân Phật được chứa đựng trong ba sự huyền 
bí của bậc thầy (xem Ngày thứ mười hai). Bậc thầy là 
một hóa thân chư Phật tạo ra để làm các thiện sự. Giả 
sử trong lễ múa ở tu viện một vũ công khi đóng vai giáo 
thọ sẽ khoác y phục giáo thọ sư để múa; nhưng khi làm 
pháp vương ông lại mặc y phục của vua pháp để múa. 
Chỉ có phục trang thay đổi; còn vũ công vẫn chỉ là một 
người ấy. Hoặc, bạn có thể viết nhiều truyện khác nhau 
với cùng một thứ mực đồ, nhưng tất cả đều có cùng một 
bản chất là mực đỏ. Bởi vậy hãy nghĩ: “Những bậc thầy 
chúng ta không ai khác hơn là những hóa thân của đấng 
Kim Cương Trì, đấy là những phương tiện khéo của ngài 
để điều phục chúng ta.” 


Củi không bắt lửa nếu bạn không dùng một cái 
gương hội tụ để bắt lửa mặt trời; bạn có thế có nhiều 
thức ăn khác nhau, nhưng chúng không đi vào bụng 


416 | Pabongka Rinpoche 


được nếu không qua cửa miệng. Cũng thế, sở dĩ bạn 
nhận những sự gia trì và bạch tịnh nghiệp của chư 
Phật, là nhờ nương tựa vào bậc thầy. Bậc thầy là tác 
nhân của tất cả thiện hành của chư Phật, vì thầy giúp 


cho bạn thực hiện tất cả những thiện nghiệp. 


Nếu vậy thì đừng nghỉ ngờ gì nữa, thầy là một 
vị Phật. Thiện hành cúa chư Phật là những sự gia trì 
mà các ngài ban phát trong lúc hoạt động vì lợi lạc 
cho hữu tình. Nhờ nương tựa một bậc thầy mà bạn 
nhận được những sự gia trì này. Nếu cần thiết phải 
vậy, thì không thể nào bậc thầy lại là phàm phu: họ 
phải là những vị Phật. Nếu thầy là phàm phu thì hóa 
ra trung gian cho những thiện hành chư Phật chỉ là 
phàm phu. Như thế có nghĩa chư Phật cần đến sự giúp 
đỡ của phàm phu. Nhưng chư Phật không cần sự giúp 
đỡ ấy. Khi chư Phật làm việc lợi lạc hữu tình, các ngài 
còn không cần đến sự giúp đỡ của Thanh văn, Duyên 
giác hay Đại Bồ-tát, thì làm sao ta có thể nói các ngài 


cần đến sự giúp đỡ của người phàm? 


Bởi thế chư Phật hóa thân làm những người 
thường để hữu tình có đủ phước duyên trông thấy 
được. Các ngài còn hóa hiện thuyền, câu, vân vân, 
nhưng những vật này đối với ta dường như chỉ là công 
việc của những người thợ mộc, thợ hồ, chứ ta không 
thể thấy được cái gì khác từ nơi họ. 


Sakya Pandit trích dẫn ví dụ về kính hội tụ: 


Giải thoát trong lòng tay | 417 


Những tia mặt trời rất nóng, 

Nhưng không thể phát ra lửa nếu không có kính hội tụ. 
Cũng thế nếu không có bậc thây, 

Thì ta không thể nhận được ân phước của chư Phật. 


Và Da Oe Rinchen, vị Lama Kagyu trích dẫn cùng 
một ví dụ ấy: 


Hãy xen giữa những tỉa sáng mặt trời 
Một tấm kính trong suốt, 


Hồi tập trung tia sáng vào bùi nhùi... 


Những môn đệ nhận được những thiện sự của 
chư Phật nhờ nương một bậc thầy. Nếu thầy không 
phải là Phật, thì Phật sẽ không cần đến sự phụ tá 
của ông ta, cũng như người giàu không nhờ kẻ ăn xin 
giúp đỡ. Bạn phải xét kỹ điều này: thầy và Phật là 
một, bởi vì nếu không thế, thì hóa ra Phật lại tùy 
thuộc vào thầy. 


c(iii) Chư Phật Bồ-tát vẫn đang làm việc cho 
hữu tình 


Đấng Kim Cương Trì hiện đang hóa thân để làm 
việc lợi lạc cho tất cả hữu tình. Chư Phật biết một 
cách không lầm hoàn cảnh của tất cả chúng sinh, 
thương chúng còn hơn bà mẹ thương con một, và luôn 
luôn cố hết sức để thi hành những thiện sự. Làm sao 
các ngài lại không làm việc vì chúng ta trong thời đại 
thống khổ hiện nay? 


418 | Pabongka Rinpoche 


Khi chư Phật mới phát bồ-để tâm lần đầu, các 
Ngài đã vì tất cả chúng ta mà phát. Các Ngài cũng vì 
chúng ta mà tích lũy phước đức và trí tuệ. Các ngài 
cũng đã đạt vô thượng bồ-để vì lợi ích cho tất cả hữu 
tình. Bây giờ khi các Ngài đã đạt kết quả, thì không 
thể nào các Ngài lại không tiếp tục giúp ích chúng ta. 
Tất cả chư Phật không nỡ lòng nào bỏ mặc chúng ta 
mà không làm việc để cứu vớt. Chắc chắn các Ngài 
phải làm. 

Nếu chư Phật quyết định làm lợi lạc cho chúng 


ta, thì các Ngài không có cách làm nào khác hơn là 


giúp ta mở con mắt tuệ. 


Chư Phật không rảy nước phép để rửa tội, 
Không lấy tay xoa đầu cho ta hết khổ đau, 
Không ban cho ta quả giác ngộ như cho quà, 
Mà cứu ta bằng cách khai thị chân lý. 


Chính những hóa thân Phật đang làm việc ấy 
chứ không ai khác, đấy là những bậc thầy dạy ta 
những phương pháp để tái sinh lên thượng giới và để 
được những lợi lạc thù thắng. 


Trong Bài cầu nguyện của Ketsang Jamyang, 


chúng ta đọc: 


Chư Phật Bô-tát quá khứ 


Vẫn còn làm việc cho hữu tình. 


Giải thoát trong lòng tay | 419 


Đây không chỉ là lời nói vu vơ, 
Mà thực là thế, với một bậc chân sư. 
Bậc tôn sư tôi bảo, “Có một vị Phật gia trì 


đang ở trên đầu mỗi hữu tình.” 


c(iv) Tướng ngoài không bảo đảm 


Bạn phải quả quyết rằng những bậc thầy hiện 
tại của bạn là Phật thật, họ là những tác nhân thi 
hành những thiện sự của chư Phật. Nhưng bạn vẫn 
không thấy thầy mình là Phật được, và bảo: 


- Tôi chỉ thấy họ như người thường, vì tôi thấy 


nơi họ có những lỗi này lỗi kia. 
Ta hãy phân tích điều này. 


Những gì ta trông thấy thực không đáng tin cậy, 
không chắc chắn. Cái nhìn của chúng ta là do nghiệp 
của ta mà có. Có nghiệp ta đã tạo có nghiệp ta chưa 
tạo, nhưng ta không thể bảo mình có nghiệp này 
không có nghiệp kia. Chandrakìrti nói trong tác phẩm 
Thực hành trung đạo rằng: “Một quỷ đói thấy dòng 
sông là mú cháy...” Khi nhìn một bát nước giải khát, 
chư thiên thấy ra là cam lổ, con người chỉ thấy là 
nước, còn ngạ quỷ thì thấy là mủ máu, vì ba chúng 
sinh ấy có nghiệp khác nhau. Đối với quỷ đói thì mặt 
trăng mùa hạ có vẻ nóng và mặt trời mùa đông có vẻ 
lạnh. Mật điển Bánh xe thời gian và luận Abhidharma 
(Thắng pháp) được lập cho hai hạng đệ tử; trong một 


420 | Pabongka Rinpoche 


bài giảng núi Tu-di được mô tả là tròn, trong bài khác 
lại nói vuông. Bậc thầy Vô Trước trông thấy Bồ-tát Di- 
lặc dưới hình dạng một con chó què hai chân sau, đầy 
đòi bọ hôi thối. Buddhajnàna trông thấy đức Văn-thù 
dưới dạng một thầy tu ăn ở với một phụ nữ, cày ruộng, 
và ăn cháo nấu bằng dòi. Tất cả những người địa 
phương chỉ thấy Tilopa là một ông chài điên khùng 
mà không bao giờ ngờ ngài là một hành giả vĩ đại, và 
ngay cả Naropa cũng thấy ông ta đang nướng một con 
cá sống. Krshnàchàrya trông thấy thần Vajravaràhi 
như một phụ nữ bị phong cùi. Bởi thế chúng ta phải 
mừng rằng vị thầy hướng đạo tâm linh cho ta không 
hiện tướng một con ngựa, con chó hay con lừa — mà 
ta thấy thầy là một con người. Chaen Ngawa Lodroc 
Gvyaeltsaen nói: 


Xét số lượng ác nghiệp của chúng ta 

Và những chướng ngại do nghiệp, 

Thì ta có thể cho mình may phước 

Vì được thấy thầy như một con người. 

Chúng ta có phước lớn 

Đã không thấy thầy ra con chó hay con lừa. 
Bởi thế hãy kính lễ bậc thầy từ đáy lòng ngươi 
Hỡi người con của đấng Thích-ca. 


Lại nữa, tướng bên ngoài là không đáng tin cậy: 
vì mọi sự có vẻ như thật có, nên ta có thể kết luận 
sai lầm rằng nó có thật. 


Giải thoát trong lòng tay | 421 


Một lần có vị tỷ-kheo khát nước đi tìm nước 
uống và thấy một ngạ quỷ. Con quỷ không trông thấy 


sông Hằng mặc dù thực sự nó đang bước trên ấy. 


Lại nữa, không phải chỉ vì bạn không thể trông 
thấy quỷ mà có thể bảo rằng quỷ không hiện hữu. Ở 
đây tôi nên nói đến Luận về những pháp thực hữu của 
Pháp Xứng (Dharmakìrti), trong đoạn nói về luận lý 
hình thức bàn đến những hiện tượng vô hình không 
thể trông thấy. 


Bạn không có đú phước để thấy bậc thầy như 
Phật thật, bởi vì bạn không có dòng tâm thức của một 
người có đủ phước đức để thấy như vậy. Nghĩa là bạn 
không có nhận thức đặc biệt giúp bạn trông thấy thầy 
là Phật. 


Điều ấy hoàn tất sự phân tích của chúng ta. 
Ngay cả khi một người nào không có vẻ gì là Phật, thì 
cũng không có nghĩa rằng vị ấy không phải Phật. Và 
dù cho người ấy có vẻ như Phật thật, thì bạn cũng 
không thể bảo đắm ông ta thật là Phật. Một hôm tôn 
giả Ưu-ba-cúc-đa (Upagupta), vị tổ thứ tư trong Phật 
giáo, đang giảng pháp, bị quỷ Kàmadeva quấy rối. Khi 
hàng phục quỷ xong ngài bảo, “Ta chưa hề gặp Phật, 
ngươi hãy biến hình giống ngài cho ta xem.” Quỷ liền 
hiện hình Phật đủ tướng hảo tướng phụ, vân vân, 
không thêm bớt. Tôn giả Ưu-ba-cúc-đa suýt sụp lạy vì 
được diện kiến đức Thế Tôn, nhưng quỷ liền biến mất 
không để cho ngài kịp đảnh lễ. 


422 | Pabongka Rinpoche 


Trong quá khứ, những hành giả vĩ đại như Long 
Thọ hiện tướng những thây tỷ-kheo thường, nhưng kỳ 
thực các vị ấy đều là Phật. 


Lại nữa, khi phát sinh tà kiến tìm lỗi của thầy 
thì bạn không nên chấm dứt chúng ngay. Ví dụ trước 
khi giặt áo bạn phải xem kỹ từng vết bẩn. Cũng thế, 
bạn nên để cho những tà kiến ấy (về lầm lỗi của thầy) 
sanh khởi. Tại sao? Vì bạn không biết bậc thầy có 
những lỗi lầm dường - như ấy hay không. Như tôi đã 
vạch ra, tại sao những tướng do nghiệp thấy lại không 
thể sai lầm? Người có bệnh về mật sẽ thấy một vồ ốc 
trắng thành ra vàng; một người bệnh phong sẽ thấy 
núi tuyết hơi xanh; người ngồi trên thuyền đang đi thì 
thấy cây trên bờ như chuyển động; người mắt bị vầy 
cá thì có ảo giác trông thấy tóc rụng, vân vân. 


Nếu những nguyên nhân sai lầm tạm thời nhỏ 
nhặt ấy có thể che mờ chúng ta đến thế, thì làm sao 
chúng ta không thể sai lầm về những vật đang hiện 
hữu, khi chúng ta có vô số nguyên nhân để lầm lạc — 
nghiệp và những vọng tưởng vô minh. 


Tôi biết có một Lạt-ma tái sinh bị bệnh mật, khi 
đi hành hương ở nhà trọ lúc đầu ông trông thấy rõ 
ràng ba hộp vàng đựng xá lợi nhưng về sau, khi hết 
bệnh, những hộp ấy lại hóa thành bạc. 


Khi viếng thăm tượng đức Di-lặc ở Rong, 
Gyaelwa Ensapa tranh luận với một vài học giả 
Sakya. Ensapa trích dẫn Bár-nhã Bát thiên tụng bằng 


Giải thoát trong lòng tay | 423 


Phạn ngữ để làm sáng tỏ ý nghĩa, nhưng vì không hiểu 
vài thuật ngữ Phật giáo những người phái Sakya bảo 
ông là một ác ma, không phải người phái Gelug. Vậy, 
bạn không nên nhìn bể ngoài, mà hãy tìm những đức 
tính của người ấy: những gì họ đã thực chứng, những 
gì họ đã từ bỏ. 

Chỉ chư Phật mới thấy được Pháp thân, thân 
chân lý. Chư Bồ-tát cũng chưa thấy được Pháp thân 
mà chỉ có thể thấy Báo thân. Còn Thắng ứng thân của 
Phật thì muốn thấy, bạn phải là một người phàm có 
nghiệp thanh tịnh. Lamrim Tĩnh túy của cam lô nói: 


Khi bạn còn bị nghiệp chướng ngăn che, 

Thì dù tất cả chư Phật hiện ra trước mặt, 
Bạn cũng không đủ phước đức để trông thấy 
Các tướng hảo và tướng phụ 

Trang hoàng kim thân tối thượng, 

Mà chỉ có thể thấy những gì 


Đang hiện ra trước mắt. 


Ngay cả thời Phật tại thế, ngoại đạo cũng không 
thể thấy được vẻ đẹp của Phật, mà chỉ thấy toàn lỗi 
lầm nơi Ngài. Thậm chí Devadatta còn xem những 
việc Phật làm chỉ là lừa bịp. 


Kỳ thực, bậc thầy chính là thước đo giá trị của 
ta. Một tướng cướp từ miền thượng Golog Arig du hành 
đến Lhasa để chiêm bái pho tượng đức Thích-ca 


424 | Pabongka Rinpoche 


nhưng không thể trông thấy cả đến những ngọn đèn 
bơ thờ trước tượng. Theo lời khuyên của Oen Gyarlsae 
Rinpoche, tướng cướp làm một lễ dâng cúng gấp ngàn 
lần và đi nhiễu quanh chùa để thanh lọc nghiệp 
chướng, nhưng vẫn không trông thấy tượng mà chỉ 
thấy được những ngọn đèn. 


Khi Lozang Droendaen Rinpoche ở đại học Go- 
mang (một chỉ nhánh của tu viện Drepung) đang giảng 
thời pháp truyền khẩu về kinh Pháp cú, có một tỷ- 
kheo trong thính chúng không thể nghe lời giảng cũng 
không trông thấy quyển sách mà chỉ thấy thịt phay 
đặt trước mặt giảng sư. Khi giảng sư truyền pháp, vị 
tỷ-kheo ấy tưởng ngài đang ăn thịt, và cuối ngày ông 
thấy như là mọi người đang gom thịt lại. 


Mọi sự đều có thể xảy ra, khi nhãn quan ta chỉ 
là hiện tướng của nghiệp lực. Những gì hiện ra cho 
bạn tùy thuộc vào mức độ bạn thanh lọc nghiệp 
chướng nơi mình. 


Cái thấy của bạn không đáng tin cậy; bởi thế, 
không những bạn tuyệt đối không thể lượng giá bậc 
thầy, mà bạn còn không thể lượng giá bất cứ ai — người 
cộng sự, bạn bè, chó giữ nhà, chư thiên, quỷ thần, vân 
vân. Bạn chỉ có thể lượng giá chính mình. Vượt khỏi 
giới hạn ấy một bước là bạn rơi ngay vào hoài nghi. 


Khi Gyaelwa Ensa sắp đạt đến sự hợp nhất 
(giữa Đại lạc và Tánh không), có người gọi ông là 
Ensa khùng. Ông vua pháp Karmayama giả trang làm 


Giải thoát trong lòng tay | 425 


một đệ tử của Tsongkapa; khi Tsongkapa sắp tiết lộ 
một vài điểm sâu xa khó hiểu liên hệ đến mật điển, 
Karmayama đã ngăn ngài lại. Điều ấy làm cho Gyaelt- 
saen Zangpo nổi cáu, nhưng Kaedrub Rinpoche (một 
đệ tử khác của Tsongkapa) bảo ông ta đừng có làm 
ồn náo lên. 


Đức Phật Thế Tôn dạy: 


- Chỉ có đức Như Lai mới có thể lượng giá một 
Con người. 

Ở Ấn, vì nghe đồn tất cả đàn ông ở đảo Vachi- 
gira đều là nam thần Dakas và tất cả phụ nữ ở đấy 
đều là nữ thần Dakinis, một tu sĩ tập sự đi viếng để 
biết rõ thực hư. Nhưng khi đến đấy, ông không thế 
thấy được đức tính nơi người nào cả, mà lại phát sinh 
lòng tin đối với một kẻ lừa bịp. 


Nàro Boenchung nói như sau về Milarepa: 


Ai chưa trông thấy Milarepa nổi tiếng, 

Nói những điêu lớn lối vê ông ta: 

“Ông ấy như những hành giả Ấn vĩ đại!” 
Nhưng khi đã đi đến nơi, 

Tôi chỉ thấy một ông già lõa thể đang ngủ... 


Những câu chuyện như thế nhạo báng tất cả 
những gì ta trông thấy. Bởi thế chúng ta không biết gì 
ngay cả về những người bạn thân nhất của mình. Vậy, 


426 | Pabongka Rinpoche 


để chắc ăn, ta hãy tập nhìn thấy mọi sự vật đều trong 
sạch. Nhiều học giả cứ tưởng Shàntideva vĩ đại, một vị 
chân Pháp vương tử, là người chỉ sống vì ba chuyện: ăn, 
ngủ và thư dãn. Họ không thể thấy những thiện đức nơi 
ngài. Nhãn quan của chúng ta cũng tương tự như thế. 


Bạn không thể chắc rằng điều gì mình cho là lỗi 
lầm thực sự là lỗi lầm. Bạn thấy sự vật cách nào thì 
bạn nhận thức sự vật cách ấy. Upadhàna, một vị sư 
thông ba tạng, vẫn giữ ý tưởng và quan niệm sai lầm 
(tà kiến), vì ông nghĩ, “Tôi thấy Phật đúng như thật: 
những lời dạy của ngài về những nguyên nhân của 
nghiệp đều là những trò bịp để phụng sự bản ngã. 
Nói rằng ngài không còn lậu hoặc là không đúng.” 


Upadhàna mà còn có thể sai lầm, huống gì chúng ta! 


Khi một vị thây không ngủ mà tụng đọc suốt 
đêm ngày, thì những học trò rất ưa ngủ sẽ thấy tự 
thâm tâm họ rằng đấy là một lỗi lầm. Nếu học trò 
uống rượu, họ sẽ tự cho mình may mắn nếu gặp ông 
thầy cũng uống rượu; họ sẽ xem uống rượu là một đức 
tính. Vậy thì, không những điều bạn cho là lỗi có thể 
là không lỗi, mà bạn còn không biết chắc điều gì là 
đức hạnh nữa. Bạn không thể biết chắc thầy chỉ giả 
vờ lầm lỗi để giáo hóa bạn hay không. Kinh Cha con 
gặp gỡ và kinh Đại bát Niết-bàn nói rất nhiều về 
chuyện đức Như Lai thị hiện làm những người cừu 
địch, hà tiện, què quặt, điên cuồng, vô luân, vân vân, 


khi nào thấy cần phải làm như vậy. 


Giải thoát trong lòng tay | 427 


Nói chung, kinh điển và mật điển thì có thể là 
liễu nghĩa (có tính cách quyết định) hoặc không liễu 
nghĩa (cần giải thích); ta có thể có cách giải thích khác 
nhau về một quyển kinh như theo nghĩa đen hay 
nghĩa bóng. Nhưng khi đấng Chiến thắng Kim Cương 
dạy rằng trong tương lai ngài sẽ xuất hiện dưới hình 
thức các bậc thầy, thì đấy là một lời nói có tính quyết 
định theo nghĩa đen, một lời nói mà chúng ta phải tin 
chắc. Chúng ta có thể hiếu rằng ngoài bậc thầy, không 
ai dạy cho ta đạo lộ đưa đến giải thoát và toàn trí. 
Vậy thì thật phi lý, mâu thuẫn, nếu ta nghĩ: “Thầy tôi, 
mà đức Kim Cương Trì nói là một vị Phật, thật sự 


không phải Phật vì ông có những lỗi này lỗi nọ.” 


Khi bạn tin chắc - theo lý luận và tham chiếu 
kinh điển như trên — rằng thầy là một vị Phật, tức là 
bạn đã khai triển một nhận thức sâu xa để biết cách 
tận tụy với thầy, biết cách đồng hóa bậc thầy với tất 
cả chư Phật. 


Về sự hòa lẫn tâm bạn với tâm bậc thầy: khi đạt 
toàn giác, thì tâm bạn và tâm thầy —- mà vốn dĩ vừa 
là đại lạc vừa là Pháp thân - hòa lẫn và trở thành 
một vị duy nhất. Ở điểm này bạn đạt giác ngộ, tự bản 
chất bạn trở thành một bậc thầy: bạn thành tựu tư 
cách bậc thầy. Thân lời ý của bạn hòa lẫn một cách 
chặt chẽ với thân lời ý của thầy. Đây là lý do bạn 
phải có liên lạc chặt chẽ với thầy: tâm bạn phải luôn 


luôn tiến gần hơn đến sự hòa hợp với tâm thầy. 


428 | Pabongka Rinpoche 


IVA1.2.3.2 Phát khởi niềm kính trọng thầy bằng cách 
nhớ lại sự tử tế của thầy 


Theo Ketsang Jamyang và môn đệ, đây có bốn 
tiêu đề: Bậc thầy tử tế hơn chư Phật rất nhiều; Tử tế 
ở chỗ giảng dạy pháp: Tử tế ở chỗ gia trì cho dòng 
tâm thức bạn; ở chỗ lôi cuốn bạn vào vòng tay ông 


bằng những quà tặng vật chất. 


a) Thây tử tế hơn chư Phật 
Điều này có hai phần. 
a(i) Thây tốt hơn chư Phật nói chung 


Bậc thầy, về phương diện đức hạnh, thì ngang 
với chư Phật. Nhưng thầy còn tử tế hơn cả chư Phật, 
vì từ vô lượng kiếp quá khứ, vô số Phật đã dẫn dắt vô 
biên hữu tình, nhưng ta lại không ở trong số ấy. 


Cúng dường Đạo sư nói: 


Con khẩn câu thây, chỗ nương đây từ bị, 
người che chở cho con, 
Người giảng dạy một cách thiện xảo thánh đạo 
của đấng Thiện Thệ, 
Cho chúng sinh khó điêu phục trong thời mạt pháp 
Những kẻ mà vô lượng Phật quá khứ 
không kham giáo hóa. 


Giải thoát trong lòng tay | 429 


Nói cách khác, 75 ngàn vị Phật, rồi 76 ngàn vị 
nữa, và 77 ngàn vị, vân vân xuất hiện ra đời chỉ để 
làm mục tiêu cho đấng Đạo sư của chúng ta xây dựng 
kho công đức. Hơn nữa, chỉ trong kiếp này mà thôi, 
đức Phật Câu-l]ưu-tôn, Câu-na-hàm Mâu-ni, Ca-diếp, 
vân vân, đã hướng dẫn vô số đệ tử, mà các Ngài vẫn 
không thể làm cho chúng ta quy phục. Bây giờ bậc 
thầy đang dạy cho chúng ta con đường toàn diện 
không lầm lỗi mà ngay cả chư Phật xuất hiện trước 
đây cũng không thể làm tốt hơn. Vậy, mặc dù về 
phương diện đức tính, thầy ngang với chư Phật, song 
về lòng tử tế thì thầy vượt hơn cả chư Phật. 


Geshe Potowa nói bậc thầy giống như người cho 
kẻ sắp chết ăn vào thời đói kém, trong khi chư Phật 
thì giống như người cho ăn thịt vào thời no đủ; như 
khi chúng ta đã thoát khói cơn nghèo khó, làm ăn khá 
giả mà được cho thêm thực phẩm và tài sản. Cũng 
thế, ta sẽ thấy nhiều Phật, nhận được cảm hứng từ 
các ngài khi ta đã đạt đến những đạo lộ cao siêu. 
Nhưng chư Phật không ích gì cho ta khi ta đang ở trong 
tình trạng thảm hại như bây giờ. Bậc thầy giống như 
người cho ăn khi đói khổ, dạy cho ta trong lúc ta sắp 
rớt vào hố thắm của các đọa xứ. Đây là một phương 
tiện để dẫn dắt chúng ta, để ta có một vài hi vọng 
đạt thành Phật quả. Đây là lòng từ bi của bậc thầy. 
Kaedrub Rinpoche nói: 


- Hỡi bậc thầy tối thượng vô tỉ, người tử tế hơn 
tất cả chư Phật... 


430 | Pabongka Rinpoche 


Nghĩa là, chúng ta có thể có lòng tin ở chư Phật 
Bồ-tát đấy, nhưng chúng ta chưa từng gặp các ngài. 
Bây giờ ngay lúc ta đang thiếu thốn pháp, thì bậc thầy 
dạy cho ta, như vậy thầy còn từ mẫn hơn cả Phật. 


a(ii) Thây tốt hơn cả đức Thích-ca Mâu-ni 


Ngày xưa vua Chuyển luân Aranemi có một 
ngàn con trai, người nào cũng phát tâm bồ-đề, hứa sẽ 
săn sóc một nhóm đệ tử. Nhưng họ thấy rằng những 
đệ tử sẽ khó điều phục vào thời đại hỗn mang khi mà 
thọ mạng con người chỉ còn một trăm năm, bởi thế họ 
đều tảng lờ những đệ tử này. Thầy chúng ta, khi ấy 
là Bà-la-môn Samandraràja (Phổ Hiển vương), cũng 
phát tâm bồ-để và nguyện sẽ hàng phục hữu tình 
trong thời kỳ hỗn độn ấy. Bởi vậy đức Thích-ca Đạo 
sư chúng ta tốt hơn đối với những đệ tử thời kỳ đầu 
tiên, nhưng với những phàm phu như chúng ta, thì bậc 
thầy còn tốt hơn cả đức Thích-ca Mâu-ni nữa. 


Sau đức Phật, còn có nhiều học giả và hành giả 
ở Ấn, như bảy vị tổ trong giáo lý, tám mươi vị đại lực 
thần thông, sáu viên bảo châu của đất Ấn, và hai viên 
tối thượng. Và Tây Tạng có biết bao bậc thánh: trong 
thời kỳ truyền pháp đầu tiên có Padmasambhàva, vua 
Trisong Detsaen, Shàntirakshita, và những người còn 
lại trong 25 đệ tử của Padmasambhàvwa; trong kỳ 
truyền bá lần hai có năm vị chúa tế là Sakya, Marpa, 
Milarepa, Atìsha và đệ tử ngài là Tsongkapa và đồ 


đệ, vân vân. Nhưng không vị nào trong số ấy giảng 


Giải thoát trong lòng tay | 431 


dạy cho ta cam lồ diệu pháp, phương pháp cứu ta ra 
khỏi biển lớn khổ đau!. 


Ở Tây Tạng, Padmasambhava là bậc thánh vĩ 
đại xuất phát từ vùng đất Oddiyana huyền bí đến để 
dẹp tan những chướng ngại cho việc hoằng truyền 
Chánh pháp dưới triều vua Trisong Detsaen và bậc thầy 
Ấn Shantarakshita — tổ sư phái Nyingma trong Phật 
giáo Tây Tạng. Năm vị chúa tế phái Sakya là năm bậc 
thầy đầu tiên đã sáng lập trường phái Sakya. Marpa 
và đệ tử Milarepa là những vị tổ sáng lập phái Kagyu. 
Atìsha và chư đệ tử sáng lập các hệ phái Kadampa. Je 
Tsongkapa phối hợp cả ba dòng Kadampa cùng những 
pháp hành của ba trường phái kia để khai sáng trường 
phái Gelug (Hoàng mạo). 


Tóm lại, như Shàntideva đã nói trong quyển 
Hành hạnh Bô-tát: 


1. Trong đoạn này, Pabongka kể ra nhiều nhân vật có công 
truyền thừa giáo lý Phật ở Ấn và Tây Tạng. Bảy vị tổ của 
nền giáo lý là những vị tiếp theo sau đức Thích Ca Mâu 
Ni, được ngài giao phó trách nhiệm duy trì và quảng bá 
nền giáo lý. Tám mươi bậc đại thần thông là những hành 
giả đã thành tựu về mật điển trong Hệ phái Dâng hiến. 
Sáu viên bảo châu của Ấn Độ là những vị đại sĩ Long Thọ 
(Nagarjuna), Vô Trước (Asanga), Thánh Thiên (Aryadeva), 
Thiên Thân (Vasubandhu), Trần Na (Dignaga) và Pháp 
Xứng (Dharmakirti). Hai viên tối thượng là hai bậc thầy 
về Luật tạng Gunaprabha và Shàkyaprabha. 


432 | Pabongka Rinpoche 


Nhiêu đức Phật đã ra đời rồi tịch diệt 
Sau khi làm lợi lạc vô số hữu tình. 
Nhưng vì những ác nghiệp đã tạo, 

Tôi đã không được ở trong số đó. 


Nói cách khác, ta nên nghĩ: “Mình đầu thai 
không nhằm chỗ, không đến được những nơi chư Phật 
viếng thăm. Lại nữa, mọi bậc thánh quá khứ, người 
thì không dẫn dắt ta được, người thì bồ rơi ta. Ta là 
những cặn bã của cặn bã. Quả thực thầy ta có lòng bi 
mẫn lớn xiết bao khi cứu vớt ta.” 


b) Sự tử tế của thây trong việc giảng dạy pháp 


Những đại Bồ-tát ngày xưa đã tự hiến mình, 
hiến con trai con gái, quyến thuộc... cho quỷ Dạ-xoa 
ăn thịt, chỉ để nghe một bài kệ về pháp. Khi đức Đạo 
sư chúng ta tái sinh làm Vyilingalita, ngài đã đâm vào 
cơ thế mình ngàn cọc nhọn để được dạy pháp. Khi tái 
sanh làm vua Gnashava, ngài đốt thịt mình bằng một 
ngàn ngọn đèn dầu và nhảy vào hố lửa; khi làm vua 
Paramavarna, ngài tự lột da làm giấy, lấy xương sườn 
làm bút. Đức Atìsha vượt biển chịu đựng bao hiểm 
nguy vì giông bão, thủy quái... suốt mười ba tháng để 
thụ giáo Lamrim. Những người như Marpa và Milarepa 
đã trải nhiều gian khổ để học đạo. Ngay cả ngày nay 
việc du hành đến Ấn cũng không dễ, thế mà những 
dịch giả ngày xưa đã liều thân mạng để đi du học; còn 


dâng thầy những mandalas bằng vàng để đền ơn giảng 


Giải thoát trong lòng tay | 433 


dạy. Ngay việc nhớ lại những gian nguy đã trải cũng 
đủ làm họ rùng mình. Vậy thật là tử tế xiết bao, khi 
bậc thầy dạy cho ta toàn thể đạo lộ mà lại không đòi 
hỏi ta phải chịu dù chỉ một gian nan nhỏ nhất. Ngay 
cả Phật cũng không cho ta một sự giáo hóa tốt hơn thế. 
Atìsha nói: “Bạn phải có công đức lớn lắm mới nhận 
được nền Giáo pháp sâu xa như thế mà không chút 
nhọc công. Hãy nghiêm túc và khéo thực hành.” 


Giả sử có người sắp chết vì đã ăn vào một lúc 
ba thứ: thuốc bổ, thực phẩm và độc dược. Một y sĩ đầy 
từ bi là người giúp người ấy nôn ra độc dược, chuyển 
thực phẩm thành dưỡng chất, và biến thuốc bổ thành 
cam lô bất tử. Chúng ta đã làm những nghiệp bất 
thiện sẽ đưa ta xuống các đọa xứ - điều này giống 
như ăn phải chất độc. Bậc thầy làm cho chúng ta tịnh 
hóa những nghiệp ấy. Bình thường chúng ta tích lũy 
công đức chỉ để được hạnh phúc ở đời này như sức 
khỏe, tài vật, danh tiếng. Bậc thầy giúp ta chuyển 
hướng, khởi động lực tốt, lập nguyện thanh tịnh, và 
hồi hướng công đức. Thiện hành của ta được chuyển 
thành lợi lạc cho những đời sau là tái sinh tốt đẹp và 
thành đạt vô thượng bồ-đề. Còn ai tốt hơn thế nữa? 


Lamrim Tỉnh túy của cam lồ nói: 


Nếu chúng ta không thể đền ơn 
Người đã dạy cho ta một bài kệ, 
Dù có cúng dường vị ấy nhiều kiếp 


Bằng số lượng chữ cái trong bài, 


434 | Pabongka Rinpoche 


Thì làm sao đền đáp được ơn lớn 
Của người đã cho ta toàn thể đạo lộ? 
Một người được xem là rất tử tế 

Khi cứu ta thoát khỏi lao ngục 

Hồi lại giúp ta được giàu sang. 

Vậy thì bậc thầy cũng thật tử tế 

Khi dạy ta phương tiện 

Để thoát khỏi ba đường ác, 

Và được làm trời, người giàu sang. 
Thây còn dạy con đường tối thượng 
Lắng dịu mọi bất hạnh của sinh tử. 
Thây dẫn ta đến trạng thái Ba thân vi diệu: 


Còn ân đức nào sánh kịp? 


c) Thầy gia trì dòng tâm thức ta 


Tất cả thực chứng mà bạn triển khai được trong 
dòng thức đều nhờ sự gia trì của bậc thầy, sau khi 
bạn khẩn cầu thầy ban phước. Nếu sử dụng pháp 
Đạo sư Du-già như nguồn sinh lực của đạo lộ, bạn sẽ 
đạt những tiến bộ nhanh trên đường tu: đây là điểm 
then chốt trong năng lực gia trì của bậc thầy. Khi 
Tilopa đánh vào mặt Nàropa bằng một mandala 
bằng đất sét, Nàropa liền có khả năng duy trì định 
“Nhất tướng” suốt bảy ngày đêm. Sở dĩ ta có thể nhớ 
lại những giáo lý ta chưa từng nhớ được, cũng là nhờ 
lực gia trì của thầy. 


Giải thoát trong lòng tay | 435 


Năm nay, ngày 24 tháng tư, tôi nhận được một 
dấu hiệu rõ ràng về lực gia trì của bậc tôn sư tôi, người 
che chở tôi, nơi tôi nương tựa. Sự gia trì ấy làm cho 
khóa giảng Lamrim hiện tại được tiến hành tốt đẹp. 
Một lần tôn sư tôi, Người che chở tôi, nơi tôi nương 
tựa, làm một lễ dâng cúng tại Dagpo với chừng 25 
Geshe tham dự. Tôi cũng có mặt, và tôi đã xúc động 
đến nỗi mắt tôi đẫm lệ suốt buổi lễ “Cúng dường Đạo 
sư”, trong khi ngài thuyết giảng về tính bất khả phân 
giữa “Đại lạc và Chân không”, một bản văn triển khai 
pháp Cúng dường Đạo sư. Ngay cả việc ấy cũng là 


năng lực gia trì của bậc thầy. 

Khi khẩn cầu bậc thầy, bạn sẽ thành tựu tất cả 
thiện sự và mọi điều mong muốn trong đời này và 
những đời sau. Bậc đại thần thông Tilopa nói: 


— Này Nàropa, điều lợi ích hơn tất cả là bậc thầy. 


Và Gyaelwa Goetsang nói: 


Nhiêu người thiên về các giai đoạn tu tập, 
Nhưng Đạo sư Du-già là pháp thiên cao nhất. 
Nhiêu người thực hành pháp tụng đọc, 
Nhưng khẩn câu Đạo sư là pháp cao nhất. 
Nếu luôn luôn khẩn câu bậc thây, 

Thì bảo đảm bạn sẽ thực chứng được 

Trạng thái bất khả phân với thầy. 


426 | Pabongka Rinpoche 


Kyabje Pabongka kể vài mẩu chuyện: chuyện 
một người ở Retreng cúng đèn bơ cho một bức tượng 
của Dromtoenpa nên những ước nguyện của ông được 
thành tựu; chuyện Atìsha được Dombhìpa gia hộ như 
thế nào; chuyện Drubkang Geleg Gyatso gia hộ Pur- 


chog Ngagwang Jampa, vân vân. 


d) Sự tử tế của bậc thầy lôi cuốn ta vào vòng đệ tử 
bằng tài thí 


Con người ngày nay chờ đợi tài thí, do vậy bậc 
thầy trước hết dùng tài vật lôi cuốn họ, rồi sau đó đưa 


họ vào chánh pháp. 


Khi bậc tôn sư tôi - người che chở tôi, nơi tôi 
nương tựa — đang ở trong một am ẩn cư, có người tôi tớ 
trong gia đình Drimé Tengka, một người ở vùng thượng 
Kongpo, được phái đến để xin nhờ ngài xem bói, mang 
theo một túi da đựng đầy bơ để cúng dường. Thầy tôi 
đang ở tuốt trên đỉnh núi cao, nên khi lên tới, người 


kia rất mệt. Y đến trước mặt thầy tôi mà nói: 


- Cái ông Lama này chắc phải là một con thú 


hoang mới ưa sống trên chót núi như thế này. 


Thầy tôi cho uống trà, ăn thực phẩm ngon, và 
những quà tặng; người kia phát sinh tịnh tín và về sau 
phải công nhận: “Vị Lama ấy đã ban phúc lớn cho tôi. 
Những gì ngài cho tôi ăn thật tuyệt.” Thế là y đã bị 
bậc thầy đưa vào tròng và đã phát sinh tịnh tín. 


Giải thoát trong lòng tay | 437 


Nói đến “tài vật” thì không có một giới hạn nào 
về những gì mà bậc thầy cho ta: chẳng hạn đấy có thể 


là sự săn sóc của thầy đối với đệ tử. 


Atìsha bảo rằng bất cứ đức tính nào ngài có 
được đều nhờ những bậc thầy. Ngài muốn nói nhờ sự 
tử tế từ bi của thầy mà ta có được mọi đức tốt lành. 
Chúng ta không phân tích sự việc cho kỹ, và cứ tưởng 
hạnh phúc hiện tại của ta, tiện nghỉ, tiếng tăm ta có 
được, đều do nỗ lực của riêng ta, song không phải vậy. 
Hãy lấy ví dụ hai anh em: người anh được đưa vào tu 
viện làm tu sĩ, trở thành một phần tử của Tăng đoàn, 
thành chỗ quy y của người em. Khi người em đến tu 
viện, ta sẽ thấy lối hành xử khác nhau giữa hai anh 
em: một người theo pháp, một người theo tài vật. 


Sở dĩ bạn trở thành một tỷ-kheo có trách nhiệm 
cũng là nhờ lòng tử tế của tu viện trưởng và thầy 
truyền giới, vì bạn không giống như đấng Đạo sư mà 
giới thể tự nhiên đầy đủ không cần thầy. Sở dĩ hiện 
tại bạn có thể đọc nhiều ngàn trang sách mỗi ngày và 
phân tích ý nghĩa, cũng là nhờ sự tử tế của bậc thầy 
đã dạy vỡ lòng cho bạn. Nếu chưa được ban phép 
quán đánh để chuẩn bị và làm thuần thục tâm mình, 
thì thậm chí bạn còn không được đọc những sách về 
mật giáo. Người được quán đảnh là đã đi vào ngưỡng 
cửa những mật điển, một điều hi hữu hơn cả Phật xuất 
hiện. Chính do lòng từ bi mà bậc thầy Kim cang thừa 
đã đặt vào dòng tâm thức bạn những hạt giống chắc 
chắn sẽ chín thành kết quả là bốn thân, chỉ trong vòng 


438 | Pabongka Rinpoche 


mười sáu đời nếu bạn không phạm giới. Bạn phải tính 
từng mỗi sự tử tế ấy của bậc thầy, và nghĩ, “Ngài đã 
cho ta cái này, cái này, cái này...” Nhưng chưa hết 
đâu. Sở dĩ bạn có được một thân người, được hạnh 
phúc trong đời này, có tài sản, vân vân, đều là hậu 
quả của sự giữ giới và hành hạnh bố thí trong những 
đời trước, và đấy là nhờ lòng tử tế của những bậc thầy 
đã khiến bạn thực hành những pháp ấy. 


Bạn có thể nghĩ, “Không phải luôn luôn là một bậc 
thầy ấy: nhiều thầy khác nhau trong nhiều giai đoạn 
khác nhau, mỗi người đã đóng góp những sự tử tế của 
riêng họ.” Nhưng những bậc thầy ấy xuất phát từ một 
căn bản duy nhất là tâm chư Phật, cái trí căn bản của 
phối hợp đại lạc và Tánh không, cùng một vị với pháp 
giới. Tất cả những bậc thầy đều là đấng Kim Cương Trì 
thị hiện nhiều hình dạng khác nhau. Ở Tây Tạng chẳng 
hạn, có chúng sinh là cha đẻ của giống nòi.! 


Có những người thiết lập nền luật; những nhà 
dịch kinh; những ông vua và đình thân chuyên quảng 


1. Theo huyển thoại Tây Tạng, giống nòi này phát xuất từ 
một nữ yêu quái mặt khỉ với một con vượn trắng lớn. Con 
vượn này là một hóa thân của Bồ-tát Quán Thế Âm, đã tu 
khổ hạnh thiền định nhiều năm trong lúc nữ yêu quái cứ 
đứng ngoài cửa động mà rên rỉ, muốn cặp bổ với vượn. 
Cuối cùng vượn phải đầu hàng, và hậu quả là sinh ra giống 
nòi Tây Tạng; nên họ ảnh hưởng của vượn tâm từ bi, và 
họ ảnh hưởng từ nữ yêu quái tính đa nghi, ương ngạnh, 
hà tiện và ưa nhục dục 


Giải thoát trong lòng tay | 439 


bá và duy trì nền giáo lý; những bậc thầy dịch thuật 
và những bậc hiển trí; những tái sinh của đức Dalai 
Lama; vân vân. Tất cả những vị này đều là những 
hiện thân khác nhau của một Bồ-tát thánh Quán Tự 
Tại, Người cầm sen trắng. Những bậc thầy của chúng 
ta cũng thế, chỉ là một thực thể duy nhất. 


Đức Je Rinpoche nói: - Người ta cần hiểu rằng 
những gì nói trên đều là chỉ giáo nổi tiếng về pháp 
Đạo sư Du-già. Nhưng sẽ không ăn thua gì nếu người 
ta chỉ thiển quán về để tài ấy vài lần mà thôi. 


Nghĩa là, muốn thấu hiểu rằng bậc thầy là hiện 
thân của tất cả chư Phật, rằng vị ấy “là” Phật cải 
trang, thì bạn phải thực hành pháp Cúng dường Đạo 
sư, vân vân. Nhưng nếu bạn không hiểu rõ ý nghĩa 


mà chỉ tụng đọc những lời văn, thì không được cái gì. 


Vậy, khi bạn hiểu rằng tâm của tất cả chư Phật 
là đồng một vị với tỉnh túy của Pháp thân, đại lạc và 
Tánh không, và từ tỉnh chất này chư Phật thị hiện 
dưới dạng bậc thầy, thì bạn sẽ hiểu rằng tất cả Phật 
— nhóm một trăm Phật, ngũ bộ Phật, tam bộ Phật, và 
nhất bộ Phật — đều là bậc thầy trong nhiều hóa thân 
khác nhau. Nếu không hiểu điều này, bạn sẽ nghỉ ngờ 
ngay cả khi đảnh lễ những bậc thầy danh tiếng ngồi 
giảng trên tòa cao; bạn lại còn dễ coi thường ông thầy 
hòn mọn trong tu viện của bạn, người dạy cho bạn tập 
đọc. Khi có được hiểu biết này để chiêm ngưỡng thầy 
với tâm kính trọng như chiêm ngưỡng Phật, thì ta có 


440 | Pabongka Rinpoche 


thể tập xem tất cả thầy như Phật. Khi ấy, làm hài lòng 
một vị thầy cũng là làm hài lòng tất cả những bậc 
thầy. Ngược lại, làm phật ý một bậc thầy cũng là làm 
phật ý tất cả những bậc thầy. Bạn phải xem tất cả 
thầy ngang nhau, không phụng sự một cách thiên vị. 


Mọi người bảo ta nên tụng đọc những bài kệ về 
lòng tử tế của thầy khi quán đề mục ấy. Những bài 
kệ sau đây được thốt lên bởi đồng tử Manibhadra (Bảo 
Hiền) trong chương nói về sự tử tế của bậc thầy: 


“Những hướng đạo tâm linh cho con, người giảng 
dạy pháp, đủ tư cách dạy con tất cả pháp. Các vị ấy 
xuất hiện với ý định duy nhất: dạy cho con những 
phận sự trước mắt của Bồ-tát. Các thầy giống như mẹ 
con trên đường tu tập; như nhũ mẫu cho con bầu sữa 
của thiện đức. Thầy thiện xảo trong những ngành đưa 
đến giác ngộ. 


Thầy chấm dứt cho con những nẻo đường hiểm 
nguy. Như lương y giải cứu con khối già chết, như vị 
trời Đế thích mưa xuống những giọt cam lổ, làm tăng 
trưởng bạch pháp như vẳng trăng đang lên và như ánh 
dương soi đường đến an lạc. 


Thầy như núi bất động trước thân thù. Tâm thầy 
không đầy vơi như biển lớn, thầy là người thân che 
chở con một cách toàn vẹn. Đấy là những ý tưởng đưa 
con đến với bậc thầy. 


Chư Bồ-tát, những người đang khai hóa tâm con, 
những người con Phật đưa con đến giác ngộ, họ hướng 


Giải thoát trong lòng tay | 441 


dẫn con, chư Phật ca ngợi họ. Con đến với họ bằng 
tâm tưởng tốt lành. 


Thầy như những anh hùng bảo vệ con khỏi thế 
gian, là thuyển trưởng, là chỗ nương và sự che chở. 
Thầy là con mắt, là nguồn an ủi. Bằng tư tưởng ấy, 


hãy kính trọng những bậc thầy.” 
Từ bản Lamrim Tỉnh túy của cam lồ: 


Con đã từ bỏ đời sống tại gia: một hầm lửa rực. 
Trong cô tịch con thực hành những công việc của hiển 
nhân; Con được nếm vị ngọt của diệu pháp. Đấy là 
nhờ lòng tử tế của các bậc tôn sư. Con đã gặp giáo lý 
của đức Tsongkapa vĩ đại, trong muôn ngàn kiếp khó 
mà tìm được. Đây là lòng tử tế của những bậc thầy 
thánh thiện. 


Thầy là người che chở con khỏi các đọa xứ, 
là thuyền trưởng giải thoát con ra khỏi biển luân 
hồi, là hướng đạo đưa con lên tái sinh cao và giải 
thoát. Là lương y chữa lành bệnh vọng tưởng kinh 
niên, là dòng sông dập tắt ngọn lửa thống khổ lớn. 
Là mặt trời soi sáng con đường giải thoát, là người 
giải cứu con ra khỏi ngục tù sinh tử, là vẫng mây 
mưa xuống Diệu pháp nhiệm mầu, là bạn lành giúp 
con xua tan những điều tai hại, là cha mẹ nhân từ 


luôn luôn yêu thương...” 


Hãy quán những điều ấy khi bạn tụng đọc, và 
nhớ lại sự tử tế của bậc thầy. 


442 | Pabongka Rinpoche 


Sự tận tụy bằng việc làm sẽ được bàn theo 
quyển Lời đức Văn-thù. Bạn không nên lẫn lộn phần 
này với ba nghi thức chuẩn bị cuối. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche trở lại nói về 
mỗi đề tài thiền quán, và trước mỗi đề tài ngài đều 
làm lễ khẩn câu, và quán tưởng cam lô tịnh hóa đang 
tuôn xuống.) 


Ngày thứ chín 


Ki Pabongka Rinpoche kể một câu chuyện ngắn 
để giúp chúng tôi khởi động lực, trích dẫn đức Atìsha 
vÔ song: 

“Có nhiều bằng chứng cho thấy cuộc đời ngắn 
ngủi, nhưng ta không biết rõ nó dài bao nhiêu năm. 
Hãy rút ra từ đấy những gì đáng ưa nhất, như con 
ngỗng chúa tách sữa từ nước”. 

(Ngài nhắc lại những tiêu đề đã bàn và ôn lại 
văn tắt đề tài phụng sự bậc thầy) 


IVA1.2.4 Tận tụy với thầy bằng việc làm 


Trong Trang nghiêm kinh có câu: 


Hãy nương tựa bậc thấy 
Bằng cách dâng phẩm vật, 


444 | Pabongka Rinpoche 


Bằng cách phục vụ thầy, 
Và bằng cách tu tập. 


Nói cách khác, có ba cấp bực tận tụy với thầy 
bằng việc làm: bực hạ là cúng dường phẩm vật, bực 
trung là hầu hạ, và bực thượng là tu hành. Thường khi 
theo thầy học đạo, người đệ tử thực hành cả ba cấp 
bực; bởi vậy cách thờ thầy đúng pháp là Đạo sư Du- 
già. Nếu sự nương tựa bậc thầy được căn cứ trên liên 
hệ cá nhân, thì bạn không cần tìm pháp quán nào để 
tu tập Đạo sư Du-già. Chỉ khi không ở bên cạnh thầy, 
bạn mới phải làm phép quán ruộng phước, làm lễ tắm 
rửa và khẩn cầu, lễ bái, dâng cúng, vân vân. 


Cách cúng dường tốt nhất khiến thầy hài lòng 
chính là thực hành lời thầy chỉ giáo. Milarepa nói: 


“Con không có tài sản hay quà cáp để hiến dâng 
thầy, nhưng con có sự tu tập để đền ơn sư phụ. Con 
dũng mãnh thực hành Pháp không kể gian nan. Đấy 
là quà con dâng lên bậc thầy như cha lành.” 


Cả hai truyền thống Lời đức Văn-thù, bản ngắn 
của Hệ phái phương Nam và bản dài của Hệ phái 
Trung ương, đều nói sự tận tụy bằng hành vi thuộc 
nghi thức chuẩn bị thứ tư. Trong bản văn này thì sự 
thờ kính bậc Đạo sư bằng ý nghĩ được dạy vào cuối 
nghi thức chuẩn bị thứ ba. 


Khi ở chỗ không có thầy, bạn nên thờ thầy bằng 


cách làm ba nghỉ lễ chuẩn bị đầu là triệu thỉnh bậc thầy 


Giải thoát trong lòng tay | 445 


và ruộng phước, rồi cúng dường, vân vân. Bằng cách 


ấy, bạn làm thầy hài lòng do dâng hiến phẩm vật. 


Bạn sái tịnh mặt đất như trên (xem Ngày thứ 
năm); rồi triệu thỉnh năng lực của chân lý. Quán mặt 
đất thành lưu ly với những kim cương chùy kẻ bằng 
vàng, có vẽ như hình nổi nhưng nếu sờ vào thì lún 
xuống. Theo Hệ phái Trung ương, giữa mặt đất ấy có 
một lâu đài hình vuông bốn mặt không có tiền đình 
nên giống như lâu đài trong mandala Phật Dược Sư. 
Tòa lâu đài thực khổng lồ, chính giữa có bốn sân 
thượng ở trên một bệ lớn được những con sư tử nâng 
đỡ giống như một cái tháp không có phần trên. Quán 
trên sân thượng cao nhất, phía sau có ba tòa sư tử; 
trên tòa giữa an tọa đức Thích-ca, tòa bên phải ngài 
là đức Di-lặc và bên trái là đức Văn-thù. Những bậc 
Đạo sư Hệ phái Hành vi quảng đại và Hệ phái Tri 
kiến sâu xa ngồi đằng sau hai vị này. Phần trước của 
sân thượng có ba tòa sư tử dành cho Atìsha, Nagtso vị 
dịch giả, và Dromtoenpa. Trên sân thượng thứ hai có 
một nhóm ba tòa sư tử. Đức Tsongkapa đấng Chiến 
thắng ngồi trên tòa giữa, Sherab Senge bên phải, 
Gedun Drub (vị Dalai Lama đâu tiên) bên trái. Trên 
sân thượng thứ ba có một nhóm ba tòa sư tử. Đức 
Dalai Lama đệ ngũ (đại Lạt-ma) an tọa ở tòa chính 
giữa, bên phải ngài là Jinpa Gyatso, bên trái là Jampa 
Choedaen, một bậc thầy sáng chói. Trên sân thượng 
thứ tư, vị bổn sư của bạn ngồi ở tòa giữa. Bản văn nói 


hai bên bậc thầy an tọa những đại đệ tử của thầy, 


446 | Pabongka Rinpoche 


nhưng theo chỉ giáo khẩu truyền thì sư phụ của thầy 
an tọa bên phải, và sư tổ của thầy bên trái. Những 
thầy khác của bạn ngồi trên những tấm bổ đoàn bằng 
lụa. Một truyền thống cho tất cả những vị thầy trong 
ba tạng ngồi trên ba mặt còn lại của sân thượng; chư 
Phật, Bồ-tát, Thanh văn, Duyên giác, Hộ pháp, vân 
vân, ngồi phía sau. Theo một truyền thống khác, bạn 
quán những bậc thầy trong các Hệ phái Hành động 
quảng đại và Tri kiến sâu xa an tọa theo thứ tự, bên 
phải và trái của những “nhóm ba” bậc thầy. Quán 
những bậc thầy Luật tạng an tọa bên phải sân thượng, 
bậc thầy Luận tạng ở bên trái và bậc thầy Kinh tạng 
ở phía sau. Bạn không phải quán thần bảo hộ, vân 
vân. Nếu muốn, bạn chỉ cần nghĩ đến sự hiện diện 
vô hình của họ. Những hình ảnh ngồi phía sau không 
bị che lấp bởi sư tử tòa của những bậc thầy ngồi phía 
trước, và đều hướng mặt về phía bạn. Nhà tắm có bốn 
lối vào, bên trong có một bộ tòa đầy đủ cho ruộng 
phước. Không có ao tắm, nền ở chính giữa được nâng 
cao. Sự cầu nguyện gồm bảy phần và những gì còn 


lại cũng như trước. 


Hệ phái phương Nam thì khác hẳn. Quán trước 
mặt bạn một tòa lớn nâng đỡ bảy sân thượng; giống 
hình bảo tháp phái Kadampa. Những sân này làm 
bằng bảy báu, (xem chỉ tiết trong bài tụng). Những sư 
tử (nâng đỡ tòa lớn) đứng trên nền đất. Trước sư tử 
tòa này xây ba cầu thang. Sân trên hết có một tấm 
đệm hay vải lót lưng tương tự những đệm lót lưng nơi 


Giải thoát trong lòng tay | 447 


những tòa ngồi của những Lạt-ma cao cấp, hai góc 
trên có hoa văn hình lưỡi câu. Tấm đệm được trang 
trí bằng những chạm trổ bằng báu vật. Mỗi sân cũng 
có những cầu thang nhỏ bằng vàng dẫn xuống các 
cạnh của những sân dưới và đưa đến những cầu thang 
khác ở trước sư tử tòa. Đỉnh tấm đệm lót có hình cong 
như vòm cung lôi lên ở giữa, trên đó có một cái chóp 
bằng vàng hai bên treo tràng phan chiến thắng. Giữa 
sân thượng cao nhất có một pháp tòa với chỗ dựa lưng 
dành cho đức Thích-ca, được nâng bởi sáu con vật — 
rồng, kim sí điểu, vân vân — biểu trưng sáu Ba-la-mật. 
Có năm cái gối bằng gấm thêu trên pháp tòa của đức 
Thích-ca. Đức Di-lặc ngồi bên phải, Văn-thù bên trái, 
trên những tòa ngồi mỗi tòa có ba gối; những tòa này 
không có sư tử nâng. Bậc thầy của bạn ngồi trước mặt 
các ngài trong dáng điệu thường ngày, có hai cái gối, 
và không cần tòa. Sư phụ của thầy ngồi bên phải thầy, 
sư tổ ngồi bên trái. Những vị này chỉ ngồi trên một 
cái gối. Những bậc thầy còn sống của bạn thì ngồi giữa 
chiếu. Phần giữa của sân thượng để trống chừa lối đi. 
Thầy của bạn, trong dáng điệu thường ngày, tay phải 
bắt ấn thuyết pháp, tay trái cầm một quyển kinh từng 
tờ rời kiểu Tây Tạng đang nằm trong cái bao của nó 
với một cái đánh dấu sách trang hoàng bằng năm lớp 
lụa. Những bậc thầy thuộc Hệ phái Hành vi quảng đại 
ngôi bên phải đức Di-lặc, và Hệ phái Tri kiến sâu xa 
ngồi bên trái đức Văn-thù. Truyền thống Kadampa 
Lamrim tiếp tục cuối Hệ phái Hành vi quảng đại, và 
một biểu tượng quan trọng là chỗ ngồi cuối của hệ 


448 | Pabongka Rinpoche 


phái được để trống. Những vị thầy của bạn không ở 
trên sân đầu tiên thì sẽ chiếm sân thứ hai và ba. 
Truyền thống Kadampa Chỉ giáo ngồi một dãy trên 
sân thứ tư, Chaen Ngawa ngồi giữa. Chư Bồổ-tát ngồi 
trên sân thứ năm. Chư Phật ngồi ở góc trái và phải 
của bốn sân đầu tiên. Thanh văn ngồi trên sân thứ 
sáu, Hộ pháp trên sân thứ bảy. Đây là một truyền 
thống thuộc kinh điển, nên bạn không quán những 
bậc thầy thuộc hệ phái Hành động Dâng hiến. Nếu 
bạn muốn để cả những vị này vào, thì hãy tưởng tượng 
họ ở dạng vô hình. 


Hai hệ phái Lời đức Văn-thà đều thuộc truyền 
thống Kinh tạng, bởi thế bạn không được quán những 
thực thể dấn thân hành động, mà chỉ triệu thỉnh họ 
đến như khách tham quan. Lấy ví dụ: trước khi mời 
khách ăn ngồi vào bàn, ta phải sắp chỗ sẵn cho họ. 
Bởi thế bạn dâng hiến đồ cúng và thỉnh các thực thể 
trí tuệ ngồi vào nơi dành sẵn. Bạn mời các ngài, và 
quán tưởng họ đang đi đến “như cách Phật và tùy tùng 
đến Magadhabhadrì.” 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể chuyện ấy và bàn 
chỉ tiết cách thực hành này.) 


Kế tiếp bạn tắm rửa thân các ngài. Khác cái nhà 
tắm trên kia, nhà này có bốn cửa kính ở mỗi phương 
hướng. Không có ao tắm ở giữa, nhưng có nhiều bình 
chứa nước. Trần nhà có hệ thống xà ngang và một cái 
lọng treo lủng lẳng những bao hoặc bình đựng hương 


Giải thoát trong lòng tay | 449 


bột có những lỗ thông. Trong lễ tắm, tưởng tượng nước 
tự tuôn ra từ những bình chứa. Những vị thầy tu trong 
ruộng phước xuống tắm từng nhóm ba người, ngồi vào 
chỗ như trên trong nhà tắm, và y phục họ thoát ra 
dưới dạng những tia sáng màu vàng. Còn lại cũng như 


đã nói trên. 


Có thể bạn không có thì giờ để quán đầy đú 
những bình nước, vân vân. Thực ra không phải luôn 
luôn cần phải làm lễ tắm trong phần nghỉ thức chuẩn 
bị; dù chỉ thỉnh thoảng làm một lần bạn cũng sẽ trừ 
được những chướng ngại, cấu uế trong tâm, vân vân. 
Phần còn lại của lễ tắm giống như phần tôi đã nói 
trong Con đường Nhanh (Ngày thứ năm). 


Khi giảng dạy chỉ một bản Lời đức Văn-thù mà 
thôi, thì ở điểm này nên nói trong khi thực hành, đừng 
giải tán phép quán ruộng phước. Chẳng hạn, khi bạn 
đang tụng đọc nhiều lần nghỉ thức chuẩn bị, thì không 
nên tụng Căn bản mọi thiện đức của Tsongkapa ở cuối 
thời hành trì. Nếu chưa giải tán ruộng phước, thì hãy 
dừng một lúc để dâng đồ cúng dường trước khi tụng 
tiếp bản nghi thức. Nếu đã giải tán ruộng phước, thì 
chỉ làm lễ gồm bảy phần, lặp đi lặp lại. 


Ngày nay, thay vì theo bản Lời đức Văn-thù, ta 
nên làm nghỉ thức chuẩn bị theo bản Trang hoàng yết 
hầu những người may mắn, vì bản này có sự chỉ dẫn 
đặc biệt sâu xa và có năng lực gia trì hơn bất cứ bản 


nào khác. 


450 | Pabongka Rinpoche 


IVA1.3 Làm gì cuối thời thiển 


Cuối thời thiền về một đề mục Lamrim đặc biệt, 
hãy tụng thần chú danh hiệu đức Thích-ca Mâu-ni, 
cầu nguyện và hồi hướng công đức. 


IVA2. Phải làm gì giữa những thời thiển quán 


Không lúc nào ta không ở trong một thời thiển 
hoặc ở giữa các thời thiền; và điều cốt yếu là sử dụng 
tốt thời gian ở giữa này. Nếu chỉ luyện tâm trong thời 
thiền nhưng sau đó lại để tâm tán loạn, thì điều ấy 
sẽ có hại cho thời thiền kế tiếp của bạn. Vậy cần sử 
dụng tốt thời gian rảnh rỗi để làm cho sự sống của 
mình có ý nghĩa, khi đã được may mắn tái sinh làm 
người. Vì thế trong giáo lý của ngài, đức Tsongkapa 
thường đặt nặng thời gian rảnh rỗi cũng như chính 
thời thiển quán. 


Ví dụ khi đang tu tập để mục thiền đặc biệt này 
(Đạo sư Du-già), thì giữa các thời thiền quán bạn nên 
đọc những mẩu chuyện về lòng hiếu kính thầy của 
các bậc tiền nhân như Nàropa đối với Tilopa, Mila- 
repa đối với Marpa, Dromtoenpa đối với Lama Set- 
suen và Atìsha. Nếu đọc những sách khác, nhất là loại 
sách khiến bạn thêm thù hận thì không ích gì cho việc 
tăng trưởng trí tuệ. 


Để khói khởi vọng tưởng trong thời rảnh rỗi, ta 
phải chế ngự giác quan làm thế nào để tâm không bị 


Giải thoát trong lòng tay | 451 


tán loạn. Vì chưa đạt đến trình độ tu cao nên ta rất 
cần tinh tấn tỉnh giác vào mọi thời, giữ gìn ba cửa ngõ 
thân khẩu ý để tâm khỏi bị đánh lạc hướng bởi những 
đối tượng hấp dẫn. 


Bạn nên đọc chương “Duy trì chánh niệm” trong 
tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh của Shantideva để biết 
thêm chỉ tiết. Cốt tủy của chương này là: 


Hãy luôn luôn quán xét 
Trạng thái thân và tâm, 
Bản chất của tỉnh tấn 


Là tên lính đi tuần. 


Nghĩa là cốt yếu phải duy trì chánh niệm tỉnh 
tấn. Ta cần phải làm mọi hoạt động thân, lời và ý với 
tất cả chánh niệm tỉnh giác. Như nhờ canh chừng các 
ngõ ra vào mà ta ngăn kẻ trộm khỏi lọt vào phòng; 
cũng vậy nếu giữ gìn ba cửa thân lời ý, không từ bồ 


chánh niệm, ta sẽ ngăn mình khỏi làm quấy. 


Có câu chuyện về Geshe Baen Gung-gael.' 


1. Một hôm trong chùa có lễ dâng cúng sữa cho một hội 
chúng rất đông chư tăng. Geshe Baen ở trong số những vị 
được phục vụ sau cùng; ông bắt gặp mình ganh tị với 
những người đã nhận phần sữa, nên khi người ta đưa sữa 
đến ông từ chối và la lên trước sự ngạc nhiên của mọi 
người: “Kẻ trộm ! Ta là kẻ trộm !” 


452 | Pabongka Rinpoche 


Chúng ta cũng nên canh chừng tâm mình như 
thế. Nếu để tâm lang thang, ta dễ gặp trường hợp như 
sau. Có một người, sau nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, 
đã chọn được cái tên “Gawa Dragpa” để đặt cho đứa 
con sắp sinh. Quá sung sướng, ông đứng lên nhảy múa 
và chết ngay trước khi đứa bé chào đời. 


Atisha dạy: “Hãy kiểm soát lời lẽ khi tụ hội, 
kiểm soát tư tưởng khi ở một mình.” 


Khi tâm tán loạn thiếu chánh niệm chúng ta 
thường làm quấy và lại còn không ý thức đấy là tội 
lỗi. Ví dụ khi đang nói chuyện ta có thể lơ đễnh giết 
một con rận, nhưng nếu có ý thức ta sẽ không làm. 
Bởi thế khi ở giữa đám đông bè bạn, đang nói đủ thứ 
vấn để, ta nên dùng một phần ý thức của mình để 
kiểm soát bằng cách tự hỏi: “Mình sắp nói cái gì 
đây?” Nếu thấy mình sắp nói những lời gay gắt phù 
phiếm thì nên ngậm miệng lại. Khi ở một mình, ta 
hãy kiểm soát bằng cách tự hỏi: “Ta đang nhớ nghĩ 
chuyện gì?” Ta nên duy trì chánh niệm và tỉnh tấn 
với ý nghĩ: “Nếu quên giữ ý, ta sẽ không ý thức tư duy 
này đã khởi lên. Bởi thế ta đừng quên giữ ý.” 

Có lần Geshe Karag Gomchung viết bốn khẩu 
hiệu dán lên bốn vách phòng mình: “Không nghĩ tán 
loạn!” Chúng ta thì khác, đại loại, ta chỉ thích những 
khẩu hiệu như “Càng nhiều tiền càng tốt!” 

Thời gian giữa các thời thiền vô cùng quan 
trọng, ngay cả trong thời kỳ nhập thất. Bạn có thể có 


Giải thoát trong lòng tay | 453 


một tảng đá bên cạnh cửa vào phòng để chứng tỏ 
mình đang nhập thất (xem Ngày thứ tư), và ở tuốt trên 
một đỉnh núi tuyết phủ, mà tâm bạn vẫn lang thang. 
Bậc tôn sư tôi dạy, “Bất cứ ai thân nhập thất cũng 
phải để tâm cùng nhập thất, nghĩa là có chánh niệm 
tinh tấn.” Luôn luôn làm mọi sự kèm theo tỉnh tấn 
chánh niệm, đấy là phương tiện khéo để chấm dứt 
vọng tưởng. 


Milarepa nói những việc tầm thường trên đời có 
thể có tác dụng như những quyển sách ta đọc. Nói 
cách khác, khi tiếp xúc bất cứ cảnh gì, ta phải kích 
động trong tâm mình sự thương xót, từ bó, vân vân. 
Ví dụ Drubkang Geleg Gyatso khi trông thấy một con 
kiến bị ong chích đã khởi lên niềm xác tín đối với 


luật nhân quả. 


Khi đi vào chợ ta thường phát sinh những vọng 
tưởng như tham luyến; bởi thế tội lỗi theo liền mỗi 
bước ta đi. Đến lúc trở về nhà là ta đã mang trên lưng 
một bao đầy tội lỗi. Nhưng nếu có tâm phân tích đúng 
pháp, và đi chợ trong chánh niệm và tỉnh tấn, thì việc 
đi chợ có thể là một liều thuốc kích thích tối thượng 
cho ta phát tâm “từ bỏ” và thực chứng vô thường. Ta 
phải chuyển mọi sự việc tầm thường thành một kích 
thích tố để thực hành Pháp theo cách ấy. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche nói về thức ăn và 
cách ăn. Ngài cũng nói đến việc cúng dường hàng 


ngày những bánh lễ cho ngạ quỷ. Bản văn bàn kỹ việc 


454 | Pabongka Rinpoche 


này gọi là Thời khóa hàng ngày mà chúng ta nên theo. 
Ngài nói đến lợi ích lớn mà những con quạ ăn bánh 
ấy có thể có được.) 


IVB. TRÌNH TỰ TU TẬP SAU KHI 
NƯƠNG TỰA MỘT BẬC THẦY 


Có hai tiêu đề chính: 
(IVB1) Kích thích để rút tỉa tỉnh hoa từ kiếp người 


(IVB2) Làm sao để rút tỉa tỉnh hoa ấy. 


IVB1. Kích thích để rút tỉa tỉnh hoa từ kiếp người 


Kích thích này là do nghĩ đến những lợi ích lớn 
của thân người, và sự khó khăn được làm người. Có 
hai tiêu đề phụ: 


(IVB1.1) Thảo luận để thuyết phục 


(IVB1.2) Giảng dạy sơ lược cách tu. 


IVB1.1. Thảo luận để thuyết phục 


Hai tiêu đề sau cùng này lập thành một đồ biểu 
áp dụng cho tất cả đề mục thiền kế tiếp; đây là cách 
truyền thống để phối hợp tài liệu giảng dạy chính 
thức với tài liệu rút từ những buổi “nói chuyện thân 


mật.” Bạn nên thay thế mỗi đề tài thiền — như đề tài 


Giải thoát trong lòng tay | 455 


tôi sẽ bàn dưới các tiêu để nói trên — bằng tiêu để 
làm sao để theo phần chính của thời thiền. Bạn phải 
làm những gì tôi giải thích trong phần nói về sự tận 
tụy với bậc thầy; nối để tài thiền ấy vào phần cuối 
của nghi thức chuẩn bị, rồi tiếp theo bằng phần cuối 
của thời thiển, vân vân. 

Chúng ta không thấy gì sai quấy khi mở miệng 
nói chuyện phiếm suốt ngày, chính vì không suy nghĩ 
về những lợi ích lớn và sự hiếm hoi có được thân 
người. Sự suy nghĩ về những điều này sẽ là một kích 
thích tế mạnh mẽ cho ta thực hành diệu pháp. 


Khi nghĩ về những lợi ích lớn và sự hiếm hoi 
của việc tái sinh làm người, thì tự nhiên bạn cảm thấy 
hạnh phúc, và khi nghĩ đến sự chết và vô thường, thì 


tự nhiên bạn cảm thấy buồn sâu. 

Ở đây có ba tiêu đề: 
(IVB1.1.1) Nhận ra sự may mắn được làm người; 
(IVB1.1.2) Nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người; 
(IVB1.1.3) Nghĩ đến sự khó khăn có được thân người. 
IVB1.1.1. Nhận ra sự may mắn được làm người; 

Có hai phần: 
(IVB1.1.1.1) Những điều ta đã thoát khỏi; 


(IVB1.1.1.2) Những điều ta có được. 


456 | Pabongka Rinpoche 


IVB1.1.1.1 Những điều ta đã thoát khỏi; 


Phải nhận ra sự may mắn có được thân người 
thì bạn mới có thể rút tỉa tỉnh hoa từ đấy. Những tảng 
đá lát lò sưởi của bạn có thể làm bằng vàng, nhưng 
nếu không biết điều ấy thì bạn vẫn nghèo khó. Bạn 
còn phải thấy được những điều mình đã thoát khỏi, 
đó là tám chướng ngại cho sự tu tập (tám nạn). 

Tám nạn ấy được để cập trong Bức thư của 
Long Thọ: 


Có tà kiến, làm súc sinh, 

Làm quỷ đói, sinh vào địa ngục, 

Thiếu Phật pháp vì sinh nơi biên địa, mọi rợ man di, 
Ngu sỉ câm điếc, hoặc làm trời trường thọ; 

Túi sinh làm hạng nào trong tám hạng ấy 

Đầu là những chướng nạn không thuận lợi. 

Bạn đã có được một hoàn cảnh tiện nghỉ 


Thoát khỏi tám nạn ấy, thì hãy nỗ lực. 


Đừng bao giờ rơi trở lại vào những cảnh này. 


Có bốn cảnh huống không thuận lợi trong loài 
phi nhân (địa ngục, quỷ đói, súc sinh, trời trường thọ) 
và bốn cảnh ở trong loài người (tà kiến, biên địa, mọi 


rợ man di, và đui điếc câm ngọng). 


Bốn trạng huống phi nhân bất tiện là như sau. 
Địa ngục không tiện cho việc tu tập pháp, vì những 


Giải thoát trong lòng tay | 457 


nỗi khổ quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu ai đặt một cục 
than hầm trên đầu bạn mà buộc bạn thiền quán trong 
lúc đó, thì sự đau đớn sẽ làm cho bạn muốn bắt đầu 
hành thiền cũng không thể được. Nếu bây giờ bị sanh 
vào địa ngục, ta sẽ cảm thấy trăm ngàn lần đau khổ 
hơn một con chuột bị đặt trên vỉ sắt nung đỏ; khi ấy 
ta hoàn toàn không thể nào thực hành pháp, ngay cả 
đến một chữ pháp ta cũng không nghe được, tâm ta 
khi ấy chỉ cảm thấy tràn ngập thống khổ. Vậy ta phải 
thấy mình may phước không bị sinh vào địa ngục. 


Tái sinh làm ngạ quỷ thì không thuận lợi cho 
việc tu tập pháp vì quá đói khát. Ví dụ khi ta đang bị 
cơn đói dữ dội mà thầy bảo ta phải tập thiển thì ta 
chỉ khát khao được đồ ăn thức uống. Vậy tái sinh làm 
ngạ quỷ cũng không thuận lợi cho việc tu hành. Thực 
may mắn thay ta đã không bị sinh làm ngạ quỷ! 


Tái sinh làm súc sinh không lợi cho việc học 
Pháp, vì súc sinh ngu tối, bị vô minh ám chướng. Ví 
dụ nếu ta bảo một con chó hay lừa rằng, “hãy niệm 
một chuỗi “om mani padme hum”, ngươi sẽ được giác 
ngộ”; nó sẽ không hiểu gì ráo. Và nếu chỉ một âm 
thần chú cũng không biết, thì làm sao súc sinh học 
hiểu các pháp khác? Vậy, súc sinh chỉ sinh ra để chịu 
những kiểu đau khổ của riêng chúng, không lợi ích gì 
cho việc học pháp. May phước thay ta không bị sinh 
vào loài ấy. 


Bây giờ, mỗi khi nói “may thay” là ta liên tưởng 
đến một món tiền mình đã kiếm được, nhưng điều ấy 


458 | Pabongka Rinpoche 


chưa hẳn thực sự là may mắn. Khi nhìn những thú vật 
như chó lừa, ta chớ nên xem chúng như những con 
vật gợi tò mò; mà nên nghĩ: “May thay mình không 
phải như chúng nó!” 


Những vị trời trường thọ là như sau: được sinh 
vào cõi sắc và vô sắc là một trong những quả báo tốt 
nhất bạn có thể có, tuy nhiên khi những vị trời được 
sinh vào các cõi ấy họ nghĩ, “Ta đã được tái sinh làm 
một vị trời,” và khi họ rời khỏi tái sinh ấy, họ nghĩ, 
“Ta đang rời khỏi tái sinh làm trời.” Trong thời gian 
còn lại trên cõi trời thì họ chỉ có mê mẩn trong trạng 
thái nhất tâm tịnh chỉ tới nỗi họ giống như đang ngủ 
một giấc dài — họ lãng phí toàn thể cuộc tái sinh của 
mình một cách hoàn toàn vô nghĩa như thế. Tác phẩm 
Trình độ Thanh văn của Vô Trước cho ta biết những 
vị trời trong những cõi trời khác có thể có vài bản năng 
lớn lao về đức hạnh, nhưng thông thường họ dùng toàn 
thời gian để hưởng lạc thú, nên cũng không tiếp nhận 
được Pháp. Jìvaka Kumarabhrta lúc còn làm người là 
một y sĩ đệ tử của tôn giả Xá-lợi-phất. Mỗi khi cưỡi voi 
ra ngoài gặp tôn giả, ông lập tức xuống voi không chút 
ngần ngại. Về sau khi ông được tái sinh lên cõi trời, 
tôn giả lên đấy để thuyết pháp cho ông. Nhưng ông quá 
mắc bận các thiên lạc đến nỗi ông chỉ dơ lên một ngón 
tay chào rồi tiếp tục vui chơi, không để cho tôn giả có 
cơ hội giảng dạy pháp cho ông. 


Đấy, ở cõi trời là như vậy, chư thiên tuyệt đối 
không nghĩ gì đến chuyện học pháp hay chuyện từ 


Giải thoát trong lòng tay | 459 


bỏ, xả ly. Họ chỉ có những tiếng trống, những con 
chim thần, vân vân, nói cho họ nghe về diệu pháp; 
nhưng không có những bậc thầy như chúng ta để chỉ 
giáo một cách chỉ tiết. 


Bốn tình huống bất lợi trong loài người là như 
sau. Nếu sinh vào một vùng xa xôi mọi rợ man di, bạn 
sẽ không nghe được một lời pháp nào cả. Nếu bạn 
sinh vào một nơi mà đức Phật chưa từng đặt chân 
đến, bạn sẽ không biết làm sao để thực hành Pháp, 
và cho dù có tu, bạn cũng không biết tu đúng cách. 
Ta sẽ làm sao nếu bị rơi vào những tình huống ấy? 
May thay ta đã không rơi vào! 


Ngay dù được sinh vào chỗ có Phật pháp lưu 
hành, mà nếu bạn làm người ngu đần, tỉnh thần bất 
túc, bị đui điếc câm ngọng, bạn cũng không thể hiểu 
được mục đích thực sự đằng sau lời pháp, hoặc chỉ 
bắt chước điệu bộ mà không hiểu gì, nên không thế 
tu tập đúng cách. 


Làm người tà kiến là chướng ngại lớn nhất cho 
sự hiểu pháp — đó là lý do đức Long Thọ đề cập trở 
ngại này trước tiên. Thật là điều không may nếu bạn 
theo một niềm tin khác chẳng hạn, vì bạn sẽ không 
bao giờ có được công đức căn bản của việc đọc tụng 
dù chỉ một câu thần chú ơm mmani padme hum, dù bạn 


có sống thật lâu. 


Vậy, chúng ta đã xoay sở để có được tám điều 
thuận lợi là thoát khỏi tám nạn kể trên - mặc dù thực 


460 | Pabongka Rinpoche 


sự rất khó mà thành tựu được cả tám điều ấy một 
cách triệt đế. Còn gì may mắn hơn có được tám điều 
rất khó được ấy? 


IVB1.1.1.2 Những điều ta có được. 


Có mười điều: năm thuộc cá nhân, năm liên hệ 
đến người khác. 


a) Năm điều thuộc cá nhân 


Quyển Trình độ Thanh văn nói: 


Làm người, sinh chỗ trung ương; 
Các căn đây đủ; không năm tội nghịch; 


Và có lòng tin kiên cố. 


Điều thứ nhất ta đã có được là sinh làm người. 
Cõi người thù thắng hơn các nẻo luân hồi khác vì con 
người có tiềm năng thực hành những pháp tu có lợi 
cho những đời sau. Hiện tại đương nhiên chúng ta 
được làm người; song điều này dường như chưa giúp 
gì cho ta cả. 


“Được sinh vào chỗ trung ương” có nghĩa là, vào 
thời mạt pháp, ở một nơi ít nhất có đủ tứ chúng tăng- 
già. “Các căn đầy đủ” nghĩa là sinh ra có đủ các giác 
quan. Lại nữa, những người có cả hai căn, người không 
có nam căn, vân vân, đều không đú tư cách thọ giới 
biệt giải thoát (pratimoksha). Vì không sinh làm những 
hạng người như vậy, nên bạn được xem là có đầy đú 


Giải thoát trong lòng tay | 461 


các căn. “Không phạm năm tội nghịch” là, một người 
đã phạm những tội ấy sẽ không đắc quả A-la-hán 
trong đời này được. Chúng ta cũng không bị rơi vào 
trường hợp này. “Lòng tin kiên cố” là tin vào giới luật, 
tin cả ba tạng và tin pháp Lamrim. Khi một người bản 


thân có đủ năm điều ấy, gọi là “thuộc cá nhân.” 


b) Năm điều liên hệ đến người khác 


Một đức Phật đã ra đời và giảng Pháp; 
Giáo lý còn đó và được người tin theo; 
Những người khác thường có lòng yêu mến 


trong tâm khẳm. 


Ở một thế giới không có Phật xuất hiện thì cũng 
sẽ không có Pháp. Nếu có Phật xuất hiện, nhưng ta 
lại chết trước khi ngài giảng Pháp thì cũng vô ích. Hai 
điều kiện này nói một cách chặt chẽ thì quả ta không 
hội đủ, nhưng những bậc thầy chúng ta đang còn để 


thay Phật, nên có thể nói ta cũng có hai sự này. 


Những giáo lý phải được giữ trong trạng thái 
chưa suy đổi và người nào thực hành sẽ đắc đạo lộ 
chân thực của các bậc thánh. Hiện tại thời gian năm 
ngàn năm truyền thừa giáo pháp của Phật chưa 
chấm dứt. Tuy nhiên, mặc dù giáo lý còn đang được 
truyền, mà quả của giáo lý chỉ được nẩy sinh trong 
dòng tâm thức của riêng bạn, nếu bạn có triển khai 
thực chứng đi sâu vào những lời dạy. Như những tu 


462 | Pabongka Rinpoche 


sĩ phái Kadam ngày xưa nói, thì điều này chưa xảy 
ra: chúng ta không có giáo lý trong dòng thức của 
mình, bởi thế đừng nên để cho phần giáo lý ta có 
được phải tiêu mất. Nghĩa là giáo lý Phật vẫn lưu 
hành rộng rãi bên ngoài, song nếu nó chết đi trong 
dòng tâm thức của bạn, thì như vậy là phần của riêng 


bạn về giáo lý đã mất. 


Không những giáo lý Phật phải tổn tại, mà nó 
còn phải được bảo trì nguyên vẹn mới được. Trong tất 
cả những giáo điều của các tông phái Ấn Độ và những 
giáo lý của Phật giáo Tây Tạng tiền kỳ và hậu kỳ, 
những giáo lý quý nhất và vô cấu là những pháp phối 
hợp được tri kiến thuần tịnh và những pháp tu của cả 
kinh giáo lẫn mật giáo, chẳng hạn giáo lý của đức 
Tsongkapa nhà cải cách, hiện thân của Bồ-tát Văn- 
thù vị Hộ trì pháp, những giáo lý thuần tịnh như vàng 
ròng. Giáo lý ấy thịnh hành khắp Tây Tạng, và bạn 
đã được gặp. Điều ấy xảy đến cho bạn là chuyện hy 
hữu nhất trong những điều hy hữu. Giáo lý của đức 
Tsongkapa về kinh điển và mật điển hùng hồn hơn 
bất cứ thời nào trước đấy. Tagtsang dịch giả nổi tiếng, 
lúc về già mới thấy được những nót đặc thù của giáo 
lý đức Tsongkapa, và ông bảo ông đã bị chỉnh phục, 
vì giáo lý ấy đánh trúng chỗ. Còn nhiều lời ca tụng 
tương tự, nhưng nếu phải nói cho bạn nghe một cách 
chỉ tiết tại sao giáo lý về kinh và mật ấy lại thù thắng 
hơn mọi giáo lý khác, thì tôi phải bỏ cả mấy ngày để 


nói cũng không hết. Một lần một người Mông-cổ tặng 


Giải thoát trong lòng tay | 463 


đức Panchen Lama một món quà, và ngài cho biết ông 
ta sẽ được như nguyện, nghĩa là tái sinh làm người. 
Điều này cũng sẽ xảy ra nếu ông ta cầu nguyện được 
gặp giáo lý Phật. Ai biết được cái gì sẽ xảy đến nếu 
ông ta đã cầu nguyện gặp được giáo lý của Tsongkapa!l 


Bạn đã gặp được giáo lý như thế, và không chỉ 
thế mà thôi: điều có được thứ tư cũng thành tựu - giáo 
lý đang được theo - bởi vì không bị hoàn cảnh nào 
khác làm chướng ngại, bạn dễ dàng từ bỏổ đời sống 
thế tục mà xuất gia. Thực sự “nền giáo lý đang được 
theo” có nghĩa rằng bạn có thể thấy rõ những người 
chứng bốn quả thanh văn là Dự lưu, Nhất lai, Bất 
hoàn, A-la-hán. Vậy điều có được thứ tư liên hệ đến 
người khác — như được bàn trong Trình độ Thanh văn 
— thì chỉ áp dụng cho những người như tỷ-kheo Udayì, 
chứ không phải cho người như Long Thọ chẳng hạn. 
Vào thời “giáo lý tuệ giác” (hay thời của Chánh pháp 
- thời kỳ đầu của nên giáo lý) những người đã đắc 
bốn quả thường nêu gương cho chúng tăng; ngày nay, 
những công hạnh của bậc thánh cũng nêu gương cho 
ta, bởi thế sự kiện này thay thế cho sự đáp ứng điều 
có được thứ tư. 


Điều có được thứ năm liên hệ đến người khác — 
rằng con người nói chung phải yêu mến cha mẹ tận 
đáy tim. Đây ám chỉ những thí chủ cung cấp những 
điều kiện thuận lợi cho việc học Pháp, và người ta 
nói chung đều có tâm tốt. Vậy điều này cũng được hội 
đủ. Thật vô cùng khó được cả 18 lợi ích này, thế mà 


464 | Pabongka Rinpoche 


ta có đủ cả. Đó là nhờ trong đời quá khứ ta đã cầu 
nguyện đúng cách; chúng ta cầu mong có được mười 
điều và đừng bị rơi vào tám nạn. Vậy bây giờ ta đã 


thoát khỏi tám nạn và được mười điều tốt lành. 


IVB1.1.2 Nghĩ đến những lợi ích lớn của thân người; 
Có ba tiêu đề: 

(IVB1.1.2.1) Lợi ích ngắn hạn; 

(IVB1.1.2.2) Lợi ích dài hạn; 


(IVB1.1.2.3) Nghĩ sơ lược về mỗi sát-na của thân người 


có thể rất lợi lạc như thế nào. 


IVB1.1.2.1 Lợi ích ngắn hạn 


Bất kể cõi cao nào bạn muốn hưởng và cõi thấp 
nào bạn muốn tránh, bạn cũng chỉ có thể thành công 
nhờ sử dụng tốt cuộc đời hiện tại của mình lúc làm 
người. Muốn tái sinh vào thượng giới bạn phải tu tập 
như sau: muốn giàu có bạn phải tu bố thí, muốn có 
nhiều quyến thuộc tùy tùng bạn cần thực tập nhẫn 
nhục. Tất cả điều này bạn có thể thực hành ngay 
trong đời hiện tại. Bạn có thể tự hỏi, “Làm sao tôi có 
thể được tái sinh cao như làm trời, người, giàu có 
hạnh phúc?” nhưng điều chắc chắn là bạn có thể làm 


được, chỉ cần có tu. 


Giải thoát trong lòng tay | 465 


Nếu muốn sinh làm trời Phạm vương, Đế thích, 
hay Chuyển luân vương, bạn cũng có thể toại ý. Nếu 
bạn muốn một tái sinh có tám điều tốt lành do nghiệp 
quả (xem Ngày thứ mười ba) hay một tái sinh thù 
thắng với bảy thiện đức, hoặc một tái sinh có thân 
vật lý thích hợp để tu tập bốn cỗ xe Tối thượng thừa 


(bốn hạng mật điển), bạn cũng có thể toại ý. 


Với tái sinh làm người này, bạn còn có thể 
thành tựu những nhân tố để sinh vào các cõi tịnh độ 
như cõi Cực Lạc, Shambala, vân vân. Longdoel Lama 
đã làm cho thân người may mắn của mình có ý nghĩa 
bằng cách tu hành trong một am thất; ông không mấy 
quan tâm đến chuyện ăn dù chỉ một bát bột lúa mạch. 
Ông tu để tích lũy công đức mong tái sinh làm vua xứ 
Shambala. Sau khi phát nguyện như vậy, ông nghĩ cần 
phải cúng dường đức Panchen Lama, và hỏi ngài: 


— Con có thế đạt mục đích không? 


v¿ x« ^ ^“. Z* ` ^ 
Đức Panchen Lama hiểu ông muốn nói gì, nên 


— Ông Lạt-ma già này quả là tham lam. Ông sẽ 
đạt mục đích. 


IVB1.1.2.2 Lợi ích dài hạn; 


Muốn đạt giải thoát, bạn phải đào luyện con 
đường ba vô lậu học mà đầu tiên là giới. Hãy lấy ví 
dụ giới Biệt giải thoát cúa tỷ-kheo. Bạn phải đào 


466 | Pabongka Rinpoche 


luyện sự từ bỏ để phát triển hoặc in sâu những giới 
ấy vào dòng thức. Ở các cõi khác như ở cõi trời hay Bắc 
cu lô châu (Kưru, đại lục phương bắc) rất khó tu tập sự 
từ bỏ; nhưng người ở ba đại lục khác — một trong đó là 
Nam thiệm bộ châu hay Diêm-phù-đề — thì dễ tu từ bỏ. 


Người ta phát tâm bồ-đề mạnh nhất trong thân tái 
sinh làm người. Thư gửi một đệ tử của Chandragomin 


nói: 


Thân người dễ thành tựu bô-đề tâm, 
Trời và rồng không thành tựu được, 


..Về những giới thuộc mật điển cũng thế. 


Thân người cũng là tái sinh có nhiều khả năng 
nhất để đạt đến toàn tri. Ngay cả một người mới tu tập 
cũng có thể nhờ đạo lộ kim cương thừa mà đạt giác ngộ 
ngay trong đời này — điều ấy là do họ đã tạo nghiệp để 
được sinh làm người trong Nam thiệm bộ châu. Nay 
chúng ta đã có được một thân tái sinh như thế. 


Ta nên cầu được một tái sinh như vậy trở lại; 
ngay cả những vị Bồ-tát ở cõi Cực lạc cũng cầu sinh 
vào lục địa này. Chúng ta không thể tìm được một tái 
sinh nào tốt hơn tái sinh hiện tại, nhất là thân nam tử. 


Pho tượng Phật trong chùa Lhasa có một viên 
ngọc ước nơi đầu gối; có người lập lời cầu xin như 
sau, lúc đi nhiễu quanh tượng: “Cho con cầu gì được 
nấy.” Thật là những lời cầu xin vụn vặt tầm thường. 
Nếu bạn có hàng trăm ngàn viên ngọc ước, mà cứ biến 


Giải thoát trong lòng tay | 467 


một vài viên thành gối kê, vài viên thành gối dựa, thì 
khi bạn chết chúng cũng chả giúp bạn thoát khỏi các 
đọa xứ. Nhưng nhờ thân tái sinh này, bạn có thể 
thành đạt mục tiêu tối hậu lớn lao như tôi đã nói trên 
kia. Tái sinh hiện tại của bạn còn lợi ích cho những 
đời sau hơn là có một viên ngọc ước, vì với thân này 
bạn có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. 


Mỗi người chúng ta đã nhận được tái sinh như 
Milarepa, chỉ có điều ta chưa tu tập Pháp. Về phương 
diện tái sinh thì giữa chúng ta với Milarepa không có 
gì hơn kém nhau về phẩm chất. Chẳng hạn ta có thể 
hiểu sự khác nhau giữa Milarepa và Long vương: Long 
vương có từng đống ngọc ước và đầu trang sức nhiều 
châu báu; nhưng vẫn không khỏi tái sinh làm súc sinh, 
khoan nói tới chuyện tích lũy những nhân tố để đạt 
giác ngộ. Milarepa nghèo tới nỗi không có lúa mạch 
để ăn, nhưng nhờ có được thân người thuận lợi nên 


đã đạt giác ngộ ngay trong một đời này. 


Những tư tưởng như vậy khiến ta thấy tái sinh 
làm người thực đầy ý nghĩa. Mahàyogi bảo Gesh 
Chaen Ngawa rằng chỉ cần tu tập bằng cách tưởng 


nghĩ như thế cũng đã quá đủ. 


Bởi thế, thân người thuận lợi là điều rất khó 
được. Thật đáng hổ thẹn nếu nó không được sử dụng 
một cách đầy ý nghĩa; chẳng khác nào một người 
nghèo đã tìm ra một túi vàng nhưng chỉ tiêu xài được 


vài phân rồi mất hết. 


468 | Pabongka Rinpoche 


IVB1.1.2.3 Nghĩ sơ lược về mỗi sát-na của thân người 


Văn học không giải rõ tiêu để này phụ vào hai 


tiêu đề trước, nhưng giáo lý truyền khẩu thì như sau. 


Tái sinh này có thêm một lợi ích lớn là “nắm 
giữ lợi lạc lớn lao từng ngày, từng sát-na”, bạn sẽ tạo 
vô số nhân giải thoát và toàn tri nếu bạn không lãng 
phí thời gian đốt cháy một nén hương, mà trái lại sử 
dụng nó để nỗ lực tích lũy công đức hay thanh lọc 
chướng ngại. Thật sai lầm khi ta không tiếc vì đã lãng 
phí tái sinh thuận lợi này mà lại tiếc vì đã mất một 
ít tiền. Bồ-tát Mã Minh nói: — Như kẻ lái buôn đã đến 
hòn đảo châu ngọc mà lại trở về tay không. 

Nói cách khác, người lái buôn đến một đảo 
vàng bạc đã không được gì mà lại vướng nợ rồi trở 
về tay không. Chúng ta chỉ được thân người thuận 
lợi này một lần. Thực không có gì đáng tiếc hơn nếu 
không tu tập mà chỉ tích lũy tội nghiệp rồi đi xuống 


các đọa xứ. 
IVB1.1.3 Nghĩ đến sự khó khăn có được thân người 
Chương này có 3 tiêu đề. 


IVB1.1.3.1 Tại sao thân người khó được 


Sự tái sinh làm người của bạn, một điều có thể 
hết sức lợi lạc, là điều vô cùng khó khăn để đạt được: 


Giải thoát trong lòng tay | 469 


không phải lúc nào bạn cũng được tái sinh làm người. 
Nếu thân người dễ có, thì bạn có thể để buông trôi 
đời này chờ đến kiếp sau mang thân khác sẽ tu. 
Nhưng kỳ thực, thân người mà bạn có được là phải 
do nhiều nhân và duyên. Bạn khá may mắn nhờ 
những công đức và ước nguyện mà bạn đã làm. Thật 
rất khó có được điều giống như vậy trong tương lai. 


Có lần khi nghe một vị Lạt-ma Mông Cổ giảng 
về việc này, một người Trung Quốc bảo: 


- Ông Lạt-ma này chưa bao giờ đi đến Trung 
Quốc; ở đấy người thiếu khối gì! 


Điều này hoàn toàn sai lạc. Mặc dù nói chung 
có rất nhiều người, nhưng điều ấy có ích gì cho bạn 
khi bạn đi xuống các đọa xứ? Bất kể thế giới bên 
ngoài có bao nhiêu con người hay không có, bạn phải 
nhìn bằng cách suy luận để biết bạn có hay không 
trong dòng tâm thức, tất cả những nhân tố cần thiết 
để được tái sinh thuận lợi. Khi ấy bạn có thể nói mình 
sẽ được hay không được một tái sinh như thế trong 
tương lai. Chẳng hạn trong thế giới bên ngoài tất cả 
mùa gặt về thu như lúa mì, lúa mạch, vân vân, đều là 
kết quả của sự trồng trọt trong mùa xuân trước. Bạn 
sẽ không được một đóa hoa nào trong chậu nếu trước 
đấy bạn không trồng. Muốn nhận được tái sinh thân 
người cũng thế, bạn phải tạo nhiều nguyên nhân để 
việc ấy xảy ra. 


Thông thường muốn có được tái sinh cao ở 
thượng giới như làm trời chẳng hạn, người ta phải tuân 


470 | Pabongka Rinpoche 


theo một vài hình thức về giới. Theo Long Thọ, muốn 
được tái sinh làm người, cần có những nhân như “bố 
thí đem lại tài sản, giữ giới đem lại hạnh phúc...” 


Kinh Báf-nhã nói: “Nhờ giới người ta từ bó được 
Tám nạn và khỏi rơi vào loài súc sinh. Khi ấy người 


ta sẽ luôn luôn nhận được tái sinh may mắn.” 


Từ đấy ta biết rằng căn bản là giới thanh tịnh, 
những đức khác chỉ phụ giúp vào. Người ta bảo, bạn 
cũng nên gieo duyên bằng cách làm những cầu 
nguyện kiên trì, hoặc sống một đời không bị lòng tham 
làm ô nhiễm. Nếu bạn không giữ giới mà thực hành 
bố thí thì bạn sẽ tái sinh vào loài rồng. Nếu bạn giữ 
giới mà không bố thí, bạn sẽ tái sinh làm người nghèo, 


vân vân. 


Chúng ta không tự xét nên mới tuyên bố rằng 
mình có đạo đức trong trắng hoàn toàn, nhưng một vị 


Geshe Mông Cổ nói: 


“Khi bạn giữ giới thì bạn không biết luật. Bạn 
biết luật khi bạn không còn có giới.” 


Phân tích kỹ ta mới thấy rằng hiếm khi chúng 
ta giữ một loại giới cho viên mãn. Những tư tưởng 
chúng ta chỉ là vọng tưởng, những hành vi chúng ta 
chỉ là tội lỗi. Nếu chúng ta không biết cả đến bản kê 
những điều vi phạm và những sự hủy phạm nhỏ nhặt 
đối với những giới Mật tông, giới Bồ-tát, vân vân, cho 


đúng, thì làm sao chúng ta nói đến chuyện giữ giới? 


Giải thoát trong lòng tay | 471 


Hy vọng có được hậu quả là tái sinh làm người 
trong khi bạn không gây nhân để có được quả ấy, thì 
cũng giống như hy vọng gặt lúa vào mùa thu khi bạn 


đã trồng những giống cây độc vào mùa xuân trước. 


Trong quyển Hành Bô-tát hạnh, Shantideva nói: 


Nếu tội lỗi trong một sát-na 

Sẽ làm người đọa vào ngục Vô gián nhiêu kiếp. 
Thì làm sao có thể nói rằng, 

Người ta sẽ đi lên các thượng giới 

Khi đã tích lũy tội lỗi từ nhiều kiếp luân hồi? 


Nói cách khác, nếu chỉ một tội lỗi cũng đủ đưa 
bạn xuống các cõi thấp như vậy, thì bạn không còn 
hy vọng øì đạt đến cõi cao khi xét trong dòng tâm thức 
bạn có cả đống tội lỗi tích lũy từ vô thủy như một kho 


chứa của vua. 


Chúng ta có thể nghĩ, “phải chăng đời tương lai 
của tôi sẽ không lỗi lầm nhờ sự tử tế của những bậc 
thây?” Nhưng nếu không thực hành pháp, thì ta sẽ 
phá hủy mọi sự mà những bậc thầy đã đem lại cho 
mình, cũng như Phật không thể cứu Đề-bà-đạt-đa khỏi 


rơi vào địa ngục. 


Nếu bạn đã có được tái sinh tốt đẹp này mà 
không chịu tu tập, lại chờ sang kiếp khác, thì chẳng 
khác gì một người nghèo tìm được một khối vàng 


472 | Pabongka Rinpoche 


nhưng lại ném nó xuống sông và nghĩ: “nếu có một 


khối vàng khác tôi sẽ sử dụng.” 


Thật khó đọc kinh cầu nguyện mà không mong 
mỏi một lợi lộc thuộc đời này. Khi cầu nguyện trước 
tượng Phật, ta thường chỉ cầu xin được sống lâu không 
bệnh, may mắn. Như trong Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Chắc chắn với những hành vi như thế, 
Tôi sẽ không có được thân người. 
Nếu không có được thân người, 


Tôi sẽ tạo toàn điều ác, không một điêu lành. 


Nếu điều này xảy ra thì chúng ta sẽ rơi vào các 
đọa xứ; trong đời tái sinh ấy chúng ta lại chỉ tạo 
những nhân để tái sinh vào đọa xứ nữa, và cứ thế 
lang thang bất tận trong các cõi ấy. Chúng ta sẽ không 
có được một đức tính nào như lòng tin, trí tuệ hay sự 
từ bỏ; sự tái sinh sẽ làm cho chúng ta phạm các ác 
nghiệp như tham lam, hận thù, kiêu mạn - tất cả mọi 
chuyện đưa chúng ta đến đọa xứ. Chúng ta có thể hiểu 
được điều này chẳng hạn khi nhìn những con chó. 


Một khi đã tái sinh vào các đọa xứ, ta càng khó 
đạt giác ngộ hơn khi ở trong thân người hiện tại. Có 
được thân người trong hiện tại cũng giống như đã 
mang được một tảng đá lên đến lưng chừng núi. Giả 
sử bạn phải mang nó lên đến đỉnh núi từ chặng giữa 


này, thì bạn phải leo cao hơn. Nhưng nếu không thể 


Giải thoát trong lòng tay | 473 


đi lên được thêm nữa thì bạn cũng không nên để cho 
tảng đá rớt xuống, khi ấy sẽ càng khó khăn vì bạn sẽ 
lại phải leo lên từ chân núi. Cũng tương tự, nếu trong 
đời này bạn không thực chứng các đạo lộ cao như giải 
thoát và toàn tri, thì ít nhất cũng đừng rơi vào các cõi 
thấp. Bạn không nên dùng sai cái thân người thuận 
lợi này, vì một khi rớt xuống, bạn sẽ phải lang thang 
từ đọa xứ này đến đọa xứ khác hầu như không còn 
cơ hội nào để thoát ra. Khi đã sai đường, thì bạn càng 
ngày càng lạc ra khỏi chánh đạo; bởi thế đừng sử 
dụng đời này để đi sai đường. Và cũng đừng bảo là 
đã quá muộn: nếu bạn đã già, thì đừng lười biếng, và 
rồi mọi sự sẽ tốt đẹp, như trường hợp gia chú Shrijata 
(xem Ngày thứ mười bốn). 


IVB1.1.3.2 Vài ẩn dụ về sự khó khăn được của thân người 


, 


z ® ^ z ® ` r7 ` 
Geshe Potowa nói: “cổ trên mái nhà, cổ rùa...) 
điều này có nghĩa như sau: 


Những tái sinh vào các cõi cao cũng thông 
thường như có mọc trên sườn núi; nhưng tái sinh làm 
người mà thoát khỏi Tám nạn và có đầy đủ mười điều 
tốt lành là chuyện vô cùng hiếm hoi, như cổ mọc trên 
mái nhà. 


“Gổ rùa” có nghĩa như sau. Giả sử có một cái 
vòng bằng vàng trôi nổi trên biển theo hướng gió. 
Trong biển có con rùa mù, 100 năm mới thò đầu lên 
mặt nước một lần. Con rùa rất khó có dịp chưi cổ qua 


474 | Pabongka Rinpoche 


cái vòng ấy. Chúng ta cũng thế, đang ở trong biển lớn 
sinh tử; do năng lực của vọng tưởng mê sỉ, con mắt 
tuệ của chúng ta đã bị mù, và chúng ta phải lang 
thang từ chốn này đến chốn khác trong các đọa xứ. 
Thỉnh thoảng chúng ta thoát khói đọa xứ và tình cờ 
do quy luật xác xuất ta được tái sinh làm người. 
Nhưng thế giới thì bao la, trong bốn phương tám hướng 
có vô lượng thế giới; ta không thể biết nơi nào có giáo 
lý Phật, hoặc nơi nào nên giáo lý sắp lan đến. Giáo 
lý giống như cái vòng bằng vàng, và sự gặp gỡ được 
giáo lý ấy cũng vô cùng hy hữu tựa như cổ rùa lúc trồi 


lên mặt biển chưi lọt được vào cái vòng vàng ấy. 


Nếu con rùa mãi mãi bơi lội trên mặt biển thì 
có lẽ thỉnh thoảng nó cũng gặp được cái vòng; nhưng 
nếu nó chỉ trồi lên một lần sau mỗi 100 năm, thì nó 
chỉ gặp được cái vòng một lần. Như trong ẩn dụ ấy, 
nếu tái sinh nào ta cũng được làm người thì ta có thể 
gặp được giáo lý Phật bất cứ nơi nào giáo lý đang lưu 
hành. Nhưng sự thực là, thỉnh thoáng ta mới được tái 


sinh làm người. 


Nếu cái vòng vàng cứ ở yên chỗ, thì cho dù trăm 
năm mới nổi lên một lần, ít nhất con rùa cũng có cơ 
hội gặp được cái vòng. Nhưng cái vòng ấy lại di 
chuyển khắp mười phương trên mặt biển bao la. Giáo 
lý Phật cũng thế, không ở mãi trong cùng một thế giới, 
nên ta khó mà gặp được giáo lý vào những dịp hiếm 


hoi được tái sinh làm người. Và cho dù có xuất hiện 


Giải thoát trong lòng tay | 475 


trong cùng một thế giới ấy hay di chuyển, giáo lý Phật 


cũng chỉ lưu hành một thời gian rất ngắn. 


Người ta không thể nói cái vòng và con rùa 
không bao giờ gặp gỡ, nhưng sự thật cũng gần như vậy. 
Có được thân người thuận lợi lại càng hiếm khi, nhưng 
không phải là chuyện ấy không thể xảy ra. 


Trong ẩn dụ này, biển lớn ám chỉ sinh tử; con 
rùa là chúng ta; mù chỉ vô minh; vòng vàng chỉ giáo 
lý Phật, vân vân. Lối giải thích này về sự quán tưởng 
thân người khó được là một chỉ giáo khẩu truyền từ 
đức Drubkang Geleg Gyatso. 


Lại nữa tác phẩm Ẩn dụ của Geshe Potowa nói: 
“con trai của Loding...” Drom Loding có một đứa con 
trai có tài đoán được chỗ nào có vàng. Đứa bé này đi 
cùng với vài người bạn trong một chuyến buôn, những 
người địa phương nghe được tiếng tăm của nó và nói: 


— Ôi ước gì tôi là con trai của Loding! Ước gì tôi 
biết cách đoán ra chỗ có vàng. 


Đứa bé nghe lọt lời ấy, nhưng vẫn tiếp tục đi 
buôn. Chỉ về sau nó mới quyết định đi tìm chỗ có 
vàng. Chúng ta cũng đã được một tái sinh tốt đẹp đến 
nỗi chư Bồ-tát ở cõi Cực Lạc cũng phải thèm, thế 
nhưng thật đáng tiếc nếu ta không tận dụng cái thân 
người quý báu này. 


Geshe Potowa nói: “Và con cá của người Tsang...” 
là như sau. Có lần một người ở vùng Tsang đi đến tỉnh 


476 | Pabongka Rinpoche 


trung ương ăn một thứ cá ngon nhưng khi nuốt xuống 
y cảm thấy buồn nôn và nghĩ: “Thật uổng biết mấy 
nếu mửa hết đồ ăn ngon này!” rồi buộc chặt cái cần 
cổ lại. Nếu bạn tiếc rẻ khi phải mửa một thức ăn 
ngon, thì lại càng đáng tiếc xiết bao nếu không tận 
dụng thân người hiếm hoi mà bạn chỉ có được một 


lần trong muôn ngàn kiếp. 


Geshe Potowa lại nói về “Con giun quỳ lạy...” 
Thật là một điều nghe rất vô lý khi có một con giun 
lại có thể trồi lên khỏi mặt đất và lạy Phật. Cũng vô 
lý như vậy là những con giun như chúng ta lại trồi lên 
khói các đọa xứ, mang hình người, và lại còn được 


học Pháp và thiền quán. 


Hãy nghĩ về những ẩn dụ ấy để thấy thân 
người thuận lợi của ta thật hi hữu xiết bao, và vô cùng 
khó được. 


IVB1.1.3.3 Bản chất sự khó được của thân người 


Có nhiều hữu tình làm bất thiện, ít người làm 
điều lành. Khi bỏ xác tại các thượng giới và hạ giới, 
phần đông hữu tình đi xuống các đọa xứ. Bởi thế rất 
ít người đi lên các cõi cao sau khi xả báo thân từ hai 
cõi cao và thấp. Nhưng Phật dạy trong giáo lý căn bản 
về Luật học rằng, những chúng sinh đi từ cõi cao 
xuống thấp hoặc từ thấp xuống thấp hơn, thì giống 
như bụi trên mặt đất bao la. Số chúng sinh đi từ cõi 
thấp lên cao hoặc từ cõi cao lên cao hơn nữa, thì 


Giải thoát trong lòng tay | 477 


giống như bụi ở đầu ngón tay. Trong sáu nẻo luân hồi, 
thông thường có rất ít chúng sinh làm người, dân ngạ 
quỷ ít hơn dân địa ngục, súc sinh ít hơn nữa, và trong 
số súc sinh thì loài ở đất ít hơn ở biển. Có thể lấy 
hình ảnh này để ví dụ: hàng trăm triệu con ruồi mới 
có thể chiếm khoảng không gian của mười con người. 
Có rất nhiều chúng sinh trong cõi trung ấm, nhiều tới 
nỗi giống như hàng trăm ngàn con ruồi tụ lại quanh 
một thi thể của con ngựa, hay cả trăm con ngựa. 


Ngay trong những tái sinh làm người, cũng thật 
vô cùng hiếm hoi để được sinh vào những thời kiếp 
có ánh sáng của giác ngộ, nghĩa là có chư Phật xuất 
hiện ra đời. Mỗi thời kiếp có ánh sáng lại cách nhau 
hàng chục ngàn thời kiếp tối tăm. Ngay trong mỗi thời 
kiếp của ánh sáng cũng có tám mươi tiểu kiếp chia 
làm bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại và không. Có sáu 
mươi tiểu kiếp trong đó chư Phật không xuất hiện, chỉ 
còn hai mươi tiểu kiếp “trụ” là có thể có Phật xuất 
hiện. Trong hai mươi tiểu kiếp này, thì Phật cũng 
không xuất hiện vào hai tiểu kiếp đầu và cuối. “Đầu” 
là khi mạng sống con người vô lượng, hoặc tuổi thọ 
đang tăng. Phật chỉ xuất hiện vào thời “kiếp giảm”, 
nghĩa là tuổi thọ con người trên đà giảm dần. 


Hãy nói về thời gian hiện tại của chúng ta. Chư 
Phật xuất hiện trong mười tám tiểu kiếp trung gian 
khi thọ mạng con người tuân theo một mẫu mực có 
tính cách chu kỳ. Chúng ta có thể sinh nhằm một thời 
mà đức Phật trước đấy đối với mắt phàm đã nhập 


478 | Pabongka Rinpoche 


Niết-bàn, giáo lý Ngài đã tận diệt. Sinh ra vào lúc đó 
thì cũng chẳng khác gì sinh nhằm thời đại tối đen. 
Nhưng chúng ta đã không sinh nhằm một thời như vậy. 
Tương truyền sau khi diệu pháp diệt mất, còn 4,9 tỉ 
năm nữa Phật Di-lặc mới xuất hiện; thế nhưng chúng 
ta cũng không bị rơi vào thời đại hắc ám ấy: giáo lý 
Phật vẫn còn tổn tại và chúng ta lại sinh ra ở lục địa 
phương Nam nơi có Phật pháp lưu hành. Chúng ta lại 
sinh ra trong những nước hiếm hoi của châu lục này 
nơi mà nên giáo lý đang lan rộng. Những nước như 
Tây Tạng và Mông Cổ thuộc thành phần thiểu số. 
Chúng ta được sinh ra tại Tây Tạng, một trong những 
nền tảng cho phép giáo lý được thịnh hành. Nhưng 
đây là một ví dụ về những gì xảy ra tại Tây Tạng. 


Gushri Kaelzang (người Mông Gổ) có lần nói: 


“Khi tôi đi đến tu viện Tashikyil ở Amdo, có 
nhiều ngàn tu sĩ. Trong số này, khoảng năm trăm là 
tiến sĩ Phật học, năm trăm là người buôn bán, còn 


năm trăm không thuộc hạng nào...” 


Trong một gia đình có thể có mười anh em, 
nhưng chỉ hai ba người vào tu viện. Và ngay trong số 
những người đã vào tu viện, những người thực sự 
thuần túy tu tập bằng cách thực hành pháp Lamrim 
là hiếm hoi nhất. Nhưng dù sao, chúng ta cũng không 


bị sinh vào một nơi không có tự do để tu tập. 


Theo chỉ giáo khẩu truyền của tôn sư tôi, tái 
sinh làm người thuận lợi rất khó được là bởi vì khó 


Giải thoát trong lòng tay | 479 


mà thành tựu được thân ấy, vì tự bản chất đấy là một 
cái gì khó tạo, và vì theo phép tính xác xuất thì tỉ số 


tái sinh làm người rất thấp. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche bàn làm thế 
nào để suy nghĩ về ba lý do ấy.) 


Tái sinh mà ta đã có được này có thể hoàn 
thành những ước nguyện tha thiết nhất của ta, dù tốt 
hay xấu. Chúng ta đang ở lằn ranh giữa các cõi cao 
và các đọa xứ. Chúng ta đừng đặt hi vọng vào điều gì 
khác. Chúng ta có tự do để chọn lựa, nên đừng lầm 
lẫn về con đường nào đưa đến hạnh phúc, đường nào 
đưa đến khổ đau. Nếu chúng ta lầm lẫn, thì lỗi lầm 
không phải có thể điều chỉnh lại trong một hai ngày, 
mà nó sẽ làm hồng tất cả những hi vọng về tái sinh 


tốt trong tương lai. 


Thật tốt biết bao khi bạn chưa phải chết. Bây 
giờ bạn chỉ còn sống trên đời này một thời gian: hai 
năm, ba năm hoặc bao nhiêu cũng được. Nếu điều này 
không làm động lực thúc đẩy bạn khổ hạnh ngày đêm 
để tu tập diệu pháp, thì hãy nghĩ: “Ta có dám trở lui 
về các đọa xứ chăng?” 


Điều cốt yếu là đừng lãng phí đời người may 
mắn này; một tái sinh quý báu mà ta chỉ có được một 
lần, một tái sinh vô giá có mười tám điều hi hữu. Giả 
sử một người buôn đi đến một đảo châu báu, mà thay 


vì hốt về những đá quý lại chỉ dùng thời gian mà ca 


480 | Pabongka Rinpoche 


hát múa nhảy, vân vân, lại còn mắc nợ những bạn 
hàng khác một món tiền lớn. Còn gì điên khùng hơn 
khi cuối cùng phải trở về tay không? Bây giờ bạn có 
thể thu nhặt những châu báu giải thoát và toàn tri. 
Không gì mù quáng hơn, ngu ngốc hơn nếu không lấy 
những châu báu ấy, mà lại tạo nhân duyên để đi 
xuống các đọa xứ. Shàntideva nói: 


Không có sự tự dối nào tệ hơn 
Sau khi được một cơ may như thế 
Mà không dùng nó vào mục tiêu tốt đẹp. 


Không gì mù quáng hơn! 


Bạn phải rút tỉa được vài tỉnh hoa từ tái sinh tốt 
đẹp mình đã có - và chỉ cần được sinh làm người là 
bạn có thể rút tỉa tỉnh hoa ấy. Hãy tích lũy công đức 
và thanh lọc bản thân một thời gian tối thiểu bằng 
thời gian bạn uống một tách trà. Bạn có thể giác ngộ 
ngay trong một đời này và với cái thân này, nếu bạn 
tu tập tốt nhất. Nếu không, bạn cũng có thể giải thoát. 
Mà nếu điều này cũng không được, thì hãy rán ít nhất 
đừng để mình rơi xuống các đọa xứ. Kinh Tam muội 


Vương nồi: 


Nếu bệnh nhân không chịu uống 
Diệu dược chữa bệnh, 

Thì lỗi không ở lương y, 

Chỉ bệnh nhân mới đáng trách. 


Giải thoát trong lòng tay | 481 


Cũng thế những người đã thụ giới trong 
giáo pháp này, 

Có thể biết các thiên và mười lực 

mà không có nỗ lực chính đáng 

Làm sao Niết-bàn phát sinh? 

Tôi đã giảng dạy Pháp, 

Nhưng nếu bạn không vận dụng pháp ấy, 

Thì như bệnh nhân cứ để thuốc trong hộp 

Mà nghĩ “nó không thể chữa bệnh tôi.” 

Hành Bồ-tát hạnh nói: 

Hãy sử dụng pháp này với cả toàn thân: 

Chỉ nói suông không thành tựu được gì. 

Liệu người ốm làm sao khỏi được, 


Chỉ nhờ đọc đi đọc lại toa thuốc? 


Nói cách khác, bậc thầy có thể dạy cho bạn 
đúng con đường đưa đến giải thoát và toàn trí, nhưng 
nếu không thực hành, thì bạn cũng giống như người 
bệnh không dùng thuốc toa thuốc lương y đã cho, nên 
không khối bệnh. Điều hoàn toàn tùy thuộc nơi bạn 
là bạn có thực hành chỉ giáo của bậc thầy hay không. 
Bạn phải cố gắng làm cho tái sinh thuận lợi của mình 
có ý nghĩa, bằng cách hội nhập Pháp vào đời sống 


cho đến phút cuối. 


Bây giờ tôi sẽ ôn lại những gì đã nói, và dạy 
cách vắn tắt để thực hành pháp này. Hãy khẩn cầu 


482 | Pabongka Rinpoche 


với hình ảnh bậc thầy mà bạn quán trên đỉnh đầu. 
Rồi thiền quán theo các tiêu đề đã dẫn. Tiêu chuẩn 
để biết bạn có thực chứng đề mục này không, là như 


sau. Geshe Potowa nói: 


Làm sao bạn có thể vui vẻ lãng phí đời mình, 


Khi đã hiểu được làm người rất khó? 
Đức Tsongkapa nói: 


Nếu biết thân người khó được, 

Bạn không thể nào sống đời trung bình. 
Nếu thấy rõ những lợi lạc, 

Bạn sẽ rất tiếc để đời mình thành vô nghĩa. 
Nếu nghĩ về cái chết, 

Bạn sẽ làm những chuẩn bị cho đời sau. 
Nếu nghĩ về nhân và quả, 


Bạn sẽ chấm dứt sống cẩu thả 


Như Gampopa thiển giả vĩ đại đã nói, dấu hiệu 
chứng tỏ bạn đã thực chứng chân lý “thân người lợi 
lạc” và rất khó có, là như khi bị gai đâm vào bắp vế 
bạn cũng không dừng lại để rút nó ra, mà vẫn tiếp 


tục thiển quán. 


PHẦN BỐN 
PHAM VI NHỎ 


Ngày thứ mười 


Kyabe Pabongka Rinpoche trích dẫn lời ca tụng sau 
đây từ tác phẩm của hành giả vĩ đại Gedun Taenzin 


Gyatso: 


Đây không phải là Pháp bịa đặt, 

Mà là tính túy của giáo lý khẩu truyền. 
Không phải nói chuyện ngông cuông, 
Vì rút từ cổ thư của các bậc tiền bối. 
Không phải ảo ảnh chập chờn, 

Vì những thánh giả đã thử nghiệm. 
Không phải một mỏm đá cheo leo, 


Mà là đại lộ đưa đến chứng ngộ cao nhất. 


Ngài trích dẫn như trên trong một chuyện ngắn 


để giúp chúng tôi khởi động lực tốt. Ngài nói lại những 


486 | Pabongka Rinpoche 


tiêu đề trước, và ôn lại những điều đã nói sau tiêu để 
phụ “Phục vụ thầy bằng việc làm,” một phần của 


chương “Căn bản của đạo lộ: Phụng sự một bậc thầy.” 


Giữa các thời thiền, hãy đọc những sách dạy về 
sự tái sinh làm người thuận lợi. Nếu khi suy nghĩ về 
thân người khó được mà bạn phát sinh ước mong rút 
tỉa được gì từ nơi nó, thì bạn nên luyện tâm qua ba 
phạm vi của Lamrim. Tầm mức tu luyện của bạn trong 
ba phạm vi này quyết định sự việc bạn rút tỉa được 
tỉnh túy từ phạm vi nhỏ, trung bình hay lớn. 


Nếu muốn thành Phật, trước hết ta phải thực 
chứng những phần đầu của đạo lộ; nếu không, ta sẽ 
không chứng được những phần sau. Ví dụ những người 
Khampa rời nhà để đi chiêm bái pho tượng đức Thích- 
ca tại chùa Lhasa. Con đường dẫn họ đến đấy từng 
chặng một; họ không thể bỏ qua một chặng nào. Cũng 
vậy, bạn không thể chứng ngộ phần cao hơn của con 
đường tu tập như lòng bi mẫn, nếu chưa hoàn tất phần 
thấp hơn của nó là từ bỏ, vân vân. Shàntideva nói 


trong tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh: 


Nếu bạn chưa từng mơ tưởng 
Làm lợi lạc cho chính mình, 


Thì làm sao bạn có thể lợi lạc cho người khác? 


Khi nói đến những Phạm vi Nhỏ hay Phạm vi 


Trung bình, là ta muốn ám chỉ việc luyện tâm trong 


Giải thoát trong lòng tay | 487 


các giai đoạn của đạo lộ dự phần vào Phạm vi Nhỏ 
và Trung bình; chứ không phải luyện tâm trong những 
thành phần thực sự là Nhỏ và Trung bình của đạo lộ. 
Giả sử có ba người: một người đi Tashi Lhuenpo, một 
người đi Rong, và một đi Chushur. Người thứ nhất muốn 
đến Tashi Lhuenpo (xa nhất) trước hết phải đi chung 
với hai người kia một đoạn đường; người thứ hai cũng 
thế, mặc dù họ có những mục tiêu khác nhau. 


Bạn phải cần đến những chương về Phạm vi 
Nhỏ và Trung bình của Lamrim cốt để thành Phật vì 
tất cả chúng sinh. Phát tâm bồ-đề là thực sự hành đạo, 
hai Phạm vi Nhỏ và Trung bình chỉ là bước đầu. Bạn 
có thể hỏi: “Vậy thì có lẽ chỉ cần dạy Phạm vi Lớn 
ngay từ đầu cũng đủ. Tôi e rằng hai phạm vi đầu tiên 
không cần thiết.” Có hai lý do để bàn cả ba phạm vi. 
Có những người không thể luyện tâm trong Phạm vi 
Lớn ngay lúc đầu, bởi thế họ cần tu tập qua các giai 
đoạn Nhỏ và Trung bình. Cách này lợi lạc cho những 
người thuộc loại tâm tốt, tầm thường và hạ liệt. Lại 
nữa, nếu không quen thuộc với những phần đầu của 
đạo lộ, trong dòng tâm thức bạn sẽ không có chút gì 
là từ bỏ, nên cần phải đánh bại bất cứ tâm kiêu mạn 
nào có thể có như nghĩ “ta đây là một người thuộc 
căn khí Đại thừa” hoặc tín đổ của Kim cương thừa 


mật tông. 


Muốn phát tâm bồ-đề, pháp tu thực sự, bạn phải 
khai triển tâm bi mẫn đến độ không thể chịu nổi ý 
nghĩ “có những người đang bị khổ đau dày xéo.” 


488 | Pabongka Rinpoche 


Nhưng muốn phát triển tâm bi này, bạn cân biết rõ 
chính mình cũng chịu nỗi khổ làm cho điêu đứng như 
thế nào. Và bạn cũng phải hiểu toàn bộ cõi luân hồi 
bản chất chỉ là thống khổ. Nhưng trước hết, bạn phải 
sợ hãi những đọa xứ, vì nếu không có nỗi sợ hãi này, 
thì bạn sẽ không phát tâm từ bỏ hạnh phúc cõi trời, 
người. Bởi thế bạn phải luyện tâm trong các Phạm vi 
Nhỏ và Trung bình của đạo lộ. Sự tu luyện này giống 
như nền tảng và bốn bức tường chống đỡ một ngôi nhà. 


Chúng ta chưa thành đạt những kết quả cao hơn, 
nhưng chúng sẽ tự đến nếu ta luyện tập tài liệu dẫn 
nhập. Milarepa tu luyện những điều này dưới sự 
hướng dẫn của Marpa, và những bài ca của ông phần 
nhiều nói đến sự triển khai những thực chứng này. 
Và bạn cần Lamrim để làm những bước tiến đặc biệt 
nhanh chóng mà những mật điển Kim cương thừa đã 
hứa hẹn. Đây là ẩn ý của những danh từ Con đường 
Dễ và Con đường Nhanh. Sự kiện Milarepa đạt giác 
ngộ trong chỉ một đời không phải chỉ nhờ vào mật 
điển, mà nhờ ngài đã tu cả ba phạm vi của đạo lộ từ 
những đời trước. Chẳng hạn trong một tiền kiếp, ngài 
đã là người phái Kadam tên Chagtrichog. 


Mặc dù những người tu Kim Cương thừa trước 
hết cần trải qua phần đường đi chung, song có người 
không làm thế: họ bước ngay lên Kim Cương thừa, 
không giữ giới mật tông và thiền quán về hai giai 
đoạn. Người ta bảo những người như vậy sẽ đi đến 
Địa ngục Kim Cương. 


Giải thoát trong lòng tay | 489 


Bạn phải thấy xa ngay từ đầu. Phải khởi tâm 
như sau: “Tôi chuẩn bị dành trọn đời tôi để chỉ tu một 
để tài của Lamrim.” Nhưng ngược lại chúng ta 
thường chỉ lo xa về những chuyện thế tục. Hãy thiển 
cận với chuyện đời thay vì với pháp. Nếu bạn nghĩ, 
“Không thể nào thành tựu được gì trong Phật pháp” 
thì bạn sẽ không có can đảm tu tập, cũng không 
muốn bồ ra một tháng hay một năm để tu dù chỉ một 
để tài thiền quán. 


Geshe Kamaba nói: 


“Bạn bảo, chúng ta không quán được cái gì. Tại 
sao không? Đừng nói láo: ban ngày bạn có tán loạn, 


2% 


ban đêm bạn có ngủ”. 


Nói cách khác, đừng nề hà phải bỏ cả tháng để 
thiển định về một đề tài. Chúng ta chưa từng thiền 
định một để mục thiền nào cả trong một thời thiền 
duy nhất. Thực phi lý khi bạn nghĩ: “Cho đến bây giờ 
tôi cũng chưa khai triển được thực chứng!” Chúng ta 
không lấy sự cương quyết tu tập làm khởi điểm, vậy 
mà ta vẫn lăn tròn đôi mắt tập trung lên đỉnh đầu (và 
làm bộ như thiền định) trong khi ta chỉ nhẩm đọc 
chẳng hạn một bài Căn bản mọi thiện đức của Tsong- 
kapa. Làm như thế mà lại muốn đạt tuệ giác và thực 
chứng Lamrim, thì quả là một ước muốn tham lam. 


Lỗi nằm ở đấy. 


Karag Gomchung Rinpoche thuộc phái Kadampa 


490 | Pabongka Rinpoche 


Hãy nhắm xa đằng trước. 
Hãy thấy cho xa. 
Hãy đến đúng mức. 


Ba điều này là trọng yếu. Bạn phải nhắm đến 
mục tiêu toàn trí ở cách xa đằng trước; phải thấy xa 
về những Phạm vi Nhỏ và Trung bình; và thiền định 
để đạt đến đúng mức. Khi bạn thụ giáo truyền khẩu 
từ bậc thầy rồi thực hành một cách cuồng nhiệt chỉ 
trong vài ngày với một tâm từ bỏ nông cạn, thì đây là 
dấu hiệu chắc chắn bạn sẽ không tiến bộ chút nào. 


IVB2. Làm sao để rút tỉa tỉnh hoa ấy 


Có ba đoạn: 


(IVB2.1) Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ 
chung với Phạm vi Nhỏ; 


(IVB2.2) Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ 
chung với Phạm vi Trung bình; 


(IVB2.3) Luyện tâm trong những giai đoạn của đạo lộ 
chung với Phạm vi Lớn. 
IVB2.1 Luyện tâm trong những giai đoạn của 
đạo lộ chung với Phạm vi Nhỏ; 
Có hai tiêu để phụ: 


IVB2.1.1 Phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp; 


Giải thoát trong lòng tay | 491 


(IVB2.1.2) Giảng dạy những phương pháp để được 
hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp. 


IVB2.1.1. Phát sinh khao khát có được tái sinh tốt đẹp 
Có hai phần nhỏ: 
(IVB2.1.1.1) Nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ 
chết; 


(IVB2.1.1.2) Nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp 


ở một trong hai nẻo luân hồi. 


IVB2.1.1.1 Nhớ rằng đời này không dài và bạn sẽ chết 

Có ba đoạn: 
(IVB2.1.1.1a) Lỗi không nhớ đến cái chết; 
(IVB2.1.1.1b) Lợi ích khi nhớ đến cái chết; 
(IVB2.1.1.1c) Cách niệm chết thực thụ. 
a) Lỗi không nhớ đến cái chết 

Có sáu lỗi: 

a(i) Lỗi là bạn không nhớ pháp 

Nếu bạn không niệm chết, thì bạn chỉ nghĩ về 
đời này, vướng vào nhiều đòi hồi - thực phẩm, y 
phục, vân vân - và không thực hành Pháp. Nếu nghĩ 


đến cái chết, bạn sẽ tận lực chuẩn bị cho đời sau, như 


người sắp du lịch sửa soạn hành lý. Sở dĩ bạn ham 


492 | Pabongka Rinpoche 


chuyện thực phẩm, thời trang, danh tiếng.. là vì bạn 
không nhớ đến vô thường. Mỗi ngày không nhớ vô 
thường là một ngày đời bạn bị lãng phí. 


a(ii) Lỗi là bạn nhớ Pháp nhưng không thực hành 
Đức Tsongkapa nói: 


— Mọi người đều biết cái chết cuối cùng sẽ đến, 
nhưng họ lại nghĩ hôm nay mình chưa chết đâu, và 
cứ nghĩ thế cho đến khi cái chết đến với họ. 


Bạn cứ bám vào ý niệm mình còn lâu mới chết, 
và nghĩ, “Để sang năm hoặc năm sau tôi sẽ tu.” Bạn 
luôn luôn trì hoãn. Bạn nghĩ về Pháp nhưng không tu; 
đầu bạn tràn ngập những tư tưởng ham muốn vật này 


vật nọ, trong khi đó cuộc đời bạn đang tàn dân. 
a(iii) Lỗi là có tu nhưng không đúng đường 


Bây giờ chúng ta là những hành giả về Pháp, 
nhưng vì ta không làm ngơ được những chuyện tầm 
thường của đời này, nên sự tu tập của chúng ta không 
thuần tịnh. Chúng ta học hỏi, suy nghiệm mà trong 
tiềm thức vẫn muốn trở thành học giả nổi tiếng. 
Chúng ta thiền định, tụng đọc để mong thoát khỏi 
những hoàn cảnh khó chịu trên đời. Ngay cả những 
ẩn sĩ vĩ đại cũng không thoát khỏi ước muốn vô thức 


đối với tiếng tăm, vân vân. Đức Atìsha nói: 


— Nếu hồi chỉ nghĩ đến đời này có quả báo gì, 


tôi sẽ trả lời: sẽ có quả báo thuộc đời này. Hói cái gì 


Giải thoát trong lòng tay | 493 


sẽ xảy đến cho bạn những đời sau, tôi sẽ bảo: bạn sẽ 
sinh vào địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sinh. 

Nghĩa là bạn chỉ có được vài lợi lộc trong đời này, 
nhưng những đời tương lai bạn sẽ đi đến các đọa xứ. 

Nếu hành xử như vậy, bạn không khác gì một 
người thế tục. Một hành giả về Pháp trước hết phải 
lơ hết việc đời. Tôi không nói bạn nên làm người 
nghèo khó. Những người nghèo không lơ việc đời, họ 
vẫn lang thang trong sinh tử. Điều mà bạn nên gạt 
phăng đi, ấy là tám mối bận tâm thế tục. Bất cứ gì 
lẫn lộn với tám mối bận tâm thì không phải Pháp. 
Hành giả Chagtrichog hỏi Atìsha: 

- Con nên thiển quán hay nên giảng dạy? Hay 
là khi thì thiền quán, khi thì giảng dạy? 


Atisha nói: 
— Những chuyện ấy không ăn thua gì. 
Chagtrichog hỏi vậy nên làm gì, Atìsha bảo: 
- Hãy từ bỏ mọi bận tâm thế gian. 
Lama Gyampa nói: 
Hỡi những kẻ điên, các ông không thành tựu được 
Một loại tu tập nào cả, 
Thế mà cũng hãnh diện vì mình là hành giả! 


Hãy xem các ông có được hay không trong tâm thức 


494 | Pabongka Rinpoche 


Cái điêu đầu tiên trong tất cả Pháp: 


Là làm ngơ chuyện thế gian. 


Như Geshe Toelungpa nói, thật tốt nếu một 
người quý tộc thực hành bố thí, nhưng còn tốt hơn nữa 
nếu ông ta thực hành Pháp. Nói cách khác, Pháp và 
những chuyện thế tục là hai cái đối nghịch — ngay cả 
trong những việc làm như thế. 


Geshe Potowa bảo ta không thể may vá với một 
cây kim cả hai đầu đều nhọn. Nếu bạn không nghĩ 
đến cái chết, bạn sẽ không lơ là với việc đời này. Nếu 
bạn không lơ là việc đời, bạn sẽ bị ảnh hưởng của tám 
ngọn gió thế gian: sung sướng khi được quà và buồn 
khổ khi không được; gặp thuận cảnh thì vui, gặp 
nghịch cảnh thì khổ; có tiếng tăm thì vui, không nổi 
tiếng thì khổ; được ca tụng thì vui, bị chê bai thì khổ. 
Long Thọ nói về tám điều này như sau: 


Tám bận tâm thế tục nghĩa là: 

Được và không được, thuận và nghịch, 

Danh tiếng không danh tiếng, khen và chê. 
Hãy giữ đâu óc thản nhiên. 

Đấy không phải đê mục cho tư duy của ngươi. 


So sánh với câu chuyện Geshe Potowa và sự 


hiến ngọc, Lingraepa nói: 


Trong sinh tử, đô thị của những định kiến, 


Lang thang những kẻ bị tám mối bận tâm thế tục. 


Giải thoát trong lòng tay | 495 


Bạn đang ở trong một nghĩa địa kinh khủng; 
Hãy nhờ bậc thây làm lễ trừ tà. 


Vậy hãy làm ngơ việc đời và để hết mình thực 
hành Pháp. Nếu sau đó bạn tự hồi làm sao để sinh 
sống, thì hãy nghĩ cũng không sao nếu bạn không thể 
làm gì được, và sẵn sàng trở thành một kẻ nghèo khó. 
Bậc Đạo sư chúng ta đã từ bỏ gia đình thành một khất 
sĩ không nhà, từ bỏ tất cả tài sản vương vị, mặc y phấn 
tảo, vân vân. Ngài hoàn toàn dấn thân cho Pháp. Ngài 
sẵn sàng trở thành một người nghèo. Đức Tsongkapa 
cũng làm như thế. Nhưng bạn có thể nghĩ: “Nếu trở 
thành khó nghèo, liệu tôi có chết vì không có gì ăn hay 
không?” Bạn nên chuẩn bị để chết như một kẻ hành 
khất và nghĩ: “Nếu tôi phải chết trong lúc vì Pháp mà 
trải qua những gian khổ, thì cũng không sao.” 


Bạn nên tảng lờ cuộc đời này, nhưng không có 
câu chuyện nào về những hành giả bị chết đói sau khi 
chấm dứt kiếm ăn. Bậc thầy từ bi của chúng ta đã để 
dành cho ta công đức của sáu mươi ngàn lần tái sinh 
làm Chuyển luân vương để những đệ tử Ngài khỏi chết 
đói, ngay cả vào những thời đói kém đến nỗi bột ngũ 


Z⁄ » b . ` Z ^ Z* 
cốc được đổi băng ngọc trai. Và có câu nói: 


Nếu thiên giả vĩ đại 
Không lăn xuống đôi (để kiếm ăn), 


Thì mì ống cũng sẽ lăn lên cho ông. 


496 | Pabongka Rinpoche 


Geshe Baen Gung-Gyel cũng nói: 


— Khi còn tại gia, tôi mang gươm bén, tên và 
chĩa ba nơi thắt lưng, nhưng tôi có nhiều kẻ thù, ít 
bạn. Khi ở độc thân, tôi có ruộng đem lại nửa tấn 
lúa mạch, nên người ta đặt tên tôi là Kẻ Cướp nửa 
tấn. Tôi thường giam cầm người ta vào ban ngày, 
cướp bóc những khu làng về đêm; nhưng mặc dù vậy, 
thực phẩm và y phục vẫn thiếu thốn. Bây giờ khi 
thực hành Pháp, tôi không thiếu gì về ăn mặc, và kẻ 


thù để tôi yên. 
Ông nói: 


Nếu lòng tham mà biến được thành một thây người 


Thì những gì bạn ham muốn sẽ tụ đến như chim kên. 


Những thiện sự của những người như đức Tsong- 
kapa bao la như hư không, chính vì họ tảng lờ cuộc 
đời này và thực hành Pháp một cách chân chính. 
Theo một câu chuyện kể, có một người phái Sakya 
nghĩ rằng Tsongkapa đã đắc thần thông quy tụ của 


cải, nên đã hỏi ngài: 
- Gì là năng lực sâu xa nhất để quy tụ tài sản? 


Khi chết, xác bạn bị diều tha, bạn có còn cần 
chút tài sản vật chất nào nữa không? Vào lúc chết 
đến, hãy hoàn toàn chấp nhận nó và tự nhủ: “Dù có 
làm gì đi nữa, tôi cũng sắp chết, vậy hãy để yên cho 
tôi chết.” 


Giải thoát trong lòng tay | 497 


(Kyabje Pabongka Rinpoche tiếp tục nói chỉ tiết 
hơn, bảo chúng tôi cần phải gìn giữ kỹ mười tài sản 
của phái Kadampas!). 


Ngài cũng nói đến sự chiêm nghiệm trọn vẹn 
của Milarepa: “Ta sẽ không có người than khóc, không 


người theo sau quan tài.” 


Bạn có thể nghĩ cần phải mướn người thanh 
toán xác chết của bạn; nhưng kỳ thực họ sẽ nôn mửa 
và sẽ tìm mọi cách tống khứ xác bạn cho nhanh. Hãy 
tin chắc rằng, người ta sẽ đưa xác bạn đi ngay khỏi 


cái giường trên đó bạn chết. 


Vậy, hãy quyết định không màng đến tám điều 
mà thế gian bận tâm; rồi bạn sẽ nhận được những tiện 
nghỉ, hạnh phúc, danh tiếng... như thể là bạn đã theo 


1. Đó là: 
. Bất cần đời và hết mình tu tập Pháp. 
. Sẵn sàng trở thành kẻ khó nghèo. 
. Sẵn sàng chết như một kẻ nghèo. 


. Sẵn sàng chết cô độc không cần ai lo tống táng. 


1 

2 

3 

4 

5. Quyết tu không màng danh tiếng. 

6. Quyết giữ trọn tất cả giới. 

7. Quyết tránh sự thối thất can đảm; 

8. Sẵn sàng làm một kể ngoại giai cấp: 

9. Chấp nhận quy chế thấp nhất; 

10. Đạt thành Phật quả vi diệu như kết quả tự nhiên của 
sự tu tập thành công. 


498 | Pabongka Rinpoche 


đuổi chúng. Bởi thế, nếu bạn khát khao tám chuyện 
mà thế tục quan tâm, thì bạn là một người thế tục; 
nếu bạn không màng tới chúng, bạn là một người 
hành đạo. Geshe Potowa hỏi Dromtoenpa: 


— Đường ranh giới tế nhị giữa Pháp và Phi pháp 
là gì? 


Drom trả lời: 


- Là Pháp nếu nó trở thành liều thuốc trừ vô 
mỉnh vọng tưởng: không phải Pháp nếu nó không trừ 
được vọng tưởng. Nếu tất cả người thế gian đều không 
đồng ý với nó, thì nó là Pháp. Nếu họ đồng ý, thì 
không phải là Pháp. 


Điều muốn nói là, Pháp và những chuyện thế 
tục là hai cái đối nghịch: có ai vừa đọc tụng lại vừa 
coi sóc nhà cửa? Thân ta chỉ là hình bóng mờ nhạt 
của những hành giả, trong khi tâm ta không khác gì 
tâm thế tục, biến tám bận tâm thế tục thành pháp 
hành căn bản! 


Khi đã quay lưng với cuộc đời thì kỹ thuật chính 
yếu để thực hành Pháp một cách thuần túy là quán 
cái chết và vô thường. Nếu bạn không làm ngơ thế 
gian thì bất cứ pháp gì bạn tu tập cũng sẽ lọt trở lại 
vào đời này. Bạn phải đừng quay đầu lại vì tám bận 
tâm thế tục, phải tảng lờ lòng tham đối với thực 
phẩm, y phục, danh tiếng. Tiêu chuẩn về việc này là 
nếu bạn được như Lama Kaelzang Gyatso đức Dalai 
Lama đệ thất, hay như Lozang Goshe, đức Panchen 


Giải thoát trong lòng tay | 499 


Lama. Đức Dalai Lama đệ thất nói ngài chỉ có sở hữu ba 

y, cái chuông và chùy kim cương, ngoài ra không có gì 

khác. Và người ta kể rằng dù có được cúng một trăm 

lượng bạc, đức Panchen Lama cũng không lấy làm vui. 
Chúng ta có thể không nhất thiết phải tham cả 

ba thứ —- ăn, mặc, tiếng tăm. Có người chỉ tham một 

trong ba thứ ấy, có người tham hai thứ và có người 

quả là tham cả ba. Nhưng cái tham khó bỏ nhất trong 

đó là tham danh. Nhiều người, bất kế họ là ai — học 

giả, tu sĩ, giáo sư, thiển giả - muốn được nổi tiếng, 

hoặc được tiếng tốt. Drogoen Rinpoche, Gyer Drowai 

Goenpo nói: 

Trong đời này, bạn có thể 

Là một học giả, tỷ-kheo, thiền giả; 

Nhưng bạn muốn được gọi là 

“Học giả” hay “tý-kheo”. 

Bạn có thể để bảng nơi cửa 

Nói rằng bạn đang nhập thất. 

Bạn có thể là một thiên giả lớn 

Tránh tất cả mọi người, 

Nhưng, thiễn giả vĩ đại của đời này, 

Bạn muốn người ta nói tốt về mình... 

Ngay cả phẩm vật bạn cúng Tam Bảo, 


Là cũng muốn cho người khác thấy... 


Một vài người tưởng tượng mình là hành giả vĩ 
đại, thiền sư; họ từ bỏ ăn mặc, tu khổ hạnh như chỉ 


500 | Pabongka Rinpoche 


sống bằng tỉnh chất của hoa hay đá sỏi!. Tuy thế 
những người tự tâm khẩm tuyệt đối không ham danh 
là điều rất hiếm. Geshe Potowa nói trong Ẩn dụ: “Con 
chỗồn và con khỉ lẻn đến gần ngưỡng cửa của con gà 
gô...” Nói cách khác, thay vì khám xét cái hầm lửa 
nằm ngay nơi ngưỡng cửa nhà bạn, bạn lại thám thính 
những nơi chốn xa xôi; bạn tìm tòi những con đường 
cao siêu, Phật thừa, mật điển, vân vân, mà không để 
ý đến lòng khát khao của bạn đối với những vật tầm 
thường trong đời này. Bạn không thoát khói những trói 
buộc ấy. Đây là một trong những lỗi của sự không nghĩ 
đến cái chết. 


a(iv) Lỗi không tu tập một cách nghiêm túc 


Nếu không niệm chết, bạn sẽ không thực hành 
Pháp một cách nghiêm túc, và cũng không thể thực 
hành liên tục. Sở dĩ ta không có sự kiên trì lớn lao 
đối với sự tu tập — chỉ tu chừng nào thấy chán - là vì 
ta không niệm chết và vô thường. Geshe Karag Gom- 
chung vì nhớ vô thường, mà để mặc kệ bụi gai mọc 
tràn ngưỡng cửa không cắt. Milarepa khoác những 


1. Pháp “ăn tỉnh chất” hay chue laen là một hình thức tuyệt 
thực theo mật giáo; những hành giả dùng nó để nhập thất 
lâu ngày không cần đến thực phẩm thô. Pháp thông 
thường là ăn một hay vài viên mỗi ngày, làm bằng những 
cánh hoa, khoáng chất hay những di cốt được ban phóp, 
vân vân. Bằng cách ấy, hành giả nào thành công có thể 
sống hàng mấy năm không cần ăn mà thân thể và tỉnh 
thần càng thêm sức khỏe. 


Giải thoát trong lòng tay | 501 


mảnh vải vụn và bao bột mì cho đến khi cuối cùng 
chúng rơi ra từng mảnh, ông cũng không buồn khâu 
lại, vì mải ham tu tập các thiện hành. Nếu cũng có 
chánh niệm về vô thường như vậy, ta sẽ không nỗ lực 
vào hoạt động nào khác ngoại trừ vui vẻ làm các thiện 
hành không chán. 


a(v) Lối hành xử tầm thường 


Nếu không niệm chết, lòng tham của bạn đối 
với những vật dụng thế gian càng tăng, và để đạt được 
chúng, bạn giúp người này hại người khác; phát triển 
tham sân sỉ và luôn đấu tranh với người khác. Bạn trở 
thành mục tiêu cho những câu chuyện tầm thường và 
cuối cùng lối hành xử tầm thường còn đưa bạn đi đến 
lỗ đầu, sa đọa. 


a(vi) Lỗi chết trong ân hận 


Nếu không niệm chết, sự tu hành của bạn chỉ 
là một phản ảnh mờ nhạt, hòa tan vào những khao 
khát vật chất thế gian, cho đến một ngày bỗng chốc 
bạn đối diện với cái chết và tự hồi “Ta đã làm chỉ 
đời ta?” Khi ấy tài sản, sở hữu, những gì bạn khát 
khao trong quá khứ bây giờ mất hết ý nghĩa, và bạn 
biết mình đã không được ích lợi gì từ nền diệu pháp, 
một điều chắc chắn sẽ có ích trong lúc này. Bạn sẽ 
phát sinh nhiều ân hận không thể chịu nổi, nhưng tất 
cả sẽ qua đi, chỉ trừ nỗi khổ của bạn. Khi suy sụp với 
một cơn sốt nổi lên đấy là “thời gian để cầu nguyện;” 


502 | Pabongka Rinpoche 


cũng thế lúc biết mình sắp chết, bạn sẽ thốt lên những 
lời hối hận. Geshe Kamaba nói ta nên sợ chết ngay 
bây giờ. Ta mong mỏi chết đẹp, nhưng sẽ được điều 
ngược lại: bây giờ chúng ta không sợ nhưng vào lúc 
cái chết đến chúng ta sẽ đấm ngực. Nói cách khác, 
phải sợ chết và vô thường ngay từ lúc đầu, thì đến lúc 
chết ta sẽ không sợ hãi. Nhưng thường chúng ta thì 
ngược lại. Ta không bao giờ nghĩ cái chết có thể đến 
ngay bây giờ; vì không phòng bị nên khi nó xảy đến, 
ta hoàn toàn bất ngờ và kết cuộc thực là kinh khủng. 


Bạn có thể giàu có cả trăm nghìn vàng, hay làm 
vua thống trị mọi xứ sở, nhưng những điều ấy thực 
trống rỗng, không ích lợi chút nào cho bạn vào lúc 
chết. Chúng ta có thể thình lình bị ngộ độc hoặc mắc 
bệnh hiểm nghèo trong khi ta chưa làm được chút gì 
để có thể nương cậy vào lúc chết. Nếu không chết 
ngay, ta có thể nghĩ, “Bây giờ chắc chắn tôi sẽ tu.” 
Nhưng đời ta sẽ đi đến chấm dứt; chẳng khác một 
người tay cầm thức ăn nhưng chưa quyết định ăn thì 
một con chó đã đến tha mất. 


Đấy là sáu lỗi. 

b) Lợi ích khi nhớ đến cái chết; (niệm chết) 
Có sáu lợi ích: 
b(i) Đưa đến nhiêu tốt lành 


Điều lợi ích nhất là niệm chết. Đức Phật, đấng Đạo 


sư của chúng ta đã nói trong kinh Đại Bát-niết-bàn: 


Giải thoát trong lòng tay | 503 


“Trong những dấu chân thú, dấu chân voi là to 
nhất; trong tất cả các pháp, niệm chết và vô thường 
là nhất”. 


Nói cách khác bạn sẽ tu tập Pháp không lầm lỗi 
khi nhớ cái chết. Nếu muốn có được tái sinh tốt, bạn 
hãy thực hành bố thí trì giới, vân vân. Tóm lại niệm 
chết sẽ đưa bạn qua toàn thể pháp tu Lamrim, qua ba 
phạm vi thẳng đến giác ngộ (mà nói theo mật tông, 
là sự hợp nhất giữa đại lạc và Tánh không.) 


Khi thí chú của Yungtoenpa (thầy của Milarepa) 
chết, Miralepa đã cảm khái thực hành pháp. Nhiều 
hành giả vĩ đại thường sử dụng những sọ người làm 
chén tách, xương ống làm kèn thổi... để luôn nhớ đến 
vô thường. Luật nói đến những bức họa bộ xương treo 
trong nhà tắm, vân vân, cũng với lý do ấy. Geshe 


Khacn Ngavva nói: 


- Nếu mỗi buổi sáng bạn không làm ít nhất một 
thời thiền về vô thường, thì có lẽ suốt ngày bạn sẽ lo 


toàn những chuyện thuộc đời này. 


Theo Zhangtsuen Yerpa thì nếu sáng dậy mà 
không niệm chết, bạn sẽ dành trọn buổi sáng cho cuộc 
đời này, và nếu không khai triển niệm chết lúc nghỉ 
trưa, bạn sẽ dành trọn buổi chiều cho đời này. Nếu 
vong thân cho cuộc đời này thì bất cứ gì bạn làm đều 
không phải là Pháp. 


504 | Pabongka Rinpoche 


b(ii) Đem lại nhiều khả năng 


Nếu luôn niệm chết và vô thường, bạn sẽ phá 
hủy những bất thiện như tham, sân..., có năng lực lớn 
để tích lũy công đức, làm tiêu tan những vọng tưởng 
và ác hành. 


b(iii) Quan trọng ở chặng đầu 


Lúc đầu niệm chết tác động như một nhân tố 
cho bạn khởi sự học Pháp. 


b(iv) Quan trọng ở chặng giữa 


Ở chặng giữa, niệm chết là một điều kiện để 


thúc giục ta nỗ lực với Pháp. 
b(v) Quan trọng ở chặng cuối 


Cuối cùng niệm chết sẽ giúp cho sự thực hành 
Pháp của bạn đi đến viên mãn. 


b(vi) Làm bạn chết an vui 


Vào lúc chết bạn sẽ có được niềm tin do đã tu 
tập không lỗi lầm, bạn cảm thấy mình như một đứa 


con trở về nhà cha mẹ. Longdoel Lama Rinpoche nói: 
— Tôi không sợ chết; vì tôi sẽ được ngay thân 
của một vị trời khi bỏ cái xác ông thầy già này. 
Vậy trước hết những hành giả được chết an vui 
tốt đẹp vì không có gì ân hận khi nghĩ mình đã sống 
thực hành Pháp. Milarepa nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 505 


Vì sợ chết tôi trốn vào núi, 
Nhưng khi thực chứng tánh Không 
-hình thái hiện hữu của tâm bản lai— 


Bây giờ có chết cũng không ân hận. 
c) Cách niệm chết thực thụ 


Có 2 phần: 
IVB2.1.1.1c(¡) Phép thiền định gồm 9 phần về chết 


IVB2.1.1.1c(ii) Thiền định về những khía cạnh của cái 
chết. 

Ngay cả phái Kadampa tiền kỳ cũng không có 
được sự mô tả chỉ tiết này. Đây là những chỉ giáo rút 
từ tác phẩm của Tsongkapa. Tác phẩm này có nhiều 
độc đáo, chỉ dẫn sâu xa và chỉ tiết. Chúng chứa đựng 
những tư tưởng trong các bộ luận của Ấn Độ về Mật 
điển, có những điểm đặc biệt rút từ kinh nghiệm của 
Tsongkapa, những tiêu đề của chúng không lộn xộn, 
vân vân. 


c{) Chín suy ngẫm về cái chết 
Có 3 căn bản: 

— Nghĩ cái chết không thể tránh; 
- Nghĩ đến sự sống đầy bất trắc; 


— Nghĩ khi chết, chỉ Pháp giúp đỡ bạn. 


506 | Pabongka Rinpoche 


Có 3 lý do cho mỗi căn bản, làm nên 9 phần. 


* Nghĩ cái chết không thể tránh 


Có ba lý do: 
- Chết là chắc chắn, không thể cản 


Bạn sẽ chết, đó là điều không thể tránh. Dù thân 
thể bạn khỏe mạnh đến đâu, dù bạn có đi đến đâu, 
dùng phương pháp gì, khi cái chết đến bạn cũng 
không thể ngăn được. Lời Phật dạy về vô thường nói: 


Chư Phật, Độc giác và Thanh văn, 
Ai cũng phải từ bỏ thân xác, 
Nói gì đến thân người thường? 


Khi kế về đức Thế Tôn đã chứng pháp thân Kim 
Cương bất hoại, và về những hành giả Ấn, Tạng, 
những người đã giác ngộ, ta thấy dường như các ngài 
vẫn còn tổn tại với chúng ta, tuy vậy họ đã nhập Niết- 
bàn. Nếu với mắt phàm, ta thấy đức Đạo sư và những 
bậc thánh khác đã chết, nhục thân họ đã hủy hoại, 
thì làm sao những người như chúng ta lại không chết? 


Khi đấng Đạo sư của chúng ta sắp nhập Niết- 
bàn trong rừng Câu-thi-la, nhiều ngàn quyến thuộc của 
ngài như Xá-lợi-phất, vân vân, đã nhập Niết-bàn trước 
ngài. Ngài ra lệnh sửa soạn chỗ nằm cuối cùng cho 
Ngài giữa hai cây sala. Ngài độ cho hai đệ tử cuối 
cùng là Pramudita, vua nhạc công cõi trời, và Bà-la- 


Giải thoát trong lòng tay | 507 


môn Subhadra. Vì không nỡ nào trông thấy đức Phật 
nhập Niết-bàn, Subhadra đã chết trước. 


Đấng Đạo sư lật ngược tấm thượng y lên cho mọi 
người nhìn lại kim thân ngài một lần cuối vì rất khó 
mà thấy được thân thể một đức Như Lai. Lời dạy cuối 
cùng của Ngài nhấn mạnh vô thường; và để chứng 
mỉnh pháp thiền này là căn bản, Ngài đã dạy: 


Tất cả các pháp hữu vi đêu vô thường. 
Đây là lời dạy cuối của đức Như Lai. 


Rồi Ngài nhập Niết-bàn. Khi hay tin, gần 500 vị 
La-hán đã chứng quả giải thoát một phần hay toàn phần 
cũng nhập Niết-bàn. Lại nữa những bậc hiển trí của xứ 
Ấn, như 7 vị tổ nền giáo lý, 80 hành giả vĩ đại.. và ở 
Tây Tạng những người như Atìsha và các đệ tử, tất cả 
đều nhập Niết-bàn. Còn lại chỉ có danh tiếng về các 
ngài. Như thế thì làm sao chúng ta có thể thoát chết. 


Khi Lama Tsechogling Rinpoche, một vị giáo 
đạo của đức Dalai Lama giảng dạy Lamrim, người ta 
bảo có nhiều ngàn người trong chúng hội. Bây giờ 
không còn một ai trong những môn đồ ấy còn sống 
sót. Và người ta bảo Chushang Lama Rinpoche giảng 
dạy rất giống với vị Lama hiện tại của chúng ta. Bây 
giờ cũng chỉ còn lại danh tiếng về các ngài. Trăm năm 
sau, tất cả những gì còn lại về chúng ta bây giờ chỉ là 
lời tường thuật về một cái gì đã xảy ra tại đất này. 
Nếu chỉ sau một trăm năm, tất cả mọi người đang sống 
trên quả địa cầu - kể cả những hài nhi mới sinh hôm 


508 | Pabongka Rinpoche 


nay — đều sẽ chết hết không còn một ai, thì còn có số 
phận nào tốt hơn chờ đợi chúng ta đâu? 

Cũng thế, khi thời gian chết đến, bạn không thể 
trốn đi nơi nào cho thoát chết. Lời Phật dạy về vô 
thường trong kinh Pháp cú: 


Dù bay lên không 
Hay lặn xuống biển, 
Hay vào trong hang núi, 


Không nơi nào tránh được thần chết. 


Một lần vua Lưu-ly (con vua Ba-tư-nặc) mang 
quân đi giết dòng họ Thích-ca. Mục-kiển-liên muốn 
vận thần thông khiến quân đội vua Lưu Ly bồ cuộc, 
nhưng đức Phật dạy không thể nào ngăn được. Thần 
thức của một số nam nữ dòng họ Thích-ca được giấu 
trong bình bát đức Như Lai; một số giấu trong lâu đài 
trên mặt trời. Nhưng cuối cùng họ vẫn bị giết và ngày 
tàn sát họ cũng đã trôi qua từ lâu. 


Chạy trốn, hối lộ, sức lực... 
Hoàn toàn vô hiệu khi bạn phải chết. 
Kinh Pháp cú nói: 


Dù có thần thông như đại tiên 
Có thể bay trên hư không, 
Cũng không thể đến một nơi nào 


Không ở dưới uy lực của thần chết. 


Giải thoát trong lòng tay | 509 


Nói cách khác, nếu có thể trốn thoát thần chết, 
thì ta chỉ cần luyện thần thông để tránh xa tử thần. 
Nhưng ngay cả những vị đắc thần thông cũng không 
thoát chết. 


Sức mạnh cũng không thể ngăn thần chết. Sư tử 
là loài thú mạnh đánh bại được cả những con voi, làm 
chúng nứt vỡ đầu, nhưng khi đến thời, sư tử cũng phải 
chết với móng vuốt què quặt. Ngay cả vua chuyển 
luân đầy quyền lực cũng phải chết, tất cả uy quyền 
của ông không thể làm gì được. Chúng ta ham thích 
tài sản nên tưởng những thứ ấy sẽ hối lộ được thần 
chết; nhưng cho dù viên ngọc ước của vua chuyển 
luân cũng không hối lộ được thần chết, nói gì đến 


chúng ta? Kinh Lời chỉ giáo dành cho vua nói: 


“Giả sử có 4 ngọn núi ở 4 hướng; rất vững chắc, 
bền bỉ, bất khả hoại, không bị nứt nẻ, không nao núng, 
rất cứng... cả 4 ngọn núi ấy đang cùng áp đến; chúng 
động tới trời, và lao vào đất. Chúng sẽ nghiền nát tất 
cả thành bột: cổ cây, cành lá, tất cả hữu tình, sâu bọ, 
4 đại chủng... Không thể ngăn chúng lại bằng cách 
trốn tránh, bằng sức mạnh, bằng tài sản, bằng thần 


chú hay thuốc men. 


Này đại vương, 4 nỗi kinh hoàng lớn tương tự 
đang đến; chúng không thể được ngăn lại bằng sự trốn 
tránh, sức lực, tài sản, thần chú hay thuốc thang. Bốn 
núi đó là gì? Tuổi già, bệnh, tàn tạ và chết. Đại vương, 


tuổi già sẽ đến phá hủy sự chín chắn của ông. Bệnh 


510 | Pabongka Rinpoche 


sẽ đến phá hủy sức khỏe của ông, sự tàn tạ sẽ đến 
phá hủy vẻ huy hoàng của ông, chết sẽ đến phá hủy 
sinh lực của ông. Sức mạnh, tài sản, thân chú, thuốc 
thang... đều không thể giúp ta trốn thoát già, bệnh, suy 
bại, chết chóc. Nói cách khác, nếu bốn ngọn núi lớn 
kiên cố di chuyển nhanh đang đến từ tứ phía ép lại, 
chúng có thể nghiền nát tất cả khó mà ngăn nổi, dù 
bạn làm bất cứ gì. Bốn ngọn núi già, bệnh, tàn tạ và 


chết cũng khó ngăn như thế. 


- Mạng sống giảm dần 

Bạn quyết định phải chết. Bất cứ gì do nghiệp 
quá khứ thúc đẩy đều không thể thay đổi, mạng sống 
của ta cũng thế. Từng mỗi lúc ta đang tiến dần đến 


cái chết. Shàntideva nói trong Hành Bồ-tát hạnh: 


Tại sao tôi không chết, 
Nếu từng ngày từng ngày 
Mạng sống cứ ngắn dân 


Chứ không thể dài thêm? 
Kinh Pháp cú nói: 


Ví như căng một sợi dây 
Cho một đứa trẻ lần theo, 
Nó sẽ đến đầu mút sợi dây. 


Cũng thế là mạng sống con người. 


Giải thoát trong lòng tay | 511 


Đức Dalai Lama thứ bảy nói: 


Sau khi đã sinh ra, 

Bạn không còn tự do nghỉ mệt một giây 
Trong cuộc chạy đua đến tử thần. 

Cái mà ta gọi “sống” 

Chỉ là cuộc hành trình 

Trên đại lộ tiến vê cái chết. 

Tâm của tử tội không vui 


Khi bị dẫn đến pháp trường! 


Nói cách khác khi bạn đã sinh ra thì chỉ có nước 
tiến nhanh hơn con ngựa đua đến cái chết, không 
được một chút nghỉ ngơi nào dù chỉ trong thời gian để 
hít thở vài hơi. Những người cưỡi ngựa đua còn có thể 
nghỉ ngơi chút đỉnh, nhưng người mà định mệnh bắt 
buộc phải chết thì không được nghỉ mệt dù chỉ một 
sát-na: từng sát-na đưa họ tiến gần hơn đến cái chết. 
Kinh Pháp cú nói: 

Như con thú sắp bị giết, 
Với từng mỗi bước di, 
Càng lúc nó càng gần lò mổ 
Thọ mạng con người cũng vậy. 
Cũng như khi một con cừu đang được dẫn đến 


` ^? Ấ+ 2 ⁄ . A⁄Z, À Z* ⁄ A+⁄ ~ ^ 
lò mổ, môi bước nó tiến gân cái chết một ít; cũng vậy 


khi đã sinh ra, ta không có giây phút nào chuyển 


512 | Pabongka Rinpoche 


hướng khỏi cái chết. Chúng ta đã tiêu hết phần lớn 
đời mình, không còn lại bao nhiêu. Lại nữa chúng ta 
tiêu ma từng hơi thở, giờ, ngày, tháng, năm; cái ngày 
ấy đang đến, đó là ngày ta phải chết. Thời điểm phải 
chết lại đến bất thần. Bởi thế ta không nên tự mãn 
với ý nghĩ “Tôi sẽ không chết.” Khi ngủ, ta có thể cảm 
thấy thư dãn và sung sướng, nhưng kỳ thực ta vẫn 
đang lao về hướng thần chết. 


- Có thể chết trước khi muốn tu tập 


Cuộc đời thực ngắn ngủi, có thể bạn sẽ gặp cái 
chết trước khi thu xếp đâu vào đấy để tu tập Pháp. 
Hãy giả thiết bạn sống sáu mươi năm. Bạn ngủ suốt 
đêm, vậy là tiêu mất nửa đời. Ba mươi năm còn lại bị 
gián đoạn bởi thời gian bạn dùng để ăn, vân vân. Như 
vậy chỉ còn khoảng năm năm để tu tập Pháp, dù bạn 
có dành suốt thời gian ấy để nhập thất và hành thiền 
bốn thời mỗi ngày. Vào dịp Tết, ta nói: “Hãy ăn Tết 
cái đã!” và ăn mừng năm mới. Mỗi tháng đều có tên 
gọi của nó theo một ngày lễ, như lễ Cầu nguyện lớn; 
một năm trôi qua nhanh gồm toàn những dịp nghỉ 
ngơi giải trí. Gungtang Rinpoche nói: 


Có lẽ ta dành hai mươi năm để nghĩ rằng 
“Mình nên tu tập.” 

Hai mươi năm nữa là dành để mãi mãi 
Chuẩn bị cho việc tu hành, 

Lại thêm mười năm nói câu 


“Mình chưa hề tu tập.” 


Giải thoát trong lòng tay | 513 


Đấy là câu chuyện về một đời người trống rỗng. 


Nói cách khác, lúc còn bé bạn không nhớ Pháp. 
Về sau bạn có thể muốn thực hành Pháp và nghĩ 
“Mình phải tu tập,” nhưng bạn vẫn không tu được. Rồi 
khi về già, bạn không làm gì cả mà cứ bảo, “Bây giờ 
tôi chỉ còn nước cầu nguyện cho đời sau của tôi sẽ 
khá hơn.” 


Nhiều người hiện tại bù đầu với cuộc đời này 
và nghĩ rằng mình nên tu; nhiều người khác đã đến 
giai đoạn hối tiếc vì đã không tu. Khi gặp những người 
như vậy, ta phải thấy những công việc của họ đã làm 
hại họ như thế nào. Ta phải có can đảm chấm dứt 
đừng gán một tầm quan trọng nào cho những hoạt 
động vô nghĩa hàng ngày làm cho chúng ta không có 
thì giờ tu tập. Ta phải tu tập Pháp càng nhiều càng 
tốt trước khi bị Diêm vương thần chết đánh gục. Pur- 
chog Ngagwang Jampa nói: 


- Giả sử có một đống lúa mạch khổng lồ đứng 
giữa đồng rộng. Những phụ nữ trong làng có thế thấy 
lụt sắp đến cuốn trôi đống lúa, nhưng họ không làm 
gì cả. Trận lụt sẽ cuốn trôi hết đống lúa không kịp 
cho họ có thể lấy được một hột nào. Thay vì thế, nếu 
họ nỗ lực mang về càng nhiều càng hay, thì cuối cùng 
họ cũng có thể vớt vát được một phần tư hay một nửa 
đống lúa. Nếu may mắn họ có thể lấy hết về để thỏa 
mãn nhu cầu của mình. Cũng thế, ta phải tu tập càng 
nhiều càng hay, cái đạo lộ gồm ba phạm vi trước khi 
chết đến. 


514 | Pabongka Rinpoche 


Hãy nghĩ về những lý do ấy và bạn sẽ cảm thấy 
“chắc chắn mình sắp chết” và bạn sẽ quyết định cần 


phải tu tập. 


* Hai là không biết sẽ chết lúc nào 

Có ba lý do cho điều này. 

- Thọ mạng không cố định 

Nếu có thể biết chắc lúc nào mình chết, bạn sẽ 
thu xếp việc đời - hàng phục kẻ thù, che chở người 
thân... - rồi khởi sự tu tập Pháp. Nhưng không thể nào 
biết chắc, bởi thế ta cần phải nghĩ về tính bất trắc 


của sự chết, nghĩa là không biết lúc nào mình sẽ chết. 


Kho tàng siêu vật lý nói: 


Những người dân xứ Kuru 
Sống một ngàn năm; 
Trên hai lục địa kia, 


Thọ mạng chỉ bằng phân nửa. 


Nói khác đi, ở phần lớn các lục địa khác, thọ 
mạng dân chúng có tính cách cố định. Nhưng ở đây 
thọ mạng không nhất định: 


Lúc đầu là vô lượng, 


Và rốt cuộc chỉ còn mười năm. 


Giải thoát trong lòng tay | 515 


Theo truyền thuyết, lúc đầu dân cư ở lục địa 
phương Nam (Nam Diêm-phù-đề hay Nam thiệm bộ 
châu) có thọ mạng dài lâu tới nỗi không thể tính bằng 
số năm; thế mà cuối cùng chỉ còn lại mười năm. Vậy 
nói chung, thọ mạng dân cõi Nam Diêm-phù-đề không 
nhất định, nhất là vào thời đại suy đồi (mạt pháp). 


Thông thường chúng ta không nghĩ mình sẽ 
không bao giờ chết, nhưng lại nghĩ, “Mình sẽ chết, 
nhưng không chết năm nay.” Người thì nghĩ mình 
chưa chết vì còn trẻ. Nhưng còn trẻ cũng không ăn 
thua gì. Thần chết không chọn theo thứ tự tuổi tác để 
đánh gục người ta: có khi cha mẹ phải chôn con. Có 
nhiều người trẻ hơn bạn đã chết; có kẻ vừa sinh ra đã 
chết. Có người nghĩ: “Tôi sẽ không chết, vì tôi đâu có 
đau ốm gì.” Nhưng điều này cũng không bảo đảm vì có 
những kẻ bệnh nằm liệt giường nhiều năm không chết, 
trong khi đó nhiều người khỏe mạnh lại chết đột ngột. 
Có người chết giữa bữa ăn, không ai ngờ được họ sẽ 
chết trong khi chưa ăn xong bữa cơm. Nhiều người đến 
chùa dự đại lễ, lúc đi thì đi bằng hai chân mà lúc về 
phải nằm trên cái cáng như một thây chết. Nhiều viên 
chức dự thảo những chương trình to lớn mà họ không 
bao giờ có dịp thi hành, vì vừa thảo xong đã chết. Trong 
nhiều toàn tập của các nhà trước tác thường xuất hiện 
những lời ghi chú “sách này còn dang đớ” vì họ chỉ có 
đặt tên sách, viết vài đoạn rồi chết. 


Giữa những bà con bè bạn ta thường báo cho nhau 


ông A bà B đã chết, mà không bao giờ nghĩ “Điều này 


516 | Pabongka Rinpoche 


cũng sẽ xảy đến cho ta.” Chúng ta để cập sự chết chóc 
như một chuyện gợi tò mò. Có người còn nói: 

-Ö ông ấy có một tấm y tuyệt đẹp; hi vọng tôi 
sẽ được nó. 


Cái chết nhất định sẽ đánh gục bạn một lúc nào 
đó trong tương lai, dù không biết chắc. Người ta nói: 


Không thể biết cái gì sẽ xảy ra trước: 
Ngày mai hay đời sau của bạn. 
Đừng vạch kế hoạch ngày mai, 


Mà hãy nỗ lực cho đời sau của bạn. 
Kinh Pháp cú nói: 


Có người bạn vừa thấy buổi sáng 
Đã chết mất vào buổi chiêu. 

Có người vừa trông thấy buổi chiêu, 
Bạn không còn thấy lại hôm sau... 


Làm sao biết chắc ngày mai không chết? 


Chúng ta không làm những chuẩn bị cho cái chết 
mà ta chắc chắn sẽ gặp, dù chưa biết lúc nào. Không 
chắc ta sẽ sống cho tới già. Hãy nhớ thật là một lỗi 
lầm khi chuẩn bị đú thứ để an hưởng tuổi già. 


Nếu bạn không thể chịu nổi ý tưởng mình sẽ 
chết hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, thì ít nhất bạn 


Giải thoát trong lòng tay | 517 


cũng phải nghĩ cái chết có thể xảy ra với bất cứ ai 
trong vòng một năm. Bạn không biết chắc ai trong 
những người hiện diện ở đây sẽ chết trước — người 
ngôi hàng trước, hàng giữa hay hàng sau. 


Bạn sẽ không nhận được giấy báo: “Hãy chuẩn 
bị để chết.” Cái chết sẽ đến đột ngột một ngày nào 
đó, và bạn chỉ còn nước phải bỏ lại tất cả những gì 
đang làm dang dở. Ngay cả những thầy tu cũng phải 
ngừng uống trà bơ, ăn bánh bột lúa mạch và mì sợi 
mà đi đến đời sau: thời gian cái chết đến bất trắc 
là thế. 


Sự bám lấy trường cửu đã lừa bịp bạn, khiến bạn 
nghĩ mình còn sống nhiều năm. Nhưng sẽ đến cái 
ngày bạn thình lình chết. Ngay những người bệnh sắp 
chết tới nơi cũng nghĩ: “Chắc mình chưa chết hôm 
nay.” Khi xem số tử vi gặp năm xui tháng hạn, người 
ta có thể nhớ đến cái chết và tự hỏi không biết mình 
có chết không? Nhưng dù không gặp năm xui, thì trong 
một trăm năm cúa cuộc đời không có năm nào bạn 
có thể nói năm nay tôi sẽ không chết. Giả sử bạn hăm 
tám tuổi, thì hãy nghĩ “Tôi có thể chết năm nay. Anh 


A, chị B cũng chết vào lứa tuổi này.” 


Không ai có thể làm một lời thể như sau: “Tôi 


thể là năm nay chắc chắn tôi không chết.” 


Chúng ta thiếu phân tích, và có thể bị đánh lạc 
hướng khi sống trong những thành phố lớn, cộng đồng 


518 | Pabongka Rinpoche 


lớn. Chết và vô thường bởi vậy là những để mục thiền 
thực tiễn vì nó không khó hiểu như lý vô ngã. Đấy là 


những điều ta có thể trông thấy tận mắt, sờ mó được. 


Thầy tôi, bậc tôn sư, chỗ quy y và che chở tôi, 
có dạy: 


- Nếu bạn không chết trong vòng một hai 
tháng, tôi cầu cho bạn có thể làm được vài lợi lạc 
cho những đời sau của mình; và nếu bạn không chết 
trong vòng một hai năm nữa, mong bạn thành tựu 
được niềm hi vọng vĩnh cửu của bạn về tất cả những 
tái sinh tương lail 


Bạn phải suy nghĩ kỹ chương này theo cách tôi 
đã giảng, cùng với những lời trích dẫn. 


- Nhiêu yếu tố hỗ trợ cho cái chết, ít yếu tố hỗ 
trợ cho sự sống 


Chúng ta chỉ được che chở nhờ những cầu 
nguyện, những công đức quá khứ, và nhờ lòng bi mẫn 
của chư Phật. Có nhiều yếu tố hỗ trợ cho cái chết của 
ta. Như những con ruồi bu quanh thịt thối, có tám 
mươi ngàn loại phi nhân khác nhau ám quanh ta trong 
lúc ta đang sống, đấy là những yếu tố hỗ trợ cho cái 
chết của ta. Chúng tự hỏi: “Chừng nào chúng ta có thể 
ăn thịt người này? Khi nào thì chúng ta có thể hút tỉnh 
khí nó?” Bốn trăm lẻ bốn loại bệnh tật đoanh vây ta 
như một đám mây mù. Ba trăm sáu mươi loại ma quỷ, 
mười lăm đại ác ma chuyên môn tấn công trẻ nhỏ, ba 


Giải thoát trong lòng tay | 519 


trăm sáu mươi quỷ xé thây người.. đều rất thèm 
thuông mạng sống của ta. 


Nhưng không chỉ có những yếu tế phụ thuộc bên 
ngoài ấy mà thôi. Khi đặt bốn con rắn vào trong một 
cái bình, thì con mạnh nhất sẽ ăn những con khác. 
Bốn đại làm nên thân thế hay ba khí chất phong, mật, 
đàm trong người bạn, khi mất quân bình đã là một 
yếu tố phụ giúp cho bạn mau kết liễu cuộc đời. 


Nhiêu yếu tố phụ lực cho bạn chết, 
Hất ít yếu tố giúp cho sự sống. 

Và cả đến những yếu tố giúp bạn sống 
Cũng có thể làm cho bạn chết. 


Bởi thế hãy luôn luôn tu tập. 


Không những có nhiều yếu tố phụ thuộc bên 
trong và bên ngoài để làm bạn chết, mà ngay những 
yếu tố giúp cho đời sống cũng có thể làm chết bạn. 
Nhà có thể sập, thuyền bè có thể bị lật, ngựa xe có 
thể cán lên người bạn, bằng hữu có thế lường gạt bạn, 
thực phẩm có thể không hợp với bạn, vân vân, nhiều 
chuyện có thể là nguyên nhân khiến bạn mau chết. 


Sinh lực của chúng ta giống như hơi nóng trong 


ngọn đèn dầu, như Long Thọ nói: 


Thân chết cư trú trong mọi hoàn cảnh, 


Như hơi nóng trong ngọn đèn dâu. 


520 | Pabongka Rinpoche 


- Không biết lúc nào chết vì thân xác này thật 
vô nghĩa 

Nếu thân xác rắn như bọc thép thì chúng ta sẽ 
không bị hại dù nhiều yếu tố có thể làm cho nó chết. 
Nhưng thân này giống như bọt nước: không cần có 
nguyên nhân to tát nào để chết, mà ta có thể chết chỉ 
vì bị gai đâm. Và dù thân xác chúng ta có được bọc 
thép đi nữa cũng không ăn thua gì. Bức thư của Long 
Thọ nói: 


Bảy vừng mặt trời sẽ đốt cháy 

Trái đất, núi Tu-di, biển cả, 

Và tất cả chúng sinh luân hồi 

Thành tro bụi - không gì tôn tại. 

Thế thì nói gì đến thân phận 

Những con người hoàn toàn vô nghĩa? 
Nhiều yếu tố có thể làm hại thọ mạng, 
Sự sống mong manh hơn bọt nước. 

Lạ thay ta còn thở được khi thức dậy 


Sau một đêm ngủ say. 


Mỗi đêm lúc đi ngủ, hơi thở thô của bạn bị nén 
lại và phong đại vi tế có thể di chuyển tự do trong lỗ 
mũi; nên thực lạ lùng là bạn đã không chết mà trở lại 
hơi thở bình thường với phong đại thô. 


Hãy nghĩ về điều này: không thể biết chắc lúc 
nào thì bạn chết. Vậy bạn nên nghĩ mình cần phải 


Giải thoát trong lòng tay | 521 


thực hành Pháp ngay bây giờ. Điều này cũng như khi 
biết chắc kẻ thù sẽ đến giết mình không biết lúc nào, 
thì bạn sẽ cố đề phòng. Nếu bạn muốn tu tập nhưng 
bận công việc hết năm này sang năm khác, và nghĩ 
mình sẽ tu khi nào xong việc, thế là bạn đang tự dối 
mình. Gungtang Rinpoche nói: 


“Công việc này chỉ cần một tháng, một năm; 
Khi xong việc tôi sẽ tu tập.” 
Tư tưởng này là ác ma phá hoại 


Lừa dối tất cả mọi người. 


Chúng ta nghĩ: “Tôi sẽ tu tập pháp sau khi làm 
xong việc này việc nọ”, nhưng: 


Công việc giống như râu ông già, 


Càng cắt, nó càng mọc. 


Nói cách khác, bạn không bao giờ ổn định được 
để tu tập, vì khi việc này xong đã có việc khác đến. 
Công việc thế gian giống như một dòng sông không 


bao giờ ngừng chảy. Guntang Rinpoche nói: 


Điều rất có thể xảy ra là, 

Cái ngày bạn định tu tập sẽ không đến, 
Vì cái chết của bạn đã đến trước. 

Bởi thế đừng để cho đâu bạn quay lại; 

Nếu muốn tu tập, phải tu ngay bây giờ. 


522 | Pabongka Rinpoche 


Nếu bạn cứ trì hoãn công việc và bảo: “Khi việc 
này xong tôi sẽ tu” hay “Tôi sẽ tu ngày mai,” thì công 
việc sẽ không bao giờ xong mà giờ chết của bạn chắc 


chắn sẽ đến. 


Phải nghĩ kỹ về ba lý do tại sao cái chết là bất 
trắc, thì bạn sẽ từ bổ ngay chuyện thế gian và quyết 
định tu tập không lãng phí thì giờ. Những tu sinh trong 
các tu viện không cần phải cắt ngang việc học để đi 
đến một hang động xa xôi, mà hãy chuyển thành Phật 
pháp tất cả những gì bạn đang làm. Chẳng hạn thông 
thường bạn chỉ tụng những câu: “Cho đến ngày giác 
ngộ, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng ...” 
hàng ngàn lần, nhưng bây giờ bạn hãy xét lại xem có 
bao giờ mình suy nghĩ sâu xa về câu ấy hay không — 
để thấy rất hiếm khi bạn làm việc ấy. 


Bất kể bạn nỗ lực như thế nào trong việc kinh 
doanh, nông trại, vân vân, những việc ấy sẽ không 
bao giờ trở thành Phật pháp; nhưng chúng ta những 
người đã thọ giới cần phải chuyển hóa những gì ta 
làm trở thành pháp. Không có gì đáng tiếc nếu ta 
không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thật đáng tiếc 
nếu ta không thường xuyên tu tập pháp. 


* Ba là nghĩ khi chết, chỉ Pháp giúp bạn 
- Tài sản không thể giúp bạn 


Dù giàu có như Phạm vương, Đế thích hay Chuyển 
luân vương, khi chết bạn chả mang theo được một sở 


Giải thoát trong lòng tay | 523 


hữu nào - tất cả tài sản trở nên vô dụng. Dù làm chúa 
tế thống trị toàn cầu, khi chết bạn không mang theo 
được cả đến một hạt lúa. Nếu là kẻ ăn mày, chết bạn 
không thể mang theo cây gậy. “Vua phải để lại những 
kho tàng; kể ăn xin phải để lại bị gậy.” Kinh Cây 
sống nói: 

Người ta có thể đủ ăn cả trăm năm, 

Nhưng khi chết phải ra đi đói khát. 

Người ta có thể đủ mặc cả trăm năm, 


Mà khi chết phải ra đi trần truông. 
Và trong tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh có câu: 


Tôi phải mất tất cả sở hữu 

Mà vẫn không hiểu được điều này, 

Và tôi đã phạm nhiều tội lỗi 

Vì những người thân của tôi, 

Và vì những người không thân... 

Khi sinh ra bạn sinh một mình, 

Khi chết đi bạn cũng chỉ chết một mình, 
Bạn bè đông đúc có thể làm được gì, 


Nếu không san sẻ được phần nào nỗi khổ? 


Ngày xưa, có một người đẽo một tảng đá lớn 
thành hình khối. Người khác hồi anh ta sẽ làm gì với 
nó. Anh ta trả lời: 


=Ó, không làm øgì cả, tôi chỉ để nó lại. 


524 | Pabongka Rinpoche 


Cũng thế, bạn sẽ để lại sau lưng tất cả tài sản 


và sở hữu mà bạn đã có được trong tái sinh này. 


- Bạn bè quyến thuộc không thể giúp 


Một người đang hấp hối có thể được vây quanh 
bởi những tôi tớ, đệ tử và bạn thân, người nắm tay kẻ 
lôi chân nhưng không ai làm gì được. Người chết không 
thể đem theo một người bạn nào; y phải đơn độc du 
hành con đường gian nan của cõi trung ấm. Maitriyoki, 
một hành giả vĩ đại nói: 

“Tâu đại vương, dù ngài giàu có đến đâu, 
Khi phải đi đến một tái sinh khác, 

Ngài sẽ giống như người 

Bị kẻ thù tấn công giữa sa mạc: 


Một mình, không vợ con thê thiếp...” 
Trong tác phẩm Hành Bô-tát hạnh: 


Khi Diêm sứ đến bắt hồn, 
Thân bằng quyến thuộc làm gì được? 


Bạn bè làm được gì? 
Đức Panchen Lama Lozang Yeshe nói: 


Bạn sẽ vĩnh viên xa lìa 


Những người thân yêu đang khóc bạn... 


Giải thoát trong lòng tay | 525 


Có người chắc chắn chết giữa mùa Đông sau; khi 
ấy họ làm được bao nhiêu trong chương trình họ định 
làm năm tới? 


Khi sắp du hành đến một nơi nào khác, chúng 
ta xem chuyện ấy rất quan trọng; lo chuẩn bị hành lý, 
chọn lừa, ngựa và gia nhân cùng đi. Nhưng khi làm 
cuộc du hành lớn lao đến tái sinh kế tiếp, ta sẽ không 
có bạn bè, không thể đem theo bất cứ vật gì. 


- Thân thể bạn không giúp được 


Khi bạn chết, sẽ không ích gì nếu tất cả những 
ngọn núi đều biến thành vàng, tất cả mọi người đều 
hóa thành người thân của bạn. Hoàn toàn tách khỏi 
tài sản, sở hữu, thân quyến, bạn sẽ phải để lại cả cái 
thân xác của mình - cái mà bạn gọi là “thân của tôi” 
sinh ra từ bào thai cùng một lượt với bạn, cái thân mà 
bạn vẫn che chở cho nó khỏi đói khát nóng lạnh, cái 
thân thể mà bạn không để cho một cái gai châm 
chích, và yêu quý nó như viên ngọc ước. Đức Panchen 
Lama Choekyi Gyaeltsaen nói: 


- Thân này bạn bảo bọc yêu quý là thế, nhưng 
sẽ hóa ra lừa dối bạn khi bạn cần đến nó nhất... 


Nói cách khác, hãy nghĩ về việc bạn sẽ hoàn 
toàn bị tách khỏi thân xác này, cái thân mà bạn đã 
từng nâng niu che chở. 


Sau khi đã suy tư về ba lý do ấy, thì không ích 
gì để sợ hãi buồn sầu. Gungtang Rinpoche nói: 


526 | Pabongka Rinpoche 


Pháp là hướng đạo hướng dẫn bạn đến 

con đường không lừa dối; 
Pháp cung cấp cho bạn tư lương trên đường dài, 
Pháp là thuyên trưởng trên hành trình gian khó, 
Từ giờ này hãy tu tập Pháp bằng thân lời ý của bạn 


Milarepa nói: 


Hỡi thiên thần Nyama Paeldarbum! 
Ngươi có đủ chăng lương thực 

Cho chặng đường dài, 

Cho những đời tương lai? 

Nếu ngươi không có đủ, 

Thì hãy thực hành bố thí - 

Đấy sẽ là hành trang của ngươi... 
Này thiên thần Nyama Paeldarbum! 
Ngươi có đủ chăng bạn bè 

Để đối phó nỗi kinh hoàng lớn 
Trong những đời sau? 

Nếu ngươi không có đủ, 

Thì hãy thực hành diệu pháp- 

Đấy sẽ là hành trang của ngươi. 


Nói cách khác, Pháp là hướng đạo của ta, 
thuyễền trưởng và hành trang của ta để làm cuộc hành 
trình sang cõi chết. Nếu bạn chưa thực hành Pháp, thì 


Giải thoát trong lòng tay | 527 


cái chết của bạn chẳng khác gì cái chết của một con 
chó đi lạc trong ngõ hẻm. Đây là một cách suy nghĩ 


có nhiều lợi ích. 


Những người sắp về thăm quê không làm gì 
ngoài ra dồn hết năng lực để thu xếp hành lý. Bạn 
cũng thế, cần phải quyết định chỉ thực hành Pháp — 
một cái không bị chi phối bởi những chướng ngại của 
đời này. 

cũ) Thiền vê những khía cạnh của cái chết 

Đây là một chỉ giáo từ bậc tôn sư tôi. Mặc dù 
nó chỉ tập trung cốt yếu vào cách làm thế nào để theo 
một thời thiền quán về “cách giảng thực tiễn” (xem 


Ngày thứ nhất), người ta bảo tốt hơn nên quán theo 
cách này. 

Bạn nên nhớ lại những điều nói trong bản văn 
Chỗ nương tựa đây bi mẫn hoặc Những cầu xin để 
được giải thoát khỏi con đường gian nan của Trung ấm 
của đức Panchen Lama Lozang Choekyi. 

Hãy quán xét cái gì sẽ xảy đến khi bạn chết. 
Rồi, khi bạn đang tiến gần đến cái chết, như nói trong 
sách Những câu xin...: 


Khi những y sĩ đã bỏ tôi, 
Khi lễ cầu an không còn công hiệu, 
Khi bạn bè đã hết hy vọng tôi sống, 


Khi mọi việc tôi làm đêu vô ích, 


528 | Pabongka Rinpoche 


Mong sao tôi được ân phước 
Nhớ lại những chỉ giáo của bậc thây. 


Nói cách khác, cơn bệnh trở nên nặng hơn mặc 
dù đã chữa trị và làm lễ lạc đúng cách; những gì y sĩ 
bảo bạn không phải là những gì ông nói với những 
người khác; quyến thuộc bằng hữu chỉ nói với bạn 
những lời hay đẹp nhưng lại nhóm họp sau lưng bạn 
một cách bí mật và đều đồng ý là bạn sẽ chết; bạn 
cho thấy những triệu chứng xấu bên trong cũng như 
ngoài — hơi ấm cơ thể bạn tan biến, bạn thở một cách 
khó nhọc, mũi bạn xẹp lại, môi bạn cong lên, da xanh 
xám, vân vân. Bạn hối tiếc những tội lỗi quá khứ 
nhưng chưa sám hối một cách đây đủ, hoặc không 
chịu lặp lại sự sám hối, hoặc chưa hành thiện đúng 
mức. Cơn bệnh chết người của bạn khiến bạn đau đớn, 
và những triệu chứng bốn đại tuần tự tan rã đã xuất 
hiện nơi bạn. Có những ám ảnh kinh hoàng ngăn bạn 
không thấy được những cảnh huống trong hiện tại. 
Năm uẩn của bạn cuộn tròn trong một cái chăn để ở 
một góc phòng, che sau một bức màn. Người ta thắp 
cho bạn một gọn đèn bơ leo lét. Nếu bạn là một thầy 
tu, họ sẽ mặc cho bạn một bộ áo lễ để làm cho bạn 
có vẻ dễ coi. 


Bây giờ bạn có thể làm việc thật nhiều để có 
được một ngôi nhà tốt, áo quần mềm mại ấm áp, thảm 
trải nhà..., nhưng khi bạn chết, xác bạn sẽ bị chia 
thành ba phần, cột bằng dây da, đặt trên đất trơ trụi 


Giải thoát trong lòng tay | 529 


hay trên những tắng đá, vân vân. Hiện tại bạn có thể 
thưởng thức những món ăn thượng vị, mà trong tương 
lai bạn sẽ phải sống bằng mùi của những đồ cúng đốt 
cho người chết. Bây giờ người ta gọi bạn bằng những 
tên đẹp như “Geshe,” “Đại đức” “Thượng tọa;” nhưng 
trong tương lai sẽ có lúc cái thân thể bạn được gọi 
là “xác chết” và bạn sẽ được gọi là “Vong linh ông 
này ông nọ.” Mỗi khi các bạn, những tu sĩ, thấy 
những bộ áo lễ, thì hãy nhớ đến lúc mình chết, cái 
xác sẽ được tô điểm bằng chiếc áo ấy. Khi trông thấy 
chiếc mền, nó phải nhắc ta nhớ thi thể ta sẽ được 
quấn trong đó. Đấy là những gì ta nên nhớ nghĩ. Mi- 
larepa nói: “Cái tên ghê gớm là thây chết sẽ được 
gán cho thân thể của hành giả.” Điều này cũng áp 
dụng cho thân thể bạn. 


Sau khi chết bạn sẽ đi đến cõi trung ấm, ở đấy 
bạn sẽ bị nỗi kinh hoàng không thể tưởng, và sẽ có 
những ảo giác về những cơn bão bụi và bão lửa, bị 
chôn vùi dưới những khối đá lở hay đất lở, hoặc bị 
vây bủa bằng những vòng lửa quay cuồng, hoặc bị 


nước cuốn trôi, hoặc bị thổi bay theo gió, vân vân. 


Một vài Lama tuyên bố họ khai thị cho thần 
thức người chết đi vào cõi trung ấm và làm nghỉ thức 
khai đạo bên đầu người chết, nhưng thực sự thời gian 
khai đạo để đi vào cõi trung ấm là ngay bây giờ: hãy 
làm điều này trước khi chết sẽ có lợi hơn. Chúng ta 
có thể luôn luôn bảo đảm được thưởng thức món ăn 
ngon thức uống tốt, nhưng điều này sẽ không xảy ra 


530 | Pabongka Rinpoche 


khi ta đang hấp hối và phải nói: “Đỡ tôi lên.” Thật 
chắc chắn trăm phần là ta sẽ không tu tập được gì 
nữa vào lúc ấy, khi mà lúc còn khỏe mạnh ta không 
chịu tu tập. Tuy nhiên những nghỉ lễ khai thị ấy cũng 
có thể giúp ích phần nào, vì năng lực gia hộ của chư 
Phật thực bất khả tư nghì. 


Một nguồn gốc của thiền định về những khía 
cạnh của cái chết là quyển Hành Bồ-tát hạnh: 


Hãy ởi vào nghĩa địa 
Để thấy cho rõ ràng 
Bộ xương của người khác 
Và thân thể của bạn 
Đâu là vật khả hoại. 


Bạn sẽ bình thản hơn. 


Khi một người chết đi, xương xẩu phân tán khắp 
nghĩa địa, hãy quán xét rằng xương ấy không khác gì 
xương của chính bạn - khi ấy bạn sẽ bình thản hơn 
trong tương lai. Những thi thể trong nghĩa địa lúc đầu 
cũng như thân thể bạn: người ta thường ưa chuộng 
chúng. Những hành giả lớn ở Ấn thường cầm những 
xương đùi hay sọ của người chết không phải muốn 
dọa người khác hay muốn trông ra vẻ ghê gớm, mà 
chỉ để tăng ý thức của họ về những dáng vẻ của cái 
chết. Ngay cái tách làm bằng sọ người này, một thời 
đã ở trong đầu của một người nào đó; y đã quá yêu 


quý nó đến độ nếu bị móng tay cào phải, y cũng la 


Giải thoát trong lòng tay | 531 


“ối.” Nếu bạn là một tu sĩ thường, gian phòng của bạn 
sẽ trống rỗng khi bạn chết, và một người khác sẽ dọn 
vào, bảo: 


ông ấy đã chết vài ngày trước, và bây giờ 


tôi chiếm cái phòng ông ta. 
Một người nào khác sẽ mặc cái y của bạn và bảo: 
- Cái y này trước kia là của ông ấy. Tôi đã mua được. 


Cũng thế, có một ngày chắc chắn sẽ đến, khi 
những người khác sẽ mua những đồ đạc áo quần của 
bạn và sử dụng chúng, trong khi bây giờ họ không dám 
động tới. Đấy là lý do đức Dalai Lama thứ bảy nói: 


- Sẽ đến lúc tôi mất hết ngay cả những sở hữu 
này: tôi hài lòng vì đã mượn những viên ngọc ấy. 


Nói cách khác, đấy là những vật bạn mượn tạm 
để dùng trong một thời gian ngắn. 


Nếu bạn không nỡ lòng nào nghĩ đến cái chết 
của chính mình, thì hãy đi mà chứng kiến cái chết 
của một người nào khác; không thể nào bạn không 
nhớ những chỉ giáo này vào một lúc như vậy. 


Chúng ta không nghĩ về những chuyện này, 
nhưng tại sao ta đâm sợ hãi khi trông thấy một sợi 
dây và lầm nó là con rắn? Đây là liều lượng sợ hãi ta 
cần có. Chúng ta có thể chết trước khi ta mặc rách 
một cái áo, chẳng hạn. Hãy nghĩ về điều ấy: đời chúng 
ta thật vô cùng ngắn ngủi. 


532 | Pabongka Rinpoche 


Những điều này được bàn trong kinh Dạy cho 
vua Lamrim Mũ đỏ của Gedun Taenzin Gyatso, bàn về 
việc làm thế nào pháp thiền quán vô thường có thể 
là một liều thuốc chữa bệnh béo phì vào lúc bạn có 
được nhiều y phục thực phẩm, vân vân, tốt đẹp. Mỗi 
khi thấy những sở hữu của bạn, như y phục, vân vân, 
hãy nghĩ: “Đấy chỉ giả dạng là những sở hữu của tôi. 
Sẽ có ngày những người khác đem ra chia nhau, và 
chắc chắn họ sẽ bảo, những cái này là của người đã 
chết. Bây giờ tôi cưng quý cái thân tôi và săn sóc cho 
nó, nhưng sẽ có một lúc nó trở thành cái gọi là thi 
thể. Nếu lúc ấy tôi phải trông thấy nó, tôi sẽ kinh hãi; 
tôi sẽ nôn mửa nếu sờ nó. Nó sẽ được buộc bằng một 
sợi dây và người ta sẽ làm đủ thứ chuyện đối với nó.” 
Hãy tưởng đến cái lúc bột ngũ cốc của bạn còn lại sẽ 
được sử dụng để cúng dường, lúc mà những nghỉ thức 
khai thị cho vong linh đi vào cõi chết sẽ được làm bên 
cạnh xác bạn, vân vân. Một người nào đó sẽ cầm cái 
sọ của bạn lên mà bảo: “Đây là cái sọ của ông ấy. 
Cũng không đến nỗi tệ.” Thời gian như thế đang đến, 
và kể từ đây trở đi bạn hãy làm những điều mà bạn 
không phải ân hận về sau. 


Tiêu chuẩn để biết bạn đã khai triển được thực 
chứng về chết và vô thường trong dòng tâm thức, là 
nếu bạn muốn được như Geshe Karag Gomchung. 


(Khi ấy Kvabje Pabongka Rinpoche ôn lại tài liệu 
này với chỉ tiết vừa phải). 


Ngày thứ mười một 


Kyzbb Pabongka Rinpoche bảo chúng tôi hãy điều 
chỉnh động lực nghe pháp và tu hành của mình: 


Kinh Màn kịch lớn nói: 


Ba cõi vô thường như mây mùa thu, 
Hữu tình chết và tái sinh như trên sân khấu, 
Đời sống ngắn ngủi như làn chớp, 


Trôi qua nhanh như thác đổ núi cao. 


Nói cách khác, ba cõi - quả đất, núi Tu-di và tất 
cả — giống như mây thu. Hữu tình sinh rồi chết như trong 
một màn kịch, những diễn viên thay đổi liền liền. Đời 
chúng ta không kéo dài, không đứng yên mà lướt nhanh 
qua như thác đổ trên núi xuống. Bởi thế các bạn phải 
nghĩ, “Tôi phải thực hành Pháp ngay tức khắc.” Lamrim 


là cửa ngõ tốt nhất dẫn đến con đường độc đạo mà ba 


534 | Pabongka Rinpoche 


đời chư Phật đều theo. Bởi thế các bạn phải nghe 
giảng về Lamrim để thành Phật quả vì an lạc cho tất 


cả hữu tình; rồi bạn phải thực hành Pháp ấy... 


Khi ấy ngài nhắc lại những đề mục đã bàn, và 


nói lại tài liệu hôm trước về vô thường. 


Phần “Phát sinh niềm khao khát được tái sinh 
tốt đẹp” có một tiêu để phụ thứ hai như sau: 


IVB2.1.1.2 Nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp, 


ở một trong hai nẻo luân hôi 


Quán về những nỗi khổ thuộc các thượng giới 
sẽ bàn sau, trong phần Phạm vi Trung bình. Bây giờ 


tôi sẽ nói đến những thống khổ ở các đọa xứ. 


Bạn chắc chắn phải chết, nhưng chưa biết 
chừng nào. Sau khi bạn chết, tâm thức bạn không 
chấm dứt; do vậy chắc chắn nó phải tái sinh. Chỉ có 
hai nơi trong đó nó có thể tái sinh, thượng giới hoặc 
hạ giới. Bạn có thể suy lường mình sẽ đi vào nẻo 
nào. Như tôi đã từng nói, chúng ta xem tử vi, bói 
toán để được báo cho biết đời sau ta sẽ tái sinh về 
đâu, nhưng điều ấy thực không cần thiết. Đức Phật 
đã tiên đoán cho ta rằng, ta sẽ đi lên cõi trên nếu ta 
đã sống hiển thiện, và đi xuống cõi dưới nếu bất 


thiện. Bản sinh truyện nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 535 


Hãy chắc chắn rằng đời sau của bạn 
Sẽ vui hay khổ 

Là do nghiệp thiện hay bất thiện. 
Bởi thế hãy từ bỏ tội lỗi, 

Và thực hành đức hạnh. 


Chúng ta làm nhiều kế hoạch cho cuộc đời này, 
mà ta gọi là “Nghĩ đến tương lai.” Nhưng nó không có 
nghĩa gì. Hãy nhìn xa hơn: hãy tìm xem bạn sẽ tái 
sinh về đâu trong đời kế tiếp. Nếu làm như vậy, bạn 
sẽ thấy mình không thể thoát một trong hai đường là 
đi lên hoặc đi xuống, và bạn không có tự do chọn lựa 
phải đi ngõ nào. Nếu ta có quyền chọn lựa, thì hiện 
tại ai dại gì còn ở trong các đọa xứ? Như vậy, tái sinh 


về đâu trong đời kế tiếp là tùy thuộc vào nghiệp lực. 


Nếu bạn có nghiệp hỗn hợp, có thứ thiện, có thứ 
bất thiện, thì cái nào mạnh hơn (nghiệp cực trọng) sẽ 
chín trước. Nếu cả hai đều mạnh ngang nhau, thì thứ 
nào bạn quen thuộc nhất (thường nghiệp) sẽ chín 
trước. Nếu bạn đều quen thuộc với cả hai loại nghiệp, 
thì loại nào phát sinh sớm hơn (nghiệp tích lũy) sẽ 
chín trước. Luận của Thế Thân (Vasubandhu) về chính 


+ z? `“... ` .^ ^ Z Z£: ® 
tác phẩm của ngài, Kho tàng siêu vật lý, nói: 


Nghiệp quay bánh xe sinh tử, 
Nghiệp nặng nhất chín trước; 
Kế đến là nghiệp gần nhất; 


536 | Pabongka Rinpoche 


Hồi đến nghiệp quen thuộc nhất; 


Hồi những nghiệp được làm sớm nhất. 


Đối với chúng ta, những nghiệp bất thiện mạnh 
hơn. Nhưng tư tưởng chúng ta thường chỉ thiên về 
tham, vân vân. Nếu sự tình quả là như thế thì đương 
nhiên những nghiệp phát sinh từ những tư tưởng ấy 
sẽ là bất thiện. Ngay cả những thiện hành của ta cũng 
vô tình bị rơi vào năng lực của những tư tưởng bất 
thiện, và có rất ít hành động hồi hướng cho những đời 


kÀ 
sau của ta. 


Lấy ví dụ bạn mắng một đệ tử. Động lực thúc 
đẩy bạn là một cơn lôi đình. Do đó hành động thực 
thụ là, bạn dùng những lời lẽ làm cho đệ tử phải đau 
đớn. Còn bước cuối cùng là, bạn thích thú về những 
gì mình đã làm. Bởi thế động lực, hành động và bước 


cuối đều rất mãnh liệt. 


Đa số những hành vi tội lỗi của chúng ta đều 
mãnh liệt tương tự như thế, nhưng những thiện hành 
thì như sau. Ngày xưa có một người hay bị tán loạn 
mỗi khi tụng Một trăm chư Thiên cõi trời Đâu-suất. Y 
thường nói chuyện với nhiều người khác trong khi 
tụng đi tụng lại nhiều lần từ đầu chí cuối. Chúng ta 
cũng lẩm bẩm cái lỗ miệng, nhưng tâm thì lại tràn 
ngập những chuyện thế gian. Chút ít đức hạnh ta có 
được thì lại bị phá hồng bởi tức giận và tà kiến. Cả 


đến những hành vi bất thiện nhỏ nhất của chúng ta 


Giải thoát trong lòng tay | 537 


cũng mỗi ngày một tăng gấp đôi kích thước. Hơn nữa, 
trong những đời quá khứ, khi làm sâu bọ, côn trùng, 
thủy quái, thú săn môi, vân vân, chúng ta đã phạm 
bao nhiều tội khổng lồ. Những tội ấy, cùng với những 
tội ta đã phạm trong đời này, làm nên số lượng bao 
la những tội rất cường liệt mà ta đã tích lũy. Chúng ta 
không thể nào hối chuộc được tất cả những tội này 
trước khi chết bằng sự sám hối và hứa không tái 
phạm. Điều này vượt ngoài khả năng hiện tại của 
chúng ta. Căn cứ trên nhận thức, điều này chứng tỏ 
chúng ta quen thuộc với tội lỗi hơn là với đức hạnh; 
và nếu thế thì khả năng duy nhất là chúng ta sẽ đi 


đến các đọa xứ trong tái sinh kế tiếp. 


Chúng ta không thể quyết chắc mình sẽ không 
rơi vào đọa xứ nếu chưa đạt đến mức “nhẫn” trong 
đạo lộ chuẩn bị. Người ta bảo ngay cả những Bồ-tát 


ma-ha-tát (đại hữu tình) cũng đã tái sinh vào đấy. 


Giả sử đêm nay bạn ngủ trong một gian phòng 
đẹp trên giường êm dịu; nhưng rồi thình lình một tai 
biến đột ngột làm bạn chết. Vào cái giờ đáng lẽ bạn 
thức dậy theo lệ thường, thì có thể bạn đã đi đến 
một nơi mà tất cả đổi núi đều ngập lửa. Khi ấy bạn 


sẽ làm gì? 


Bạn sẽ không phát sinh động lực mạnh đú để 
từ bỏ nếu bạn chỉ thiển quán về sự có thể sinh vào 
đọa xứ như kiểu bạn nhìn chòng chọc vào một vật gợi 
tò mò. Như Long Thọ nói: 


538 | Pabongka Rinpoche 


— Hãy quán niệm sự cực nóng hay cực lạnh của 


các địa ngục như thể là bạn đã ở đấy một ngày... 


Nghĩa là, bạn phải thiền quán để phát sinh tuệ 
giác đi sâu vào sự tái sinh vào đọa xứ này hay khác 
(điều này cũng gần giống như giai đoạn “phát sinh” 
trong pháp quán về một vị thần bảo hộ). Bạn phải 


đâm ra sợ hãi. 


Thường chúng ta rất xem trọng những phép 
thiền quán để thấy được thánh thể của một vị thần 
bảo hộ, nhưng còn lợi ích hơn nếu trong một lúc đầu 
ta quán ra một thân thể ở địa ngục. Những thống khổ 
của địa ngục cực nóng sẽ gây nên sự biến cải đầu tiên 
trong tâm thức ta và làm cho ta phát sinh ý thức từ 
bỏ. Đây là một kết quả tốt lành. Chúng ta cũng sẽ trở 
nên buồn sầu; sự buồn sâu có lợi ích lớn vì nó làm 


tiêu tan thói kiêu mạn, vân vân. Như Shàntideva nói: 


Đức tính của đau khổ là 

Nó tẩy trừ kiêu mạn, 

Và khiến ta phát sinh thương xót 
Chúng sinh trong cõi luân hôi; 


Tránh gây tội lỗi, hoan hỷ với đức hạnh. 


Chúng ta dễ phát tâm từ bỏ khi được tái sinh 
làm người. Vì lý do ấy mà ta nên thiển quán về khổ 


ở các đọa xứ. 


Giải thoát trong lòng tay | 539 


+, Ä ⁄ À ⁄ Ấ» z? ⁄ Z 
Sự thiên quán về các nôi khổ trong các đọa xứ 


có 3 phần: Suy tư về những nỗi khổ ở 
(IVB2.1.1.2a) Địa ngục, 
(IVB2.1.1.2b) Ngạ qúy 


(IVB2.1.1.2c) Súc sinh. 


a) Nghĩ về những nỗi khổ ở địa ngục 


Có 4 tiêu để phụ: 
IVB2.1.1.2a (ï) Địa ngục cực nóng; 
IVB2.1.1.2a (ii) Các địa ngục xung quanh; 
IVB2.1.1.2a (ii) Các địa ngục lạnh; 
IVB2.1.1.2a (iv) Các địa ngục cõi người. 
a(i) Địa ngục cực nóng 


Những địa ngục cực nóng có vị trí như sau. Địa 
ngục sống lại liên tục ở cách 32.000 do tuần dưới bồ- 
đề đạo tràng ở Ấn. Những địa ngục nóng khác nằm 
dưới địa ngục này cách nhau 4.000 do tuần. Tất cả 
nền đất và núi trong địa ngục ấy toàn bằng sắt nung 
đỏ. Mặt đất ở đấy cũng như ở cõi người, không bằng 


phẳng chút nào. 


Khi bạn sắp bị tái sanh vào địa ngục nóng, thì 


bạn làm gì được? Gungtang Rinpoche nói: 


540 | Pabongka Rinpoche 


Đời người vô thường, 

Ngắn như một giấc ngủ 

Đầy những chiêm bao vô nghĩa, 
Một vài giấc vui, một vài giấc buôn. 
Khi thình lình bạn thức dậy 

Với một đời sống trong đọa xứ, 


Thì bạn sẽ làm gì? 


Nghĩa là vào lúc chết bạn có những ảo giác là 
mình rất lạnh, bởi thế bạn phát sinh một lòng khát 
khao hơi nóng, điều này khởi động cái nghiệp đưa 
đến tái sanh vào những địa ngục nóng. Khi chết giống 
như bạn rơi vào giấc ngủ. Khi kinh quá giai đoạn trung 
ấm là như bạn nằm chiêm bao. Rồi thình lình bạn 
thấy mình ở trong địa ngục nóng, là giống như khi 
thức dậy. 


Lửa địa ngục 7 lần nóng hơn lửa ở cõi người. 
Hãy so sánh 2 loại lửa này. Ngọn lửa ở cõi người là 
quá lạnh so với lửa địa ngục đến nỗi nó giống như 
nước được làm cho mát lạnh nhờ trầm Goshirsha. 


Tôn giả Mục-kiển-liên có lần mang một đốm lửa 
nhỏ ở địa ngục về đến cõi người và đặt nó trên bờ đại 
dương. Tất cả nhân loại nổi điên vì hơi nóng này, và 
không thể tiếp tục chịu đựng. Nếu bạn sinh ra giữa 
một đống lửa như thế, thì sẽ không có vấn để nếu 
thân thể bạn nhỏ và bị ngọn lửa ngốn ngấu tức khắc. 
Nhưng thân thể chúng ta khi ấy lại to lớn khổng lồ 


Giải thoát trong lòng tay | 541 


như một dãy núi. Điều này thật cũng không sao nếu 
da bạn chai lì như da gót chân của một vài người. 
Nhưng không phải thế, khi ấy bạn có thân thể giống 
như một hài nhỉ. 


Bởi thế nỗi khổ của địa ngục nóng thực không 
thể chịu đựng: khổ vì có một cái thân khổng lô để bị 
đốt cháy; khổ vì có da thịt ít khả năng chịu đau như 
da thịt của một trẻ sơ sinh; khổ vì ngọn lửa đốt thân 


mình cực kỳ nóng bức; vân vân. Có 8 địa ngục nóng: 


* Địa ngục sống lại liên tục 


Ở đây không có ngục tốt canh giữ. Những người 
sinh vào ngục này là những hữu tình tái sanh do năng 
lực của ác nghiệp. Những hữu tình này vừa thấy người 
khác là tức khắc nổi giận; bất cứ cái gì chúng tóm 
được cũng trở thành khí giới. Chúng chặt nhau ra 
thành từng mảnh; tất cả đều ngất xỉu té xuống đất. 
Rồi một tiếng nói từ trên trời nói với chúng: “Bây giờ 
ngươi sẽ được làm cho sống lại.” Một ngọn gió lạnh 
đập vào thân thể chúng làm cho xương thịt tản mát 
của chúng liền lại với nhau như trước. Rồi chúng lại 
làm như cũ. Mỗi ngày chúng đều rơi vào những cơn 
chết ngất; mỗi ngày chúng có hàng trăm cái chết khác 
nhau và được sống lại hàng trăm lần. Chúng ta phải 
phát triển tuệ quán đi sâu vào hình ảnh ấy, cảnh 
tượng sẽ như thế nào khi ta sinh vào địa ngục ngay 
bây giờ, khi bị cắt bị xẻ, khi chết ngất được làm cho 


542 | Pabongka Rinpoche 


sống lại, vân vân. Trong đời này nếu ta bị đâm một 
nhát dao, nó chỉ giết ta một lần mà còn đau khổ kinh 
hoàng không thể kế xiết. Thế mà trong địa ngục ấy ta 
sẽ phải chết đi sống lại nhiều lần mỗi ngày và sẽ trải 
qua nỗi kinh hoàng và đau đớn ấy nhiều lần. Lại nữa 
đời chúng ta ở đấy rất dài, không thể so sánh với 
những đời người ngắn ngủi. Long Thọ nói: 


Nỗi khổ bị đâm 300 lần trong chỉ một ngày 
Cũng không thể sánh với nỗi khổ nhỏ nhất 
trong địa ngục, 


Không thấm vào đâu so với nỗi khổ của địa ngục. 
* Địa ngục đen tối 


Từ địa ngục này trở xuống có những ngục tốt 
canh giữ như là ngục tốt Đầu voi và dạ-xoa Đầu heo. 
Những ngục tốt này và những người làm việc trong 
địa ngục ấy có thân thế khống lỗ như núi, mắt đây 
những tia máu đỏ khủng khiếp; chúng chỉ la lên 
những tiếng như “đánh,” “giết.” Trong lúc thiển quán 
bạn phải cảm thấy sợ hãi như thể chúng sắp đến giết 
mình. Những ngục tốt tóm lấy bạn đặt nằm ngửa trên 
nền sắt nung đỏ, chúng dùng giây thừng bằng sắt nóng 
quất vào thân thể khổng lồ của bạn để lại nhiều lần 
roi và vết đen. Một vài ngục tốt cưa dọc theo những 
lằn roi này như một người thợ mộc cưa gỗ. Những 
ngục tốt khác lại lấy rìu, búa để chặt. Sau khi bạn đã 


bị cưa xẻ như thế, những miếng thịt và giọt máu nhồ 


Giải thoát trong lòng tay | 543 


trên nền sắt nóng vẫn còn liên kết với ý thức của bạn, 


và nó làm tăng thêm nỗi thống khổ mà bạn trải qua. 


Những nguyên nhân để bị sinh vào trong địa 
ngục này là làm 10 điều bất thiện, đánh đập súc vật, 


vân vân. 


* Địa ngục ép lại để bị nghiến nát 


Tái sinh ở đây thường là do nghiệp sát đã đến 
thời kỳ chín mọng. Hai ngọn núi giống như hai cái 
đầu dê đực to lớn chạy xáp lại với nhau và bạn bị 
nghiền nát ở giữa không có lối thoát. Hai ngọn núi lại 
xa ra và cơ thế của bạn phục hồi như cũ. Việc ấy cứ 
tái diễn nhiều lần. Một số chúng sinh bị nghiến thành 
bột giữa hai khối đá; một số bị giã bằng chày như giã 
mò; một số bị nghiến nát trong những đỉnh sắt. Bạn 
có thể bị nghiền nát giữa nhiều dụng cụ khác nhau: 
những dụng cụ này là những thứ bạn dùng để giết 
người hay súc vật trong quá khứ. Chẳng hạn bạn giết 
một con rận với hai ngón tay thì về sau trong địa ngục 
bạn sẽ bị giết bằng cách bị nghiền nát giữa hai núi 


đá như hình móng tay. 


* Địa ngục kêu gào 


Bạn bị đặt trong một cái nhà bằng sắt nung đồ 
không có cửa ra vào, trong ngoài toàn là lửa. Bạn đau 
khổ vì nghĩ, ta sẽ không có cách nào thoát. Nỗi thống 


khổ lớn làm cho bạn gào thét rên la. 


544 | Pabongka Rinpoche 


* Địa ngục kêu gào lớn 


Bạn bị đặt trong một cái nhà bằng sắt ở trong 
một cái nhà sắt khác giống hệt. Nỗi đau khổ của bạn 
cũng gấp hai lần vì nghĩ, ta chỉ có thể thoát khỏi một 
trong hai cái nhà này mà thôi. 

Phạm mười điều ác, hoặc uống rượu bê tha có 


thể là nguyên nhân cho sự tái sinh vào trong những 
ngục này. Một quyển kinh cũng nói tương tự: 


Nếu uống rượu thì bị tái sinh 
Vào một nơi gào thét. 
Người phục rượu sẽ bị sinh vào 


Địa ngục vây quanh địa ngục này. 
* Địa ngục nóng 


Bạn bị đâm bởi một cái dùi bằng sắt đỏ rực 
xuyên từ hậu môn lên, đâm ra đỉnh đâu, khiến cho 
tất cả ruột gan của bạn đều cháy và những ngọn lửa 
gầm thét toát ra từ miệng, mắt, vân vân, của bạn. Bạn 
bị nấu trong một cái lò lớn bằng nước đồng sôi. Sau 
đó những mảnh xương của bạn được ráp lại và cơ thể 
của bạn được phục hồi tình trạng cũ để rồi lại bị nấu. 


* Địa ngục cực nóng 


Địa ngục này nóng gấp hai địa ngục trên. Thịt 
gân ruột của bạn đều bị hầm nấu, lìa khỏi xương. Khi 


Giải thoát trong lòng tay | 545 


chỉ còn xương, bạn lại được ráp lại như cũ. Một vài 
chúng sinh bị ép lại giữa hai dĩa sắt làm cho thân họ 
bẹp dí. Những dây sắt nóng đỏ quấn quanh thân thế 
một vài người và thịt xương lòi ra như bột nhồi dưới 
sức ép. Một vài chúng sinh bị đâm bằng chĩa ba nóng 
đỏ từ hậu môn lên đỉnh đầu; lưỡi chúng thè ra dài 
nhiều do tuần cho trâu kéo thành những luống cày, 
vân vân. Một vài chúng sinh bị ép giữa hai lá sắt như 
cái bìa sách, và thân thể chúng bị nghiền nát. Có 
nhiều cách trải qua thống khổ tương tự. 


(Khi ấy Papongka Rinpoche kể câu chuyện về 
Kokalika, một đệ tử của Đê-bà-dạt-đa bị sinh vào địa 
ngục ấy.) 


* Địa ngục không nghỉ ngơi (vô gián địa ngục) 


Trong địa ngục này không có cơ hội nào để nghỉ, 
và nỗi thống khổ ở đây lớn hơn bất cứ địa ngục nào 
ở trên. Khi chúng ta đốt đá hay sắt trong lửa, chúng 
trở thành như một với ngọn lửa, không thế phân biệt. 
Những thân thể của chúng sinh ở trong địa ngục này 
cũng thế, không khác với ngọn lửa. Người ta có thể 
bảo rằng có rất nhiều chúng sinh trong địa ngục này 
chỉ nhờ nghe âm thanh rên siết của chúng. Chúng bị 
đốt bằng 11 ngọn lửa: bốn ngọn lửa ở bốn phương 
chính, bốn ngọn lửa ở bốn hướng trung gian, hai ngọn 
lửa ở trên và dưới, và ngọn lửa ở bên trong thân thể 
của họ. Chúng giống như những que lửa; nỗi thống 
khổ của chúng không có cùng tận. Long Thọ nói: 


546 | Pabongka Rinpoche 


Trong tất cả các nhân của hạnh phúc, 
Ái diệt là chúa tế. 
Trong tất cả các khổ, 


Nỗi khổ ở địa ngục vô gián là nhất. 


Nói cách khác địa ngục Vô gián có nhiều đau 
khổ hơn tất cả nỗi khổ trong ba cõi cộng lại, bao gồm 


cả địa ngục cực nóng. 


Mặc dù những địa ngục có những đau khổ như 
thế, chúng ta nghĩ “Tôi sẽ không tái sinh vào đó.” 
Nhưng ta không bao giờ có thể chắc chắn mình không 
tái sinh vào đấy khi từ giã cuộc đời này. Ta không thể 
bảo đảm là mình không đi xuống các đọa xứ. Chúng 
ta đã tích lũy nhiều nguyên nhân khiến ta chắc chắn 
sinh vào địa ngục; những nhân ấy rất mạnh và chưa 
hề giảm sút. Những trường hợp tệ nhất về vi phạm 
một trong mười bất thiện sẽ khiến ta tái sinh vào địa 
ngục, những trường hợp trung bình khiến ta sinh vào 
ngạ quỷ và nhẹ nhất thì vào súc sinh. Người ta bảo 
rằng chúng ta sẽ tái sinh trong địa ngục Sống lại liên 
tục vì phạm những tà hạnh không giữ giới Biệt giải 
thoát và sinh vào địa ngục vô gián nếu ta bất chấp 
mình có phạm trọng giới hay không. Vậy chúng ta hãy 
coi chừng. 


Trong dòng tâm thức của chúng ta có nhiều ác 
nghiệp trầm trọng: phạm những tiểu giới và ác hạnh 
đi ngược lại giới điều của Biệt giải thoát và giới Mật 


Giải thoát trong lòng tay | 547 


tông, tức giận Bồ-tát, không kính trọng bậc thầy, vân 
vân. Nếu chúng ta phạm một giới trọng Mật tông, ta 
sẽ bị tái sinh vào địa ngục vô gián trong một thời 
gian dài bằng số lượng sát-na trôi qua từ khi phạm 
giới cho đến khi sám hối để giữ giới lại. Trong quá 
khứ chúng ta bất chấp khi phạm những tiểu giới 
trong giới Biệt giải thoát; chúng ta vi phạm những 
điều luật và đã tích lũy nghiệp để lần lượt tái sinh 


vào tám địa ngục nóng. 


Trong những tái sinh này, chúng ta phải trải qua 
những thống khổ cho đến khi quả báo của nghiệp 
chấm dứt, vì chúng ta không thể tách rời ý thức với 


thân xác. Long Thọ nói: 


Những nỗi khổ như thế hoàn toàn không thể chịu đựng, 
Người ta sẽ kinh nghiệm chúng hàng tỷ lần. 
Bao lâu ác nghiệp chưa dứt 


Thì ta vẫn còn phải sống. 


Thọ mạng trong tám địa ngục nóng rất dài. 
Những thọ mạng ngắn nhất là của chúng sinh trong 
địa ngục Sống lại liên tục. 50 năm của đời người bằng 
1 ngày trong cõi trời Tứ thiên vương; 30 ngày là một 
tháng, 12 tháng là một năm; chúng sinh cõi này thọ 
mạng là 500 năm tính theo kiểu ấy. Vậy mà đây chỉ 
là một ngày trong địa ngục Sống lại liên tục. 30 ngày 
như thế thành 1 tháng; 12 tháng làm thành 1 năm. 
Một đời trong địa ngục Sống lại liên tục là 500 năm 


548 | Pabongka Rinpoche 


tại đấy, nghĩa là bằng một số năm tính theo nhân 
loại là:1.62 x 10 lũy thừa 12. Lời Đức Văn-thù nói 
rằng con số này là 1.66 x 10 lũy thừa 12, nhưng điều 
này sai. Bạn phải tham khảo bản văn này do tu viện 
Meru ấn hành hoặc những bản Lamrim thuộc Hệ 
phái phương Nam. 


Có vẻ lạ lùng nếu ta nói rằng những địa ngục 
nóng này cách xa chúng ta nhiều do tuần, nhưng kỳ 
thật giữa bạn và các đọa xứ không cách nhau xa lắm. 
Sở dĩ bạn thấy còn xa chỉ vì bạn còn thở được. Hãy 
nghĩ về điều ấy: không thể chắc chắn bạn đi đến 
những địa ngục ấy sang năm tới hay vào ngày mai. 
Nếu phải đến những địa ngục ấy thì bạn sẽ làm gì? 


Hiện tại chúng ta không thể chịu nổi khi thân 
xác bị lửa đốt hay kim đâm; vậy làm sao chúng ta có 
thể chịu đựng nổi nếu sinh vào những địa ngục ấy? 
Như những tu sĩ phái Kadam ngày xưa đã nói, hầu 
như chỉ có một chân của chúng ta là đứng trong cõi 
người; chúng ta đã để một chân kia trên mép nồi đồng 
ở địa ngục, vì đã tạo nhân để sinh vào đấy. 


Sau khi sinh vào các đọa xứ thì không thể nào 
thoát khỏi nơi ấy hay tìm một nơi trú ẩn được. Vậy 
trước khi bị rơi vào đấy chúng ta phải nỗ lực với thời 
gian còn lại của mình trên đời này. Nếu không đạt 
được điều tốt nhất là Phật quả hay tốt nhì là một hành 
giả có thành tựu, thì ít nhất chúng ta cũng cố gắng 
làm cách nào thoát khỏi tái sinh vào các đọa xứ bằng 
cách sám hối tội lỗi, vân vân. 


Giải thoát trong lòng tay | 549 


a(1i) Các địa ngục xung quanh 


Bao quanh phía ngoài những địa ngục nóng như 
một hàng rào sắt nóng vây quanh thế giới hệ này, 
có bốn địa ngục: địa ngục hầm lửa, địa ngục ao thối, 
địa ngục dao nhọn và địa ngục thác nước không thể 


vượt qua. 


Khi đến lúc nghiệp ác của chúng sinh ở trong 
địa ngục nóng bắt đầu giảm dần; những chúng sinh 
ấy thoát khỏi những địa ngục nóng và đi đến những 
địa ngục xung quanh. Cũng có những chúng sinh tái 


sinh ngay vào những địa ngục này. 


Khi một số chúng sinh sẵn sàng để thoát khỏi 
địa ngục nóng, chúng nảy ra ý tưởng chạy trốn; chúng 
đi qua cổng địa ngục nóng đến địa ngục hầm lửa. Chân 
của chúng cháy lên đến gối, và vừa khi kéo chân ra 
chúng lại lành. Những ống chân chúng bị đốt cháy như 
vậy mỗi khi chúng bước đi; chúng trải qua hàng trăm 
ngàn năm để đi qua hầm lửa ấy, liên tục bị hành hạ 


bởi nỗi đau đớn này với hy vọng thoát khỏi nó. 


Sau đó chúng thoát khỏi hầm lửa nhưng lại gặp 
ao thối. Chúng ngụp lặn trong đó cho đến cổ và quằn 
quại; nhiều sâu bọ có mỏ nhọn như chim rúc vào thân 
thể của chúng để ăn rồi thoát ra làm cho thân thể 


chúng lổ đổ như những cái rây. 


Những chúng sinh ấy trải qua nhiều trăm ngàn 


năm để vượt qua đầm lầy với hy vọng trốn thoát. 


550 | Pabongka Rinpoche 


Chúng đến được đồng bằng gồm toàn những mũi dao 
bén chĩa lên. Chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn khi 
những mũi dao đâm vào đùi. Cuối cùng chúng thoát 
khỏi đồng bằng và đi đến một khu rừng, ở đấy những 
cây cối đều có lá là nhưng cái gươm. Chúng tưởng lầm 
đây là những cây thật nên bước đi trên ấy, và những 
lá như gươm sắc cắt vào thân thể chúng rồi lành, rồi 
bị cắt lại. Như thế đấy là những nỗi khổ mà chúng 
trải qua. Khi những chúng sinh này thoát khói khu 
rừng, thì chúng gặp thân cây Sala có nhiều lưỡi sắc 
bén. Chúng nghe thấy tiếng kêu của những người thân 
nhất từ trên ngọn cây, nhưng khi chúng leo lên thì 
những mũi dao sắt chĩa xuống đâm vào thân thể 
chúng. Chúng lần mò trèo lên trong khi phải chịu 
đựng những đau đớn như vậy. Khi chúng lên đến ngọn 
thì bị những con chim hung dữ móc mắt và não chúng 
ra ăn. Rồi những tiếng kêu vang lên từ bên dưới và 
chúng tuột xuống để bị những mũi sắt nhọn chĩa lên 
đâm vào thân thế. Khi chúng xuống tới gốc cây thì bị 
chó và thú dữ ăn thịt từ dưới chân trở lên. Những 
chúng sinh này phải trải qua nỗi đau đớn của sự leo 
lên tụt xuống như thế cho đến khi hết nghiệp. 


Người ta bảo rằng ba loại tấn công bằng khí giới 
này phải được xem như là một trong các địa ngục 


xung quanh. 


Khi chúng sinh thoát khói những địa ngục này, 
chúng lại đến địa ngục thác nước không thể vượt qua. 
Nước trong ấy hòa lẫn với lửa đốt nấu cơ thể chúng 


Giải thoát trong lòng tay | 551 


như nước sôi luộc chín đậu. Chúng phải trải qua nỗi 
khổ này trong một thời gian dài. 


Tất cả chúng ta đều sẵn sàng bị tái sinh vào 
những địa ngục nóng. Bởi thế điều quan trọng là phải 
nỗ lực làm sao để khỏi bị sinh vào đấy bằng cách thay 
đổi cách cư xử của mình. 


a(1ii) Địa ngục lạnh 


Những địa ngục lạnh nằm ngang tầm với những 
địa ngục nóng và ở về phía Bắc, chính vì vậy mà xứ 
sở của chúng ta mới lạnh đến thế. Những địa ngục 
lạnh cách xa nhau về chiều thẳng đứng hai ngàn do 
tuần. Bạn có thể tự hỏi: “Như thế thì những địa ngục 
lạnh không thể ngang với địa ngục nóng, vì những địa 
ngục nóng cách xa nhau chiều thẳng đứng là bốn ngàn 
do tuần.” Có thể là bốn ngàn do tuần giữa mỗi mặt đất 
của địa ngục nóng. Nhưng mỗi địa ngục lạnh lại có 
những núi tuyết cao hai ngàn do tuân, bởi thế những 
địa ngục lạnh kỳ thật ngang hàng với địa ngục nóng. 


Nếu khi sắp chết bạn muốn có những cảm giác 
mát lạnh trên thân thể, thì điều này tác động cái 
nghiệp tái sinh vào các địa ngục lạnh. Bạn kinh quá 
cõi Trung ấm như trong một giấc mộng rồi bạn tái sinh 
vào địa ngục lạnh giống như thức dậy. Có những ngọn 
núi tuyết phủ ở những nơi này cao nhiều do tuần. 
Không có mặt trời, mặt trăng, lửa, vân vân, trời tối 
đen đến nỗi bạn không thể thấy được những chuyển 
động của cánh tay mình. Mặt đất là một cánh đồng 


552 | Pabongka Rinpoche 


băng giá, một cơn bão hoành hành trên cao; và ở giữa 
là một ngọn gió lạnh buốt. Không có cách nào để sưởi 
ấm - không có lửa, mặt trời, y phục, không gì cả. 


Có tám địa ngục lạnh như thế, mỗi địa ngục cái 
sau lạnh hơn cái trước. Có địa ngục nứt nẻ, ở đấy thân 
thể của bạn bị nứt ra. Địa ngục kế tiếp càng lạnh hơn: 
ở đây những vết nứt tuôn ra máu mủ. Địa ngục kế tiếp 
càng lạnh hơn nữa: thân thể cóng lại như đá làm cho 
bạn không thể cử động, không nói gì được ngoài ra 
hai môi đánh vào nhau kêu “Brr.” Trong địa ngục kế 
tiếp bạn cũng không nói được tiếng nào mà chỉ có thể 
thốt ra một tiếng yếu ớt từ sau cổ họng. Trong địa ngục 
kế tiếp bạn lại không thể làm âm thanh này mà 
miệng bạn ngậm chặt, hai hàm răng nghiến lại. Địa 
ngục kế tiếp lạnh hơn nữa thì thân thể bạn cứng như 
một cái thây chết trở màu xanh và có tiếng nứt nẻ 
như một hoa sen xanh. Địa ngục kế tiếp lại càng lạnh 
hơn, da thịt bạn nẻ ra như những hoa sen đỏ. Trong 
địa ngục kế tiếp, thịt bạn nở ra trăm ngàn đường nẻ 
như cánh hoa sen. Trong địa ngục Ba Ba và những địa 
ngục dưới, những thân thể của chúng sinh nằm trên 
ruộng đồng băng giá và những đỉnh núi tuyết phú 
giống như là những cái đỉnh bằng châu ngọc trang 
hoàng các bảo tháp; những thân thế này đông cứng 
lại đến nỗi chúng không di chuyển được. Bức thư gửi 
một môn đệ của Chandra Gomin nói: 


Một ngọn gió lạnh buốt da 


Cắn vào trong xương của chúng, 


Giải thoát trong lòng tay | 553 


Những thân thể tiều tụy của chúng 
Run lên và gập lại, 

Những sâu bọ sản phẩm của nghiệp 
Rỉa ăn trên hàng trăm vết nút cơ thể, 


Mỡ, mật và tủy của chúng nhỏ ra. 


Nghĩa là nhiều con ruồi có mổ độc bu quanh 
thân thể của chúng sinh địa ngục để tấn công. Ngay 
cả những giọt máu rơi xuống đất cũng còn nối liền với 
ý thức của chúng sinh này; chúng đau đớn khi những 
giọt máu ấy đông lại và nứt ra. Thêm nữa những chúng 
sanh này trải qua những đau đớn như đang bị hành 
hạ bởi những cơn bệnh thời khí. 


Bản sinh truyện nói đến nguyên nhân tái sinh 


vào những địa ngục này như sau: 


Những kẻ có tà kiến chấp không, 
Đời sau sẽ ở trong những nơi này 
Đây bóng tối và gió lạnh. 

Chúng sẽ mắc những bệnh 

Ăn mòn đến xương tủy; 


Vậy tà kiến như thế có ích gì? 


Nói cách khác, nguyên nhân là ôm giữ tà kiến 
chấp không, chẳng hạn cho rằng luật nhân quả không 
thật có. 


554 | Pabongka Rinpoche 


Chúng ta đã tích lũy nhiều nguyên nhân để sinh 
vào những ngục ấy và cho đến bây giờ chúng vẫn 
chưa giảm bớt. Những nhân ấy là ăn trộm áo quần 
của người khác, lột những tấm y đắp ngoài các pho 
tượng, hay ném những chúng sinh như rận rệp vào 


chỗ băng giá. 


Thọ mạng của những chúng sinh trong địa ngục 
nóng là như sau. Mặc dù tác phẩm của Vô Trước nói 
rằng những hữu tình này có thọ mạng bằng nửa thọ 


mạng chúng sinh ở địa ngục nóng, Thế Thân lại nói: 


Khi làm cho trống không một thùng mè 
Bằng cách lấy ra từng hột 

Cách khoảng một trăm năm, 

Đấy là thọ mạng của 


Chúng sinh trong địa ngục này. 


Những địa ngục ở dưới mỗi tầng tăng lên gấp 
21 lân: 


Nói khác đi, thọ mạng ở đây dài bằng số lượng 
tất cả những hột mè ấy họp lại, mỗi hột kế như một 
trăm năm. Một phần tám mươi giạ mè (một giạ là 36 
lít) có 15.000 hột mò. Bởi thế sẽ cần một số năm bằng 
9,6 x 10 lũy thừa 9, để làm cho trống cái thùng mè. 
Đây là thọ mạng chúng sỉnh trong địa ngục lạnh đầu 
tiên. Trong những địa ngục dưới đó thọ mạng tăng lên 
21 lần ở mỗi địa ngục. 


Giải thoát trong lòng tay | 555 


a(iv) Các địa ngục cối Người 


Những địa ngục này ở trên bờ biển, vân vân. 
Một lần, một vài thương gia mời bậc thánh tăng Sang- 
harakshita cùng đi đến một hòn đảo. Ngài đi chậm 
lại sau rốt đoàn người và đi đến bờ biến ở đấy có một 
ngôi chùa đẹp. Năm trăm tu sĩ ở đấy mời ngài vào. 
Buổi trưa họ gây gổ nhau, nhưng sau đó mọi sự trở lại 
bình thường. Ngài hồi nguyên nhân và biết đấy là do 
trong đời quá khứ, vào thời Phật Ca-diếp, họ không 
thân thiện với nhau và thường đánh lộn. Vị thánh 
tăng cũng trông thấy những chúng sinh hình thù giống 
bức tường, cột nhà, cái chày, sợi thừng, cái chổi, ống 
nước, cái chảo nấu ăn. Về sau, khi trở về ngài đã hói 
Phật Thích-ca về chuyện này. Chúng ta đã nghe Phật 
trả lời nguyên nhân chúng sinh giống cái cột nhà ở 
trong chương bàn đến những nghỉ lễ chuẩn bị (Ngày 
thứ bốn). Chúng sinh giống cái chày đã từng làm một 
vị tăng vào thời Phật Ca-diếp, ông nối nóng bảo một 
chú tiểu: “Ngươi phải bị giã ra bằng một cái chày mới 
được.” Do lời mắng nhiếc này, hậu quả ông bị sinh 
làm chúng sinh có hình thù ấy. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể lại, những chúng 
sinh ấy đã kinh quá những điêu trên từ thời Phật Ca- 
diếp cho đến hiện tại.) 


Ngày xưa, có một thuyểền trưởng tên Kotikarna 
sinh ra đã có một đôi hoa tai với viên ngọc trị giá 
mười triệu đồng vàng. Ông đã dong thuyển đi rất xa 


556 | Pabongka Rinpoche 


để kiếm châu báu. Ông nằm ngủ quên bên bờ biển 
nên những thương gia khác tiếp tục cuộc hành trình 
không có ông. Khi thức dậy, ông thấy một ngọn gió 
mạnh đã xóa mất con đường, và ngay cả con lừa chở 
hành lý cho ông cũng không thể tìm được lối đi. Ông 
lang thang khắp nơi không tìm được đường lối. Có một 
cái nhà trông như lâu đài trong đó có một người đàn 
ông được vây quanh bởi bốn thần nữ. Người thuyền 
trưởng thấy về đêm người ấy hưởng hạnh phúc như 
thần tiên, nhưng ban ngày thì gian nhà lại biến thành 
sắt nóng rực lửa, những phụ nữ biến thành bốn con 
chó nâu. Người đàn ông té úp mặt xuống đất và những 
con chó ngoạm từng miếng thịt của y. Rồi khi đêm về, 
mọi sự trở lại như đêm trước. Ông hỏi người đàn ông 
nguyên nhân gì mà ra như vây. Người ấy trả lời ngày 
xưa y là một đồ tể trong thành Sthirà, nhưng theo lời 
khuyên của thánh tăng Kàtyàyana ông đã phát 
nguyện không giết về đêm. Ông đã không thể giữ giới 
ấy vào ban ngày, cho nên hậu quả là như vậy. Y nói 
rằng y có con trai ở Sthirà cũng là một đồ tể, và yêu 
cầu Kotikarna nhắn tin về cho con như sau: “Con đừng 
giết hại nữa; khi con cúng dường cho ngài Kàtyàna 
đến khất thực, thì con nên hồi hướng công đức cho 
cha.” Để làm bằng chứng, người ấy nói với Kotikarna 
rằng y có chôn một hũ vàng tại chỗ cất những cây 
gươm, trong nhà người con. 


Kotikarna tiếp tục đi thì thấy một ngôi nhà đẹp 
trong đó có một nam hai nữ tuyệt đẹp đang hưởng 
tuyệt đỉnh của hạnh phúc. Nhưng về đêm thì hoàn 


Giải thoát trong lòng tay | 557 


hoàn ngược lại: hai phụ nữ biến thành rắn ăn thịt 
người đàn ông từ trên đầu trở xuống. Kotikarna hỏi 
người ấy tại sao như vậy thì được trả lời rằng khi làm 
một người Bà-la-môn ở thành Sthirà y thường ngoại 
tình, nhưng y phát nguyện với Katyàyana sẽ không 
làm chuyện ấy vào ban ngày. Đây là hậu quả. Rồi y 
nhờ Kotikarna đem tin về cho con trai ở Sthirà. Để 
làm chứng, y bảo Kotikarna rằng y đã giấu một hũ 
vàng dưới cái lò sưởi. 


Rồi thuyền trưởng đi tiếp và trông thấy một cái 
ngai có bốn chân, mỗi chân có một ngạ quỷ đỡ... 


(Và Kyabje Pabongka Rinpoche kể phần cuối 
câu chuyện.) 


Đấy là vài địa ngục trên nhân gian. Một lần ở 
Ấn Độ, khi thượng tọa Shrìmàn đi có việc, ngài trông 
thấy hình dạng một tòa nhà đẹp trên nên trời; nhà ấy 
rực lửa và trong ấy có một người kiếp trước làm đồ 
tể. Người tớ của y đang ở trong một ngọn núi đây 
xương, phải chịu nhiều đau đớn. 


Có câu chuyện về một người thiến súc vật bị tái 
sinh với một thân thể lớn như núi. Đây là nghiệp báo 
trầm trọng của y. 


Chúng ta đã tích lũy nhiều loại nghiệp, mà hậu 
quả chắc chắn là ta sẽ gặp những cảnh tương tự. Ta 
có thể thể rằng những chuyện ấy sẽ xảy đến cho 
chúng ta. 


558 | Pabongka Rinpoche 


Một hành giả vĩ đại có hôm trông thấy một con 
cá lớn trong hồ Yardrog. Con cá ấy chính là tái sinh 
của Tanag Lama ở tỉnh Tsang. Khi còn sống, ông 
thường ăn nhiều thứ người ta cúng dường. Thân cá 
bằng nửa chu vi cái hồ và đang bị nhiều sinh vật ăn 
bám rỉa xác nó. Vị hành giả chỉ con cá cho những 
người đứng xung quanh mà bảo: “Đừng ăn của cúng 
dường. Đừng ăn của cúng dường.” Chúng ta ăn của 
cúng dường vì chúng ta là tu sĩ. Người ta bảo những 
con công có thể ăn độc dược (mà không chết). Vậy 
nếu ta tu tập Pháp và biết cách ăn của cúng dường, 
ta có thể ăn mà không bị những quả báo như vậy. 
Nhưng không nên cứ thản nhiên mà ăn của cúng 
dường chỉ vì mình đã thụ giới. Luật nói: 


Thà ăn hoàn sắt nóng; 
Người giới hạnh lỏng lẻo, 
Không có sự tự chế, 
Đừng ăn của cúng dường. 


Nghĩa là khi những người không giới đức ăn của 
cúng dường của tín thí, thì cũng giống như đang nuốt 
sắt nung đỏ. Nhưng những người giữ giới và nỗ lực tu 
học, trừ diệt vọng tưởng, thì có thể ăn đồ cúng dường. 
Nếu bạn không nỗ lực theo hướng ấy, thì ăn của cúng 
dường cũng giống như mắc nợ. Thật quá dễ dàng để 
bổ vào túi những thứ người ta cúng, nhưng sẽ có lúc 
cam go trong đời sau khi bạn phải trả nợ bằng cả 
xương thịt mình. Ngay cả những thầy tu khi được yêu 
cầu tụng kinh cho người nào, nếu họ chỉ ghi một biên 


Giải thoát trong lòng tay | 559 


nhận tiền rồi không tụng kinh để hồi hướng, thì chắc 
chắn họ sẽ phải trả lại món nợ bằng xương thịt trong 
đời sau. 


Có câu chuyện như sau: Một con ếch lớn được 
tìm thấy trong một hốc đá, đang bị những sinh vật nhỏ 
rỉa ăn. Một hôm một vị Lama bảo thị giả đưa ông xem 
cái gì đang bị cuốn trôi theo dòng nước. Thì ra đó là 
một thân cây, và khi gỡ cái vỏ cây ra họ tìm thấy một 
con ếch lớn đang bị nhiều sinh vật nhỏ ăn thịt. Người 
ta bảo con vật đầu tiên là một vị Lama đã ăn của cúng 


dường và con sau là thị giả chính của một ông Lama. 


Chính thầy tôi, hiện thân của Kim Cương Trì, đã 
bảo tôi rằng khi ngài đến tỉnh Kham có một con thú 
lớn giống như cái lều bằng lông trâu yak ở hồ Doshul. 
Con vật này thường chìm dưới đáy hồ vào mùa hạ, 
nhưng về đông, khi hồ đóng băng, thì nó trồi lưng lên 
mặt hỗ và nhiều chim chóc và sinh vật khác tới ăn 
thịt nó. 


Đấy là những địa ngục mà chúng ta đã tự tác tự 
thọ, và chúng ta vẫn đang tạo vô số nguyên nhân cho 
những tái sinh như vậy. Bởi thế ta phải suy nghĩ kỹ 
về việc mình có thể phải chịu những đau khổ ấy. 


b) Nghĩ vê những nỗi khổ ở cõi Ngạ quỷ 


Lời đức Văn-thà bàn đến súc sinh trước. Ngạ 
quỷ có trí tuệ hơn súc sinh, có khả năng hiểu biết. 
Nếu giảng pháp cho quỷ đói, chúng có thể hiểu được. 


560 | Pabongka Rinpoche 


Súc sinh thì ngu si, đấy là một tái sinh thấp kém và 
là một chướng ngại lớn cho việc tu tập hơn loài ngạ 
quỷ. Bởi thế, những đau khổ của súc sinh được nói 
trước. Tuy nhiên, Con đường Nhanh lại để ngạ quỷ 


trước, vì nói chung ngạ quỷ khổ hơn súc sinh. 
Ở điểm này có hai phần phụ: 


IVB2.1.1.2b(¡) Nghĩ về những thống khổ chung của ngạ 
quỷ dưới sáu mục: nóng, lạnh, đói, khát, kiệt sức 


và sợ hãi 


IVB2.1.1.2b(ii) Nghĩ về những thống khổ riêng của 
ngạ quỷ. 


b(i) Nghĩ vê những thống khổ chung của Ngạ quỷ 


Hãy nghĩ như sau: “Bây giờ tôi chưa sinh vào 
địa ngục, nhưng nếu làm ngạ quỷ tôi sẽ bị hành hạ 
bởi những đau khổ không thể chịu nổi - đói, khát, 
nóng, lạnh, kiệt sức và sợ hãi — làm cho tôi không nhớ 
gì đến chuyện tu tập. Tôi chưa tái sinh vào đó là nhờ 
lòng tử tế của chư vị tôn sư. Tôi thực đã có phúc lớn 
biết bao mới có thể thiền quán về Pháp Lamrim, dù 
rất hời hợt. Thật may mắn xiết bao!” Nhưng chúng ta 
đã tích lũy trong dòng tâm thức của mình nhiều 
nghiệp sẽ ném chúng ta vào những tái sinh như thế, 
những nghiệp ấy vẫn còn mạnh, không thối giảm. 
Chúng ta biết mình không thể nào tịnh hóa được tất 
cả ác nghiệp trước khi chết. 


Giải thoát trong lòng tay | 561 


Lại còn điều này. Tư tưởng ta vào lúc chết rất 
quan trọng. Có những người có thể đã phạm những tội 
lỗi lớn trong đời, nhưng nếu khi chết có những ý niệm 
lành trong tâm thức, những ý niệm ấy sẽ khởi động 
những thiện nghiệp từ một đời quá khứ. Thông 
thường, những ý niệm mà trong đời ta vẫn quen thuộc 
nhất sẽ xuất hiện vào lúc chết. Mà cái ta quen thuộc 
nhất chính là vọng tưởng, ba độc, nên ác nghiệp 
chúng ta chắc chắn sẽ bị kích động vào lúc ta chết. 


Khi sắp chết ta có thể cảm thấy chán ngán đồ 
ăn thức uống, nghĩ “Mong tôi đừng bao giờ nghe đến 
danh từ thức ăn nữa.” Điều ấy sẽ châm ngòi cho cái 
nghiệp tái sinh vào loài ngạ quỷ do tham hay sân. Bạn 
không thể chắc chắn mình sẽ không tái sinh vào ngạ 


quỷ; kỳ thực, thường là bạn dễ sinh làm một quỷ đói. 


Chỗ tái sinh của loài quỷ đói là Kapilanagara, 
đô thị của quỷ đói nằm dưới mặt đất cách 500 do 
tuần. Nơi ấy tuyệt đối không có cây cỏ và nước uống; 
toàn thể mặt đất hoang vu như bị lửa mặt trời thiêu 
đốt. Thân thể tay chân của loài quỷ đói cực kỳ xấu 
xí. Tóc chúng bện lại trên những cái đầu khổng lồ, 
những nót mặt nhăn nhúm, cổ của chúng hết sức nhỏ 
không thể đỡ lấy cái đầu. Chúng có những thân thể 
khổng lỗ và một số chân tay so le gầy như những cọng 
rơm không chống đỡ nổi thân hình. Chúng bước đi một 
cách khó nhọc trăm lần hơn những người già ở cõi 
người chúng ta. Trong nhiều năm chúng không tìm 
được cái gì để uống, bởi thế trong cơ thể chúng tuyệt 


562 | Pabongka Rinpoche 


đối không có một chút nước, không có máu đỏ máu 
trắng, vân vân. Những bắp thịt và sợi gân của chúng 
được gói trong làn da khô cần trông như một que củi 
khô bọc trong da thuộc màu nâu. Khi chúng di chuyển 
thì những khớp tay chân kêu răng rắc như củi khô hay 
như hai cục đá gõ vào nhau. Những khớp xương của 
chúng tóe ra những tàn lửa vì ngạ quỷ đã không có gì 
để ăn uống trong hàng trăm ngàn năm nên chúng vô 
cùng đau khổ. Lại nữa, không có một nơi nào mà 
chúng không đến để tìm cầu thức ăn uống. Vì không 
cần biết đến những nhu cầu của thân xác trong cuộc 
lữ ấy nên chúng kiệt sức. Chúng rất kinh hoàng khi 
thấy chúa tể của đô thị quỷ đói vì sợ chết. Trong hơi 
nóng mùa hè, ánh trăng sáng cũng đủ đốt cháy chúng, 
và vào mùa đông thì ánh mặt trời cũng làm cho chúng 


rét lạnh, bởi vậy chúng đau đớn vô cùng. 


bữi) Nghĩ vê những thống khổ riêng của ngạ qủy 
* Loài quỷ đói mê ngoại cảnh 

Loài quỷ đói này trông thấy cây, nước... đều đầy 
những trái chín, chúng mệt mỏi lê bước trên những 
đoạn đường dài để đến đấy, nhưng khi đến nơi thì 
những vật ấy đều biến mất. Khi một vài quỷ đói đến 
được những nơi có thức ăn thì lại có những người vũ 
trang canh giữ không cho chúng ăn. Bởi thế, ngoài nỗi 
khổ đói khát, chúng còn bị khổ không thể tả vì thể 


xác kiệt sức và tâm hồn tuyệt vọng. 


Giải thoát trong lòng tay | 563 


* Loài quỷ đói bị ám ảnh nội tâm 


Loài quỷ này thỉnh thoảng được thức ăn nhưng 
không cho vào miệng được. Cổ chúng có những gút 
mắc làm cho sự nuốt thức ăn rất khó khăn. Một vài 
ngạ quỷ phải uống tạm chất mủ hôi thối từ nơi những 
cái bướu của chúng. Như câu chuyện về Kotikarna đã 
nói, thức ăn mà chúng ăn mang hình dạng của những 
nghiệp khác nhau mà chúng đã tích lũy: những hoàn 
sắt nung đỏ, những hạt trấu, mủ hay máu thịt của 
chính mình, vân vân; những quỷ đói này phải chịu 
đựng những nghiệp báo không thể chịu nổi. Thức ăn 
uống có thể lọt xuống cổ một vài quỷ đói nhưng liền 
biến thành sắt sôi khi đến bao tử, nên chẳng những 
không đỡ khát mà còn làm cho đau đớn vô cùng. Lại 
có một loại quỷ đói không bị như vậy, nhưng bụng 
chúng lại quá lớn không thức ăn nào làm cho đây 
được. Từng tờ lửa ngọn — lửa của cơn đói - tuôn ra từ 
miệng những quỷ đói này; lứa ma trơi chính là lửa 
phun từ miệng quỷ đói. 


* Loài quỷ có những gút mắc làm chướng ngại 


Một hôm khi đi có việc, tôn giả A-nan trông thấy 
một nữ ngạ quỷ. Bà ta có 3 gút nơi cổ và la lên 5 thứ 
âm thanh ghê rợn. Ngạ quỷ này có một dọc 3 cục bướu 


nơi cố, làm cho nó vô cùng đau đớn. 


Long Thọ nói: 


564 | Pabongka Rinpoche 


Loài quỷ đói hoàn toàn thiếu thốn 
Những vật dụng chúng khát khao. 

Do đó chúng luôn luôn đau khổ, 

Lại thêm đói, khát, nóng, lạnh, mệt và sợ 
Không thể chịu nổi. 

Có loài quỷ miệng nhỏ như lỗ kim 

Mà bụng thì to bằng quả núi. 

Chúng điêu đứng vì đói, 

Nhưng không thể tiêu hóa dù chỉ một chút đồ dơ 
Một vài quỷ trần truông da bọc xương, 
Chúng gây guộc như cây dương liễu. 

Có quỷ tuôn lửa từ bộ sinh dục và miệng, 
Thức ăn bỏ vào miệng liên cháy tiêu, 
Thậm chí muốn ăn dơ cũng không có 

- như máu mủ phân và tiểu. 

Khi những quỷ đói này gặp nhau, 

Chúng xin nhau để ăn thứ mủ thối 

Nơi yết hầu của chúng. 

Trong hai tháng nóng nhất mùa hè, 

Ánh trăng cũng quá nóng đối với chúng. 
Về đông mặt trời với chúng cũng lạnh. 
Cây cối trở nên khô cần không kết quả, 
Chúng đành phải nhìn những con sông, 


Làm cho sông khô cạn. 


Giải thoát trong lòng tay | 565 


Thư gửi một đệ tử của Changdragomin nói: 


Chúng rất khát nước, nên khi trông thấy 

Ở đằng xa có dòng nước trong, 

Chúng mong mỏi đến uống. 

Nhưng khi chúng vừa đến 

Thì nước lẫn với tóc rụng, 

Rong rêu và mủ thối, 

Nước đây máu mủ và phân. 

Một ngọn gió quật sóng lên 

Bọt nước lạnh như núi băng giá. 

Khi chúng đến rừng chiên đàn ở Malabar, 

Chiên đàn biến ra gỗ cháy, 

Nhiêu mảnh lửa rớt xuống khắp mặt đất. 

Khi chúng đến một cái hô, 

Những đợt sóng kinh hồn với bọt tung lên tột đỉnh 
Thì nước bỗng trở thành những bãi cát sa mạc 
Một nơi hành khổ với những cơn bão cát mịt mù 
Bị cơn gió lốc nóng dữ dội thổi tung. 

Khi những cụm mây bão nhóm lại trên đầu chúng 
Thì lại mưa xuống cho chúng những mũi tên sắt 
Và những tên ấy cứ cắm tại chỗ. 

Những viên đá lửa và những làn chớp màu cam 
Tuôn như mưa xuống trên thân thể chúng. 


Trong khi chúng bị cơn nóng hoành hành, 


566 | Pabongka Rinpoche 


Thì đá lạnh đối với chúng cũng quá nóng. 
Khi chúng bị điêu đứng vì gió rét, 
Thì đến lửa cũng làm chúng rét lạnh. 
Những quả báo của nghiệp khó kham nổi khi đã chín 
Hoàn toàn làm cho chúng mù lòa. 
Chúng bị những cơn ám ảnh đủ loại, 
hoàn toàn sai lạc. 
Miệng chúng nhỏ như lỗ kim, 
Bụng chúng khổng lồ chu vi nhiều do tuần. 
Khi những chúng sinh tội nghiệp này 
Muốn uống nước trong bốn biển lớn, 
Nước không thể lọt xuống cổ họng, 
Những lỗ miệng độc của chúng 


Sẽ làm nước bốc hơi cho đến giọt cuối cùng. 


Kelzang Gyatso vị Dalai Lama thứ bảy cũng nói 
tương tự: 


Bụng chúng như những quả núi; 

Cổ chúng bị bế tắc; 

Tay chân chúng gây như cọng cỏ; 

Thân thể chúng khô cần bọc trong bụi, 

Khớp xương chúng tóe ra như tàn đá lửa, 

Nội cái nhìn của chúng cũng đủ cho nước sông cạn khô; 


Chúng luôn luôn nhọc mệt 


Giải thoát trong lòng tay | 567 


Vì cơn đói hoành hành. 
Mong sao một cơn mưa lớn 
Đây thực phẩm, nước uống, và cam lỗ rơi xuống 


Cho những quỷ đói này. 


Chúng ta không thể chắc chắn năm tới ta sẽ 
không rơi vào loài quỷ đói. Nguyên nhân cho một tái 
sinh như thế là không rộng lượng, nghĩa là keo kiệt 
với những sở hữu của mình, lòng tham không đáy, 
đắm mê tài sản, ngăn cản người khác bố thí; ăn trộm 
của người, trộm của tăng chúng (xem Ngày thứ tư), phỉ 
báng việc bố thí, vân vân. Một nguyên nhân khác là 


gọi người ta là “đổ quỷ đói;” chẳng hạn nếu bạn gọi 
một thành phần của tăng chúng bằng danh từ ấy, bạn 


sẽ bị tái sinh làm quỷ đói năm trăm lần. 


Khi một ngạ quỷ thuộc hạng cổ bị thắt gút nhận 
được giọt nước nào thì đấy là nhờ trong quá khứ nó đã 
không hà tiện khi cho nước; còn những quỷ đói khác 
thì không có cái may mắn để hưởng chút nước nào. 


Buddhajnàna đi đến cõi ngạ quỷ. Có một bà quỷ 
hết sức đói có năm trăm đứa con đã nhờ ngài đem tin 
cho chồng ở cõi người khi ngài trở về. Bà nói: 


- Mười hai năm trước chồng con ra đi tìm thức 
ăn, và con đã sinh ra năm trăm đứa con. Con đã trải 
qua nhiều cực nhọc đau khổ mà không kiếm được một 
giọt nước nào. Xin thánh giả bảo chồng của con tìm 
được cái gì ở cõi người thì mau mau trở lại. 


568 | Pabongka Rinpoche 


Bậc thánh bảo: 


— Ở trong cõi người có nhiều ngạ quỷ, làm sao 


ta biết ai là chồng của ngươi? 


— Ông ấy có một vài đặc điểm khác hẳn các quỷ 


đói khác, đó là một mắt chột và một chân què. 


Khi bậc thánh về lại cõi người, ngài trông thấy 
vài quỷ đói, có một quỷ giống với sự mô tả trên, ngài 
cho y biết tin của bà quỷ. Quỷ đói trả lời: 

— Con đã đi thật xa, nhưng trong mười hai năm 


nay con chỉ được có cái này. 


Y đang nắm chặt một nắm đờm khô, đó là tài 
sản quý nhất của y. 

— Một tu sĩ giữ giới khạc một bãi đờm rồi hồi 
hướng cho loài quỷ đói. Nhiều con quỷ đói tranh nhau 


lượm, và con đã thắng cuộc. 


Nếu không cẩn thận, thì chúng ta không thể 
biết chắc mình sẽ không có lúc phải ăn trưa bằng 
đờm khô. 


Hai mươi lăm năm sau khi bà mẹ của chú sa-di 
Uttara chết, chú thấy một ngạ quỷ rất dễ sợ. Chú sắp 
chạy trốn nhưng quỷ nói: 


— Đừng chạy! 


Chú hỏi thì quỷ nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 569 


Này con trai độc nhất của ta, 
Ta là mẹ yêu quý của con. 
Do nghiệp ác ta đã làm, 

Ta tái sinh làm quỷ đói, 
Không có thức uống ăn. 

Hai mươi lăm năm đã qua, 
Từ cái ngày ta chết, 

Ta không thấy một giọt nước, 


Không thấy một miếng ăn. 


Chú sa di xin Phật hồi hướng công đức cầu nguyện 
cho bà. Đức Phật dùng phương tiện khéo, khi chết quỷ 
tái sinh làm quỷ Mahidhikà hết sức giàu có, nhưng 
thói hà tiện của nó gấp sáu mươi lần trước, và nó 
nhất định không bố thí. Chú tiểu năn nỉ nó cúng Phật 
một cuộn vải, nhưng cúng xong nó tiếc và ăn trộm 


lại. Theo chuyện kể thì việc này xảy ra nhiều lần. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể chuyện một tỷ- 
kheo có một tấm y đẹp. Ông quá yêu mến nó tới nỗi 


sau khi chết đã tái sinh làm một ngạ quỷ đắp y vàng.) 


Ngày nay những người hà tiện được khen là “khôn 
ngoan,” nhưng đặc biệt thói hà tiện là một nguyên nhân 
để tái sinh làm ngạ quỷ. Chúng ta hành xử một cách 
hà tiện, nên điều chắc chắn là ta sẽ tái sinh thành 
quỷ đói sang năm, hay nhiều nhất là bốn mươi năm 


mươi năm sau, nếu chúng ta không vào địa ngục. 


570 | Pabongka Rinpoche 
c) Nghĩ về nổi khổ ở cõi súc sinh 


Có hai đoạn: 


IVB2.1.1.2c(¡) Nghĩ về nỗi khổ chung của loài súc sinh 


IVB2.1.1.2c(ii) Nghĩ về nỗi khổ đặc biệt của từng loài 


súc sinh 
c(¡) Nghĩ về nỗi khổ chung của loài súc sinh 


Súc sinh trải qua 5 khổ: ăn thịt lẫn nhau, ngu sỉ 
ám chướng, nóng lạnh, đói khát, bị khai thác hoặc sai 


làm việc nặng. 


Nỗi khổ súc sinh nhẹ nhất trong 3 đọa xứ, nhưng 
tái sinh vào đấy thì có nỗi khổ ăn thịt lẫn nhau. 
Những thú vật có thân thể khổng lồ như loài thủy 
quái, vân vân, thân thể dài nhiều do tuần. Nhiều thủy 
quái thuộc loài cá, những thủy quái khác làm cá voi 
có thể nuốt chúng và ngay những cá voi lớn cũng nuốt 
những cá bé. Nhiều sinh vật nhỏ cư trú trong thân thể 
của những thủy quái để ăn thịt. Đến khi chúng không 
thể chịu đựng được nữa, chúng cọ xát thân thể mình 
vào những tảng đá dưới nước làm cho những sinh vật 
ăn bám vào cơ thể chúng phải chết, và đại dương bị 
nhuộm đỏ nhiều do tuần. 


Những sinh vật lớn nuốt những sinh vật bé trong 
khi những sinh vật nhỏ bé ăn rỉa những sinh vật lớn. 
Những thú vật ở đại dương chồng chất lên nhau và bị 


Giải thoát trong lòng tay | 571 


ăn thịt từ sau lưng. Những chúng sinh tái sinh dưới đáy 
biển sâu, giữa các lục địa, không nhận ra nhau, mẹ 
không nhìn ra con và ngược lại, chúng ăn bất cứ gì rơi 


vào mỗm và bởi thế chúng sống nhờ ăn nuốt lẫn nhau. 


Ngay cả những loài vật trong cõi người cũng ăn 
lẫn nhau: Diều hâu ăn chim, chim ăn sâu bọ, những 
con thú môi và thú rừng ăn lẫn nhau, chó săn bắt 


~4 ^ x s AZ, ^ ^ 
những con vật để giết, vân vân. 


Bạn không nên nhìn tất cả cảnh khổ này như 
thể nó đang xảy ra ở đằng xa mà phải thiển quán sâu 
xa và nghĩ rằng mình sẽ khốn đốn như thế nào nếu 


phải tái sinh làm một hữu tình như vậy. 


Loài súc sinh thì u mê ám chướng. Chúng không 
biết mình đang bị dẫn đến lò sát sinh hay đến nơi ăn 
cỏ, chứ khoan nói biết chuyện gì khác. Chúng chịu 
khổ vì lạnh và nóng; mùa hè chúng bị mặt trời thiêu 


đốt, mùa đông chúng phải chết vì giá lạnh, vân vân. 


(Khi ấy Kyabje Kapongka Rinpoche kể cho chúng 
tôi nghe thêm về những nỗi khổ không thể tưởng tượng 


của loài súc sinh.) 


Một lần có vị Lạt-ma nhặt lên một con sâu dài 


màu đồ cẩm trong tay và hỏi nó: 


— Có phải ngươi là một tỷ-kheo ở Khampa không? 


2+ 


Nó đáp “phải” bằng tiếng người. Chúng ta không 


thể chắc chắn mình có bị sanh làm con sâu hay 


572 | Pabongka Rinpoche 


không. Có câu chuyện như sau: Khi người cha của một 
nông dân theo đạo Bon chết, Milarepa đã tiên đoán 
ông ta sẽ tái sinh trong một đống phân. Chúng ta có 
thể ngạc nhiên: “Làm sao một tái sinh như thế lại có 
thể xảy đến cho ta!” Nhưng sự thực là, chuyện ấy có 
thể xảy đến cho bạn chỉ một giờ sau. Khi tái sinh làm 
sâu bọ, ta phải sống quần quại dưới đất cho đến khi 
có người cuốc lật đất lên, và ta có thể bị chim tha. Và 
dù có bị ăn bớt một phần nửa thân thể, ta vẫn không 
thể chết, phần dưới vẫn tiếp tục ngo ngoe. Làm sao 
biết chắc được mình không phải ra nông nỗi ấy? 
Chúng ta phải nỗ lực đề phòng tái sinh vào một tình 
trạng đau khổ như thế. 


Lại nữa phần nhiều súc sinh có hình thù và màu 
sắc xấu xí. Có thứ hình tròn không tay chân, bị đói 
khát và suốt ngày chỉ lo kiếm ăn và khổ sở vì không 
tìm được thứ gì. 


Hiện tại ta không chịu nổi nếu ai gọi mình là 
“con chó già”, nhưng nếu thực sự ta có một tái sinh 
như thế thì sao? Hãy nhìn thức ăn uống và chỗ ngủ 
của chó. Nơi duy nhất chó có thể tìm được thức ăn 
là ở trong nhà của người, nhưng khi chúng vừa đi 
vào, người ta đã nói: “Kìa, con chó đi vào!” và thẳng 
tay xua đuổi. Do nhân duyên gì mà ra như thế nếu 
không phải là do ác nghiệp? Trong vài ngôi chùa, 
những con chó tru lên khi còi hụ để tập họp tăng 
chúng. Đây là dấu hiệu chứng tỏ có vài thầy tu đã 
bị tái sinh làm chó. 


Giải thoát trong lòng tay | 573 


Có lần một thầy tu ở Dagpro nhận bơ và thịt của 
hai thí chủ gửi cho một thầy khác, nhưng ông ta không 
đưa lại. Khi chết ông bị tái sinh làm con trâu cái sản 
xuất rất nhiều sữa cho gia đình thí chủ đã cúng bơ. 
Về sau con trâu bị rớt xuống vực thẳm và dòng sông 
mang xác nó đi. Vị thí chú đã cúng thịt nhặt được xác 
con trâu. Khi làm thịt con trâu, ông khám phá ra dòng 
chữ khắc trên bộ xương sườn “Tôi đã trả nợ thịt cho 
thí chủ X, và nợ bơ cho thí chủ Y.” 


Những vị Lạt-ma, những chức sự trong tu viện, 
những tu sĩ học giả, vân vân, có thể được hưởng quy 
chế đặc biệt trong các tu viện, nhưng định luật nhân 
quả tuyệt đối không đặc biệt cho riêng ai. Nếu bây 
giờ ta không cẩn thận, thì chuyện dễ dàng xảy ra là 
một gia chủ có thể đổi địa vị với con lừa hay con chó 
giữ nhà của ông ta. Có một tu sĩ nghe theo lời trăn 
trối của cha, thường làm thịt súc vật cúng tế trước 
tượng thần tà giáo sau nhà ông mỗi khi gặp vận xui. 
Người cha tái sinh làm một con trâu đực, và người con 
làm thịt con trâu ấy để cúng. Lại còn câu chuyện về 
một tu sĩ tái sinh làm con cá ở trong ao hồ sau nhà. 
Chúng ta không thể đoan chắc việc ấy sẽ không xảy 
đến cho bản thân mình. 


Nỗi khổ bị khai thác là như một con lừa phải 
bị mang những gánh nặng dù khi lưng nó đầy những 
mụt nhọt. Khi gần chết, nó bị vứt bỏ cho chết trong 
khi những con quạ đến móc mắt ngay khi nó chưa 
ngưng thở. 


574 | Pabongka Rinpoche 


Chúng ta phải nghĩ về những việc này để khai 
triển tuệ giác thấy rõ nỗi thống khổ cùng cực của một 
kiếp tái sinh như vậy. 


cứ) Nghĩ về nỗi khổ đặc biệt của từng loài súc sinh 
Có hai mục: 


* Nghĩ về nỗi khổ của súc sinh sống trong môi trường 
chật hẹp 


Phần đông những súc sinh này ở rất sâu dưới 
đáy đại dương, những nơi đen tối ở giữa các lục địa. 
Một vài loài sống ở dưới thấp vài loài khác ở cao 
hơn, như những chồng lon bia bị vứt bỏ. Những con 
vật ở trên ép những con vật ở dưới làm cho chúng 
rất khó thở. 


* Nghĩ về nỗi khổ của con súc sinh sống phân tán 


Đây là những con vật trong cõi người, và chúng 
có vô lượng cách chịu khổ. 


Chúng ta có đầy đủ nguyên nhân - vừa mạnh 
mẽ vừa phong phú — để tái sinh làm những loài ấy. 
Nguyên nhân mạnh nhất là bất kính đối với pháp và 
người giảng pháp, và gọi nhau là “đổ con khỉ”, “đồ 
con chó”, vân vân. Điều này được chứng minh bằng 
câu chuyện Manavagaura (xem Ngày thứ tư). Một lần 
tại Ấn Độ có một thí chủ cúng toàn thực phẩm xấu 
cho tăng chúng an cư mùa mưa; sau tái sinh làm con 


Giải thoát trong lòng tay | 575 


dòi đầu trọc lăn lóc trong đống sình hôi thối, chịu 
nhiều đau khổ. Một người vì nói một tỷ-kheo nọ giống 
con khỉ mà phải 500 lần tái sinh làm khỉ. Những 
chuyện này rút từ trong kinh. 


Những tội nặng đưa ta tái sinh xuống địa ngục; 
tội trung bình làm quỷ đói; và tội nhẹ thì làm súc sinh. 
Năng hay nhẹ tùy thuộc vào ý định, vào ruộng phước 
hoặc vào vật gây tội. Nói “tội nặng” không có nghĩa 
là tội nặng rõ rệt như giết người; mà có khi ta có thể 
đọa chỉ vì cái nghiệp nói đùa hay xúc phạm người 
khác. Chúng ta chỉ bảo đảm không tái sinh vào đọa 
xứ khi đã đạt đến giai đoạn “nhẫn” trong đạo lộ 


chuẩn bị. Kho tàng siêu vật lý nói: 


Những người đạt đến giai đoạn Nhẫn 


Sẽ không bao giờ rơi vào đọa xứ. 


Điều này không áp dụng cho chúng ta. Chúng ta 
biết rõ khả năng hiện tại của mình: Trước khi chết, 
chúng ta không thể sám hối những nguyên nhân dồn 
dập đưa ta đến đọa xứ. Và một khi đã sinh vào đọa 
xứ thì ta không có một phương tiện hay chỗ nương nào 
để giải thoát. Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Ai sẽ che chở tôi 
Khỏi những kinh hoàng này 


Với đôi mắt trợn dọc? 


576 | Pabongka Rinpoche 


Tôi dò khắp bốn hướng 
Tìm một nơi trú ẩn. 
Nhưng khi không tìm được 
Nơi nào trong bốn phương, 
Tôi hoàn toàn tuyệt vọng. 
Nếu không nơi trú ẩn 


Tôi sẽ làm sao đây? 


Nếu quan sát kỹ bạn sẽ thấy cõi súc sinh là tốt 
nhất trong ba đọa xứ; nhưng súc sinh không thể nào 
tụng dù chỉ một lần câu “Om mani padme hum”. 
Chúng rất dễ có những si mê và ba độc tố nên dễ quy 
tụ ác nghiệp mới và luân hồi từ đọa xứ này đến đọa 
xứ thấp hơn. Hành Bồ-tát hạnh cũng nói: 


Nếu tôi không làm việc lành 

Trong khi còn có thể làm được, 

Thì tôi sẽ làm gì khi hoàn toàn mù mịt 
Vì những đau khổ ở đọa xứ? 

Nếu tôi không làm phước hành 

Mà lại tích lũy tội lỗi và ác hành, 

Thì trong hàng tỷ kiếp, 

Danh từ “thượng giới” tôi cũng khó nghe. 


Nói cách khác, nếu không lo tìm một chỗ nương 
tựa, một phương pháp thoát khỏi đọa xứ trước khi 
chết, thì sẽ quá muộn khi ta thật sự bị rơi vào đó. 


Giải thoát trong lòng tay | 577 


Giữa chúng ta và ba đọa xứ chỉ cách nhau một 
hơi thở. Trong một thời gian ngắn — cuối năm hoặc 
vài năm sau - vài người trong chúng ta có thể tái sinh 
vào địa ngục, thân thể chúng ta khi ấy không khác gì 
ngọn lửa địa ngục. Một số khác có thể tái sinh làm 
ngạ quỷ không tìm được một giọt nước uống, một chút 
thức ăn. Một số khác sẽ tái sinh làm súc sinh mang 
lông đội sừng. Chúng ta không thể đoan chắc mình sẽ 
không rơi vào những chỗ ấy: thực dễ dàng như tỉnh 


dậy từ một giấc chiêm bao. 


Khi nhớ đến những điều này, đừng tưởng đấy 
chỉ là những chuyện vu vơ, những việc gợi tò mò. Điều 
cần thiết là ta phải có tuệ quán đi sâu vào những gì 
sẽ xảy ra nếu mình tái sinh vào đọa xứ, và chắc chắn 
sau khi chết mình có thể đọa vào đấy. Giả sử chúng 
ta đang xem cảnh tội nhân bị trừng phạt theo lệnh 
vua; và bỗng chốc ta cũng bị tóm bắt dẫn ra khỏi đám 
đông khán giả, và phải chịu những hình phạt như các 
phạm nhân trước mắt. Cũng vậy, bây giờ chúng ta 
thấy rất nhiều hữu tình đang chịu đựng đau khổ trong 
một vài nơi gọi là “đọa xứ,” và chúng ta vẫn tiếp tục 
nhìn xem với về tò mò. Khi thấy một người đồ tể dẫn 
đàn cừu đến nơi làm thịt, hãy tưởng tượng nỗi đau 
đớn sợ hãi ta sẽ trải qua nếu thình lình rơi vào tình 
cảnh ấy, hay tưởng tượng mình hóa thành con cừu 
đang bị đồ tế dẫn đi và thật sự cảm thấy con dao đỗ 
tể đang cắt xẻ xương sườn mình. Chúng ta phải có 
được thứ tuệ quán như vậy. Đức Phật, đấng Thế Tôn 
đã tiên đoán như sau: 


578 | Pabongka Rinpoche 


“Trong tương lai những chúng sinh sẽ đi xuống 
các đọa xứ nhiều như cát chẩy xuống từ một bao cát 
lật úp.” 


Chúng ta giống như một tử tội sắp bị ném xuống 
vực thắm đang ngồi nghỉ bên lễ vực. Vì không ý thức 
điều ấy nên thay vì tu tập để giải thoát, chúng ta vẫn 
cứ thản nhiên không lo sợ: đấy là triệu chứng sẽ đi 
vào các đọa xứ. 


Phải chăng bạn tưởng mình giống chút ít cát 
dính lại trong những đường chỉ may đẫy cát bị lật úp? 
Nếu thực sự có tuệ quán sâu xa vào nỗi khổ các đọa 
xứ, bạn phải phát tâm từ bỏ. Bởi thế đôi khi thiển 
quán về những nỗi khổ đọa xứ còn tốt hơn là thiển 
quán về những vị thần bảo hộ. 


Mức độ chánh niệm cần thiết về những nỗi khổ 
đọa xứ như sau. Chị của tôn giả A-nan có hai con trai 
được đặt dưới sự dạy dỗ của tôn giả Mục-kiển-liên. 
Khi các cậu làm biếng tu học, tôn giả bèn hiện thần 
thông cho xem cảnh địa ngục và từ đấy họ tự nhiên 
phát khởi tâm từ bỏ. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche ôn lại tất cả những 
8ì đã trình bày, và giảng dạy vắn tắt cách tu tập). 


Ngày thứ mười hai 


Kyabe Pabongka Rinpoche kể câu chuyện ngắn để 
khởi động lực cho chúng tôi, trích dẫn từ tác phẩm 
của đức Tsongkapa: 


Túi sinh làm thân người 
Là điều rất khó được. 

Đời này không kéo dài, 
Tâm thường quán như vậy, 
Và lơ chuyện thế gian... 


(Sau khi nhắc lại những tiêu đê đã giảng, ngài 
ôn lại tài liệu về nỗi khổ ở các đọa xứ, một phần của 
chương “Nghĩ về khổ hay vui bạn trong tái sinh kế tiếp 
ở một trong hai nẻo luân hồi.”) 


Những điều ấy làm cho bạn muốn rút tỉa tỉnh 
hoa của kiếp người may mắn hiện tại này. Khi nghĩ 


580 | Pabongka Rinpoche 


đến những thống khổ ở đọa xứ, bạn đâm kinh hoàng 
mong tìm chốn nương thân, và tìm cách làm cho đời 
sau được hạnh phúc. Chỗ nương mà bạn tìm được để 
che chở mình khỏi đọa chính là bậc thầy và Tam Bảo. 
Cách để được hạnh phúc ở đời sau là phát khởi niềm 
tin vào luật nhân quả - lòng tin này là gốc rễ của mọi 
sức khỏe và hạnh phúc - và thay đổi lối hành xử cho 
phù hợp với luật ấy. 


IVB2.1.2 Giảng dạy những phương pháp để tái được 
hạnh phúc trong tái sinh kế tiếp 


Có hai tiêu để phụ: 
(IVB2.1.2.1) Quy y: cánh cửa thiêng để đi vào nền giáo lý; 
(IVB2.1.2.2) Phát khởi niềm tin vào luật nhân quả — 
gốc rễ của sức khỏe và hạnh phúc. 
IVB2.1.2.1 Quy y: cửa vào giáo lý 
Có năm đoạn: 
(IVB2.1.2.1a) Nguyên nhân quy y; 
(TVB2.1.2.1b) Nương tựa vào những gì; 
(IVB2.1.2.1c) Làm thế nào để biết ta đã chân thật quy y; 
(IVB2.1.2.1d) Lợi lạc của quy y; 


(IVB2.1.2.1e) Lời khuyên sau khi đã quy y. 


Giải thoát trong lòng tay | 581 


ga) Nguyên nhân quy y 


Sự quy y chính đáng hay không là do trong dòng 
tâm thức người ta có nguyên nhân chính đáng để quy 
y hay không. Những nguyên nhân ấy được bàn trong 
tác phẩm của Lozang Choekyi Gyaeltsaen nhan để 
Tiếng cười du dương của Lozang Dragpa - trả lời cho 
những câu hỏi về lòng vị tha tỉnh khiết nhất: 


Bản chất chân thực của quy y: 
Quy y vì ta rất sợ chính ta, 

Và vì ta biết 

Tam Bảo có năng lực chở che. 


Đây là điều mà ta gọi đấng Toàn Tri. 


Nói cách khác, ta cần cả hai nguyên nhân: nỗi 
sợ khổ trong sinh tử và các đọa xứ; và niểm tin rằng, 
một khi ta đã đặt niềm tin vào Tam Bảo, thì Tam Bảo 
sẽ có năng lực che chở cho ta thoát khỏi những nỗi 
kinh hoàng. Nếu chúng ta không có hai nguyên nhân 
ấy, thì không quy y được một cách thuần túy. Nếu 
không sợ khổ thì ta không nghĩ đến chuyện tìm một 
chỗ nương. Nếu không tin tưởng vào đối tượng mình 
đã tìm đến để nương cậy (quy y) thì ta không nhớ đến 
niềm tin của mình, chỉ đọc lời quy y ngoài miệng mà 
tim ta không đặt hết tin tưởng vào đấy. Mỗi phạm vi 
trong ba phạm vi đều hàm chứa lý do chính yếu để 
quy y. Với Phạm vi Nhó thì lý do là sợ chính mình 


582 | Pabongka Rinpoche 


phải rơi vào các đọa xứ. Với Phạm vi Trung bình là 
sợ nỗi khổ trong luân hồi sinh tử. Với Phạm vi Lớn là 
tâm từ bi bao la khiến ta không cam lòng trông thấy 
cảnh khổ của chúng sinh. Trong phần đặc biệt này 


của Lamrim, lý do quy y là nỗi sợ hãi các đọa xứ. 


b) Nương tựa vào những gì. 
Có hai phần: 
IVB2.1.2.1b(i) Nhận ra những chỗ đáng nương tựa; 


IVB2.1.2.1b(ii) Lý do tại sao đấy là những chỗ đáng 
nương tựa. 


b(i) Nhận ra những chỗ đáng nương tựa 


Tác phẩm Một trăm năm mươi bài tụng nói: 


Hãy nương tựa vào một người 

Tuyệt đối không lầm lỗi, 

Không mù quáng, và nơi người ấy 

Có đủ mọi khía cạnh của thiện đức. 
Khi bạn nghĩ về điều này, 

Hãy tôn trọng người nào ca tụng Ngài, 
Và an trú trong giáo lý Ngài giảng dạy. 


Nói cách khác, khi bạn nghĩ làm sao để phân 
biệt cái gì đáng nương tựa cái gì không, thì bạn sẽ 


Giải thoát trong lòng tay | 583 


muốn nương tựa Phật, người giảng dạy Pháp, nương 
tựa Pháp, và nương tựa Tăng, những người sống theo 
Pháp. Phàm phu tìm chỗ nương là những sinh vật 
thế gian, như quỷ thần, rồng, vân vân. Những người 
không phải Phật tử tìm chỗ nương là Phạm vương, 
Đế thích, vân vân, nhưng chính những sinh vật này 
cũng đang ở trong sinh tử, bởi thế không phải là chỗ 
quy y xứng đáng. 


Như vậy, ai là chỗ quy y xứng đáng? Tác phẩm 
Bảy mươi bài kệ quy y nói: 


Phật, Pháp và Tăng, 
Là ba chỗ quy y cho người câu giải thoát. 


Có nghĩa, chỗ nương tựa duy nhất là Ba ngôi báu 
Phật Pháp Tăng; nhưng nếu không nhận thức đúng, 
thì sự quy y của ta không thuần tịnh. Chúng ta không 
có tỉnh thần phê phán, nên dù tự cho mình là người 
biết Đại thừa, mà khi gặp chuyện rắc rối ta lại đi tìm 
trú ẩn trong những chỗ nương thế tục, như quỷ thần, 
thổ thần, vân vân. Chúng ta xông khói để làm lễ tịnh 
hóa hoặc đeo bùa, hoặc chạy bổ đến bất cứ một vị 
thần linh nào. Mọi hoạt động này chứng tỏ tình trạng 
nội tâm ta. Phật tử thì phải tin tưởng Tam Bảo. Có thể 
ta đã thực thụ làm người xuất gia, được một tu viện 
thâu nhận, thế mà ta không đủ tư cách làm Phật tử 
chứ đừng nói làm một người hiểu biết Đại thừa. 


584 | Pabongka Rinpoche 


Trời, rồng, quý thần không có ba đức là toàn tri, 
từ bi và năng lực. Những chúng sinh này thậm chí còn 
không thể tự biết lúc nào chết. Thông thường chúng 
được liệt vào hạng súc sinh hay ngạ quý, sự tái sinh 
của chúng thấp hơn người. Không gì tệ hơn là tìm cách 
nương tựa vào đấy vì chúng hoàn toàn không thể che 
chở ta thoát khỏi sinh tử và nỗi khổ đọa xứ, hay tạm 
thời giúp đỡ ta mà còn làm hại là đằng khác. Câu 
chuyện sau đây có thể chứng minh: Một người bị bướu 
cổ đi đến một nơi có quỷ ăn thịt sống thường lai vãng, 
nhờ một con quỷ lấy đi cục bướu vì nó đang cần thịt 
để trả nợ cho một con quỷ khác. Thấy thế một người 
bị bướu khác cũng đến câu xin quỷ với hy vọng khỏi 
bướu, nhưng con quỷ này chẳng những không phá hủy 
cục bướu mà lại làm cho bướu lớn thêm. Cũng tương 
tự như vậy, quỷ thần ở thế gian đôi khi giúp người 
nhưng lắm lúc cũng hại người; ta không bao giờ có thể 


tin cậy chúng. 


Những người không phải Phật tử thường quy y 
cả Thiên Đế thích, thần Shiva, Thần Ca-lâu-la, Khẩn- 
na-la, vân vân; những thần này có khá hơn nhưng 
cũng chưa giải thoát khỏi sinh tử và đọa xứ nên không 
thể che chở người khác. Nhưng đức Phật, bậc thầy về 
giáo lý, thì không như vậy. Tác phẩm Ca tụng những 


gì đáng ca tụng nói: 


Ngài tuyên bố: “Ta là bạn 
Của những người không di che chở”. 


Giải thoát trong lòng tay | 585 


Lòng bi mẫn bao la của Ngài bao trùm tất cả chúng sinh. 
Hõi đấng Đạo sư, Ngài có lòng thương rộng lớn 

Ngài có từ bi và hành động do từ bi thúc đẩy. 

Ngài tính tấn không lười biếng, 

Còn ai có thể được như Ngài? 

Ngài là đấng che chở khắp tất cả hữu tình; 

Ngài là quyến thuộc từ bi đối với tất cả. 


Trong một chương khác, tôi sẽ bàn đến từng đức 
tính của Phật. Theo chương ấy Ngài có 3 đức tính vĩ 
đại là toàn trí, từ bi và năng lực thần thông. Không 
những quỷ thần, ma vương, không có dù chỉ một phần 
những đức tính này, mà tất cả những đức tính của 
những chỗ quy y trên thế gian như trời, rồng, vân vân, 
cộng lại cũng không thể sánh bằng những đức của một 
vị Dự lưu thuộc Thanh văn đạo. 


Đức Phật là chỗ nương tuyệt đỉnh bởi vì Ngài đã 
đạt được hai thứ lợi lạc là tự lợi và lợi tha đến chỗ 
toàn hảo. Đấng Đạo sư của chúng ta đã trừ khử được 


tất cả lỗi lầm và có được tất cả đức tính. 


Nói một cách giản dị thì Phật bảo tuyệt đối là 
hai Pháp thân (thân chân lý); còn Phật bảo tương đối 
là hai thân vật lý (tức là Báo thân và Hóa thân). 


Pháp bảo là như sau: Pháp bảo tuyệt đối là bất 
cứ gì thuộc về Diệt đế và Đạo đế - đây là hai sự thật 
có khả năng tịnh hóa (ngược lại với hai sự thật khổ 


586 | Pabongka Rinpoche 


và tập) trong dòng tâm thức những bậc thánh. Một 
phần của Diệt đế có nghĩa là thoát khỏi hay chấm dứt 
một vài chướng ngại đặc biệt, để cho một đạo lộ đặc 
biệt nào đó không bị bế tắc. Đạo đế là phương tiện 
của các bậc thánh để hoàn thành diệt đế này và 
những thực chứng trong dòng tâm thức của họ. Những 
người chưa học những tác phẩm cổ điển và suy nghĩ 
ở tầng thấp kém có thể xem ba phạm vi của Lamrim 
cũng gần như Pháp bảo tuyệt đối. Thông thường, mười 
hai phần kinh điển được xem là Pháp bảo. 


Tăng bảo là như sau: Bảo châu tối thượng về 
tăng là những bậc thánh có bất cứ giải thoát nào trong 


tám giải thoát. 


Một nhóm gồm bốn phàm phu đã thọ và giữ cụ 
túc giới thường được xem là Tăng bảo. Nếu giúp đỡ 
hay làm hại những người này ta sẽ tạo những quả báo 
thuộc phước hành hoặc phi phước hành đối với tăng. 


Ta không cần cả ba chỗ nương này để được che 
chở khỏi vài loại hiểm nguy; một trong Ba ngôi báu 
này cũng đú che chở. Có lần một người đàn ông ở Do- 
kham khấn cầu đức Quan Âm khi đang bị một con cọp 
lôi đi. Con cọp liền thả y ra và y được giải thoát khỏi 
hiểm nạn. Sau khi Phú-lâu-na chứng quả A-la-hán có 
một vài người bà con và thương gia đi biển để tìm 
trầm, nhưng chiếc thuyển của họ khởi sự tan rã. 
Những người bà con cầu khẩn đức A-la-hán Phú-lâu- 


na và thoát khỏi chết chìm. Vua của loài rồng phun 


Giải thoát trong lòng tay | 587 


một cơn mưa khí giới trên vua Ba-tư-nặc, Mục-kiêển- 


liên liền hóa chúng thành mưa hoa. 


Tuy nhiên cả Ba ngôi báu đều cần thiết để che 
chở chúng ta hoàn toàn thoát khói sinh tử và các đọa 
xứ. Muốn chữa một con bệnh khỏi chứng bệnh trầm 
kha cần phải có 3 điều: y sĩ, thuốc và người điều 
dưỡng. Cũng thế, muốn thoát khỏi bệnh khổ sinh tử 
và các đọa xứ, mối nguy Niết-bàn Tiểu thừa, hay thoát 
khỏi luân hồi, người ta đương nhiên phải cần tất cả: 
Đức Phật là bậc thầy chỉ dạy con đường đưa đến giải 
thoát như một y sĩ; Pháp là con đường giải thoát thuộc 
ba phạm vi giống như thuốc; Tăng là những người thực 
hành pháp giống như người điều dưỡng. Vậy ba điều 
này là những nơi để quy y. 


b(ii) Lý do tại sao đấy là những chỗ đáng nương tựa 


Lý do chính là những đức tính của Phật bảo. Có 
bốn lý do. 


* Lý do thứ nhất 


Đức Phật đã giải thoát khỏi nguy hiểm. Những 
người chết đuối hay bị sa vào đống cát lở không thể 
cứu lẫn nhau. Nếu chư Phật - những đấng cứu thế mà 
chúng ta quy y— chưa thoát hiểm, thì các ngài không 
thể giải thoát kẻ khác. Đức Phật, đấng Đạo sư của 
chúng ta, đã giải thoát khỏi tất cả những hiểm nguy. 
Đề-bà-đạt-đa có lần muốn ám sát Phật, đã sử dụng 


588 | Pabongka Rinpoche 


một cái máy để tung đá vào Ngài nhưng không thể 
làm hại được Ngài. Tại thành Vương-xá, A-xà-thế thả 
ra một con voi say. Tất cả các A-la-hán khác đều sợ 
hãi bay lên không, nhưng đức Phật không sợ và đã 
hàng phục được con voi. Một gia chủ tên là Shrìgupta 
đặt kế hoạch ném Phật vào hầm lửa, nhưng Phật đã 
không bị đốt cháy. Shrìgupta còn đầu độc thức ăn của 
Phật nhưng cũng không thành công. 


(Sau khi Pakongka Rinpoche kể chỉ tiết chuyện 
này, ngài tiếp.) 


Shrìgupta, vợ ông ta và những người khác đã 
xem đấng Đạo sư như một người thường, có thể đem 
hầm lửa hay độc dược mà hăm dọa. Người ta dễ so 
sánh chuyện này với chương nói về Thờ kính bậc thầy 
trong đó nói ta không thể chấp tướng bể ngoài. Đức 
Phật đã giải thoát khỏi mọi nguy hiểm; điều ấy chứng 
tổ rằng Ngài đã từ bỏ hai loại chướng ngại cùng với 


những bản năng của chúng. 


* Lý do thứ hai 


Ngài thiện xảo về phương tiện giải thoát chúng 
ta khỏi hiểm nguy. Nếu Ngài giải thoát khỏi mọi nguy 
hiểm riêng tư mà không đú thiện xảo để che chở 
những người khác, thì Ngài sẽ không làm gì được, 
cũng như người mẹ cụt tay không thể cứu đứa con 
đang chết chìm. Nhưng đức Thế Tôn rất thiện xảo 
trong cách hàng phục đệ tử. Ngài giải thoát cho những 


Giải thoát trong lòng tay | 589 


kẻ trọng tội như Chuỗi ngón Tay (Angulimala) người 
bị đốt cháy bởi ngọn lửa thù hận; Pramudita, vua của 
các nhạc thần; Ưu-lâu-tần-loa Ca-diếp, người bị ngọn 
lửa kiêu căng thiêu đốt; những sinh vật hùng mạnh 
như Dạ-xoa nữ Hariti và Dạ-xoa Atavaca; những người 
có năng khiếu chậm lụt như Châu-lợi-bàn-đà-già u mê 
ám chướng; những người già và ít công đức như gia 
chủ Shrijata; những người nhiều dục vọng như Nan- 
đà. Đó chính là sự thiện xảo của đức Phật trong cách 
hàng phục đệ tử. 


* Lý do thứ ba 


Ngài đối xử với tất cả bằng tâm bi mẫn không 
thân sơ. Nếu không như vậy thì ngài chỉ giúp đỡ 
những người thân, không giúp những kẻ thù. Nhưng 
đức Phật không có thân sơ với bất cứ ai. Không có 
khác biệt nào trong sự giúp đỡ và thân tình của Ngài 
đối với Đề-bà-đạt-đa một kẻ thù và La Hầu La con 
ruột của Ngài. Đề-bà-đạt-đa ăn một lượng bơ rất nhiều 
để cạnh tranh với Phật, nhưng ông ta không thể tiêu 
hóa nên bị ốm nặng. Đức Phật đã cứu Đề-bà-đạt-đa 
khỏi cơn bệnh bằng cách thể rằng Ngài thương Đề-bà- 
đạt-đa và La Hầu La như nhau. 


* Lý do thứ tư 


Đức Phật làm việc vì tất cả chúng sinh, dù 
chúng có giúp gì Ngài hay không. Chúng ta thì không 
thế: chúng ta còn không thèm chuyện trò với những 


590 | Pabongka Rinpoche 


người bị chà đạp, nói vài lời từ mẫn với họ, huống hồ 
là giúp đỡ. Chúng ta chỉ làm việc vì những người đã 
giúp chúng ta chứ không vì những người không giúp 
chúng ta; chúng ta không che chở những người cùng 
quẫn. Đức Phật thì không thế; Ngài làm việc vì tất cả 
mọi người, dù họ có giúp Ngài hay không. Ngài săn 
sóc kẻ ốm đau. Chẳng hạn, có lần Ngài đã lau rửa 
thân thể một tỷ-kheo ốm nặng đến nỗi thân thể ông 
đầy cả phân tiểu do chính ông bài tiết. Ngài săn sóc 
cho những người như người Bà-la-môn xấu xí có mười 
tám về xấu và là một kẻ bị bỏ rơi ngay cả trong đám 
ăn mày. Đức Phật che chở và săn sóc những người bất 
hạnh như con gái xấu xí dị hình của vua Ba-tư-nặc 
(Prasenaji) tên Vajrì có mặt như mặt heo, hay con trai 
của gia chú Mahàmati tên Svàgata (Không được đón 
chào), người quá vô phúc đến nỗi sinh ra thì gia đình 
mất dần hết tất cả tài sản. Ông thành một kẻ ăn xin, 
nhưng gia nhập vào đám ăn xin nào là đám ấy không 
xin được chút gì. Ông bị đặt tên là “Không được đón 
chào”. Đi bất kỳ đâu cũng không ai cho ông thứ gì, 
bởi thế ngay cả trong đám ăn xin ông cũng là kẻ bị 
ruồng bỏ. Dù ông đi hành hương người ta cũng không 


cho ông trở về. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche kể chỉ tiết đức Phật 
đã che chở ông ta như thế nào.) 


Vậy đức Phật có tâm đại bi thương xót tất cả, 
không có kẻ thân người sơ. Lại nữa, Ngài còn làm việc 
cho tất cả hữu tình dù họ có giúp đỡ Ngài hay không. 


Giải thoát trong lòng tay | 591 


Nhưng Ngài đặc biệt thương những kẻ khốn cùng. Nếu 
Ngài không thương, không có lòng bi mẫn lớn thì dù có 
xin cầu Ngài cũng không che chở. Nhưng đức Phật có 
những thiện đức như thế, nên chắc chắn Ngài ban cho 
chúng sinh sự che chở dù chúng sinh không yêu cầu. 


(Sau khi bàn sơ qua những lý do để quy y và quy 
y với ai, Kyabje Pabongka Rinpoche tiếp tục). 


c) Làm thế nào để biết ta đã chân thật Quy y 


Có bốn mục nhỏ. 
c(¡) Biết rõ những thiện đức của chỗ ta nương tựa 


Ta phải quy y bằng cách biết rõ những thiện đức 
của từng ngôi trong ba ngôi báu. Vậy có ba phần: 
những thiện đức của Phật; những thiện đức của Pháp; 
những thiện đức của Tăng. 


* Những thiện đức của Phật 


Đức Phật có bốn loại thiện đức: về thân thể; về 


ật có 
hành động. 


®»x 


lời; về ý: v 


ta 


- Những thiện đức của thân Phật 


Quyển Trang hoàng cho thực chứng nói: 


592 | Pabongka Rinpoche 


“Tay chân Ngài đều có hình những bánh xe, 
lòng bàn chân bằng phẳng như ngực rùa...”, nghĩa là 
thân thế Ngài được trang hoàng bằng ba mươi hai 
tướng tốt. Kinh ấy cũng nói đến “những móng tay màu 
đồng của đức Mâu-ni...”, nghĩa là Ngài còn được trang 


hoàng bằng tám mươi tướng phụ. 


“Tướng”, nghĩa là Ngài có dòng tâm thức của 
một bậc đại nhân. “Tướng phụ” là loại đức tính Ngài 
có bên trong. Thật rất ích lợi nếu ta nghĩ về những 
đức tự nhiên của các tướng hảo và tướng phụ, những 
đức là nguyên nhân của các tướng ấy, vân vân. Quyển 
Tràng hoa báu của Long Thọ nói rằng nếu ta cộng lại 
tất cả công đức trong đời của những bậc Duyên giác 
và Vô học Thanh văn, Chuyển luân vương, vân vân, 
thì tất cả những đức ấy cũng không phát sinh được 
một lỗ chân lông của một vị Phật. Tất cả công đức 
cần có để phát sinh hết thảy lỗ chân lông Phật, nhân 
lên trăm lần mới phát sinh được một trong tám mươi 
tướng phụ của Ngài. Tất cả công đức cần có để phát 
sinh tám mươi tướng phụ, nhân lên trăm lần, mới sinh 
được một trong ba mươi hai tướng hảo. Những công 
đức cần có để phát sinh ba mươi (trong số 32) tướng 
nhân lên ngàn lần, mới sinh được tướng bạch hào (sợi 
lông xoắn giữa hai lông mày của Phật). Công đức cần 
có để sinh tướng lông trắng này, nhân lên trăm lần, 
mới sinh được tướng ushnisha (nhục kế). Công đức để 
sinh tướng hảo cuối cùng này, nhân lên với mười lũy 
thừa 14, sẽ sinh được tiếng Phạm âm của Phật. Lại 


Giải thoát trong lòng tay | 593 


nữa, mỗi phần trên thân thể của một đức Như Lai, 
các tướng tốt và tướng phụ, đều là một bậc thầy dạy 
Pháp, và đều làm được công việc của ý giác ngộ. Ngay 
cả tướng nhục kế của Ngài, những lỗ chân lông của 
Ngài cũng đều làm công việc của ý giác ngộ và bởi 
thế đều nhận chân được cả hai khía cạnh tương đối 
và tuyệt đối của mọi cái khả tri. 

Tôi đã theo truyền thống những bậc thầy thuộc 
hệ phái Lamrim trong quá khứ khi giảng thiện đức 
của thân giác ngộ theo ba dòng kệ của Tsongkapa, đề 


cập thân, lời, ý: 


Thân thể sinh ra do mười triệu đức tính tuyệt hảo 
Lời nói thỏa mãn hi vọng của vô lượng hữu tình 
Con thấy được như thật tất cả pháp khả tri: 
Con kính lễ vị tối thượng trong dòng họ Thích-ca 
Như thể đấy là thân giác ngộ biến 

khắp tất cả pháp khả tri. 


Bất cứ gì được thân Ngài thẩm thấu thì cũng 
thấu được bởi lời và ý của Ngài. Do vậy, “Tất cả cõi 
Phật hiện trong thân Ngài và thân Ngài có trong tất 
cả cõi Phật.” Đấy là những huyềễn bí bất khả tư nghì 
của thân giác ngộ. Một bản kinh nói: “Bất cứ cái gì 
mà trí bản giác của Ngài thấm đến, thì thân thể Ngài 
cũng đến.” Mỗi khi ta thấy tướng nhục kế trên đỉnh 
Phật thì ta chỉ thấy cao bốn tấc Anh, nhưng khi Bồ- 


594 | Pabongka Rinpoche 


tát Vegadhàrin muốn đo, ngài phải dùng thần thông 
lên cao vô lượng thế giới hệ mà vẫn không trông thấy 
được đỉnh nhục kế của đức Như Lai, và ngài quá mệt 
không thể hoàn tất việc đo đạc. Việc này được nói 
trong Kinh vê những việc bất khả tư nghì. 

Y phục của Phật thường cách thân thể của Ngài 
một khoảng cách bốn tấc, nhưng nhìn từ ngoài thì vẫn 
theo hình dạng của thân Ngài. Chân Ngài bước không 
chạm mặt đất mà vẫn để lại dấu chân có những hình 
bánh xe. Những con giun đến dưới bước chân Ngài đi 
qua cảm thấy được phúc lạc trong bảy ngày, và khi 
chết được sinh trên cõi trời. Tác phẩm Xưng tán bằng 


ẩn dụ nói: 


Thân Ngài được trang hoàng bằng tướng hảo 
Tuyệt đẹp, làm cam lỗ cho những con mắt nhìn, 
Như một bầu trời không mây 

Được trang hoàng với những chòm tỉnh tú. 
Hỡi đấng Mâu-ni, Ngài là sắc vàng ròng 

Bao phủ một cách diệu kỳ trong lớp y phục, 
Như một đỉnh núi vàng 

Vươn lên trên bờ những áng mây. 

Hỡi đấng Che chở thế gian, 

Ngài không trang sức ngọc ngà 

Mà gương mặt còn hơn cả 


Vừng trăng rằm sáng chói 


Giải thoát trong lòng tay | 595 


Trên nên trời không mây, 

Như một đóa sen nở ra dưới ánh mặt trời. 
Những đệ tử như bây ong dạn dĩ bay đến. 
Gương mặt sáng như vàng ròng của Ngài 
Thật đẹp với hai hàng răng trắng, 

Như một dãy núi bằng vàng ròng 

Tắm dưới ánh trăng mùa thu. 

Ôi hỡi đếng Ứng Cúng, 

Bàn tay phải của Ngài 

Được trang sức bằng dấu luân xa, 

Đem lại can đảm cho những người 

Sợ hãi vì bánh xe sinh tử. 

Hỡi đấng Mâu-ni, mỗi khi Ngài cất bước 
Thì hai bàn chân như nở những đóa sen 
Để lại những đường nét trên mặt đất. 

Ôi đấng như hoa Sen, Ngài thực đẹp làm sao! 


Hãy nhớ lại những đức ấy. Nếu cần nhiều chỉ 
tiết hơn, bạn phải tham khảo tác phẩm Trang hoàng 
cho thực chứng cùng các kinh khác. 


- Những thiện đức của lời Phật 


Lời Ngài có sáu mươi vẻ khác nhau; một mật 
điển nói đến những đặc điểm căn bản là: “Mặc dù 


ngài chỉ nói một chuyện, mà trong đám đông mỗi 


596 | Pabongka Rinpoche 


người hiểu theo hoàn cảnh riêng mình.” Tsongkapa, 
hiện thân của Văn-thù, nói trong tác phẩm Những bài 


thơ về con người chân thật: 


Nếu tất cả hữu tình trên thế gian 
Đồng loạt xin giải đáp nghỉ ngờ, 
Ngài có thể hiện trước tất cả chúng 
Đồng lúc, với cùng một lời nói 

Sử dụng cùng một thân thể ấy, 


Giải quyết tất cả quan niệm sai lầm của chúng 


Nghĩa là nếu nhiều hữu tình khác nhau đồng 
thời hỏi đức Như Lai nhiều câu hỏi, ngài có thế thốt 
một lời duy nhất mà trả lời tất cả những câu hồi ấy 
bằng chính ngữ ngôn của từng người và hợp với trình 
độ từng người. Đức Phật dạy ba loại Bát-nhã khác 
nhau, kinh dài, kinh trung bình và kinh ngắn, đồng 
một lúc. Do đó có ba kinh Bát-nhã vì các trình độ của 
đệ tử không đồng. 


Lại nữa, lời Ngài dù cách xa mấy người ta cũng 
nghe được. Kinh nói vê những việc Bất khả tư nghì nói 
rằng Mục-kiển-liên dùng thần thông đi qua nhiều cõi 
Phật để đo lường sức bay xa của lời Phật, nhưng dù 
đi xa đến đâu Ngài cũng nghe được lời Phật nói. 


Lời ngài còn nhiều đức nữa, như trong Một trăm 


năm mươi bài tán Phật nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 597 


Gương mặt Ngòi thật đẹp; 

Giọng nói Ngài như cam lô 

Nhỏ xuống từ mặt trăng. 

Lời Ngài như đám mây tuôn mưa xuống 

Để rửa sạch bụi bặm tham ái. 

Vứt bỏ con rắn hận thù 

Như thần điểu garuda; chỉnh phục được 
Những tia nắng ngu dốt 

Như một cái lọng; như kim cương sắc bén 
Chinh phục ngọn núi kiêu căng. 

Vì Ngài đã thấy chân lý, nên Ngài không lừa dối, 
Vì Ngài không lầm lạc, nên Ngài nói trước sau như một. 
Khéo lập ngôn, và dễ hiểu làm sao. 

Lời Ngài thật hùng hôn 

Vượt trên tất cả, 

Chính phục được những người nghe; 

Ngay cả khi nhớ lại 

Cũng làm tiêu tan tham ái sỉ mê. 

Nó an ủi những người khốn đốn 

Che chở người liêu lĩnh, 

Và làm cho người bình thản phải hăng lên; 
Như vậy lời Ngài thích hợp cho tất cả. 
Đem lại niềm vui cho học giả 


Khai tâm cho kẻ tầm thường, 


598 | Pabongka Rinpoche 


Và phá tan sự mù mịt của người bực hạ. 
Lời Ngài là lương dược cho tất cả chúng sinh. 


Nhưng vẫn chưa hết: lời giác ngộ có vô lượng 
đức tính, cũng như có thể làm công việc của thân giác 


ngộ và ý giác ngộ. 
- Những thiện đức của ý Phật 


Những điều này được để cập chi tiết trong 
những cổ thư nói về những đức tính do 21 thành 
phần cúa sự tỉnh thức nguyên ủy: thập lực, mười tám 
bất cọng, vân vân. Những người học và quán những 
cổ thư cần quán giáo lý đặc biệt này để rút ra những 
lợi ích. 

Nói tóm, có hai hạng thiện đức: thiện đức do 
toàn trí và do từ bi. Vì chư Phật toàn tri, nên ngay cả 
khi Ngài đang trú trong thiền định về chân đế, Ngài 
cũng biết được tất cả những pháp khả tri rõ ràng như 
nhìn trái xoài trên bàn tay. Ta có thể biết điều này 


qua tác phẩm Ca tụng những gì đáng ca tụng: 


Đức Thế Tôn, tất cả pháp trong ba thời gian, 
Tất cả những nguồn gốc của nghiệp, 

Đầu được trí Ngài phán xét 

Như nhìn trái Am-la trong bàn tay. 

Tất cả hiện tượng 


Giải thoát trong lòng tay | 599 


Động hay bất động, một hay nhiều 
Đầu mở ra trước tâm Ngài, 

Không bị chướng ngại 

Như giữa bầu trời trong sáng. 


Một lần có một người dòng họ Sakya tên Nan- 
daka chết. Những thầy tu triệu thỉnh vong linh người 
chết khi cử hành tang lễ. Hình dáng người chết xuất 
hiện và những thầy cúng cho y thức uống ăn: y cử xử 
giống hệt như Nandaka. Thân quyến người này tưởng 
đấy là Nandaka thực, nhưng đấng Đạo sư cho biết 
đấy là do nhạc thần ở cõi trời tạo ra. Nhưng những 
thân quyến không tin lời Phật. Một quyển kinh kể 
rằng đấng Đạo sư mời mỗi người Sakya đem lại một 
hạt lúa và làm dấu trên hạt lúa của mình. Có rất 
nhiều người đến nỗi lúa họ đem lại có thế chất đầy 
một thớt voi. Đức Phật nhận ra từng hột của mỗi 
người không sai một hột. Việc này làm cho mọi người 


tin lời Ngài nói. 


Truyền thừa Luật tạng kể rằng người ta đưa cho 
đức Phật nhiều mảnh gỗ đã cháy để dưới biển rất 
lâu mà Ngài vẫn nhận ra được đúng từng mảnh. 
Không cần yếu tố gì khác, Ngài có thể nhận ra mảnh 
gỗ này đến từ vùng nào, nó thuộc về phần ngọn cây 


hay gốc cây. 


Năng lực thần thông của thân giác ngộ là khả 
năng thị hiện trước bao nhiêu đệ tử cũng được, như 


600 | Pabongka Rinpoche 


mười triệu, một tỷ, vân vân. Năng lực thần thông của 
ngữ giác ngộ là khả năng nói với mọi người; có thể 
dạy pháp đồng loạt mà mỗi hữu tình hiểu theo ngôn 
ngữ và ước muốn của chúng. Năng lực thần thông của 
ý giác ngộ là tịnh chỉ nhất tâm như sau. Khi đức Đạo 
sư của chúng ta có ý niệm về thế gian thì tâm của các 
hữu tình khác, kể cả những con kiến, cũng hiểu được 
Đức Như Lai muốn nói gì. Nhưng khi Ngài có một ý 
niệm siêu thế thì ngay cả những vị Bồ-tát trong thân 
thể cuối cùng cũng không thể hiếu được tư tưởng của 
Phật. Khi đức Phật giảng kinh Bóáf-nhã Ba-la-mật, Ngài 
làm cho tất cả các thế giới đều trở thành thanh tịnh. 
Bởi thế tâm Phật có vô lượng đức tốt lành. 


Những đức từ bi của Ngài được vị Dalai Lama 
thứ bảy mô tả như sau: 


Một người có thể ác độc đối với Ngài, 
Người khác có thể giận dữ muốn giết Ngài, 
Nhưng Ngài luôn luôn nghĩ đến chúng sinh 
Như con của Ngài, 
Ngài đã tránh xa 
Tất cả những tư tưởng làm hại, 
Lòng yêu mến mà ta có đối với chính bản thân 
Cũng không thể sánh với đức bỉ mẫn 
trong tâm Ngài. 


Nói cách khác, loại tình yêu mà ta có đối với 
bản thân không thể sánh với dù chỉ một phần của tình 


Giải thoát trong lòng tay | 601 


yêu đức Phật đối với loài hữu tình. Lại nữa tình yêu 
của Ngài không như lòng thương xót “có cơn” như 
chúng ta: chúng ta chỉ cảm thấy thương xót khi ta 
trông thấy một hữu tình đau khổ, và không cảm thấy 
thương xót khi khuất mắt. Một đức Phật luôn luôn 
thấy được tất cả hữu tình đang đau khổ; bởi thế lòng 
từ bi bao la của Ngài đối với chúng không bao giờ gián 
đoạn mà luôn luôn vận hành. Lòng bỉ mẫn của một 
đức Phật là hậu quả của năng lực quen tập luyện từ 
khi Ngài mới bước vào đạo lộ. Điều này là ý nghĩa 
của bài kệ trong quyển 150 bài tán Phật: 
Tất cả những chúng sinh này không khác gì nhau 
Chúng đều bị vọng tưởng trói buộc, 
Ngài đã bị trói buộc từ lâu bởi lòng bi mẫn, 
Và sẽ giải thoát những chúng sinh mê lầm. 

Trong quyển Những bài thơ về con người chân thật: 
Tâm của tất cả hữu tình luôn luôn bị che phủ 
Bởi bóng tối vô minh, 
Bậc đại thánh thấy được 


Tất cả chúng sinh trong ngục tù sinh tử, 


và phát tâm đại bi. 
- Những thiện đức của hành vi Phật 


Dòng tương tục cao cả Đại thừa của Di-lặc nói: 


602 | Pabongka Rinpoche 


Như Đế thích, trống, 
Mây, Phạm thiên, mặt trời, 
Bảo châu, âm thanh, trái đất, 


Đó là những ví dụ vê đức Như Lai. 


Sự quán tưởng của bạn nên theo lời dạy của bản 


văn này về chín ẩn dụ: 


Hình ảnh phản chiếu của Đế Thích hiện ra trên 
mặt lưu ly trên đỉnh núi Tu-di, không tùy thuộc vào 
nỗ lực hay suy nghĩ nào của Đế Thích. Khi những vị 
trời thấp hơn trồng thấy hình ảnh phản chiếu ấy, 
chúng nghĩ rằng: “Ta cũng sẽ hành động để được như 
thế.” Rồi họ tích lũy những nguyên nhân để thành 
một vua trời. Cũng thế khi trông thấy thân Phật được 
trang hoàng bằng ba mươi hai tướng hảo và tám mươi 
tướng phụ, chúng ta nghĩ đến việc làm sao để được 
thân thể như thế, và cố tích lũy những nguyên nhân 
để thành Phật. Đây là những hành vi tốt đẹp của thân 


giác ngộ. 


Trong cõi trời thứ 33 có một cái trống lớn do 
công đức của những vị trời phát sinh. Không cần ai 
đánh trống, nó cũng phát ra những âm thanh giảng 
dạy bốn dấu ấn của Phật pháp; những âm thanh này 
kích động cho chư thiên tầm câu giải thoát. Chư Phật 
cũng thế không cần nỗ lực dụng công mà vẫn làm cho 
lời nói của ngài lan đến tất cả chúng sinh, đưa chúng 


đến tái sinh cao cấp và sự thù thắng quyết định. 


Giải thoát trong lòng tay | 603 


Thiện hành của ngữ giác ngộ là khả năng giảng pháp 


cho những chúng sinh may mắn đủ trình độ. 


Mưa rơi xuống từ những đám mây làm cho mùa 
màng tăng trưởng. Thiện hành của ý giác ngộ cũng 
thế, là khả năng làm cho những đức hạnh phát sinh 
trong dòng tâm thức những đệ tử. 


Thân giác ngộ thi triển những thần thông để 
hàng phục hữu tình, thiện hành của ngữ giác ngộ là 
giải thoát. Chư Phật làm những thiện hành của ý giác 
ngộ tùy thuộc vào tâm tịnh chỉ không mê lầm. 


Nói tóm lại chư Bồ-tát từ địa vị thứ tám trở 
xuống phải làm những nỗ lực thô; chư Bồ-tát ở trên 
địa vị thứ tám phải làm những nỗ lực vi tế để khởi 
động lực. Vì những Bồ-tát này còn phải nỗ lực nên 
thiện hành của họ không đồng thời lan đến tất cả hữu 
tình; nhưng hiện hành của chư Phật thì không phụ 
thuộc vào những nỗ lực như thế, hoặc vào những động 
lực như nghĩ rằng “ta sẽ làm việc vì tất cả hữu tình.” 
Một ví dụ: mặt trăng trên trời không nghĩ ta sẽ chiếu 
xuống, tuy thế phần ánh của nó vẫn hiện ra trên những 
giọt sương đầu ngọn cỏ và trên mặt nước của hàng trăm 
ngàn bình chứa, miễn là nước ấy trong và lặng. Những 
hiện hành của đức Phật có hiệu quả một cách tự nhiên 
không cần nỗ lực trong những giòng tâm thức của các 
đệ tử khi đã đến lúc họ đáng được điều phục. Cũng thế, 
những thiện hành của Phật tùy thuộc vào căn bản trí 
của Pháp thân (pháp trí thân, Dharmajnàna-kàya) kể 
như một trong những nhân duyên gọi là duyên “hoàn 


604 | Pabongka Rinpoche 


cảnh.” Những thiện hành này bởi thế được xem là kết 
quả của những thiện đức tích cực nơi Ngài. 


* Những thiện đức của Pháp 


Nếu bạn đã học những cổ thư thì hãy nghĩ về 
pháp là con đường diệt trừ những chướng ngại, một 
nhiệm vụ của những con đường không gián đoạn trong 
đạo lộ kiến đạo. Nếu bạn không hiểu điều này thì hãy 
nghĩ như sau: từ đâu chư Phật phát sinh, những vị có 
được những điều bất khả tư nghị như trên? Các Ngài 
đã phát sinh và sẽ phát sinh tùy thuộc vào pháp sở 
chứng nghĩa là con đường diệt khổ vân vân, và tùy 
thuộc vào pháp sở truyền. Hãy nghĩ rằng Pháp có cái 
đức sản xuất ra chư Phật. 


Người ta thường thường có thể xem Pháp bảo là 
mười tầng bậc, năm đạo lộ, vân vân — Nói cách khác, 
đó là chân lý về diệt, và những con đường không gián 
đoạn ở trong những đạo lộ về kiến và thiển (nghĩa là 
tri kiến và hành động). Tuy nhiên điều quan trọng 
nhất là điều phục chính tâm thức của mình; bởi thế, 
nói một cách giản dị và để cho bạn có được một hình 
ảnh cụ thể, ta cũng có thể nói Lamrim chính là pháp 
bảo. Tôi đã nói điều này. 


* Những thiện đức của Tăng 


Ta hãy lấy ví dụ một vị Thanh văn trên đạo lộ 
tích lũy, vị ấy được thúc đẩy phải từ bỏ dòng sinh tử 


Giải thoát trong lòng tay | 605 


luân hồi, rồi đi vào đạo lộ tích lũy công đức; xây dựng 
13 điều kiện để đạt giác ngộ Thanh văn, thành tựu 
ba ngành đầu trong 37 ngành giác ngộ, hóa thân để 
giúp đỡ những người khác, có được thần thông sáng 
suốt vân vân. Những bậc Thanh văn trên đạo lộ chuẩn 
bị đã hiểu được 16 khía cạnh của 4 chân lý nhờ những 
hình ảnh trực tiếp trong tâm. Thanh văn trên đạo lộ 
kiến đạo đã trực tiếp hiểu được tánh không không cần 
hình ảnh trong tâm; trên đạo lộ thiền quán, họ bỏ 
được 81 đối tượng cần từ bỏ. Khi những vị Thanh văn 
đạt quả A-la-hán, họ còn có nhiều thiện đức hơn nữa: 
Họ có thế phối hợp nhiều vật thể lại với nhau, họ có 
thể phát xuất nhiều hóa thân nhờ thiển định về đất 
nước lửa gió và hư không; họ có thể đi đến bất cứ đâu 


để giáo hóa một đệ tử, vân vân. 


Quả thế, Thanh văn A-la-hán có vô lượng điều 
tốt lành. Sau khi đấng Đạo sư của chúng ta đã vào 
Niết-bàn, thì A-nan đã hàng phục các ngoại đạo, đưa 
80 ngàn người đến chân lý trong vòng 7 ngày. Còn có 
câu chuyện về ngài Ưu-ba-cúc-đa, một lần khi ngài 
đang giảng pháp, vị trời cõi dục mưa xuống thực phẩm 
và châu ngọc, và còn hóa làm những vũ công nhảy 
múa. Bậc thánh Ưu-đa-cúc-đa quàng hoa cho những 
vũ công ấy trước khi họ bắt đầu khiêu vũ; nhưng ngài 
làm phép cho những tràng hoa ấy biến thành những 
vật hết sức ghê tổm. Người ngày nay xem Thanh văn 
là thấp kém, nhưng bất cứ vị nào có những thiện đức 


cũng được xem như là bậc hành giả vĩ đại. 


606 | Pabongka Rinpoche 


Những vị Duyên giác hay Độc giác Phật có nhiều 
thiện đức trăm ngàn lần hơn Thanh văn, và đã tích 


lũy công đức trên 100 kiếp. 


Những thiện đức của một Bồ-tát thì vô biên so 
với Độc giác Thanh văn. Trong khi còn trên những 
đạo lộ tích lũy và chuẩn bị, và còn hành động vì lòng 
tin, những Bồ-tát vẫn luôn luôn tăng trưởng về đề mục 
tánh Không. Họ huấn luyện về đức bi mẫn, tâm bồ- 
đề và tri kiến sâu xa, và như thế làm muội lược những 
thành kiến nhị nguyên rõ rệt nơi họ để hoàn tất 
những tích lũy vô lượng đầu tiên. Khi những Bồ-tát ở 
trên đạo lộ kiến đạo, trước hết họ hoàn tất hình thức 
bố thí phi thường (Ba-la-mật đầu tiên trong sáu Ba-la- 
mật). Khi họ ở tầng thứ 9 của đạo lộ thiền quán, họ 
hoàn tất hình thức siêu phàm của sáu Ba-la-mật và 


ba vô lậu học nhờ nhận thức đúng về chân như. 


Bồ-tát ở sơ địa hóa ra hàng trăm thân thể, mỗi 
thân được vây quanh bởi hàng trăm Bồ-tát khác. 
Những Bồ-tát sơ địa thấy được hàng trăm kiếp, du 
hành qua hàng trăm thế giới, đi sâu vào hàng trăm 
thứ định, thấy hàng trăm chư Phật, nhận được sự gia 
hộ của chư Phật này, hóa thân vào hàng trăm cõi 
Phật, du hành đến hàng trăm chỗ, mở cửa hàng trăm 
pháp, thành thục hàng trăm loại hữu tình, và sống lâu 
hàng trăm kiếp. Trong mỗi một sát-na, những Bồ-tát 
sơ địa này làm được hàng trăm trường hợp về 12 loại 
công đức như thế. 


Giải thoát trong lòng tay | 607 


Người ta có thể làm một sự so sánh về 12 đức 
này đối với những Bồ-tát ở các địa vị khác. Bồ-tát sơ 
địa thành tựu hàng ngàn đức, Bồ-tát tam địa hàng 
trăm ngàn, Bồ-tát tứ địa hàng tỷ, Bồ-tát ngũ địa hàng 
mười tỷ; lục địa hàng ngàn tỷ; thất địa, 10 lũy thừa 
23; bát địa, một số lượng bằng vi trần trong một trăm 
tỷ thế giới, cửu địa, một số bằng vi trần trong một triệu 
tỷ thế giới và thập địa Bồ-tát thành tựu một khối 
lượng công đức bằng những vi trần trong một tỷ bất 
khả tư nghì vô số tỷ thế giới. Nói tóm lại, Bồ-tát ở thất 
địa không thuần tịnh đầu tiên cần phải hai vô số kiếp 
để tích lũy hai thứ công đức trong khi Bồ-tát ở ba địa 
thuần tịnh sau cùng chỉ cần thêm một vô số kiếp nữa 
để hoàn tất sự tích lũy. 


Những cổ thư bàn những việc ấy rất chỉ tiết. 
Vậy, tăng-già có vô lượng công đức. 


c{(i¡) Biết rõ khác nhau giữa ba ngôi báu 
Có sáu loại khác nhau. 


Sự khác nhau giữa những đặc tính của ba ngôi 
báu là như sau. Chư Phật có đặc tính giác ngộ rõ rệt: 
Các ngài thấy rõ hình thái hiện hữu của tất cả các 
pháp. Người ta nghĩ rằng âm jang trong danh từ 
Jjangchub, Tạng ngữ có nghĩa là “giác ngộ,” có nghĩa 
là “huấn luyện,” như khi học thuộc lòng một bài học, 
bởi thế ta có thể nói rằng một đức Phật đã đạt đến sự 
thực chứng toàn vẹn nhất. Pháp có đặc tính là hậu 


608 | Pabongka Rinpoche 


quả sự xuất hiện của Phật. Khi đức Phật chuyển bánh 
xe pháp Tứ Đế, thì 5 vị đệ tử đầu tiên của Ngài khai 
triển những thực chứng khác nhau trong dòng tâm 
thức của họ: địa vị kiến đạo, vân vân. Còn nhiều 
trường hợp tương tự đã xảy ra khi đức Phật chuyển 
pháp luân. Tăng có đặc tính là những người thực 
hành Pháp. 


Sự khác nhau giữa những thiện sự của Tăng bảo 
là như sau: Chư Phật giảng Pháp bằng cách cho những 
giáo lý truyền khẩu. Thiện sự của Pháp thì khác: Pháp 
khiến ta từ bỏ những øì ta cần từ bỏ. Tăng thực hành 
Pháp, và khi họ được những kết quả của Pháp, thì 
những người khác thấy được điều này và khởi sự thực 
hành. Bởi thế những người thuộc thành phần tăng 
chúng và những người không thuộc, hai bên giúp đỡ 
lẫn nhau. Đây là thiện sự của Tăng, tăng chúng hoan 


hỷ trong giới đức. 


Có nhiều cách khác nhau để nhìn Tam Bảo khi 
người ta quy y. Muốn cứu người chết đuối chẳng hạn, 
ta cần một người chèo thuyền, chiếc thuyền của ông 
ta và những người phụ giúp đi theo. Cũng thế, ta nên 
xem chư Phật như đối tượng của sự cúng dường và 
phụng sự, Pháp là cái cần làm hiển lộ trong dòng tâm 
thức; và Tăng là những người bạn chân thật. 


Những pháp tu khác nhau liên hệ đến Tam Bảo 
là những phương tiện để thực hành 3 lối nhìn khác 
nhau đối với Tam Bảo. 


Giải thoát trong lòng tay | 609 


Những cách khác nhau để nhớ đến Tam Bảo là 
cốt để nhớ lại những đức tính khác nhau của Tam 
Bảo. Điều này được giải thích trong Kinh Nói về sự 
tưởng niệm Tam Bảo, đoạn mở đầu, “Như vậy, chư 
Phật Thế Tôn...” 


Những sự khác nhau trong việc 3 ngôi báu làm 
tăng trưởng công đức của ta thì như sau. Đối với chư 
Phật, công đức tăng trưởng tùy thuộc vào một người 
duy nhất; đối với Tăng công đức tăng trưởng tùy thuộc 
vào nhiều người. Bởi thế trong trường hợp Phật và 
Tăng, thì công đức tăng trưởng là nhờ người. Đối với 
Pháp thì có khác ở chỗ, công đức tăng trưởng nhờ một 
cái gì không phải người. 


Khi bạn quy y, bạn làm vậy bởi vì bạn muốn 
cúng dường, phụng sự Phật, và khai triển Pháp trong 


dòng tâm thức của bạn. 


cũï¡) Quy y do lòng tin của mình 


Lòng tin của ta là: Đức Phật dạy chỗ quy y, Pháp 
là chỗ quy y thực sự, và Tăng giúp đỡ cho những hành 
giả phát tâm quy y. Điều này được làm sáng tỏ bằng 
ví dụ con bệnh đặt hy vọng vào thầy thuốc, y dược và 
người điều dưỡng. Nếu qua tiến trình thực chứng và 
từ bỏ mà người ta phát triển được từng phần của Pháp 
trong dòng tâm thức, thì ta thoát khỏi mọi hiểm nguy. 
Bởi thế Pháp là chỗ quy y chân thực. 


610 | Pabongka Rinpoche 


c(iv) Quy y Tam bảo, không chấp nhận một tôn 
giáo khác 


Ở xứ Ấn Độ xưa có bậc Đạo sư tên là Udbhatasid- 
dhasvamin có 2 người em lúc đầu không theo Phật. Họ 
đi đến núi tuyết để dâng cúng lễ vật cho thần Shìva, 
nhưng họ thấy thần này đang quy y Phật, bởi thế họ cũng 
trở thành Phật tử, và về sau làm giáo thọ sư trong Đại 
thừa. Udbhata soạn tác phẩm Sự ca tụng Tối thượng, nói 
về những đức tính vĩ đại của Phật. 


Như tác phẩm này nói, chúng ta đã quy y bậc 
Đạo sư và đã trở thành những đệ tử trong giáo lý của 
Ngài. Chúng ta đã vĩnh viễn quy y Phật, không thể 
đổi sang một nơi nương tựa nào khác. Những pháp 
của các đạo Bon, các tà giáo, vân vân, đều không phải 
là Phật giáo, và không được xem là chỗ nương tựa. Có 
sự khác nhau về hơn kém giữa những bậc thầy trong 
và ngoài đạo Phật; về giáo lý và đệ tử cũng vậy. Sự 


ca tụng Tối thượng nói: 


Con đã từ bỏ những bậc thấy khác 

Và tìm chỗ nương nơi Ngài, hỡi đấng Thế Tôn. 

Tại sao điều này dễ dàng như thế? 

Chính vì Ngài không lỗi lầm và có nhiều thiện đức. 
Con càng xem xét những phẩm bình của ngoại đạo, 
Thì tâm con càng thêm tin tưởng nơi Ngài, 


Hỡi đấng che chở cho con 


Giải thoát trong lòng tay | 611 


Và trong tác phẩm Ca tụng những người đáng ca 


tụng cũng nói như sau: 


Ta nên đi vào cái gì, 

Và cái gì ta nên từ bỏ? 

Hõi bậc Anh hùng, Người tịnh trừ tất củ vọng tưởng, 
Chỗ khác nhau chính là: 


Lời của Ngài, và của những người khác. 


Ở Tây Tạng không có những người tà giáo thật 
sự, nhưng có một vài người tự cho mình là những hành 
giả và học giả mà lại không thấy gì sai quấy khi nói về 
đạo Bon và về các pháp ngoại đạo để mua chuộc người 
khác, thâu thập tín đồ, hoặc để có lợi cho mình khi gặp 
chuyện khó khăn. Họ là những người quy y hai mặt; họ 
đã gạt hành động quy y ra khói dòng tâm thức và đã tự 
mình bước ra khói hàng ngũ Phật tử. 


Một vài người nói: “Một ít đạo Phật, một ít đạo 
Bon,” nhưng không có lý do gì những vị thầy đạo Bon, 
pháp và tín đồ của họ lại xứng đáng làm chỗ nương 
tựa; ba thứ này không có đủ những đức tính cần thiết. 
Những bậc thầy của đạo này không có những đức tính 
như từ bỏ mọi lỗi lầm vân vân, pháp của họ lại cũng 
không phải là một phương tiện để giảm trừ vô minh 
vọng tưởng. Họ tuyên bố tăng-già của họ căn cứ trên 
giới biệt giải thoát, nhưng giới của họ không có hệ 
truyền thừa. 


612 | Pabongka Rinpoche 


Đạo Bon không phải là một chỗ quy y cho Phật 
tử; nó không xứng đáng là một chỗ nương. Tuy nhiên 
những người theo Phật và tín đổ đạo Bon thường nói 
chuyện với nhau vì thân hoặc thù, và điều này không 
đưa đến sự tranh luận thẳng thắn. Điều cốt yếu là 
bạn phải biết nguồn gốc của đạo Bon. Những nguồn 
gốc này được bàn trong những sử liệu và những trước 
tác của những học giả quá khứ. Bạn cần phải biết 
những điều này bằng cách đọc những tác phẩm như 
Tấm gương về sự hùng biện của tác giả Tukaen Dhar- 
mavajra; sách này nói về những gì mà các bậc thầy 
khác nhau công nhận, và nguồn gốc những giáo điều 


của họ. 


Những pháp sư đạo Bon và giáo lý của họ cũng 
như những kiến chấp của họ đã làm hồng những quan 
niệm và pháp hành của những người không phải Phật 
tử. Họ cũng đã ăn cắp giáo lý của Phật. Những tà 
pháp của họ được sáng chế rất lâu về trước, và ác 
pháp này hiện đang thịnh hành khắp nơi; nhưng đó 
không phải là một chỗ nương xứng đáng cho những 
người khát khao giải thoát, lại cũng không phải là một 


chỗ nương đáng tin cậy. Drigung Jigtaen Goenpo nói: 


- Về pháp thiển và tri kiến của đạo Bon: theo 
giáo lý của họ thì có vẻ rằng vũ trụ được sinh ra từ 
những cái trứng hoặc sáng tạo bởi những vị thần Cha, 
thần Shiva, vân vân. Đây là những vay mượn từ các 


tà kiến ngoại đạo. 


Giải thoát trong lòng tay | 613 


Lịch sử phái Kadampas hậu kỳ nói: 


Ngoại đạo và những người theo đạo Bon 

mau đắc thần thông. 
Mặc dù bây giờ sung sướng, 
Về sau họ phải sa đọa. 
Ngoại đạo và đạo Bon giống như lửa: 
Bạn cảm thấy ấm úp tiện nghỉ khi đứng hơi xa 
Nhưng nếu sờ vào bạn sẽ bị đốt cháy. 


Milarepa nói: 


Nguôn gốc của đạo Bon là tà pháp, 

Một sự sáng tạo của loài rồng. 

Nó không đưa người ta đến con đường tối hậu. 

Bon là đạo thấp nhất, 

Sự khác nhau giữa đạo Phật và đạo khác 

Là ở chỗ quy y: chỗ nương của Phật tử là ba ngôi báu; 
Của người không Phật tử là Phạm vương, Đế thích. 
Đức Phật đã giác ngộ hoàn toàn, 

Tự mình thoát khỏi sinh tử, 

Nên cũng có thể giải thoát người khác. 

Những vị trời thuộc thế gian như thần Shiva 

Chính họ cũng bị buộc vào sinh tử; 

Họ có thể ban cho người những thành công ngắn hạn, 


Nhưng làm sao họ có thể đem lại giải thoát hoàn toàn? 


614 | Pabongka Rinpoche 


Họ nói “Mong tôi thành Phật quả 
Trong Mandala của 5 bộ loại rồng 
Được tìm thấy trong Tuyển tập vê Rồng trắng.” 
Nhưng rồng được xếp vào loại súc vật. 
Phần đông tín đồ đạo Bon làm những tượng thần 
như Kunzang, 

Và những đồ hình khác nhau; 

nhưng tôi nghĩ đấy là tà pháp. 
Do Đạo sư váy Xanh sáng chế... 


(Kyabje Pabongka Rinpoche nói chỉ tiết về việc 
này) 


Ngày nay có người nói rằng những vị thần đạo 
Bon như Shenrab và Oekar là một với đức Quán Thế 
Âm trong đạo Phật. Họ tuyên bố: “Để cho tất cả hữu 
tình đều thành đệ tử Phật, có nhiều hóa thân của chư 
Phật và Bồ-tát đã xuất hiện trong hàng ngũ tín đồ đạo 
Bon. Bởi thế theo đạo Bon cũng không sao, có thể là 
điều tốt.” Họ tuyên bố ồn ào như vậy do sự mù lòa 
lớn lao của họ, bởi vì dòng tâm thức họ đã bị nhiễm 
tà kiến. Nếu những gì họ nói là đúng, thì cũng có thể 
nói rằng bắt chước những hành vi của chó và heo 
cũng không sao, có thể là điều tốt bởi vì cũng có thể 
rằng những hóa thân của chư Phật Bồ-tát đã xuất hiện 
trong loài thú vật. Người nào mong muốn điều tốt nhất 
thì nên từ bồ những tư tưởng tà ác nôn mửa như thế, 
cũng như từ bỏ những cục đá họ sử dụng để chùi đít. 


Giải thoát trong lòng tay | 615 


Chỗ nương duy nhất cho Phật tử là ba ngôi báu. Những 
Phật tử nên quy y một cách thuân tịnh, và điều cốt yếu 


là họ phải hoàn toàn quy phục chỗ mình đã quy y. 


Tóm lại ta không chỉ cần đọc lên những lời 
suông “quy y” mà thôi. Cũng như một tử tội tìm sự 
che chớ của một quan chức, chúng ta phải sợ những 
đọa xứ, sợ sinh tử, vân vân, và phải tin chắc Tam Bảo 
có năng lực che chở cho chúng ta. Rồi ta phải nghĩ 
một cách chân thành, bằng tất cả tâm vương và tâm 
sở, rằng chúng ta đang đặt hết niềm tin vào Tam Bảo. 
Đây là tiêu chuẩn của sự quy y chính đáng. Chúng ta 
đã khai triển sự quy y trong dòng tâm thức hay chưa, 
điều ấy tùy thuộc vào việc ta đã phát sinh những tư 
tưởng như thế hay chưa trong dòng tâm thức. Bởi vậy 
đừng giống như những người tụng đọc công thức quy 
y hàng tỉ lần mà không một lần phát sinh thực chất 
của quy y trong dòng tâm thức. Bạn phải nỗ lực theo 
những kỹ thuật để khai triển những nguyên nhân quy 
y và chính sự quy y trong dòng tâm thức bạn. 


Có 2 cách quy y khác nhau: chỉ tìm sự che chở 
và xem Tam Báo như là cái mà người khác đã thành 
tựu trong dòng tâm thức của họ, và hình thức đặc biệt 
của sự quy y xem Tam Bảo như một cái gì có thể được 
khai triển trong dòng tâm thức của mình, và quyết 
định rằng mình đã thành tựu được điều này. Có nhiều 
cách làm hai loại quy y này trong mỗi phạm vi của 
Lamrim, nhưng vì chúng ta là những người đang học 
và quán những cổ thư, nên chúng ta phải cốt làm 


616 | Pabongka Rinpoche 


pháp quy y đặc biệt. Tuy nhiên sự học thật nhiều có 
thể không giúp gì bao nhiêu khi nói đến chuyện quy 
y; nếu chúng ta học và quán chỉ như một sự luyện tập 
tri thức, thì có mối nguy là sự quy y của chúng ta sẽ 
không khác gì sự quy y của một cư sĩ già. Tuy nhiên 
ngay dù ta không biết gì về những cổ thư, chúng ta 
cũng nên có cả 2 nguyên nhân quy y và nên hoàn 


toàn quy phục ba ngôi báu. Đây là cách làm như vậy. 


Hãy nghĩ đến cách những người bệnh phó thác 
mình cho y sĩ, thuốc và người điều dưỡng. Nếu bạn 
có những nguyên nhân để quy y và tin tưởng ngôi Tam 
Bảo tận đáy lòng, thì bạn sẽ phát sinh sự quy y một 
cách chân chính trong dòng tâm thức của bạn. Vậy 
đây là những điều cốt yếu mà nếu không, thì không 
ăn thua gì để đọc công thức quy y nhiều lần mà tự 
xưng mình là một Bồ-tát vân vân, như phái Kadampa 
tiền kỳ đã nói: “Vị trưởng lão trước mặt bạn ở trong 
chánh điện có thể chưa gia nhập hàng ngũ những 
người Phật tứ.” 


d) Những lợi lạc của sự quy y 


Có 8 điều lợi: Bạn trở thành một Phật tử, bạn 
trở thành một người có thể thọ tất cả giới, bạn sẽ tiêu 
trừ tất cả chướng ngại do nhiều nghiệp tích lũy từ 
trước, bạn sẽ dễ dàng tích lũy một lượng công đức 
khổng lồ, bạn sẽ không bị phiền nhiễu vì những hành 


Giải thoát trong lòng tay | 617 


vi tác hại của người hay chúng sinh khác, bạn sẽ 
không rơi vào các đọa xứ, bạn sẽ thành tựu không khó 
khăn tất cả những mục tiêu tạm thời và dài hạn của 


mình, và chẳng bao lâu bạn sẽ đạt giác ngộ. 


Bởi thế khi làm pháp quy y, đừng nên chỉ nhẩm 
lại những lời như người khác nói, hoặc chỉ quy y ngoài 
miệng, mà phải quy y từ trong tâm. Bạn trở thành một 
Phật tử chỉ khi nào bạn phát triển được hành vi quy 
y một cách chân chính trong dòng tâm thức. Việc đọc 
tụng công thức quy y hàng trăm lần không làm cho 
bạn trở thành một Phật tử. Người ngày nay nói: 


- Bạn phải đọc công thức quy y nhiều lần. 
Nhưng rất ít người nói: 


- Bạn phải khai triển việc quy y ngay trong dòng 


tâm thức của bạn. 


Ngày xưa ở Dagpo, một thầy tu tên là Atar đang 
nhập thất cùng với bằng hữu, họ phải tụng đọc công 
thức quy y một số lần. Atar suy nghĩ sâu xa về ý nghĩa 
đằng sau sự quy y nên đọc chậm hơn những người 
khác. Họ nhanh hơn nhiều bởi vì họ chỉ lặp lại công 
thức quy y; họ hoàn tất gần một tỉ lần. Vì sợ Atar 
không hoàn tất được số lần cần thiết, họ hồi ông đã 


đọc được bao nhiêu lần, và Atar đã nói: 


- Bạn chỉ có tích lũy một số lần đọc cho nhiều 


hay sao? 


618 | Pabongka Rinpoche 


Vậy nếu bạn tụng đọc công thức quy y mà đồng 
thời duy trì sự chú ý vào ý nghĩa của quy y, thì nhờ thế 
bạn sẽ trở nên thuần thục, và sự quy y có đầy ý nghĩa. 


Khi bạn phát nguyện thọ bất cứ giới nào trong 3 
loại giới, trước hết bạn phải quy y. Nếu không bạn 
không thể thọ giới. Cũng như đất nâng đỡ nhà, mùa 
màng, tường vách, rừng cây, vân vân, hành vi quy y 
là căn bản để thọ tất cả giới. 


Bạn có thể đã phạm nhiều ác nghiệp trong quá 
khứ và tích lũy nhiều chướng ngại — chẳng hạn tội 
ngũ nghịch như A-xà-thế giết cha là vua Bình Sa người 
đã chứng quả Bất hoàn, hoặc phạm những tội nhỏ hơn 
— nhưng khi bạn đã quy y, bạn sẽ tịnh hóa được những 
nghiệp như thế và những chướng ngại phát sinh từ 
nghiệp, vì bạn đã tìm chỗ nương nơi đức Phật. Sau đó 
dù đọc danh hiệu chư Phật hay đọc bộ kinh Báf-nhã 
Ba-la-mật một lần cũng sẽ tịnh hóa nghiệp chướng 
nhiều kiếp. Kinh tạng nói rất nhiều về những lợi lạc 
này. Bản kinh Bóí-nhã ngắn đã nói: 


“Nếu công đức của sự quy y mà có hình tướng, 
thì 3 cõi cũng không đú chỗ để chứa đựng.” 


Nói cách khác, công đức do hành vi quy y thật 
là vô lượng. Chư Phật là những đấng có tiềm năng 
thiện nghiệp mạnh đến nỗi những thiện căn phát sinh 
liên hệ đến các ngài đều chắc chắn sẽ làm nhân cho 
người ta đạt đến toàn giác, dù cho họ không có động 
lực thanh tịnh. Kinh Sen trắng của lòng bi mẫn nói: 


Giải thoát trong lòng tay | 619 


— Này A-nan, việc ấy như thế này. Giả sử một 
gia chủ có một cánh đồng không đá, không gốc cây, 
sỏi, gạch vụn, mà có một thứ đất mầu mỡ. Người ấy 
chuẩn bị đất với những dụng cụ cày bừa. Người ấy 
làm đúng bằng cách gieo hạt giống trong khi đất còn 
mới, phì nhiêu. Nắng và gió không tác hại; hột giống 
không bị nẻ cũng không thối, và được gieo đúng lúc 
trên những luống đất đã cày. Khi thì người ta tưới 
nước, khi thì để khô, và bảo vệ nó khỏi mọi sự. Này 
A-nan, người gia chủ ấy có một ngày nào sau đó lại 
đi đến bờ ruộng nói: “Hỡi hạt giống, đừng làm hạt 
giống nữa. Đừng nảy mầm, đừng lớn lên. Ta không 
muốn kết quả. Ta không muốn phần thưởng.” Này A- 
nan, ngươi nghĩ sao? Liệu những hạt giống có vì những 
lời ấy mà không còn là hạt giống nữa không? 


- Không, bạch Thế Tôn. Không, bạch Thiện Thệ. 

Đức Phật bảo: 

— Có phải quả sẽ không là quả nữa, có phải 
người ấy sẽ không gặt được phần thưởng nào? 

- Không, bạch Thế tôn. Không, bạch Thiện Thệ. 

Khi ấy đức Phật dạy: 


— Này A-nan, khi những người ca tụng sinh tứ, 
vui thích trong sinh tử, cúng dường chư Phật, thì dù 
họ có cầu nguyện, mong rằng nhờ thiện căn này tôi 
sẽ không bao giờ đến Niết-bàn,” cũng không thể nào 
họ không đạt đến Niết-bàn. Này A-nan, những thiện 


620 | Pabongka Rinpoche 


căn phát sinh liên hệ chư Phật sẽ có kết quả là Niết- 
bàn, dù chúng không muốn. Ta bảo ông, những thiện 
đức ấy sẽ chuyển biến cho đến khi chúng đạt Niết- 
bàn. Bởi thế, mỗi khi người ta phát thiện căn dù chỉ 
là một niệm tưởng đến chư Phật Thế Tôn, thì kết quả 
của những thiện căn như vậy sẽ là Niết-bàn. Ta bảo 
ông, những thiện căn ấy sẽ chuyển hóa cho đến khi 
người ta đạt tối hậu Niết-bàn. 


Người ta sẽ không bị phiền nhiễu bởi những 
hành động tác hại của người hay loài khác. Đây là vài 


câu chuyện để chứng minh. 


Có lần một người ngoại đạo làm một vòng bằng 
khí lực và cố bắt lấy một ưu-bà-di của Phật với chiếc 


vòng ấy, nhưng không thành công. 


Một người Ấn bị vua kết án tử hình, phải bị 
quăng bỏ ở nghĩa địa. Tất cả những người bị đày đến 
đấy đều đã biến mất: chúng bị một loài phi nhân 
mang đi ăn thịt, không một ai sống sót trở về. Người 
Ấn này đặt trên đầu mình một mảnh vải y tỷ-kheo 
rồi làm pháp quy y. Sau đó y không bị các phi nhân 


quấy nhiễu hay làm hại. 


Một kẻ du mục có lần bị bỏ lại một mình trong 
một ngày tại chỗ không người. Y bị một phi nhân yeti 
tấn công gần chết, còn để lại nhiều vết sẹo trên đầu. 
Một vị Lama hồi nguyên do những vết sẹo ấy; y kể 


lại và vị Lama dạy nên quy y. 


Giải thoát trong lòng tay | 621 


Về sau người ấy lại gặp một yeti. Ông làm pháp 
quy y; yeti đánh hơi đã không nhận ra mùi thịt người 
nên bó đi. 


Một đêm, khi thấy mình sắp lạc vào nghĩa địa, 
gia chủ Cấp Cô Độc đọc bài kệ quy y nên những phi 
nhân ở đấy không làm hại ông. Sau đó ông lại quỳ 


trước một tượng thần ngoại đạo, nên đã mất sự che chở. 


Một tên trộm có lần trông thấy người ta cúng y 
cho một tỷ-kheo. Anh ta trở lại về đêm để ăn trộm. 
Vị tý-kheo làm phép trói lại đánh ba hèo, vừa đánh 
vừa đọc lời quy y. Tên trộm bỏ chạy trốn dưới một 
cây cầu phi nhân thường lai vãng. Anh nhẩm lại 
những lời vị sư đã đọc và nhủ thầm: “May quá, chỉ có 
ba quy y chứ nhiều hơn nữa chắc mình sẽ chết.” Đêm 


ấy những phi nhân không thể qua cầu. 


(Kyabje Pabongka Rinpoche còn kể thêm vài 


mẩu chuyện khác.) 


Khi gặp nguy chúng ta không nên sợ hãi, mà 
phải rút can đảm từ nơi Ba ngôi báu; và chỉ cần nương 


Tăng bảo cũng đủ thoát hiểm. 


Quy y còn ngăn ta khỏi tái sinh vào đọa xứ. Một 
vị trời biết chắc mình sẽ tái sinh làm một con heo nên 
xin Đế Thích cứu, nhưng trời Đế Thích không thể cứu 
và thỉnh vấn đức Phật. Phật chỉ dạy cho ông pháp quy 
y. Vị trời theo lời dạy, quy y rồi chết. Đế thích tra tầm 
xem ông ta tái sinh chỗ nào; nhưng ông chỉ thấy được 


622 | Pabongka Rinpoche 


những tầng trời thấp hơn mình và không tìm thấy vị 
trời kia tại những nơi ấy. Ông hỏi Phật, Phật công bố 


rằng vị ấy đã tái sinh vào cõi trời Đâu-suất. 


Chỉ có nhờ quy y, mà vị trời ấy không những đã 
khỏi tái sinh làm heo, mà còn được sinh vào một cõi 
trời rất thù thắng. Tuy vậy chúng ta lại không biết 
được tâm quan trọng như thế của sự quy y. Trong 
những buổi lễ, chúng ta ngồi thắt thỏm bồn chồn trong 
khi nhẩm đọc: “Cho đến ngày giác ngộ, con xin quay 
về nương tựa Phật, Pháp, Tăng...” Khi đến đoạn “Om 
svabhàva shuddhah sarva dharmah svabhàva shuddho 
“ham”, chúng ta giả vờ đăm chiêu thiển định và lăn 
tròn đôi vòng mắt. Đây là dấu hiệu ta không biết cái 
cửa ngõ đi vào Phật giáo hay một phương tiện kỳ diệu 


r - Zz® * ` Z 4 
để ngăn tái sinh vào các đọa xứt. 


Atìsha thấy chỉ có quy y và luật nhân quả là 
quan trọng, nên ngài chỉ dạy hai pháp ấy. Người ta 
mệnh danh ngài là “vị Lama quy y” hoặc “Lama nhân 


quả.” Ngài nghe được việc ấy và bảo: 


— Những cái tên đặt cho tôi như vậy cũng sẽ 


giúp cho việc giảng dạy giáo lý. 


1. Câu thân chú này được đọc lên trong lúc quán khoảng 
không bao la không có tâm điểm trước khi phát sinh hình 
ảnh một vị thần. Câu ấy có nghĩa “Tự bản chất tôi là thanh 
tịnh, như sự thanh tịnh nơi tự tánh của tất cả pháp.” 


Giải thoát trong lòng tay | 623 


Khi ta chết, việc thiền quán các giai đoạn phát 
sinh và hoàn tất có thể vượt ngoài khả năng ta, nhưng 
nếu ta làm pháp quy y một cách chân thật thì chắc 
chắn một điều là ta sẽ không sa vào các đọa xứ. San- 


gyae Oen nói: 


Tóm lại, nếu tôi không phát triển 
Thực chứng về chết và vô thường, 
Thì cả đến mật điển Guhyasamàja 
cũng không có gì sâu sắc. 
Nhưng ba bài kệ quy y 
Thật sâu sắc khi được phát sinh 


Trong dòng tâm thức tôi vào lúc chết. 


Cũng không có phương tiện nào tốt hơn để thỏa 
mãn các ước nguyện của ta hơn là quy y. Jangsem Re- 


trenw nói: 


- Đừng đặt hy vọng nơi con người - hãy cầu 
khẩn Tam Bảo! 


Nói cách khác, những bậc thánh trong quá khứ 
đã thành tựu được những mục tiêu ngắn hạn và dài 
hạn của mình nhờ khẩn cầu Ba ngôi báu. Có lần vị 
Bồ-tát ở Retreng này vướng vào một vụ kiện tụng; ông 


đã được kiện nhờ nương vào Ba ngôi báu. 


Bạn cũng sẽ sớm đạt giác ngộ. Sự quy y bây giờ 


của bạn sẽ có kết quả trong tương lai là những hành 


624 | Pabongka Rinpoche 


động tương ứng với nguyên nhân ấy. Trong đời này, 
mỗi khi gặp nghịch cảnh bạn liền quay về nương tựa 
Tam Bảo ngay. Và bởi vì điểm đặc biệt của tâm thức 
ta là đi theo cái gì nó đã quen thuộc, nên bạn sẽ nhớ 
Phật khi bạn chết. Kinh Tam muội vương nói: 


Lại nữa, hãy làm những hình tượng đấng Chiến thắng, 
Và nhớ nghĩ đức Thích-ca Mâu-ni, 
Trí tuệ căn bản của Ngài thật vô lượng. 
Nếu ta luôn luôn nhớ đến Phật, 
Thì tư tưởng ta tự nhiên quay về nơi Ngài... 
Với thân lời ý thanh tịnh, 
Hãy luôn luôn ca tụng Phật. 
Làm cho dòng tâm thức quen thuộc 
với những ý tưởng ấy, 
Bạn sẽ trông thấy Phật ngày đêm. 
Khi nào bạn đau ốm hay bất hạnh, 
Hay gặp thống khổ trước khi chết, 
Sự tưởng niệm Phật nơi bạn cũng không giảm sút 
Những cảm giác đau đớn cũng không làm 


bạn mất chánh niệm. 


Chúng ta sẽ được những tái sinh tốt đẹp trong 
tất cả đời kiếp, sẽ gặp được chỗ nương cậy, và sẽ 
không bao giờ xa lìa những người có quy y. Và khi ta 
tu tập đạo lộ tối hậu, ta sẽ thành tựu được Ba ngôi 
báu trong dòng tâm thức ta, và sẽ sớm đạt giác ngộ. 


Giải thoát trong lòng tay | 625 
e) Lời khuyên sau khi Quy y 


Có hai phần: 


IVB2.1.2.1e(i) Lời khuyên liên hệ đến mỗi ngôi báu 


nói riêng; 
IVB2.1.2.1e() Lời khuyên liên hệ cả Ba ngôi nói chung. 
e(i) Lời khuyên liên hệ mỗi ngôi báu nói riêng 


Có hai tiêu để phụ: khuyên cái gì không nên 


làm; cái gì nên làm. 
* Điều gì không nên làm 


Đã quay về nương tựa Phật bảo, bạn không nên 
tìm nương tựa nơi những vị thần thế gian. Ngày nay 
có một vài thầy tu khi gặp việc không may lại đến 
quy phục một cách hèn hạ trước tượng thần thế gian. 
Đó là một điều sỉ nhục đối với những hành giả Phật 
giáo. Như tôi đã nói, chỉ cần ăn ở hai lòng là bạn đã 
tự đào thải mình ra khỏi hàng ngũ Phật tử, vì trước 
khi thọ giới là phải quy y. Tuy nhiên, cũng không hề 
gì nếu bạn cúng bánh, làm lễ sái tịnh bằng khói, đốt 
đổ cúng cho trời, rồng, quý thần... để cầu họ giúp đỡ 
về các pháp sự. Nhưng bạn không được nương theo 
họ. Việc cúng bái này cũng giống như hối lộ người 
nào để xin giúp đỡ, nhưng ta không cần phải quy y 
người đó. 


626 | Pabongka Rinpoche 


Đã quay về nương tựa Pháp bảo, bạn không nên 
làm hại hữu tình như giết, đánh, cướp của chúng; cũng 
không nên bắt súc vật chở quá nặng. 


Đã quay về nương tựa Tăng bảo, bạn không nên 
kết giao với những người tà kiến ngoại đạo. Ở Tây 
Tạng không có những người thực sự là tà kiến, nhưng 
có những người tương tự tà kiến. Họ bảo: 


- Bạn có nghĩ rằng có cái gọi là Tam Bảo và luật 
nhân quả không? Đấy chỉ là những điều mà các ông 
Lamas và Geshes lém mồm miệng thường nhắc tới. 

Không nên kết giao với những người như vậy. 
Chúng ta chưa đạt đến một sự an trú nào trong đầu 
nên đã bị những người như vậy lung lạc làm ta đổi ý. 
Phải tránh xa họ. 


Có người khi đứng trước mặt Geshe Potowa đã 
nói rằng thật không có chuyện đức Phật xuất hiện ở 
đời. Vị Geshe đã nói lại: 


- Vậy thì có lẽ anh cũng không có tổ tiên ông 
bà gì cả. 


Người kia nói: 


— Tôi có ông bà tổ tiên chứ! Có bằng chứng rõ 
ràng. Ngài phải biết là có bằng chứng. 


Potowa liền nói: 


- Vậy thì cũng có bằng chứng là đức Phật đã 
xuất hiện ở đời - đó là kinh điển Ngài để lại. 


Giải thoát trong lòng tay | 627 


Khi ấy người kia mới tin chắc quả thực đức Phật 
đã xuất hiện. 


* Điều gì nên làm: 
- Kính trọng tất cả hình tượng dù tạc vẽ rất tôi 


Khi bạn đã quy y Phật thì như Long Thọ nói 
trong Bức thư: “Dù hình tượng đức Như Lai được tạo 
như thế nào, bằng gỗ cũng thế, người có học vẫn tỏ 
sự kính trọng.” Nói cách khác, một tượng Phật có thể 
được tạc rất xấu hay làm bằng vật liệu tổi tàn, hoặc 
có thể có những mảnh tượng trong một ngôi chùa 
hoang, bạn vẫn phải có thái độ như đấy là Phật thực. 


Chúng ta thường có niềm tin lớn đối với những 
tượng làm bằng đồng, vàng, đồng Ấn Độ, ta tôn trí 
những pho tượng như thế ở ngay chính giữa chùa. 
Nhưng ta lại không kính trọng những tượng Phật làm 
bằng đất sét, vân vân, khi tượng bị vỡ, chúng ta để 
ngoài hàng giậu hoặc đem đến một ngôi chùa hoang. 
Những Lamas ngày xưa bảo rằng mang những pho 
tượng như thế ra khỏi nhà cũng như là mang phước 
ra khỏi nhà. Lại nữa, một điều chứng tỏ lòng kính 
trọng của bạn đối với Tam Bảo đã bị thối rữa tận 
xương tủy là khi bạn không phục hồi tình trạng những 
tranh tượng bị hóng vì thời gian. 


- Tôn trọng một chữ trong kinh như thể đấy là Pháp bảo 


Khi bạn đã quy y Pháp, bạn phải tôn trọng dù 
chỉ một mẫu tự trong kinh như thể đấy là Pháp bảo. 


628 | Pabongka Rinpoche 


Thật là điều vô cùng tai hại nếu bạn không có niềm 
tôn trọng ấy, bạn sẽ bị u mê ám chướng từ đời này 
sang đời khác. Như một vị Geshe đã nói: 


- Chúng ta xem Pháp như trò đùa và sự thiếu 
tôn trọng Pháp và những người giảng Pháp chính là 
nguyên nhân làm cho trí tuệ yếu kém. Chúng ta cũng 
đã khá vô minh, vậy không nên tích lũy thêm những 
nguyên nhân để vô minh hơn nữa. Chúng ta sẽ làm 
thế nào nếu ta còn vô minh hơn bây giờ! 


Chúng ta quý tiền hơn là quý một trang kinh. 
Nếu chúng ta trông thấy tiền rơi trên một cống nước, 
chúng ta sẽ cố móc lên bằng cách dùng một cây gậy 
dài. Nhưng chúng ta sẽ không bận tâm nếu đó là một 
trang kinh. Chúng ta nên làm như câu chuyện sau đây: 
Một lần, khi Gyaelwang Choeje làm viên chức nhà 
nước, ông được chính phú trung ương ra lệnh phải nộp 
một bản phúc trình về tài chính cho năm con Cọp Sắt 
(năm Dần thuộc hành kim). Trong khi ông đang làm 
việc này, có nhiều tài liệu của nhiều vùng trong xứ 
đang trải ra giữa nhà. Mỗi khi đi ra ngoài, ông lại dọn 


dẹp các hồ sơ ấy trước để khỏi dẫm lên trên. 


- Tôn trọng tấm y vàng như tôn trọng Tăng bảo 


Khi đã quy y Tăng bảo, bạn cần nên tỏ sự kính 
trọng như Geshe Dromtoepa Rinpoche và Mahàyogi 
(hành giả vĩ đại). Họ thường không bước lên một 
miếng giề rách màu vàng, dù nó nằm trên đường đi, 


Giải thoát trong lòng tay | 629 


họ sẽ rũ sạch mảnh giề ấy và mang đến một nơi sạch 
sẽ. Bạn nên tổ sự kính trọng đối với những mảnh y 
của tăng, cả đến những mảnh vải vàng rơi trên đất 
như bạn kính trọng những người mang chúng. Kinh 


Bánh xe thứ mười của Địa tạng nói: 


Ngay cả một đóa hoa champaka đã khô héo 
Cũng còn tốt hơn những hoa khác nhiêu. 
Một tỷ-kheo có thể đã phạm giới 

Và có thể là một người tội lỗi, 


Nhưng vẫn còn hơn những người tà đạo. 


Nếu thế thì, không kính trọng một người như vậy 
thuộc vào loại ác hạnh nào? Kinh Khuyên hành hạnh 


vị tha nói: 


Những người tìm công đức cư trú trong rừng 
Không đưa ra những lỗi lầm cho người khác thấy, 
Không có một ý niệm gì như: 


“Ta là thù thắng, ta tốt hơn.” 


Những hành vi ấy thật táo bạo từ căn bản; đừng 
khinh bỉ những vị sư thấp kém: Trong nhiều kiếp bạn 
sẽ không đạt được giải thoát. 


Đây là những lời giáo huấn được truyền thừa. 


630 | Pabongka Rinpoche 


e(1ii) Lời khuyên liên hệ cả Ba ngôi nói chung. 
Có 6 lời khuyên: 


Bạn nên luôn luôn quy y và nhớ lại những 
công đức của Ba ngôi báu. Như tôi đã nói, hãy nhớ 
lại sự khác nhau giữa những bậc thầy Phật giáo và 
phi Phật giáo, và giữa những giáo lý của họ. Lại còn 
nhớ đến những gì mà cả Ba ngôi báu đều có, rồi quy 


y nhiều lần. 


Hãy nhớ lại lòng từ bi của Ba ngôi báu. Mỗi khi 
ăn uống, trước hết bạn nên dành cúng một phần cho 
Phật, Pháp, Tăng để đừng quên 3 ngôi. Những sự cúng 
dường như thế hết sức lợi lạc vì không thể có ruộng 
phước nào thù thắng hơn là 3 ngôi báu. Nhưng bạn 
không nên làm hồng sự cúng dường ấy vì ác cảm bất 
tận, lười biếng, vân vân, ngay cả khi bạn cũng dâng 
cúng những chén nước, thì tất cả chư Phật đều biết 
việc này nên bạn cần phải hành xử như một người 


đầu bếp mới rót trà cho ông chủ. 


Hãy hướng dẫn những người khác quy y. Bạn 
nên ngăn người khác tích lũy ác nghiệp chẳng hạn 
khi họ tin theo những tà sư, tà pháp và đi theo những 
bạn xấu. Lại nữa bạn nên hướng dẫn những người 
không tin tưởng kính trọng Tam Bảo nhưng có thể 
dẫn dắt bằng luận lý, làm cho họ quy y bằng cách 
vô tình nói đến những đức tính của Ba ngôi báu trong 


câu chuyện. 


Giải thoát trong lòng tay | 631 


Bạn nên nhớ lại những lợi ích của sự quy y; và 
hãy quy y ngày ba lần, đêm ba lần. Nghĩa là hãy nắm 
chắc Tam Bảo là nơi nương tựa toàn bích, phát triển 


đức tin vào Tam Bảo và quy y mỗi ngày 6 lần. 


Bất cứ việc gì bạn làm, hãy đặt tin tưởng vào 
Tam Bảo, bất cứ làm việc lớn hay nhỏ, hãy đặt niềm 
tin vào Ba ngôi báu và cúng dường thì công việc sẽ 
được thành tựu. Đừng có những tư tưởng tà ác, nuôi 
dưỡng sự lừa bịp hay tin theo những thổ thần ma 


vương, vân vân. 


Đừng bao giờ từ bỏ Ba ngôi báu dù bạn có phải 
mất mạng, hoặc dù chỉ nói chơi. Nếu bạn từ bỏ sự quy 
y mà bạn đã làm, tức là bạn đã tự ra khỏi hàng ngũ 
Phật tứ. Và khi bạn không còn là một Phật tứ thì bạn 
không còn là một chú tiểu, một tỷ-kheo, một người 
trong gia đình các Bồ-tát hay một người hành trì mật 
tông. Từ bỏ lời nguyện quy y có vẻ như không quan 
trọng, nhưng kỳ thật nó cũng có nghĩa là bạn từ bó 
tất cả những lời nguyện khác. Bởi thế như tôi đã nói, 
đừng bao giờ từ bỏ sự liên lạc với Ba ngôi báu cho dù 
bạn phải mất mạng hoặc ngay cả lúc nói đùa. Tsong- 
kapa viết trong tác phẩm Những giai đoạn lớn của 


Đạo lộ: 


“Đừng từ bỏ Ba ngôi, dù bạn phải mất mạng. 
Nếu bạn vi phạm điều này thì bạn thực sự từ bỏ chỗ 
quy y. Cũng thế bạn có thể chưa từ bỏ Ba ngôi báu 
nhưng đồng lúc lại tin theo những thầy tà, những 


632 | Pabongka Rinpoche 


người chống lại Ba ngôi báu. Như vậy là bạn đã vi 
phạm lời chỉ giáo rằng, bạn không nên tin theo một 
tôn giáo khác hoặc từ bỏ niềm tin vào chỗ quy y.” 


Sau đây là một ví dụ về một người không bỏ 
Tam Bảo dù phải mất mạng. Một lần có người tà đạo 
bảo một tu sĩ Phật tử hãy bó Tam Bảo thì sẽ được tha 
mạng. Người cư sĩ này không chịu bỏ nên đã bị giết 
và được tái sinh vào các cõi trời. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Ripoche tóm tắt phần 
tài liệu này) 


Ngày thứ mười ba 


KỆ 2b Papongka Rinpoche trích dẫn Tsongkapa, vị 
Pháp vương vĩ đại: 


Bạn không bảo đảm được rằng 


Sau khi chết ta sẽ không rơi vào đọa xứ... 


Sau lời dẫn nhập ngắn gọn này, ngài nhắc lại 
những đề mục đã bàn, và ôn lại phần đầu của tiêu 
để: “Dạy những phương pháp để được hạnh phúc 
trong đời sau.” Phần đầu này nói đến sự quy y. Rồi 
ngài dạy vắn tắt làm cách nào để hành trì: 


“Khi người ta dạy những giáo lý truyền khẩu, thì 
có những tiêu để riêng cho sự quán khổ ở đọa xứ và 
tiêu để riêng cho sự quy y. Tuy nhiên theo lối “giảng 
dạy thực tiễn” thì ta phải thiền quán tổng hợp hai để 
mục này, như được giải thích sau đây. 


634 | Pabongka Rinpoche 


Cách làm như sau: Sau khi bạn cầu khẩn với bậc 
thầy ở trên đỉnh đầu bạn (bằng phép quán), bậc thầy 
phóng ra từ nơi tim của ông một đồ hình quy y toàn 
vẹn, ví dụ ruộng phước, và hình ảnh này đứng trước 
bạn giữa hư không. Hãy suy nghĩ sâu xa về những 
thống khổ riêng của từng mỗi địa ngục, những thống 
khổ của súc sinh và ngạ quỷ; khi bạn đâm ra kinh 
hoàng trước mỗi đọa xứ ấy, hãy quy y Tam Bảo. Đây 
gọi là sự hội nhập. Một ví dụ: Nếu trong thế gian có 
một tên tội phạm được một ông lớn bao che, y sẽ được 
an tâm và nghĩ rằng: “Tự mình ta, ta không làm gì 
được, nhưng ta đã có thế dựa.” Đấy là lý do kể ấy tìm 
sự bảo trợ của ông ta. Cũng thế nếu bạn kinh hoàng 
vì những đọa xứ, bạn sẽ muốn quy y và được an tâm 
vì nghĩ: “[a đã được sự che chở của Tam Bảo, một 
nơi nương tựa không lừa dối ta.” 


Nếu bạn quy y nhiều lần, thì chỉ cần lặp lại 
phần đầu của nghỉ thức chuẩn bị. Tuy nhiên trong 
phần này của Lamrim, bạn nên phối hợp ba đề tài 
thiền quán của Lamrim, mặc dù chỉ cần nhẩm câu: 
“Con xin quy y bậc thầy, chư thần bảo hộ, và Ba ngôi 
báu” một số lần. Ta hãy lấy ví dụ phần “Nghĩ về nỗi 
khổ ở địa ngục Sống lại liên tục.” Ba đề tài thiểền quán 
như sau: 


Trước hết một khi bạn đã tuệ quán đi sâu vào 
việc tái sinh ở địa ngục, bạn nghĩ điều ấy sẽ khó chịu 
như thế nào. Ở điểm này bạn sẽ nghĩ: “Bây giờ ta 
chưa bị tái sinh vào đấy.” Đề tài thiển quán thứ hai 


Giải thoát trong lòng tay | 635 


xảy ra ở điểm này. Nghĩ rằng mặc dù bây giờ bạn 
chưa bị sinh vào địa ngục này, song bạn đã tích lũy 
nhiều nghiệp nặng để sinh vào đấy; nghiệp ấy vẫn 
chưa thối giảm, và bạn không thể nào tịnh hóa nổi 
trước khi chết. Và khi bạn chưa thể tịnh hóa ác nghiệp 
thì chắc chắn bạn sẽ sinh vào địa ngục. Điều này sẽ 


làm cho bạn kinh hoàng. 


Khi ấy đến để tài thiền quán thứ ba. Bạn nghĩ: 
“Chỗ quy y có thể che chở tôi khỏi đọa xứ này phải 
có vô lượng thiện đức như toàn trí, từ bi, năng lực, 
vân vân. Thật may mắn làm sao tôi đã tìm được một 


chỗ quy y như thế!” Và khi ấy bạn quy y. 


Hãy theo một tiến trình như vậy đối với các đọa 
xứ thấp hơn. 


(Sau khi cho ba bài giáo lý thù thắng về sự quy 
y - một bài dài, một bài trung bình và một bài ngắn - 


Rinpoche nói tiếp.) 


IVB2.1.2.2 Phát triển lòng tin vào luật nhân quả — 


gốc rễ của sức khỏe và hạnh phúc 


Vì bạn đã quy y Tam Bảo, bạn có thế chắc chắn 
rằng mình đã ngăn được một hay hai lần tái sinh vào 
đọa xứ, nhưng không phải là sẽ mãi mãi thoát khói 
đọa xứ. Nếu bạn muốn bảo đảm không bao giờ đi đến 
các đọa xứ, thì bạn phải cố tuân theo lời khuyên kèm 


theo sự quy y (xem Ngày thứ mười hai). Sau đây là 


636 | Pabongka Rinpoche 


một ví dụ. Khi một tội nhân tìm sự che chở của một 


ông lớn, ông ta có thể bảo y: 


- Từ nay trở đi ngươi phải làm điều này, không 
được làm điều kia. 


Nếu kẻ tội nhân không nghe lời mà chỉ phạm 
thêm nhiều tội khác, thì ngay cả ông lớn ấy cũng 
không có cách nào che chở y, và y lại phải sa vào lưới 


pháp luật. 


Cũng thế nếu chúng ta không giữ lời khuyên 
kèm theo sự quy y thì Tam Bảo không thể làm gì được 
cho ta. Đó là lý do đấng Đạo sư của chúng ta dạy rằng 
Pháp là nơi quy y chân thực duy nhất để che chở ta 
khỏi các đọa xứ. Pháp chính là hành động thay đổi 


lối sống của ta cho phù hợp với luật nhân quả. 


Nếu bạn không phát triển niềm tin ở luật nhân 
quả thì bạn chỉ muốn làm một ít điều lành và bỏ một 
ít điều ác. Bao lâu bạn chưa thay đổi những hành vi 
của mình cho phù hợp với luật nhân quả thì bạn đi 
đến địa ngục, dù bạn có thông ba tạng hay là một 
hành giả tu thiền vĩ đại đi nữa cũng mặc kệ. Một lần 
bậc thầy Avadhutipa ngoái nhìn Atisha đi sau lưng 


trong khi họ đang qua một chiếc cầu mà bảo: 


“Cho đến khi ông từ bỏ chấp thủ vào một bản 
ngã, và khi ông còn coi thường luật nhân quả, thì hãy 
luôn luôn nhớ rằng, học giả nọ với hành giả kia đã 


tái sinh trong địa ngục.” 


Giải thoát trong lòng tay | 637 


Người ta bảo rằng ngay cả vị dịch giả vĩ đại tên 
Ra cũng đã ở vài tháng trong địa ngục. Một hành giả 
về mật điển Yamàntaka tái sinh làm một quỷ đói có 
hình thù rất giống vị thần bảo hộ này; quý du hành 
từ Ấn Độ sang Tây Tạng. Đức Atisha nói: 


“Nếu quỷ ở lại thì Tây Tạng sẽ nguy khốn.” 


Bởi thế ngài cúng những bánh lễ cho quỷ và 
khiến nó đi xa. 


Đề-bà-đạt-đa biết rất nhiều pháp nhưng điều 
này không giúp gì được cho ông khi ông bị tái sinh 
vào địa ngục Rất nóng. Một Bà-la-môn tên Chanakya 
đã thành tựu được phép quán về thần Yamantaka và 
đã giết nhiều người bằng thần thông. Người ta bảo ông 
ta tái sinh vào địa ngục Vô gián. 


Nếu bạn không tuân theo luật nhân quả thì sự 
nhập thất tu mật tông không ăn thua gì. Một hành giả 
về mật điển Yamàntaka ở miền hạ Paenpo cũng bị 
sinh làm quỷ đói, có hình dáng giống như vị thần ấy, 
một vài người bạn đồng tu làm lễ đốt thức ăn cho 
người chết và hành giả ấy đi đến xin ăn. 


(Khi ấy Kvabje Papongka Rinpoche kể chuyện 
một vị trưởng lão ở tu viện Vikramashila tái sinh làm 
quỷ đói có bàn tay dị dạng.) 


Vậy nếu bạn không thể thay đổi lối hành xử của 
mình do tin tưởng vào luật nhân quả, thì dù bạn là 
học giả hay hành giả cũng không ăn thua gì. Có câu 


638 | Pabongka Rinpoche 


nói: “Nghiệp chín mùi bằng những cách bất khả tư 
nghì —- ngay cả những chúa tể của từ bi cũng bị sinh 


làm thú vật.” 


Nói cách khác, người ta bảo rằng ngay cả những 
vị Bồ-tát ma-ha-tát cũng đã tái sinh vào các đọa xứ 
khi họ tắng lờ luật nhân quả. Đây là lý do khởi đầu 
mọi thời thiển định, ta đều phải xác định động lực tu 
hành và xem được tái sinh làm người là quý báu; và 
lại phải xem định luật nhân quả là bước đầu của sự 
hành trì Phật pháp. Định luật nhân quả đã từng được 
gọi là “Chánh kiến thế gian.” Ở đây “thế gian” có 
nghĩa là những người thường; toàn thể câu ấy có nghĩa 
là những người thường trước hết cần phải hành xử 
đúng theo định luật ấy. Rất nhiều người ngày nay làm 
bộ xem tri kiến là rất quan trọng, nhưng trước hết ta 
cần phải phát triển lòng tin vào luật nhân quả rồi thay 
đổi lối hành xử cho thích hợp cái đã. Nếu bạn không 
làm điều này, bạn có thể lẩm bẩm những lời đọc tụng 
và làm như mình đang nhớ lại Pháp hay nỗ lực để 
bắt chước trạng thái tịnh chỉ thiền quán và giả vờ đây 
là thiền về chánh kiến. Nhưng đây chỉ là những dấu 
hiệu chứng tổ bạn không hiểu “Pháp” có nghĩa gì. 


Một vài người phạm tội suốt ngày đêm và còn 
ra lệnh cho những người khác, tôi tớ và học trò, làm 
nhiều hành vi tội lỗi ở khắp nơi. Những người này có 
thể sáng dậy sớm, tối ngủ trễ sau khi đọc các bài kinh, 


nhưng đây là một cách tu tập sai lầm. 


Giải thoát trong lòng tay | 639 


Bạn phải nghĩ về luật nhân quả để phát triển 
đức tin vào luật ấy. Có ba phần ở đây: 


IVB2.1.2.2a Nghĩ về nhân quả nói chung; 
IVB2.1.2.2b Khuyên tạo nhân thù thắng; 
IVB2.1.2.2c Sau khi suy nghĩ về những điều này, hãy 
thay đổi cách hành xử. 
a) Nghĩ vê nhân quả nói chung; 
Có hai mục: 
IVB2.1.2.2a(i) Nghĩ về nhân quả tổng quát; 
IVB2.1.2.2a(ii) Nghĩ về một vài điểm đặc biệt của 
nhân quả. 
a(i) Nghĩ vê nhân quả tổng quát 


Có bốn điều cần biết: nghiệp cố định; nghiệp 
chứng tổ có tăng trưởng lớn; bất cứ gì ta gặp đều do 
ta đã tạo nghiệp tương ứng; nghiệp đã tạo thì sẽ không 
tự nhiên mà biến mất. 


Đức Thế Tôn đã nói về nghiệp theo bốn cách 
ấy, bởi vậy nó rất quan trọng. 
* Nghiệp cố định 


Sự Truyền thừa Luật tạng nói: “Bất cứ nghiệp nào 
đã được tạo ra sẽ đem lại một hậu quả tương ứng.” 


640 | Pabongka Rinpoche 


Nói cách khác, hậu quả của một vài thiện hành 
làm nhân thì chỉ có thể là hạnh phúc; nhân ấy không 
đem lại đau khổ. Hậu quả của một vài bất thiện hành 
làm nhân thì chỉ có thể đem lại đau khổ; nhân này 
không đem lại hạnh phúc. Đây là khía cạnh cố định 
của nhân và quả. Ví dụ, điều cố định là từ hột của 
một cây cay sẽ có trái cay. Hột của một cây đắng sẽ 
sinh ra trái đắng; hột của một cây ngọt sẽ sinh trái 
ngọt. Và “hiện tại” chính là thời gian mà chúng ta 
đang tạo những nhân của nghiệp, bởi thế ta phải hết 
sức cẩn thận, vì không thể nào điều chỉnh lại một khi 
nhân đã phát sinh ra quả. 


Khi chúng ta đau ốm chẳng hạn, sự cúng bái đôi 
khi có thể không ăn thua gì; nghỉ lễ và cơn bệnh đi 
hai đường khác nhau. Nếu bạn gieo hột giống của một 
cây cay như cây ớt, rồi khi nó bắt đầu lớn bạn lại 
trồng những cây nho và mận xung quanh cây ớt để 
làm cho nó ngọt, thì những cây ấy sẽ mọc riêng rẽ, 
không thể có kết quả như bạn muốn. 


Nhân và quả hết sức vi tế, bởi vì bất cứ một 
nhân nào mà người ta tích lũy sẽ đem đến hậu quả 
tương ứng của nó. Tỷ-kheo Priyabhadra có một thân 
hình rất xấu xí mà giọng nói rất thanh tao. Cả hai điều 
này có nhân như sau. Trong một đời quá khứ ông ta 
được sinh làm một người cu-li; khi ấy có vị vua đang 
xây một bảo tháp khổng lổ. Anh ta nói: 


- Xây tháp gì mà lớn dữ vậy? Sẽ không bao 
gi1Ờ xong. 


Giải thoát trong lòng tay | 641 


Về sau khi bảo tháp được hoàn tất, anh ta đã 
dâng cúng một cái chuông để sám hối điều mình nói. 


Lúc Atisha ở Tây Tạng, có một người ngang nhiên 
phạm một vài tội nhỏ nhặt trước mặt ngài. Atìsha thấy 


điều này thật quá đáng, và ngài bảo: 


— Than ôi, bạn không nên chai lì như thế. Nhân 
quả rất tế nhị! Nhân quả rất sâu xa! 


Một lần có một vị tỷ-kheo đã làm vấy một ít mỡ 
trên tọa cụ của chư tăng trong buổi lễ công cộng. Khi 
tái sinh ông làm một người có cái lưng đen. 


Một lần khác khi một vị tỷ-kheo nhuộm y, 
những cái y biến thành những miếng thịt bò; ông ta 
bị buộc tội đã ăn trộm một con bò tơ và ở tù 6 tháng. 
Điều này được xem là hậu quả của một hành vi đời 
trước. Trong một đời trước ông ta đã buộc tội một vị 
độc giác là ăn trộm bò. Vị độc giác bị ở tù 6 ngày. 


Sagama bà mẹ của một ông bộ trưởng ở trong 
thành Xá-vệ, có 32 người con trai, tất cả đều là những 
người đô vật. Một bộ trưởng khác của vua Ba-tư-nặc 
làm cho chúng bị thất sủng; vua bắt tử hình tất cả 
những người con trai ấy và những cái đầu của chúng 
được đem đến cho mẹ chúng. Điều này là hậu quả 
của việc trong quá khứ 32 tên trộm đã trộm và giết 
một con bò đực. Còn bà Sagama là chủ nhà của những 


tên trộm trong lúc chúng sát sinh. 


(Ngài kể những chuyện này với đây đủ chỉ tiết) 


642 | Pabongka Rinpoche 
Như thế gọi là nghiệp cố định. 


* Nghiệp chứng tỏ có tăng trưởng lớn 


Những nguyên nhân bên trong phát sinh những 
hậu quả lớn hơn những nguyên nhân bên ngoài. Tuy 
thế, cũng có trường hợp nhân ngoài có hậu quả, như 
một cây đại thụ mọc lên từ một hột nhân rất nhỏ bé, 
và hàng năm nó còn cho hàng trăm ngàn thứ như lá 
và quả. Như vậy đây là một tăng trưởng to lớn. Nhân 


nội tâm còn cho những hậu quả lớn hơn nhiều. 


Khi đức Thế tôn viếng thăm thành Nyagrodhikà, 
có người phụ nữ dâng cúng ngài một nắm kẹo mò. 
Ngài tiên đoán tương lai bà sẽ tái sinh làm một vị Phật 


hiệu là Susvasti. Người chồng nói một cách bất kính: 


— Yêu cầu ông đừng nói như vậy chỉ vì bà ấy 


cúng ông một ít thực phẩm, này ông Phật. 


Đức Phật lấy hình ảnh hột cây đa nhỏ xíu nhưng 
mọc thành một cây khổng lồ ngả bóng xuống che rợp 
cả năm trăm chiếc xe bò đặt không đụng chạm nhau. 
Phật dạy rằng những nghiệp nhổ có những hậu quả 
lớn. Khi ấy người chồng mới chịu tin. 


Có lần một tỷ-kheo bảo một người khác: 


— Giọng anh như chó sủa, hay như cóc kêu, hay 
như khỉ lải nhải. 


Giải thoát trong lòng tay | 643 


Và ông ta đã tái sinh năm trăm kiếp làm mỗi 
loài vật mà ông dùng để mắng nhiếc. 


Ở Trung Hoa, có lần một người viết: “Những học 
giả ngày nay giống như rắn,” nên quyển sách ông ta 
được đặt tên là Luận xà dụ. Thân thể tác giả về sau 
bị đau đớn quằn quại; tay chân co quắp vào trong 
mình, trở thành thân một con rắn. Rồi một cái đầu 
rắn chui ra từ một chỗ nứt trên đầu ông. Trong tái 
sinh ấy tác giả thực sự biến thành một con rắn. 


Ở Ấn, năm trăm người chài lưới có lần bắt được 
một con giống như cá mà có 18 cái đầu. Phật dạy đấy 
là hậu quả của việc như sau. Con vật ấy xưa là Mà- 
navagaura, mẹ ông đã khuyến khích ông nhục mạ 
những thầy tu khác là “giếng như chó,” vân vân. 
Nhưng khi đức Thế Tôn đi đến đấy để tuyên bố về 
nghiệp nhân của sinh vật kia, thì Ngài bị các ngoại 
đạo chỉ trích là “Cồ-đàm là bậc thánh giả mà cũng 
khoái những cảnh tượng thế gian.” Tôi đã kể chuyện 
này một cách chỉ tiết trong phần nghỉ thức chuẩn bị. 
(Xem Ngày thứ tư) 


Những hậu quả ghê gớm ấy đều do những lời 
mắng nhiếc nhỏ nhặt, chứ không cần phải do những 
tội lớn lao như giết người cướp của chẳng hạn. 


Trước khi xuất gia, tỷ-kheo ni Utpalavarna (Liên 
Hoa Sắc) có hai con trai; một đứa bị chết chìm, một 
đứa bị chó sói tha mất. Chồng bà bị rắn cắn chết. Cha 
mẹ bà và nhà cửa đều bị thiêu cháy rụi trong một cơn 
hỏa hoạn. Sau đó bà kết hôn với một thầy cúng tế. 


644 | Pabongka Rinpoche 


Trong khi bà sinh ra một bé trai, người chồng cùng 
bạn uống rượu say về giết đứa bé và bắt bà ăn thịt 
con. Bà bỏ chạy đến một nhà gia chủ chết vợ. Người 
này lấy bà làm vợ nhưng ông ta cũng chết, và bà bị 
chôn sống theo xác của ông theo phong tục địa 
phương. Một tên trộm chuyên trộm chỗ mồ mả đào 
bà lên và bà trở thành vợ y. Về sau người chồng này 
bị vua giết vì là đầu đảng bọn cướp, và bà cũng bị 
chôn sống theo cái xác. Sở dĩ bà trải qua những đau 
khổ như vậy là vì trong một đời trước, bà đã làm thứ 
phi của vua và đã giết con trai của hoàng hậu nhưng 
lại thề nhiều kiểu để chối. 

Còn nhiều chuyện tương tự. Nhân và quả còn 
tỉnh tế và mờ mịt hơn cả tánh không: Thanh văn và 
Độc giác A-la-hán có thể hiểu và giảng dạy những chỉ 
tiết vi tế về tánh không, nhưng sự vi tế của luật nhân 
quả thì chỉ có chư Phật mới phán xét được, và người 
ta biết được chỉ nhờ sự công bố chân thật của ngài. 
Luật ấy quả là vi tế đến nỗi ta phải tránh né dù là tội 
lỗi nhỏ nhất. Kinh Pháp cú nói: 


Đừng tưởng một tội nhỏ 
Tương lai không quả báo. 
Như nước nhỏ từng giọt 
Làm đây bình chứa to, 
Những tội lỗi nhỏ nhặt 
Kẻ hạ liệt tích lũy 

Sẽ tràn ngập đời y. 


Giải thoát trong lòng tay | 645 


Một đức hạnh nhỏ cũng sẽ tăng trưởng thành 
quả báo lớn. Vua chuyển luân Màbhvàtà cai trị cả bốn 
châu lục và các cõi trời; tương truyền đấy là hậu quả 
của việc ông đã ném một nắm đậu để cúng Phật Tỳ- 
bà-thi. Bốn trái đậu rơi vào bát của Ngài và một trái 


mắc nơi nhục kế của Ngài. 


Khi Phật còn tại thế, có một Bà-la-môn tên Sur- 
vanavasu. Tay ông thường tuôn ra những đồng vàng 
không bao giờ hết; đó là hậu quả từ một đời trước khi 
ông làm một người buôn gỗ. Một lần sau khi nhận 
được một đồng tiền vàng người ta trả, ông đã cúng 
dường Phật Ca-diếp bằng cách bỏ vào một bình đất 
sét đầy nước. 


Kanakavatsa là một vị trưởng lão trong tăng 
đoàn. Vào ngày ngài ra đời, có bảy thớt voi vàng xuất 
hiện tự nhiên trong kho tàng của gia đình. Tất cả 
phân tiểu của voi đều là vàng ròng, nên Kanakavatsa 
được chu cấp rất chu đáo. Bảy lần vua A-xà-thế sai 
đến trộm voi, nhưng không thành công vì những con 
voi ấy biến mất xuống dưới mặt đất và trở về chủ cũ. 
Điều này được bảo là hậu quả của một đời quá khứ 
trong đó Kanakavatsa đã khôi phục và thếp vàng một 
pho tượng đất sét của con voi mà đức Phật Câu-na- 


hàm Mâu-ni (kanakamuni) đã cưỡi. 


Khi tỷ-kheo-ni Shukla sinh ra từ bụng mẹ, cô đã 
mặc y phục lụa là. Khi cô thụ đại giới, thì y phục ấy 
biến thành pháp phục. Điều này được nói là do nhân 


646 | Pabongka Rinpoche 


đời trước, cô làm một người ăn xin, hai vợ chồng chỉ 
có một mảnh y phục nên phải thay phiên nhau để đi 
ra ngoài ăn xin. Thế mà họ đã cúng dường tấm y cho 
phật Câu-na-hàm Mâu-ni, mặc dù do vậy họ có thể 
chết. Hành vi ấy đã có quả báo ngay tức khắc: vua và 
hoàng hậu cho họ nhiều y phục. 


Người ta không nên xem thường những việc lành 
nhỏ. Kinh Pháp cú nói: 
Đừng nghĩ việc lành nhỏ 
Tương lai không quả báo. 
Như nước nhỏ từng giọt 
Làm đây bình chứa to. 
Những việc lành rất nhỏ 
Người tỉnh tấn tích lũy 
Sẽ tràn ngập đời y. 


Hai đoạn này nói về nghiệp có tính cách cố 
định như thế nào, và tăng trưởng như thế nào, làm 
cho ta quyết định mình phải làm lành tránh ác, và 
nên làm việc lành dù rất nhỏ, nên tránh việc ác dù 
rất nhỏ. 


* Bất cứ gì ta gặp đều do ta đã tạo nghiệp tương ứng. 


Khi có một cuộc chiến tranh hay ẩu đả xảy ra, 
có người bảo: 

— Tôi không đeo bùa ngăn khí giới, vậy mà ở 
giữa súng đạn tơi bời tôi vẫn không bị hại. 


Giải thoát trong lòng tay | 647 


Bạn có thể xem chuyện này lạ lùng, nhưng đây 
là trường hợp một người không gặp một sự gì chỉ vì 
họ đã không tạo nghiệp cho sự ấy xảy đến. 


Một vài người lúc đầu không bị thương tích bởi 
khí giới nhưng về sau lại bị giết. Thấy vậy người ta 
bảo, “Chắc lá bùa của họ hết hiệu lực.” Như vậy 
chứng tỏ họ không hiểu nhân quả. Sở dĩ như vậy là 
vì lúc đầu, họ không gặp hoàn cảnh do nghiệp họ tạo 
nên, sau đó lại gặp. Khi mà người ta không gặp hoàn 
cảnh do chính nghiệp họ tạo ra, thì họ sẽ không chết, 
dù có bị thiêu trong ngọn lửa. Gia chú Agnibhu có lần 
bị thiêu trong lửa cùng với xác bà mẹ, nhưng ông 
không chết mà về sau còn chứng quả A-la-hán. A-xà- 
thế ăn trộm những con voi của Kanakavatsa bảy lần, 
nhưng không ích gì, vì lần nào chúng cũng lún xuống 
mặt đất. 


Thứ phi của vua Udayana là Shyàmavatì đã đắc 
quả Bất hoàn (nên có thể bay). Năm trăm cung nữ tùy 
tùng cũng đạt đến địa vị kiến đạo. Nhưng khi Bà-la- 
môn Akàla châm lửa đốt phòng xá của bà (vì đời 
trước, họ đã đốt nhà của một người Bà-la-môn) thì họ 
chỉ bay được một đoạn. Shyàmavatì nói: 


— Ai cai trị chúng ta nếu không phải chính nghiệp 
mà ta đã tạo và tích lũy? 


Tất cả họ đều lao vào ngọn lửa mà chết thiêu 
như những con mối. Có một người tớ gái tên Kubjotta- 
rà, không có thần thông nào cả nhưng không cùng 


648 | Pabongka Rinpoche 


chung nghiệp ấy, nên thoát được ngọn lửa bằng cách 


trốn vào một hế nước. 


Khi Virùdhaka gây chiến với dòng họ Shàkyas, 
bảy mươi ngàn người dòng Thích-ca đều đã đắc Dự 
lưu mà vẫn không thoát khỏi bị giết. Một số người 
không tạo nghiệp đáng bị giết như vậy nên đã trốn 
thoát được, trong khi đại danh cúa dòng Thích-ca bị 
xuống dốc. 

Thành Ràvana bị chôn vùi dưới một trận mưa 
đất. Vua và đình thần đều bị chôn, nhưng có hai bộ 
trưởng thoát được. 

Đấy là vài ví dụ về những người không gặp một 
sự việc gì vì họ đã không gây cái nghiệp cho sự việc 


ấy xảy ra. 


* Nghiệp đã tạo thì sẽ không tự nhiên mà biến mất 
Một kinh nói: 


Nghiệp của chúng sinh có thân thể 
Không tiêu mất trải qua hàng trăm kiếp. 
Khi có điều kiện và đúng thời, 


Nghiệp sẽ chín thành kết quả. 


Nghiệp không bị phai nhạt sau một thời gian 
dài, cũng không giảm bớt, trở thành không hiện hữu, 


Giải thoát trong lòng tay | 649 


vân vân. Sớm hay muộn nó sẽ chín thành kết quả, 
như trong câu chuyện bậc thánh Vibhudatta đã đắc 
quả A-la-hán mà vẫn không được của bố thí, cho dù 
có được thì của ấy cũng biến mất vì một lý do nào đó. 
Trước khi chết ngài nói: “Cháo nấu bằng tro.” Rồi ngài 


từ giã thân xác. 


Trong dòng tâm thức của gia chủ Shrìjàta có quá 
ít thiện căn, và thiện căn ông quá nhỏ để góp phần 
vào việc giải thoát ông, đến nỗi một vị A-la-hán như 
Xá-lợi-phất mà cũng không trông thấy được. Những 
thiện căn mà ông ta có được là như sau. Trong một 
đời quá khứ, Shrìjàta đã tái sinh làm một con ruồi. 
Nó bay theo mùi một cục phân trâu đã khô rớt trong 
cống rãnh, đậu được trên cục phân ấy. Khi nước cuốn 
cục phân trôi đi, nó bay theo và tình cờ trên đường 


bay nó có vòng quanh một bảo tháp. 


Có lần một con heo bị chó rượt quanh một bảo 


tháp; về sau nó được tái sinh làm một vị trời. 


Khi vua Lưu-ly tàn hại dòng họ Thích-ca, đức 
Phật Thế tôn cũng đã bị một cơn đau lưng, theo cái 
thấy phàm tình. Trong một đời quá khứ khi ngài còn 
là một cậu bé, một số dân chài bắt được hai con cá 
khống lỗ để ăn thịt, và ngài đã vui mừng trong việc 
này. Quả báo là sự đau lưng. Chuyện kể rằng chính 
vua Lưu-Ìy cũng bị lửa đốt cho đến chết, mặc dù xung 


quanh ông toàn là nước. 


650 | Pabongka Rinpoche 


Đức Phật tiên đoán rằng một người theo Kỳ-na 
giáo tên Duhkhitaka sẽ chết vì ăn không tiêu. Người 
ấy bèn nhịn ăn, nhưng vẫn chết vì nước mía và nước 


mà ông ta uống không tiêu. 


Long Thọ đã được trí bất tử, nhưng trong một đời 
quá khứ khi cắt cổ ngài đã cắt trúng cổ của một con 


kiến, do nghiệp ấy ngài chết vì bị mất đầu. 


Thánh Mục-kiền-liên đệ nhất về thần thông; thế 
mà một số thầy tu đầu cạo trọc chỉ trừ một nhúm tóc 
trên đỉnh, đã tìm cách đánh ngài bằng tích trượng của 
họ. Toàn thân thế Mục-kiển-liên trông như một cây 
cỏ chỉ. “Thịt xương ngài bị đòn nhữ tử thành một đống 
bột nhão.” Xá-lợi-phất hỏi tại sao ngài không thi triển 
thần thông, Mục-kiển-liên đáp rằng ngài hoàn toàn ở 
dưới năng lực của nghiệp; làm sao thi triển thần thông 
khi mà ngay cả tìm một lối thoát ra cũng không xong? 
Trong một đời quá khứ, ngài đã nói một điều hỗn xược 
với mẹ; nghiệp ấy không tự biến mất, nên đây là hậu 


quả của nó. 


Về phần quả báo của ác nghiệp, nếu bạn không 
tịnh hóa ác nghiệp nhờ bốn năng lực của sám hối 
và chế ngự, thì ác nghiệp không buông tha bạn dù 
vào đời cuối cùng của bạn làm Bồ-tát. Kinh Hiền 
ngu, kinh Một trăm bài kệ, Một trăm mẩu chuyện đời, 
Truyền thừa tạng luật, vân vân, đều nói, sau khi bạn 
đã tích lũy tội hay phúc, thì kết quả sẽ không mất. 
Không thể nào nghiệp trở thành phi — hữu, chính vì 


Giải thoát trong lòng tay | 651 


vậy mà bạn phải thay đổi lối hành xử ngay cả ở cấp 
độ tinh tế nhất. 


Hai phần kế tiếp bàn về sự quán xét những kỹ 
thuật để bảo đảm công đức của bạn sẽ không bị phá 
hủy vì giận dữ. Thế nào bạn cũng phải quyết định 
thay đổi lối hành xứ phù hợp với luật nhân quả. Bốn 
tiêu để trên cốt là để tăng trưởng đức tin vào nhân 
quả. Khi bạn muốn thay đổi lối hành xử phù hợp với 
nhân quả do lòng tin, bạn nên nghĩ về 10 nghiệp đạo 
- một đồ hình mô tả thiện và ác - vì điều này làm 
cho công việc thay đổi lối hành xử của bạn trở nên 


dễ dàng. Tác phẩm Thực hành Trung đạo nói: 


Ngoài giới, không có nguyên nhân 
Cho tái sinh cao hoặc thù thắng: 
Của phàm phu và của Thanh văn, 
Phát sinh do ngữ giác ngộ, 

Cho Độc giác hay cho Bồ-tát. 


Nói cách khác, mười nghiệp đạo là nền tắng của 
tái sinh cao cho những người mới bước vào đạo lộ; nó 
là nền tảng cho loại giác ngộ của thanh văn và duyên 
giác; và cũng là nền tảng cho vô thượng bồ-để của các 
vị Bồ-tát. Bởi thế điều cốt yếu cho phàm phu trong 
giai đoạn đầu tiên thuộc phần Phạm vi Nhỏ này, là 
giữ giới thay đổi lối hành xứ của họ theo khía cạnh 


đen và trắng của nhân quả. 


652 | Pabongka Rinpoche 


a(ii) Nghĩ về một vài điểm của biệt của nhân quả 
Có 3 phần: 
- Nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả; 
- Nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả; 
- Dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp 
cường liệt. 
*Nghĩ về khía cạnh đen của nhân quả 


Phần này cũng có 3: Tiến trình nghiệp đen thực 
thụ; Những sự khác nhau làm nên nghiệp nặng hay 


nhẹ; Dạy về quả báo của những nghiệp này. 


- Tiến trình nghiệp đen thực thụ 

Nếu luật nhân quả là vô cùng quan trọng dù trên 
một cấp độ rất vi tế, thì cái gì là căn bản để thay đổi 
lối hành xử của ta? 


Tác phẩm Kho tàng vật lý siêu hình nói: 


Tiến trình nghiệp gồm 10 phần, 
Dù là đen hay trắng, 
Được chỉ dạy 


Để tóm thâu tất cả các nghiệp. 


Có nghĩa rằng thiện hay bất thiện có thể được 
tóm tắt dưới 10 loại. Ngay cả những người đã thụ giới, 


Giải thoát trong lòng tay | 653 


chứ không chỉ những người thế tục cũng phải thay đổi 
lối hành xử của mình. Đấy là lý do Longdoel Lama 
Rinpoche rất cẩn thận muốn cho mọi người biết ông 
đã vi phạm bất cứ điều bất thiện nào trong 10 điều — 
quả thế, ông làm cho họ chú ý đến những bất thiện 


của ông. 


Tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh nói: 


Mặc dù bạn nghĩ rằng mình muốn tránh đau khổ, 
Kỳ thực bạn đang thực sự vội vã đi đến đau khổ. 
Bạn có thể mong muốn được hạnh phúc, 

Nhưng vì vô minh sỉ ám, 


Bạn phá hủy hạnh phúc như một kẻ thù. 


Nói cách khác, chúng ta có thể mong muốn 
hạnh phúc nhưng không hiểu làm thế nào để tạo việc 
lành, nguyên nhân để có hạnh phúc. Chúng ta có thể 
không muốn đau khổ, nhưng lại không hiểu rằng ta 
phải từ bỏ tội lỗi, nguyên nhân của khổ đau. Bởi thế 
chúng ta đánh gục hạnh phúc - chính cái điều mà 
chúng ta cần — làm như thể nó là kẻ thù của chúng 
ta. Chúng ta uốn nắn lối hành xử của mình một cách 
trái ngược hẳn. 


Một số người suy nghĩ thấp kém có thế bảo: “Tôi 
không biết 10 điều bất thiện là gì?” Nhưng nếu ta có 
thể học 20 hay 30 bài hát thì không thể nào chúng ta 
lại không biết 10 bất thiện sau khi nghe về chúng. 


654 | Pabongka Rinpoche 


Chúng ta không đi đến các đọa xứ bởi vì ta không biết 
pháp hay chưa học pháp, mà chính vì chúng ta đã 
biết pháp nhưng không thực hành. Vậy điều cốt tử là 
phải thực hành pháp. 


Mười bất thiện, những điều cần phải từ bỏ là: 


Thân nghiệp có ba, 
Ngữ nghiệp có bốn, và ý nghiệp có ba. 
Hãy sám hối mỗi một nghiệp 


Trong mười bất thiện này. 


Nói cách khác, giết, lấy của không cho, và tà 
hạnh về dâm dục là ba bất thiện của thân. Nói dối, 
nói ly gián, nhiếc mắng, và nói lời phù phiếm là bốn 
bất thiện của lời. Ba bất thiện của ý là tham, ác ý, và 
tà kiến. 

Mỗi bất thiện này có 4 thành phần: “căn bản,” 


<2 


ý định,” “hành vi” và “bước cuối cùng.”! 


(1) GIẾT 
“Căn bản” của giết bao hàm một chúng sinh 


khác với mình, nghĩa là cái vật sẽ bị giết — một con 


1. Tức là bốn yếu tố: Nhân, Duyên, Pháp và Nghiệp nói trong 
kinh Phạm Võng.—- DG 


Giải thoát trong lòng tay | 655 


cừu chẳng hạn. “Ý định” chính nó cũng có 3 phần: 


33c 


“sự nhận ra,” “động lực,” và “vọng tưởng.” Ở đây sự 
nhận ra có nghĩa là không lầm lẫn về một vật gì. Động 
lực có nghĩa là muốn giết. “Vọng tưởng” là một trong 
ba độc. Một ví dụ về giết do sân là tức giận một kẻ 
thù và dùng khí giới để đánh. Một ví dụ giết do tham 
là giết một con cừu vì tham thịt của nó hay tham bộ 
lông của nó, vân vân. Một ví dụ về giết do ngu sỉ là 
giết một hữu tình để lấy máu thịt của nó mà cúng tế 
với tư tưởng rằng đó không phải là một tội lỗi. “Hành 
vi” là sự thi hành việc giết bằng cách dùng độc dược, 
một trong 5 loại khí giới hay bất cứ gì khác. Sự giết 
không cần phải là một việc rõ ràng như dùng dao để 
đâm: nó cũng có thể được làm bằng thuật phù thủy, 
những bài chú vân vân. “Bước cuối cùng” là cái chết 


của chúng sinh kia. 


Khi đây đủ 4 yếu tố ấy thì tiến trình nghiệp giết 
thành tựu. Ra lệnh cho người nào khác giết thì cũng 
không khác gì tự mình giết. Kho tàng siêu vật lý nói, 
nếu 8 người giết một con cừu, thì không phải mỗi 
người “san sẻ” một phần tội, mà mỗi người nhận “trọn 
vẹn” cái tội giết con cừu. Khi một viên tướng phái 
nhiều người lính đi giết hại và một ngàn người bị giết, 
thì mỗi người lính đều phạm tội giết số lượng mà 
mình đã giết; nhưng viên tướng lại bị cái tội giết tất 
cả 1000 người. 


Chúng ta có thể nêu một ví dụ rõ rệt tại đây ở 
tỉnh trung ương, nhưng khắp nơi ở Tây Tạng, tôi tin 


656 | Pabongka Rinpoche 


rằng những người tu đang khiến những người khác giết 
súc vật cho mình ăn, và tuyên bố “chúng là kẻ tôi tớ.” 
Nhưng đồ tế và người sai giết, cả hai đều phạm tội 
giết. Nếu người tu sĩ chính tay mình giết con vật, thì 
chỉ có một người phạm tội. Vậy sẽ tốt hơn biết bao 
nếu vị ấy đừng bảo người khác làm mà chính mình 
làm, như thế sẽ không có thêm người phạm tội. Chúng 
ta có thể nghĩ rằng ta không có tội thực sự giết một 
chúng sinh, nhưng kỳ thực là chúng ta có tội, vì sai 
người khác giết cho mình cũng là một trọng tội. 


Có một số tỷ-kheo và sa-di giữ một con dê, một 
con cừu và một con bò đực trong một cái chuồng. Khi 
những con vật sắp bị giết, con đê nói với 2 con kia: 


— Họ muốn giết chúng ta. 
Con bò đực nói: 


— Nhưng ngày nào họ cũng quy y. Họ chấp hai 
tay lại, nhắm mắt mà nói: mong tất cả hữu tình có 
được hạnh phúc và nhân của hạnh phúc. Họ sẽ không 
giết chúng ta đâu. 

Con cừu nói: 

- Họ là những đệ tử của Phật. Khi họ bắt đầu 
học giáo lý họ đã hứa giữ lời khuyến cáo kèm theo sự 
quy y. Lời khuyên chính yếu là đừng làm hại chúng 
sanh. Chắc chắn họ sẽ không làm hại chúng ta. 

Ba con vật bàn cãi rất sôi nổi. Rồi buổi sáng 
hôm ấy, người đồ tể cư sĩ đi đến nhà các thầy tu. 


Giải thoát trong lòng tay | 657 


Những con vật trông thấy anh ta và lắng nghe. Người 
đồ tế nói, vẻ hơi bực: 


- Hôm nay tôi bận. Thầy có thể người nhờ người 
nào khác giúp thầy không? 


Một thầy tu năn nỉ: 


— Tôi không còn gì để ăn trưa. Hãy giúp tôi làm 


thịt cả 3 con ngay hôm nay. 


Người đồ tế phải hứa giết giúp. Ba con vật nghe 
chúng chắc chắn phải chết. Hai con đã từng bảo việc 
này sẽ không xảy ra bấy giờ đang khóc thẩm thiết. 
Ngay khi ấy người tu sĩ đi đến vừa lần chuỗi đọc lời 
quy y và tụng câu “m mani padme hum.” Ông ta đã 
đến để xem thử con dê, con cừu và con trâu đực có 


đú mập hay không. 


Ba con vật nói rằng thật không hợp lý nếu thầy 


tu mà giết chúng sinh hoặc sai người khác giết. 


— Tốt nhất là chúng tôi không bị giết. Nếu chúng 
tôi phải chết thì này thầy tu, thầy nên tự tay giết 


chúng tôi. 


Vị tu sĩ không làm gì cả, người đồ tể trở lại và 
lấy dây thừng cột chân 3 con vật lại. Anh ta lấy búa 
đập con bò đực một cú vào đầu bất tỉnh, thọc một 
nhát gươm nhọn vào sườn của con dê và con cừu, và 
dùng những lưỡi câu bén để cắt những động mạch 
chính của chúng. Như thế những con vật trải qua sự 


658 | Pabongka Rinpoche 


đau đớn không thể tưởng tượng. Con bò rống lên với 
một giọng bỉ ai thảm thiết: 


— Nghe tôi đây này, hỡi tất cả chư Phật ở mười 
phương. Tôi thấy những điềm xấu. Những tỷ-kheo 
trên đất này chỉ là những hình ảnh mường tượng tỷ- 
kheo, vì họ sai giết những hữu tình đã từng là cha 
mẹ của họ. 


Cờ chiến thắng của pháp đã bị hạ thấp và ngọn 
cờ của ma quỷ giương cao; tất cả chư Phật và Bồ-tát 
đều buồn bã. 


Đây là cuộc đối thoại giữa vị tu sĩ, con đê, con 
cừu và con bò - tất cả chỉ vì bữa ăn trưa của một vài 
tỷ-kheo. Tác phẩm Tấm gương trong kể chuyện này 
rất dài. 


Những điều như vậy lạc ra ngoài giáo lý; điều 
cốt yếu là tránh giết chúng sinh. Bậc tôn sư tôi, chỗ 
nương cậy của tôi, là người có biệt tài làm cho người 
khác hối hận từ bỏ sát sinh. Khi đến tỉnh Kham tôi 
cũng đã có thể chấm dứt việc tàn sát súc vật tập thể 
mà chùa Sog Tsaendaen và những tu viện khác thường 
làm để gây quỹ. Tôi nghĩ rằng đây là việc tốt nhất mà 
tôi có thể làm cho chánh pháp trong đời này. 


(2) LẤY CỦA KHÔNG CHO 


“Căn bản” là vật sở hữu của người khác. “Định” 


gồm ba phần: sự “nhận ra” phải không lầm lẫn, “động 


Giải thoát trong lòng tay | 659 


lực” là ý muốn lấy một vật, vì người ta sẽ không đem 
nó mà cho mình, “vọng tưởng” là một trong ba độc. 
Một ví dụ về ăn cắp do “sân” là lấy tài sản của một 
kẻ thù; một ví dụ về ăn cắp do “tham” là thích một 
vật gì của người khác và dùng mưu mô để lấy; một ví 
dụ về ăn cắp do “si” là truyền thống của người ngoài 
đạo Phật, theo đó “khi một người thuộc giai cấp Bà- 
la-môn bị sa sút về tài sản, thì người đó được phép ăn 
trộm,” nghĩa là họ không cho đó là một hành vi quấy. 


“Hành vi” không cần phải là sự đi lén lút về 
đêm. Sự lấy của không cho có thể bao hàm nhiều 
chuyện như: một người xuất gia lạm dụng của tín thí, 
một quan tòa xử phạt bất công, cái kiểu bố thí cho ra 
rất ít với hy vọng nhận lại thật nhiều (“thả tép câu 
cá”), vân vân. Khi một thầy tu vi phạm học giới, ông 
ta phải lạy sám hối, vân vân; mục đích là để chừa 
những hành vi quấy như trên. 


Tóm lại: Bạn muốn có được một thứ sở hữu đặc 
biệt nào đó, mà khổ chủ của vật ấy không muốn lìa. 
Bạn dùng nhiều phương tiện lừa bịp để được nó, làm 
cho người kia không thể nào lấy lại. Không những 
chúng ta rất dễ phạm vào kiểu ăn trộm này, mà chúng 
ta còn phạm những kiểu trộm cướp như sau: Hoặc ta 
để cho người nào lấy của cải hay sở hữu của người 
khác, dù chỉ đáng giá vài xu. Hoặc ta mượn vật gì của 
người khác đã lâu rồi chiếm làm sở hữu của mình khi 
chủ quên đòi. Hoặc ta có thể nghĩ, “Lạy trời cho ông 
ấy quên,” và nhận ra rằng ông ta đã quên. 


660 | Pabongka Rinpoche 


“Bước cuối” xảy ra khi bạn nghĩ mình đã nhận 
được vật - khi ấy bạn thành một kẻ trộm cắp. Nếu 
bạn còn làm chú tiểu, thì việc ấy cũng gần như phạm 
một trọng giới, nếu bạn là tỷ-kheo, bạn phạm trọng 
giới thực. 


(3) TÀ DÂM 


Đối với cư sĩ thế tục thì “căn bản” là bất cứ một 
lỗ nào trừ bộ phận sinh dục; bất cứ thời gian nào 
không thích hợp, như khi người phụ nữ đang có bầu 
hoặc đang giữ giới bát quan trai; tại một nơi không 
thích hợp, như trước bậc thầy hay gần một bảo tháp; 
bất cứ người nào không thích hợp, như mẹ hay cha 


của mình.! 


Đối với người xuất gia thì tất cả mọi hành vi 
dâm dục đều trở thành tà dâm. 


Sự “nhận ra” là: người ta phải không nghi ngờ 
gì hành vi ấy là tà dâm; nhưng khi bạn là tu sĩ mà 
phạm hạnh bất tịnh thì không kể bạn lầm hay không. 


“Vọng tưởng” là một trong ba độc. “Động lực” là 
muốn làm quấy. “Hành vi” là khi hai căn tiếp xúc, 


1. Nhân, Pháp, Thời, Xứ - Người Tây tạng quan niệm về “tà 
dâm” có chỗ khác với Việt Nam; ví dụ về “người không 
thích hợp” thì chỉ kể mẹ hoặc cha, chứ không kể vợ hay 
chồng của kẻ khác. 


Giải thoát trong lòng tay | 661 


vân vân. “Bước cuối” thành tựu khi người ta cảm thọ 
sự khoái thích. 


(4) NÓI DỐI 
Người ta có thể nói dối về tám điều: 


1. Một điều gì ta đã thấy bằng nhãn thức, nghe bằng 
nhĩ thức, cảm nhận bằng tỉ thức, thiệt thức, thân 
thức một cách riêng rẽ; 

2. Một điều gì ta đã thấy bằng nhãn thức, vân vân, 

một cách tổng hợp; 

3. Một điều gì ta đã không thấy bằng mắt, vân vân, 

một cách riêng rẽ; 

4. Một điều gì ta đã không thấy bằng mắt, vân vân, 

một cách tổng hợp; 

. Một điều gì ta đã kinh nghiệm bằng ý thức ta; 

. Một điều gì ta đã không kinh nghiệm bằng ý thức ta; 

. Một điều gì ta biết; 





® "`"! ©G Ơi 


. Một điều gì ta không biết; 


Bạn phải nói với một chúng sinh hiểu được điều 
bạn nói bằng tiếng người. Thành phần của “ý định” 
là như sau. Sự “nhận ra” là nhận ra bạn đang nói (ví 
dụ) không thấy một điều gì, trong khi thực sự là bạn 
có thấy. “Động lực” là muốn nói như vậy. “Vọng 
tưởng” là một trong ba độc tố. “Hành vi” là nói những 


662 | Pabongka Rinpoche 


lời dối gạt, hoặc dối bằng cử chỉ như lắc đầu hay gật 
đầu mà không thốt ra lời. “Bước cuối” là khi người 


khác hiểu bạn muốn nói gì. 


Tuy nhiên, thật không hợp lẽ khi trả lời một 
cách thật thà cho câu hỏi của một kẻ có thể giết 
người: “Nạn nhân của chúng tôi ở đâu?” Tuy nhiên 
nếu ai còn nghỉ ngờ về điều này thì nên làm như sau. 
Khi được hồi: “Hắn đi ngõ này phải không?” thì bạn 
nên nói một điều gì để đánh trống lấp, làm cho kẻ ấy 
phải bỏ đi. 


(5) NÓI LỜI LY GIÁN 


“Căn bản” có thể là những người đang hợp 
nhau, hoặc không hợp. Sự “nhận ra” phải là không 
lầm lẫn; “động lực” là muốn gây chia rẽ; “vọng tưởng” 
là một trong ba độc. “Hành vi” là như sau: bạn muốn 
chia rẽ những người đang hòa thuận, hoặc muốn cho 
những người không hòa đừng giải hòa; không có gì 
khác nhau nếu lời nói ly gián của bạn là thật hay dối. 
Một vài người xem việc làm này là một đức tính, 
nhưng không phải. Lời ly gián gây ra tai hại lớn, nên 
không thể là điều phải. 


“Bước cuối” là khi người ta hiểu ý nghĩa lời bạn 
nói. Nhưng nghiệp nói dối sẽ không thành tựu nếu 
những lời ly gián mà bạn nói ra có tác dụng ngược 


lại. Nghiệp ấy không thành nghiệp nói ly gián nếu lời 


Giải thoát trong lòng tay | 663 


bạn nói không làm người ta chia rẽ —- những người 
đang hòa thuận, vân vân - vì họ không hiếu. 


(6) NÓI LỜI NHỤC MẠ 


“Căn bản” của lời nhục mạ có thể là một hữu 
tình dùng làm căn bản cho sự phát triển những ý định 
làm hại, hoặc một vật vô tri như một cái gai. 


Sự “nhận ra” phải là không lầm lẫn. “Vọng 
tưởng” là một trong ba độc. “Động lực” là muốn nói 
những lời như vậy. “Hành vi” là nói về những lỗi 
trong đạo đức, dòng dõi, thân thể, vân vân. Bạn có 
thể nói sự thật hay điều dối trá, chẳng hạn bạn nói: 
“Anh đui rồi” cho một người mù thực hoặc không mù. 
Khi bạn nói những lỗi lầm về đạo đức, dòng dõi, thân 
thể, vân vân, dù là nói đùa, bạn cũng đã phạm vào 
hành vi nói lời nhục mạ, nếu lời bạn làm cho người 
kia bị tổn thương. 

“Bước cuối” là khi người kia hiểu được ý nghĩa 
của lời bạn nói. Ngôn ngữ phải được hiểu; bởi thế tiến 
trình nghiệp không hoàn tất nếu bạn nói lời nhục mạ 
với một vật vô tri. 


(7) NÓI LỜI PHÙ PHIẾM 


“Căn bản” là một lời phù phiếm vô ích. Sự 
“nhận ra” là điều mà bạn muốn để cập, là một điều 


664 | Pabongka Rinpoche 


phù phiếm không đáng nói. Đề tài của chuyện phiếm 
có thể là một vị vua nổi tiếng hoặc không; bất cứ gì 
cũng có thể làm căn bản thực sự của chuyện phù phiếm. 
“Động lực” là sự ham nói. “Vọng tưởng” là ba độc. 
“Hành vi” là nói về vua, về quân đội, hay bất cứ gì. 


Ngày nay những tu sĩ chúng ta trong tu viện mỗi 
khi tụ họp lại là bàn luận đú thứ chuyện: chuyện 
chính phú, Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Đấy là 
chuyện phiếm. Chuyện phù phiếm là nghiệp nhẹ nhất 
trong mười bất thiện, nhưng nó lại là cách tốt nhất để 
lãng phí cuộc đời chúng ta. Cái thói xấu tán gẫu làm 
hỏng những cuộc đại lễ công cộng trong tôn giáo và 
chư tăng liên tục tụ họp ăn trưa nói chuyện quá nhiều. 
Atìsha nói: 


“Khi ở chung, hãy kiểm soát lời nói. Khi ở một 
mình, hãy kiểm soát tư duy.” 


Nói cách khác, bạn phải cẩn thận dù chỉ có một 
người bạn. Những câu chuyện và thảo luận về những 
luận đề không phải Phật giáo đều là chuyện phù 
phiếm. Mặc dù với sáu tà hạnh về thân và lời, bạn có 
thể bảo người khác làm thay bạn (trừ tà hạnh dâm dục), 
song chính bạn cũng bị vướng vào tiến trình nghiệp. 


(8) THAM 


“Căn bản” là tài sản của một người khác. Giả 
sử khi đi chợ, bạn trông thấy một món hàng hấp dẫn 


Giải thoát trong lòng tay | 665 


và nghĩ, “Ước gì ta có được!” và khát khao nó gần 


muốn ốm. 


Sự “nhận ra” là biết được một vật đặc biệt nào 


đó làm căn bản cho lòng tham của bạn. 


“Động lực,” “hành vi,” và “bước cuối” phải được 
xem là những nhiệm vụ của một ý định duy nhất. 
“Động lực” là ý nghĩ: “Ước gì vật này là của ta!” 
“Vọng tưởng” là một trong ba độc. “Hành vi” là khi ý 
nghĩ càng mãnh liệt, và bạn quyết định mình phải tìm 
cách nào khiến cho vật ấy biến thành của mình. 


Bạn cũng có thể tham ngay cả những sở hữu 
của bạn. 


Khi chúng ta đi chợ ở thú đô Lhasa chẳng hạn, 
ta khởi lòng tham hàng trăm ngàn lần, vì bất cứ gì ta 
làm ở đấy ta đều làm trong sự không chánh niệm. Ta 
nên áp dụng thuốc chữa bệnh tham là nghĩ tất cả 
những vật ấy đều hư huyễn, không có thực chất. 


(9) ÁC Ý 


33c 


“Căn bản,” “vọng tưởng” vân vân của ác ý cũng 
giống như của lời nhục mạ. “Động lực” là muốn gieo 
tai hại bằng cách đánh hoặc giết đối tượng (“căn 
bản”) của ác ý, hay mong những điều như “Thật là 
tốt nếu người ấy bị tàn mạt.” “Hành vi” là đặt nhiều 
nỗ lực vào ý tưởng ấy. “Bước cuối” là quyết làm hại 
người kia. 


666 | Pabongka Rinpoche 


Chúng ta làm những hoạt động mật giáo như cầu 
sự an lạc, tăng trưởng, năng lực, phẫn nộ; nếu chúng 
ta không làm với những động lực tốt và bền bỉ, làm vì 
lợi ích của hữu tình, thì những việc ấy có thể trở 
thành những hình thái khác nhau của tâm tham, ác 
ý, vân vân; bởi thế cần phải cẩn thận. 


(10) TÀ KIẾN 


“Căn bản” phải là một cái gì hiện hữu: Nhân 
quả, Bốn chân lý, Ba ngôi báu, vân vân. Một tà kiến 
là xem những việc này là phi hữu; chẳng hạn chối bỏ 
những pháp ấy tức là bảo rằng chúng không có. 


Ngoại đạo Akshipàda muốn làm tà hạnh với 
chính con gái của ông, nên đã soạn Một trăm ngàn 
bài kệ trong đó ông tuyên bố ngoài cuộc đời này, 
không còn có đời tái sinh nào khác. Ngoài ra những 
ví dụ về tà kiến là mười sáu quan niệm sai lầm, tà 
ác, bịa đặt, vân vân. 


Sự “nhận ra” cũng giống như chín hình thức kia 
của sự nhận ra, ngoại trừ sự kiện người ta không 
nhận ra rằng cái điều mình chối bồ kỳ thực là đúng. 
“Hành vi” là ý định chối bỏ cái điều dùng làm căn 
bản. “Bước cuối” là quyết định rằng điều đó không 
hiện hữu. 


Chúng ta ít có cơ hội thực sự chủ trương những 
tà kiến, nhưng ta cũng có thể bị bạn xấu lung lạc để 


Giải thoát trong lòng tay | 667 


có chủ trương như vậy. Bạn xấu nghĩa là những người 
có rất ít công đức. 


Khi ta đã biết rõ mười bất thiện ấy, điều cốt yếu 
là ta phải cẩn thận tránh làm. 


- Những sự khác nhau làm nên nghiệp nặng hay nhẹ 


Có sáu yếu tố: 
1) NĂNG DO BẢN CHẤT 


Bảy nghiệp của thân và được xếp hạng từ nặng 
nhất là giết cho đến nhẹ nhất là lời nói phù phiếm. 
Lý do là thứ tự này phản ảnh mức độ đau khổ mà hữu 
tình khác phải chịu. Ví dụ: dù chúng ta có thể khác 
nhau cách mấy, thì cũng có giống nhau một điều là, 
ai cũng yêu quý mạng sống của mình hơn những sở 
hữu của mình. Do vậy sự giết chết gây nhiều đau khổ 
cho người khác hơn là trộm cắp. Tuy nhiên, với ba 
điều bất thiện của tâm ý, cái nhẹ nhất nằm trước tiên, 


nặng nhất là cái cuối cùng. 


2) NĂNG DO Ý ĐỊNH 


Khi ý định phát xuất từ một vọng tưởng khá 
mạnh những điều bất thiện, chẳng hạn nhục mạ, 
bản chất lại nhẹ, như người ta nói: “Anh là con chó 
già” do vì rất tức giận, thì hành vi này khi ấy trở 
thành nặng. 


668 | Pabongka Rinpoche 


3) NẶNG DO HÀNH VI 


Một ví dụ về điều này là giết một cách tàn bạo. 
Lại nữa giết một con voi chẳng hạn, nặng hơn giết 
môt con sâu. Giết những con vật có thân thể khổng lô 
và có sức mạnh vật lý lớn thì tội nặng hơn, vì chúng 
trải qua đau đớn nhiều hơn. Ở một vài xứ sở, người ta 
thiêu sống những con ếch, gà vịt và côn trùng; những 
hành vi này đều nặng theo cả 2 cách bởi vì bản chất 


của chúng và do chính hành vi giết hại. 
4) NẶNG DO GĂN BẢN 
Một tội được xem là nặng chẳng hạn như có cái 
nhìn dữ dằn đối với những bậc bề trên như là bổn sư, 
thầy truyền giới, những vị bồổ-tát, những thành phần 
của tăng chúng, cha mẹ, vân vân. 
5) NẶNG VÌ TÍNH CÁCH THƯỜNG XUYÊN 
Nói phù phiếm, chẳng hạn, là nặng vì người ta 
luôn luôn làm. 
6) NẶNG VÌ KHÔNG CÓ CÁCH CỨU CHỮA 


Những tội trong dòng tâm thức của một người 


không bao giờ làm một thiện hành nào là rất nặng. 


Giải thoát trong lòng tay | 669 


Có từ một đến sáu loại nặng trong bất cứ hành 
vi nào. Hai ví dụ về hai loại tội nặng là: nhìn một vị 
Bồ-tát một cách tức tối khi ta rất giận dữ, hoặc giết 
một con vật một cách tàn bạo. Hát múa do tham mạnh 
là một trường hợp chỉ có một loại nặng. Tất cả 6 loại 
nặng đều hiện hữu chẳng hạn nơi một người đồ tể 
luôn luôn phạm tội và không bao giờ làm việc lành, 


giận dữ với cha mẹ và giết một cách tàn bạo. 


Dù tội lỗi của chúng ta nhẹ đến đâu, chúng ta 


luôn luôn làm cho chúng thêm trầm trọng. 


- Dạy về quả báo của những nghiệp này 


Có 3 loại quả báo: quả báo đã thuần thục, quả 
báo phù hợp với nguyên nhân và quả báo thuộc về 


hoàn cảnh), 


Khi người ta phạm một điều nào trong bất cứ 10 
điều bất thiện, thì ta trải qua 4 quả báo chứ không 
phải 3, vì quả báo liên hệ đến nguyên nhân được chia 
làm hai loại: Những kinh nghiệm phù hợp với nguyên 
nhân và hành động phù hợp với nguyên nhân. 


Những bất thiện lớn lao sẽ đưa đến tái sinh ở 
địa ngục; trung bình thì đưa đến tái sinh làm ngạ quỷ, 


và nhỏ thì đưa đến tái sinh làm súc sinh. Hãy lấy ví 


1. tức là “y báo”— DG 


670 | Pabongka Rinpoche 


dụ giết. Quả báo đã chín có thể là tái sinh ở địa ngục. 
Về sau người ta thoát khỏi địa ngục và được tái sinh 
làm người, nhưng mạng sống ngắn ngủi, lại đau nhiều 
bệnh: đây là những kinh nghiệm phù hợp với nguyên 
nhân. Người ta cũng có thể ưa giết từ tấm bé: đây là 
hành vi phù hợp với nguyên nhân. Những “quả báo 
về hoàn cảnh” xảy ra trong môi trường sống: thức ăn, 
thức uống, thuốc men, vân vân, có ít hiệu lực. Sau khi 
chúng ta đã sinh vào địa ngục, có thân thể không khác 
gì lửa địa ngục rồi, chúng ta lại sinh làm người thích 
giết. Sự giết hại của chúng ta làm cho tiến trình này 
kéo dài bất tận và chúng ta lại bị ném xuống đọa xứ. 
Những hậu quả đáng buôn hơn tất cả là những hành 
động liên hệ đến nguyên nhân; đấy là lý do tại sao 
chúng ta cần phải nỗ lực tìm cách ngăn chận những 
hành động tương ưng với những nguyên nhân bất 
thiện, và phát sinh những hành động phù hợp với 


nguyên nhân thiện. 


Bây giờ chúng ta sẽ đề cập các điều bất thiện 
khác - lấy của không cho - theo thứ tự. Những kinh 
nghiệm phù hợp với nguyên nhân là: (đối với việc 
trộm cắp) bạn sẽ thiếu vật sở hữu, phải xài chung với 
những người khác; (đối với tà hạnh) bạn sẽ không thể 
giữ được đệ tứ, tôi tớ, hay chồng vợ; (đối với nói dối) 
người khác không tin bạn; đối với lời ly gián, bạn sẽ 
có ít bạn bè, không có tín đồ tôi tớ vân vân; (đối với 
nói lời nhục mạ) những người khác sẽ nói xấu bạn; 
(đối với nói lời phù phiếm) lời bạn sẽ ít có hiệu quả 


Giải thoát trong lòng tay | G71 


vì người khác sẽ xem thường những gì bạn nói; (đối 
với tham) bạn sẽ không đạt được mục đích; (đối với 
ác ý) hoàn cảnh xung quanh bạn sẽ đáng sợ; (đối với 
tà kiến) bạn sẽ bị đui mù trước chánh kiến. Một số 
người phạm tội được sống lâu, mọi sự đối với họ đều 
suôn sẻ; ngược lại một số người tu hành nghiêm chỉnh 
thì lại bị đau ốm, mạng sống ngắn ngủi, vân vân. Có 
nhiều nguyên nhân cho việc này: những nguyên nhân 
ấy nằm trong các đời quá khứ. Khi một chuyện gì khó 
chịu xảy đến cho ta trong đời này, chúng ta cứ nghĩ 
đấy là do một nguyên nhân gần nhất, nhưng sự thật 
không phải thế. Thông thường những việc ấy được tạo 
tác bởi nghiệp từ những đời quá khứ. 


Những hành động phù hợp với nguyên nhân là 
như sau. Trong đời này, có những người từ nhỏ đã 
thích ăn trộm đồ vật; điều này là do trong những đời 
quá khứ họ đã quen lấy của không cho. Có những trẻ 
con có tài làm cho những trẻ khác ăn cắp; những trẻ 
như thế ưa thích chuyện trộm cắp. Những hành vi 
khác phù hợp với nguyên nhân cũng tương tự như thế 
và dễ hiểu. Những hành vi phù hợp với những nguyên 
nhân là tham, ác ý và tà kiến làm cho tham sân sỉ 


càng tăng trưởng. 


Những quả báo về hoàn cảnh do lấy của không 
cho là: mất mùa, trồng cây ít kết quả, gặp sương mù, 
mưa đá, nuôi bò không có sữa, vân vân. Do tà hạnh, 
bạn phải sống trong những nơi bùn lầy hôi hám; do 
nói láo, xung quanh có nhiều kẻ lường gạt; do nói ly 


672 | Pabongka Rinpoche 


gián, bạn phải sống những nơi đất không bằng phẳng; 
do nói lời nhục mạ, bạn phải sống một nơi có nhiều 
gốc cây đã bị chặt; do nói phù phiếm, mùa màng thất 
bại, mưa trái thời; do tham, tất cả những lạc thú của 
bạn sẽ bị mây ám; do ác ý, sẽ có nhiều chiến tranh 
bệnh tật đói khát; do tà kiến, nguồn nước và những gì 
quý báu của bạn sẽ khô cạn. 


Như vậy, nếu bạn đã biết được những gì sẽ xảy 
đến do hậu quả của bất thiện mà vẫn còn cố ý làm 
những điều bất thiện, thì cũng giống như đứng trên 
một mồm đá cao mà nhảy xuống với đôi mắt mở lớn. 


Đất đai trước kia khá tốt, bây giờ rất xấu, khô 
cằn, vân vân. Nghiệp đã làm việc ấy. Trong thời kiếp 
may mắn này, lúc đầu đất thật kỳ diệu nhưng nó đã 
dần dần thoái hóa và bây giờ đã bị ăn mòn, đây 
những chỗ nứt nẻ và vực sâu. 


* Nghĩ về khía cạnh trắng của nhân quả 
Có 2 phần: 
- Tiến trình nghiệp trắng thực sự; 
- Dạy về quả báo của nghiệp trắng. 


- Tiến trình nghiệp trắng thực sự 


Chỉ có tránh làm 10 bất thiện mà thôi thì không 
hoàn thành được tiến trình nghiệp trắng (tức là bạch 


Giải thoát trong lòng tay | 673 


nghiệp hay nghiệp thiện). Tiến trình đầy đú như sau: 
nhận ra 10 điều bất thiện, kiêng làm những điều ấy 
sau khi thấy những lỗi lầm, và sau khi có ý nghĩ từ bỏ 
chúng, là sự hoàn toàn chế ngự. Điều thiện không giết 
hại chẳng hạn, có 4 phần: căn bản, ý định, hành vi 
và bước cuối. Lấy ví dụ bạch nghiệp là không giết một 
con cừu. Con cừu là căn bản. Bạn thấy lỗi lầm trong 
sự giết cừu nên muốn đừng giết nó và nghĩ “điều ấy 
không nên.” Đây là động lực. Khi tư tưởng này càng 
mạnh hơn và bạn thấy rằng giết con cừu là một ác 
hành, bạn cố hoàn toàn kiêng sự giết, nỗ lực này là 
hành vi của bạch nghiệp từ bỏ giết. Tiến trình nghiệp 
hoàn tất khi bạn quyết định rằng mình sẽ không giết: 
bạn thấy rõ lỗi lầm của sự giết và nghĩ rằng mình sẽ 
hoàn toàn kiêng sát sinh: điều này cũng tương đương 
với hành nghiệp của thân. Đây là bước cuối của bạch 


nghiệp không giết cừu. 


Khi bạn sắp ăn trộm một vật gì, thì động lực làm 
cho bạn không lấy là ý tưởng như sau:”vật này là căn 
bản của nỗi đau khổ và sa đọa của tôi; ác hành này 
sẽ là nguyên nhân đưa tôi xuống các đọa xứ, bởi vậy 
không nên làm. “Hành vi là nỗ lực của bạn để từ bỏ 
việc trộm cắp. Tiến trình nghiệp hoàn tất khi bạn 
quyết định từ bỏ trộm cắp. Hãy áp dụng cùng một 
nguyên tắc ấy cho những bất thiện khác, như tà hạnh 


về dâm dục, vân vân. 


674 | Pabongka Rinpoche 


- Dạy về quả báo của nghiệp trắng 
Có ba đoạn: 


1. QUÁ BÁO ĐÃ THUẦN THỤC 


Bạn được sinh làm một vị trời ở các cõi cao 
(nghĩa là ở Sắc giới và Vô sắc giới) do thiện nghiệp 
rất thù thắng; làm một vị trời Dục giới do thiện nghiệp 


trung bình; và làm một con người do thiện nghiệp nhỏ. 


2. QUÁ BÁO PHÙ HỢP VỚI NHÂN 


Có hai loại: “Kinh nghiệm” phù hợp với nhân 
là: trường thọ, có tài sản lớn, vợ chồng hòa thuận, nói 
gì người ta cũng chú ý, bạn bè thuận thảo, vân vân. 
“Hành vi” phù hợp với nhân là trường hợp xảy ra ở 
một vài người — như tái sinh của những bậc thánh 
chẳng hạn - từ lúc sinh ra đã tự phát ý từ bổ và tâm 
đại bi. 


3. QUẢ BÁO THUỘC VỀ HOÀN GẢNH 
(Y BÁO) 


Điều này dễ hiểu: ngược lại với quả báo hoàn 
cảnh của mười bất thiện; đó là có thức ăn uống, thuốc 


men nhiều hiệu năng, vân vân. 


Giải thoát trong lòng tay | 675 


*Dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp 
cường liệt 


Có bốn phần. 


- Cường liệt do ruộng phước 


Quả báo của bố thí càng tăng lần lượt theo thứ 
tự sau: bế thí cho người thường, cho cha mẹ, cho người 
có đức hạnh, cho Bồ-tát tại gia hay xuất gia, cho chư 
Phật, và cho bậc thầy của mình. Nhìn một Bồ-tát với 
cái nhìn khinh bỉ thì tội báo còn nặng hơn là ném tất 
cả hữu tình trong ba cõi vào ngục rồi móc hai con mắt 
họ. Chắp tay kính chào vì lòng tin tưởng kính trọng 
đối với một vị Bầ-tát thì có công đức hơn là giải phóng 
tất cả những hữu tình ấy ra khỏi tù ngục và đem con 
mắt cho họ. Cũng thế, khi một thầy tu giết một súc 
vật, thì ông ta chỉ phạm một tiểu giới; nếu giết một 


con người, thì phạm trọng tội. 


- Cường liệt do vì đã thụ giới 


Một quyển kinh nói công đức một người hành 
thiện mà đã thụ giới thì lớn hơn là chưa thụ giới. Cũng 
vậy đối với phi công đức: một người xuất gia thụ giới 
mà làm một điều bất thiện nhỏ nhặt thì có tội nặng 
hơn là một người thường phạm cả mười bất thiện. Do 
vậy mà thật là trọng tội khi người đã thọ bổ-để tâm 


và thọ giới mật tông mà vi phạm những tà hạnh. Có 


676 | Pabongka Rinpoche 


nhiều người cho rằng vì thụ giới thì bị tội nặng nên 
tránh thụ giới. Nhưng không cần thiết phải vậy. 
Quyển Hành trung đạo nói: 


“Không có nhân nào để tái sinh thù thắng trong 
đời sau ngoài ra nhân giới.” 


Nghĩa là, muốn tái sinh làm người trong đời sau, 
thì bạn nhất định phải thụ giới và giữ giới. Nếu bạn 
không thụ giới, mà chỉ bố thí chẳng hạn, thì bạn có 
thể tái sinh làm một thú vật như con rồng. 


Nếu bạn thụ giới, bạn sẽ liên tục nhận công đức. 
Và nếu bạn giữ một ác giới thì bạn sẽ liên tục nhận 
phi công đức: một người đồ tế và một bà bán rượu là 
những điển hình của người theo ác giới, và tội của họ 
sẽ liên tục tăng trưởng, dù là khi họ đang ngủ hay khi 
họ nghỉ mệt. 


Giả sử hai người sống chung, một người đã thọ 
giới không giết, người kia chưa thọ. Cả hai người có 
thể suốt một thời gian không giết con gì, nhưng người 
không thọ giới thì không có công đức do sự từ bỏ sát 
sinh, trong khi người đã thọ giới thì công đức càng 
ngày càng tăng. Cũng tương tự, những người thọ giới 
cư sĩ tại gia, giới sa di hay cụ túc giới có thể không 
làm nỗ lực đặc biệt gì để tăng thiện căn công đức, 
nhưng ít nhất họ cũng thấy được sự tăng trưởng trong 
các loại giới: ngũ giới, 36 giới, 253 giới; ngay cả trong 
lúc ngủ. Và điều này cũng áp dụng cho những người 
thọ Bồ-tát giới, công đức càng tăng hơn bất cứ giới 


Giải thoát trong lòng tay | 677 


nào ở trên, không thể tính được. Như trong Hành Bồ- 
tát hạnh nói: 


Sau đó ngay cả trong giấc ngủ của họ, 

Hay trong những lúc không đề phòng, 

Công đức của họ sẽ có nhiều năng lực. 
Nhiều công đức liên tục đến với họ, 


Và sẽ trở thành to lớn như hư không. 


Những người thọ giới mật tông còn thấy tăng 
trưởng công đức trăm ngàn lần hơn. Bởi thế một người 
chưa thọ bất cứ giới nào thì không tạo được những 
thiện căn đặc biệt này; hãy so với người thọ giới 
ngày nào cũng thấy công đức mình tăng trưởng và 
như vậy có lợi lạc lớn. Những người hẹp hòi không 
nên có tà kiến, ngay cả những người thế tục cũng 
nên thọ giới một ngày, thọ giới nhịn ăn một ngày và 
thọ bồ-đề tâm. 


Có 2 loại cấm chỉ: sự cấm chỉ tự nhiên và sự 
cấm chỉ có tuyên bố. Loại một là như sau. Một trong 
những sắc thái của loại cấm giới này là nhân của 
chúng: những động lực thực thụ của người ta là những 
động lực bất thiện. Một sắc thái khác là bản chất: bản 
chất chúng là tội lỗi, và chúng thể hiện sự bất thiện. 
Nhưng còn một sắc thái khác nữa là hậu quả của 
chúng: một phần của bản chất chúng là chúng có thể 
chín thành một hậu quả không vưi. Bất kể một người 
đã thọ giới hay chưa thọ, nếu những điều căn bản này 


678 | Pabongka Rinpoche 


mà có mặt, thì người ấy sẽ phát sinh một tội thuộc 
loại cấm chỉ tự nhiên. 


Loại hai, sự cấm chỉ có công bố, là một nghiệp 
hay nghiệp chướng đi ngược lại luật Phật chế. Loại 
này như sau. Một sắc thái của chúng là nguyên nhân: 
động lực thực sự là ý định tốt hoặc trung tính. Bản 
chất của chúng là một sắc thái khác: chúng thể hiện 
một bản chất trung tính. Một sắc thái khác nữa là quả 
báo của chúng: Một phần bản chất của chúng là, 
chúng không thể chín mùi thành hậu quả bất lạc. 


Nếu bạn vi phạm một tiểu giới, và nguyên nhân 
tức động lực, được liên kết với một cái gì bất thiện, 
chẳng hạn tư tưởng bất chấp giới luật, khi ấy bạn sẽ 
phạm một tội và vi phạm một tiểu giới: đấy là một điều 
cấm chỉ tự nhiên và một điều cấm chỉ được công bố. 
Nếu bạn phạm một tiểu giới với một động lực trung 
tính, bạn phạm tiểu giới ấy bằng cách đi ngược lại giới 
Phật chế nhưng bạn không phạm tội — điều cấm chỉ tự 
nhiên. Nếu một tỷ-kheo giết một con vật, ông ta phạm 
một tội — điều cấm tự nhiên về giết súc vật - và phạm 
một tiểu giới — điều cấm có công bố, vì giết một con 
vật là một vi phạm trong tiểu giới của tỷ-kheo. 


Những tội lỗi như thế và những tiểu giới vi 
phạm có thể có cùng bản chất nhưng chúng vẫn bị 
hạn chế vào những pháp riêng biệt. Bất kể người ta 
áp dụng một vài sự giải tội như thế nào, chẳng hạn 4 
năng lực, và mặc dù người ta có thế hoàn toàn tịnh 
hóa tội lỗi có cùng một bản chất, việc làm này vẫn 


Giải thoát trong lòng tay | 679 


không phục hồi lại được một cách thích đáng cái tiểu 
giới đã phạm có cùng một bản chất như tội. Lại nữa 
mặc dù người ta có thể phục hồi một cách thích đáng 
tiểu giới đã vi phạm, song nếu người ta không sám 
hối tội nhờ bốn năng lực thì người ta vẫn chưa tịnh 
hóa nó. 


Người ta thọ giới tỷ-kheo từ nơi vị tu viện trưởng, 
thầy truyền giới, và những thành phần của tăng-già; 
bởi thế người ta phải phục hồi những giới này trước 
mặt các tỷ-kheo hay thành phần của tăng chúng. 
Những tà hạnh ngược lại giới Bồ-tát thường phải được 
sám hối và tịnh hóa trước bậc thầy, chư Phật và các 
Bồ-tát; những tà hạnh ngược lại với giới Mật tông cần 
phải được sám hối và được tịnh hóa trước bộ loại chư 
thần của mandala đặc biệt. 


Khi tạo công đức lớn, sẽ có lợi ích hơn nhiều 
nếu ít nhất ta giữ giới đại thừa một ngày bằng cách 
dâng cúng và xây dựng kho công đức. 


- Cường liệt do hành vi đã làm 


Bố thí Pháp tốt hơn bố thí tài vật, cúng dường 


bằng sự tu tập hơn là cúng dường vật chất, vân vân. 


- Cường liệt do ý định 


Nếu kèm với bồ-đề tâm mà lập một lời cầu 


nguyện với Tara hay cúng một cây đèn, thì công đức 


680 | Pabongka Rinpoche 


của ta sẽ rất mạnh, hơn là cúng một trăm ngàn cây 
mà không có tâm bồ-đề. 


Những tiêu để trên dạy cho bạn những phi công 
đức cần tránh, và những công đức nên thực hành. 


Nếu bạn muốn trở nên thiện xảo trong việc tu 
tập, thì phải biết làm thế nào để xây dựng một kho 
công đức khổng lồ mà không phải nhọc sức, và làm 
thế nào để giảm bớt những điều phi công đức. Chẳng 
hạn nếu một tỷ-kheo làm những nghi thức chuẩn bị 
kèm theo tâm bồ-đề, thì phước nghiệp này cường liệt 
theo cả bốn cách, do lĩnh vực, do ông đã thụ giới, do 
việc làm, và do ý định. 


Lại cũng có sự khác nhau giữa “dẫn nghiệp” và 
“mãn nghiệp.” “Dẫn nghiệp” là một nghiệp lành 
khiến ta sinh vào thượng giới, hoặc một nghiệp ác 
khiến ta sinh vào đọa xứ. “Mãn nghiệp” không có tính 
cố định như thế: một “dẫn nghiệp” người ta làm có 
thể thiện, mà “mãn nghiệp” có thể hoặc thiện hoặc 
bất thiện. Một “dẫn nghiệp” có thể bất thiện nhưng 
mãn nghiệp có thể hoặc thiện hoặc bất thiện. Vậy có 
bốn khả năng. 


Muốn có một tái sinh làm người hạnh phúc, làm 
chuyển luân vương, thì cả hai loại dẫn nghiệp và mãn 
nghiệp cần phải đều là thiện. Một tái sinh làm người 
đầy những đau khổ nhọc nhằn, ví dụ làm người ăn 
mày, là một trường hợp dẫn nghiệp là thiện nhưng 
mãn nghiệp bất thiện. Tái sinh vào địa ngục là một 


Giải thoát trong lòng tay | 681 


điển hình về dẫn nghiệp mãn nghiệp đều bất thiện. 
Điển hình về dẫn nghiệp bất thiện mãn nghiệp thiện 
là làm con ngựa hay lừa cho đức Dalai Lama hay 


Panchen Lama, hoặc làm những con chó của các ngài. 


Một hành nghiệp duy nhất cũng có thể khiến 
người ta tái sinh nhiều đời kiếp liên tục, ví dụ nhục 
mạ người khác “Anh giống như ếch nhái” có thể có 
quả báo tái sinh năm trăm đời làm con ếch. Hoặc 
nhiều hành nghiệp có thể có quả báo trong một thân 


tái sinh duy nhất, vân vân. 


Có nhiều loại nghiệp khác: nghiệp ta bắt buộc 
phải chịu, nghiệp ta không bắt buộc phải chịu, nghiệp 
ta tích lũy do một hành vi nào đó, những hành vi đã 
làm nhưng không tích lũy nghiệp, nghiệp đã tích lũy 


mà không cần làm øgì cả. 


Quả báo của nghiệp mà ta chắc chắn phải chịu 
có thể xảy ra trong ba thời gian khác nhau. Với những 
quả báo cụ thể: do vài động lực đặc biệt hay do ruộng 
phước đặc biệt, người ta kinh quá những quả báo ngay 
trong cùng một đời trong đó nghiệp ấy được tích lũy 
(“hiện báo”). Với nghiệp phải chịu sau khi tái sinh 
(đời sau, gọi là “sinh báo”), thì người ta kinh quá quả 
báo của nghiệp ấy trong đời sau. Với nghiệp phải chịu 
quả báo trong nhiều đời sau, thì người ta kinh quá quả 
báo của nó trong đời kế tiếp với đời sau, hoặc trong 
những kiếp tái sinh về sau. Bạn nên tham khảo những 


tác phẩm như của Tsongkapa Những giai đoạn Lớn 


682 | Pabongka Rinpoche 


hay Trung bình của Đạo lộ để hiểu những điều này 
một cách chỉ tiết hơn. 


b) Khuyên tạo nhân thù thắng 


Bởi thế chúng ta nên sợ quả báo của bất thiện 
và giữ giới từ bổ mười nghiệp bất thiện. Nếu chúng ta 
làm mười nghiệp thiện một cách thích đáng, ta sẽ 
không rơi vào các đọa xứ, thay vì thế sẽ được sinh 
làm người hay trời. Nhưng chỉ riêng điều này mà thôi 
thì không đủ cho ta đạt giải thoát và toàn tri. Tuy thế, 
nếu ta có thể được loại tái sinh thù thắng đặc biệt có 
tám đức thuần thục, thì ta có thể tiến xa hơn trên đạo 
lộ. Bởi thế ta nên thành tựu cho được một tái sinh có 
tám điều thuần thục như thế. Đức Tsongkapa vĩ đại 
CÓ nói: 

Bạn sẽ không tu hành được bao nhiêu 

Nếu không có một tái sinh 

Có đủ điều kiện để thực hành tối thượng thừa. 
Bởi thế hãy luyện tập để tạo nhân 

Cho cả tám điều thù thắng ấy. 


b(i) Những đức tính thuần thục 


Có tám đức thuần thục là: sống lâu, thân thể 
đẹp, gia tộc thù thắng, tài sản lớn, lời nói đáng tin 
cậy, có danh tiếng lớn, làm thân nam nhi, thân thể 
và tâm hồn đều dũng mãnh. 


Giải thoát trong lòng tay | 683 


Trên thế gian này, những trái quả tốt trong một 
thửa ruộng là do hột giống tốt. Chớ lầm lẫn: Sự kiện 
rằng chúng ta có tài sản, tái sinh thù thắng, vân vân, 
đều do những hành nghiệp trong đời quá khứ. Và nếu 
chỉ có những kết quả tốt cho mùa năm nay thì không 
ích gì lắm; ta cần phải cố gắng gieo trồng những giống 
tốt cho năm tới. Cũng vậy, không ích gì nếu ta không 
tò mò chút nào về những đời kiếp tương lai của ta, 
hoặc chỉ nghĩ về chúng rồi đâm ra hãi sợ. Ta sẽ không 
được cái gì nếu ta chỉ hoàn tất những nhân để có được 
tái sinh tốt bình thường; mà ta còn phải hoàn tất 
những cái nhân để có được một loại tái sinh đặc biệt 
thích hợp để tu tập Pháp. Lại nữa, ta cần phải có tám 
đức thuần thục — sống lâu, thân thể tốt đẹp, vân vân. 


b(ii) Nhiệm vụ của những đức tính thuần thục 


Đức đầu tiên trong tám đức ấy là sống lâu, vì nó 
sẽ giúp bạn tiến bộ trong Pháp nhờ có nhiều thời gian 
tạo công đức cho chính mình và cho người khác. 


Do đức thứ hai (thân tướng tốt đẹp), bạn có thế 
thu hút tín đồ chỉ nhờ dáng vẻ của bạn. Atìsha là một 


trường hợp điển hình về phương diện này. 


Đức thứ ba (dòng họ cao thượng) sẽ làm cho 
những người khác đặc biệc chú ý đến những mệnh 
lệnh của bạn. 

Đức thứ tư là có tài sản lớn. Vì bạn có nhiều tài 


sản và đông quyến thuộc, trước hết bạn có thể lôi 


684 | Pabongka Rinpoche 


cuốn hữu tình nhờ những sở hữu vật chất, rồi sau đó 
lấy Pháp mà làm cho họ thuần thục. Như vậy đức này 
là một kích thích tế lớn cho việc giúp đỡ chúng sinh. 


Đức thứ năm (lời nói đáng tin) khiến cho mọi 
người hiểu được chân lý về Tánh không. 


Đức thứ sáu (có thế lực và danh tiếng) khiến 
người khác nhanh chóng làm theo lệnh của bạn, như 
thể là mệnh lệnh vua ban. 


Đức thứ bảy (làm thân nam nhỉ) có nghĩa rằng 
bạn sẽ không bị khiếp sợ trước đám đông, và khi sống 
những nơi hoang vu bạn cũng ít bị trở ngại trong việc 
tu tập. 


Đức thứ tám (có sức mạnh về thể chất cũng như 
tinh thần) có ba nhiệm vụ. Bạn cần có một thân thể 
khỏe mạnh để thực hành những khổ hạnh phi thường 
như Milarepa; khi ấy bạn mới có thể tu tập trong 
nghịch cảnh. Với tỉnh thần mạnh, bạn sẽ không tuyệt 
vọng, dù có xảy ra bất cứ gì trong việc tự lợi lợi tha — 
bạn sẽ luôn luôn vui vẻ làm bất cứ gì cần thiết. Bạn 
sẽ có được trí khái niệm mãnh liệt (tục đế?) và điều 


này sẽ làm nhân cho sự mau đắc thần thông. 


b(iii) Những nguyên nhân để thành thự những 
đức thuần thục 


Mặc dù thật tốt nếu những hành giả có được tám 
đức nói trên, song bạn có thể thắc mắc: “Tôi có sẽ 


Giải thoát trong lòng tay | 685 


được như vậy chăng?” Dĩ nhiên bạn sẽ được; đó cũng 
như một nông phu gieo giống về mùa xuân biết được 
ông ta sẽ gặt hái kết quả vào mùa thu. Nếu trong tái 
sinh này ta tạo nhân để có được tám đức thuần thục 
ấy và làm những lời nguyện thanh tịnh cho đời vị lai, 
thì ta sẽ được quả báo là tám điều thù thắng ấy trong 
những đời vị lai. Đây là vì khi nhân duyên tụ hội đầy 
đủ thì hậu quả sẽ xảy đến. 


Ta hãy xét cả tám đức tính ấy. Nguyên nhân cho 
đức đầu tiên, sống lâu, là từ bỏ giết hại chúng sinh; cứu 
sống, tha mạng và cứu những con cá mắc cạn chẳng 
hạn; cho thực phẩm; tha thầy tu làm việc nặng; cấp 
thuốc cho người bệnh hay điều dưỡng họ, vân vân. 


Nhân chính để có thân thể tốt đẹp là thực hành 
nhẫn nhục. Tuy nhiên còn có những nhân khác, như 
cúng những cây đèn sáng cho hình tượng Phật; xây 
dựng những vật biểu tượng cho thân ngữ ý giác ngộ; 
sửa sang những vật này; thếp vàng và trang hoàng cho 
những pho tượng, mặc áo mới cho tượng; bố thí cho 
người y phục mới và đồ trang sức, vân vân. 


Một nhân để được sinh vào gia đình cao sang là 
không tự cao tự đại về những đức tính của mình, về 
dòng họ, đạo đức, trí tuệ, quyến thuộc, y phục, vân 
vân, dù bạn là cư sĩ hay xuất gia. Những nguyên nhân 
khác là hành xử một cách khiêm cung và từ bỏ tất cả 
kiêu căng và cảm giác tự tôn; và tổ lòng kính trọng 
đối với những người trên như bậc thầy, bổn sư, thầy 
truyền giới, tu viện trưởng và những phần tử của tăng 


686 | Pabongka Rinpoche 


chúng. Những người tu phải kính trọng người đa văn, 
cao niên hơn mình. Những học giả cũng phải nhận sự 
phục vụ hay lễ bái mà những người trẻ làm đối với 
họ vì kính trọng và khi một người trẻ sắp thọ giới tỷ- 
kheo, phải đối xử với họ như một người ngang hàng. 
Người ta có thể có tục lệ kính trọng những hành giả 
hoặc những vị Lạt-ma tái sinh nhưng bạn nên kính 
trọng cả những học giả và những người cao niên như 
thời Phật tại thế. 


Chính phú Tây Tạng, chính phủ trong cung Đâu- 
suất, sử dụng 16 luật của cõi trời và cõi người gồm 
nhiều điều vô cùng quan trọng: người trẻ phải kính 
trọng người già, phải kính trọng những người có đức 
hoặc những người đã từng rất tử tế với mình, chẳng 
hạn cha mẹ; phải giúp đỡ những người sa sút vì bệnh 
tật nghèo khó, vân vân. Nếu những điều này được 
tuân giữ thì xứ sở sẽ được hạnh phúc. Trong quyển 
Truyền thừa Luật tạng có câu chuyện bốn con thú làm 
bạn, kính trọng nhau tùy theo tuổi tác. Do đạo đức 
của những con thú này mà dân chúng ở Kashi thọ 
hưởng hạnh phúc lớn. Bốn con thú vật mà còn biết 
chuyện kính trọng những kẻ lớn hơn mình; huống hỗ 
chúng ta những người thực hành pháp, những người 
tu, điều ấy sẽ đem lại hạnh phúc còn lớn hơn nữa. 


Nguyên nhân để được giàu có là bao bọc những 
lớp vải mới hay sơn lại những biểu tượng của thân 
ngữ ý giác ngộ; đem y phục thực phẩm đồ uống, châu 
báu, vân vân, mà cho những người xin; giúp đỡ người 
không câu giúp đỡ và bố thí cúng dường càng nhiều 


Giải thoát trong lòng tay | 687 


càng tốt cho những người có đức hoặc cho những 
người đang trong cơn thống khổ. 


Những nguyên nhân để có được lời nói đáng tin 
cậy là nói chính xác và nỗ lực từ bỏ bất thiện. 


Những nguyên nhân để có thế lực lớn là: kính 
trọng và cúng dường những người trên như tu viện 
trưởng, thầy truyễền giới, ba ngôi báu, cha mẹ, người 
lớn tuổi hơn mình, vân vân; làm những lời cầu nguyện 
để có được đức tính này. 


Những nguyên nhân để được sinh làm nam nhỉ 
là thích tái sinh làm người nam, không thích tình 
trạng nữ nhân vì thấy rõ những khuyết điểm và cảm 
thấy không nên có một tái sinh như vậy; chấm dứt 
mong muốn có một thân nữ đáng muốn. Một nguyên 
nhân khác là tụng danh hiệu của những đại Bồổ-tát 
như trong câu: 


Con kính lễ các đấng 
Jnanaguu, Prabhaketu, Pranidhanamati 


Shantindyiya, và Manjushri. 


Những nguyên nhân khác là không nói xấu 
những người chỉ trích mình, cứu chúng sinh khói bị 
thiến, vân vân. 


Những nguyên nhân để có được thân thể và tâm 
hồn dũng mãnh là làm những việc vặt mà người khác 
quá bận không làm được; hoặc quá yếu không thể 


688 | Pabongka Rinpoche 


làm; giúp đỡ người khác; không đánh đập người khác; 


cho người ăn uống, vân vân. 


Nếu bạn làm những lời cầu nguyện để trong 
kiếp tái sinh bạn có được 8 đức thuần thục này và 
còn là một dụng cụ cho đức hạnh, thì bạn có thể là 
những người giống như Atisha hay những vị Pháp 
vương ngày xưa. Nếu bạn không làm những lời nguyện 
cao cả ấy thì tái sinh của bạn có thể là bất thiện: mặc 
dù bạn có được một thân thể có 8 đức thuần thục, bạn 
có thể trở thành một năng lực ghê gớm để làm một 
việc bất thiện chẳng hạn như làm chúa tế một vùng 
biên địa. Bởi thế điều cốt yếu là phải tha thiết cầu 
xin chuyện này đừng xảy ra, để ta khỏi có một tái 
sinh bất thiện như thế. 


Mặc dầu giáo lý về vô thường là quan trọng, 
trước hết, sau cùng và ở giữa, song pháp tu căn bản 
trong phần này về Phạm vi Nhỏ là thay đổi lối hành 


xử cho phù hợp luật nhân quả. 


c) Sau khi suy nghĩ vê những điêu này, hãy thay đổi 
cách hành xử 


Có hai phần: 
IVB2.1.2.2c(i) Giáo lý tổng quát; 


IVB2.1.2.2c(i1) Giáo lý đặc biệt: thanh lọc bản thân 
nhờ bốn năng lực. 


Giải thoát trong lòng tay | 689 


c(i) Giáo lý tổng quát 

Trong những thời thiền quán, bạn phải luôn luôn 
nghĩ về những thảo luận về thiện và ác. Giữa các thời 
thiên, bạn phải tinh tấn, tế nhị thay đổi cách hành 
xử. Geshe Paen Gung-Gyarl thường dùng những hòn 
sỏi trắng và đen để tính những phước và tội của ông 
mỗi ngày, và thay đổi lối hành xử bằng cách ấy. Bạn 


cũng nên làm như thế. 


Tác phẩm Hành Bồ-tát hạnh viết: 


Thực đúng là tôi phải suy nghĩ một cách siêng năng 
Suốt thời gian cả ngày lẫn đêm. 
“Từ bất thiện phát sinh đau khổ; 


Vậy làm sao để thoát bất thiện?” 
Đấng Mâu-¬ni dạy rằng: 


Đức tin là gốc rễ của mọi việc lành, 
Gốc rễ của đức tin là 


Thiên định về nghiệp quả đang chín. 


Nói cách khác, khi bạn biết được khía cạnh 
trắng và đen của nhân quả, bạn sẽ luôn luôn đào 
luyện đức tỉnh tấn và thận trọng. Khi bạn sắp gặp 
dịp sát sinh hay nói láo, vân vân, bạn phải chấm 


dứt ngay. 


690 | Pabongka Rinpoche 


Nếu bạn thanh lọc bản thân khỏi những tội nhỏ, 
sám hối và chừa bỏ chúng, thì như ta sẽ thấy trong 
bức thư của Long Thọ: 


Ai lúc đầu buông lung 

Về sau trở nên tỉnh tấn, 
Những người ấy sẽ sáng chói 
Như trăng không mây che, 
Như Nan-dà, Vô Não, 


A-xà-thế và Sankara. 


Tôi đã nói về bài kệ này trong phần nghỉ thức 
chuẩn bị (Ngày thứ sáu) Nan-đà bị tham dục khống 
chế, Vô Não giết 999 người, A-xà-thế giết cha mình 
là một vị đã chứng quả bất hoàn và Sankara giết mẹ, 
nhưng họ đã tịnh hóa được những tội lỗi ấy. Những 
tội lỗi bạn tích lũy trước đây cũng có thể được tịnh 
hóa. Bởi thế điều cốt yếu là bạn phải phối hợp sự sám 
hối tội lỗi với việc ngăn chừa tái phạm. 


Nói tóm lại, trong phần Phạm vi Nhỏ này bạn 
nên đánh giá cao luật nhân quả bằng cách thực hành 
những điểm chính. Ngay cả đức Atìsha cũng đã luyện 
cho mình thiện xảo về việc này. 


Một thời ở Paenpo có một người đàn ông thường 
tụng Các dấu ấn của Pangkong và một người đã đi 
cầm một bản kinh Một ngàn bài kệ Bát-nhã. Ngay sau 
khi họ chết, những sứ giả Diêm vương đưa họ xuống 


Giải thoát trong lòng tay | 691 


âm phủ đối chất với Diêm vương. Người thứ hai nói 
dối nhưng vô ích, người ta đưa cho y một tấm kiếng 
của Diêm vương. Trong tấm kiếng ấy hiện ra việc ông 
ta đã bán kinh, người nào đã mua kinh, những đồng 
tiền người kia đã dùng để mua và cả đến đứa bé lượm 
những đồng tiền khi rơi xuống. Người kia bị ném vào 
trong một cái nổi đồng. Còn người thường tụng quyển 
Các dấu ấn của Pankong nhờ quy y Tam Bảo đã được 
trở lại từ cõi chết. 


Geshe Potowa đã bảo anh ta hãy kể lại câu 


chuyện cho người khác nghe.! 


Bạn có thể nghĩ rằng “trong đời sau, những tội 
lỗi tôi đã tích lũy sẽ không hại tôi vì tu viện trưởng, 
thầy truyền giới, vân vân, không biết những tội ấy.” 


Nhưng kinh Tam muội vương nói: 


Những vì sao, trăng và tất củ có thể rơi rụng, 
Quả đất, núi và những đô thị có thể tiêu diệt, 
Ngay cả hư không cũng có thể biến thành cái gì khác 


Nhưng lời của Phật nói ra không bao giờ sai. 


1. Quyển Các dấu ấn của Pangkong là quyển sách đầu tiên 
của Tây Tạng; xung quanh nó có nhiều huyền thoại. Người 
ta bảo nó từ trên trời rơi xuống. Quyển Một ngàn bài kệ 
Bát nhã là một trong những kinh điển được tôn quý nhất 
và thường đặt trên bàn thờ để thờ. 


692 | Pabongka Rinpoche 


Nói cách khác, lời của Phật về luật nhân quả là 


chân lý không bao giờ lừa dối ta. 


Ngay cả điều thiện hay ác nhỏ nhất cũng không 
tự nó biến mất. Bởi thế bạn cần phải thay đổi lối hành 
xử cho thích đáng. Mặc dù vậy, bởi vì từ vô thủy kiếp 
đến nay, bạn đã quá quen với tội ác nhỏ nhặt, nên bạn 
đã bị vấy bẩn. Do vậy bạn cần sám hối và ngăn chừa 
tội lỗi xảy ra bằng cách sử dụng bốn năng lực đối kháng. 


c(ii) Giáo lý đặc biệt: thanh lọc bản thân nhờ 
bốn năng lực. 


Mặc dù tôi đã nói điều này trong chương nói về 
những nghỉ thức chuẩn bị, thật quan trọng để ôn lại 
những tiêu đề ấy ở đây. 


* Năng lực thứ nhất 


“Từ bỏ,” có nghĩa là hết sức ân hận về những 
tội lỗi của mình trong quá khứ. Điều này quan trọng 
nhất trong bốn năng lực vì nếu có điều này thì những 
điều khác sẽ tự nhiên đầy đủ. Năng lực này là hậu 
quả cúa lòng tin ở luật nhân quả. 


* Năng lực thứ hai 


“Áp dụng mọi thuốc chữa”, như tôi đã nói, có 6 
thứ, tất cả đều được đề cập trong tác phẩm của Shan- 
tideva. Bất cứ một thiện hành nào được làm để thanh 


lọc tội lỗi đều trở thành một ví dụ về năng lực này. 


Giải thoát trong lòng tay | 693 


* Năng lực thứ ba 


“Chừa bỏ tà hạnh”, là quyết định dứt khoát 
không làm quấy và nghĩ: “Dù có bỏ mạng từ nay trở 
đi tôi sẽ không làm việc ấy trở lại”. Thật khó trong 
lúc đầu để có thể từ bỏ vĩnh viễn tất cả ác hạnh của 
bạn, nhưng sẽ có vài điều mà bạn sẽ từ bỏ tận gốc rễ. 
Đối với những điều mà bạn không thể từ bỏ theo cách 
ấy thì bạn nên đào luyện một quyết định “Tôi sẽ không 


làm chuyện ấy hôm nay” và lập lại lời ấy mỗi ngày. 


* Năng lực thứ tư 


“Năng lực căn bản”, là sự quy y và phát tâm bồ- 
đề. Đây là lý do vì sao phải có hai phần cầu nguyện 
này ở đầu mỗi thời thiền định về Kim Cương tát-đỏa 
và tụng bài thần chú của ngài hay bài “Sám hối những 


tội phạm giới”. 


Chúng ta đã tích lũy đủ thứ nghiệp từ vô thủy 
đến nay; kho tội lỗi của chúng ta giống như cái kho 
báu của vua. Tuy nhiên như tôi đã nói trong phần nghỉ 
thức chuẩn bị, nếu ta mạnh mẽ sám hối nhờ bốn năng 
lực, và ngăn chừa tái phạm, thì ta có thể tịnh hóa 
được cả những ác nghiệp mà đáng lẽ ta phải chịu quả 
báo. Tốt nhất là dùng pháp sám hối Hư không tạng, 
sám hối tội vi việt, phối hợp với sự lạy dài; hoặc theo 
kinh sám hối của Suvarnabhasotama, như được bàn 


trong Tạp tập của Tsongkapa, vân vân. 


694 | Pabongka Rinpoche 


Người ta bảo rằng tiến trình thanh lọc là hiệu 
nghiệm nhất nếu khi kết thúc thời sám hối, ta cảm 
thấy từng mỗi tội lỗi đã được tịnh hóa và nếu ta quán 


được khoảng không bao la càng nhiều càng tốt. 


Một điều không ích gì là chai lỳ trước tội lỗi của 
mình, hoặc sợ hãi. Điều cốt yếu là những người sơ cơ 
chúng ta nên sám hối tội lỗi một cách tha thiết trong 
một thời gian dài cho đến khi nhiều lần xuất hiện 
những điểm báo rằng tội lỗi chúng ta đã được tịnh 
hóa, như nói trong quyển Bùa chú của Kandakari. Như 
tôi đã nói những tu sĩ thường có thể thanh lọc tội lỗi 
bằng cách tham dự những buổi lễ thanh lọc tập thể 
hoặc thực tập thảo luận bằng cách học hành, quán 
tưởng, hoặc bằng cách tham dự những cuộc thi thảo 
luận giữa các trường khác nhau, nếu những việc ấy 
được làm với mục đích tích lũy công đức và thanh lọc 
bản thân, những hành vi này sẽ tích lũy công đức của 
họ. Phân tích nội dung của kinh điển cũng là một hình 
thức thiền quán phân tích: “Thiền định” không cần 
thiết phải có nghĩa là rút lui vào một hang động nào 
đó để ngồi theo một thế ngồi nhất định nào. Nhưng 
nếu chúng ta chỉ học trên phương diện tri thức hoặc 
học để đánh bại người khác trong cuộc tranh luận thì 
như thế không phải là pháp. 


Khi tháo luận, chúng ta không nên xem việc này 
như là đứng về phe chống lại người đang bị khảo thí; 
chúng ta nên xem như mình phải chống lại một pho 
ở trong dòng tâm thức của chính mình. Điều này có 


Giải thoát trong lòng tay | 695 


nghĩa rằng chúng ta những người tu hành có thể luôn 
luôn thực hành pháp. Nếu chúng ta suy nghĩ theo cách 
này, thì những việc ấy đều là Phật pháp, không cần 
phải bổ đi xa hay làm điều gì khác mới trở thành 
những hành giả. Ngược lại những người thế tục phải 
hướng một vài nỗ lực đặc biệt đến Pháp. Tuy nhiên 
mười thiện nghiệp đặc biệt rất khó thực hành đối với 
cư sĩ. 


Bậc tôn sư tôi nói: 


- Phần Lamrim sau đó, nghĩa là Phạm vi Trung 
bình, vân vân là một nối dài của những thực hành 
liên hệ đến luật nhân quả. 


Đây là cách làm thế nào để tu tập. Hãy từ bỏ 
bất cứ tội lỗi nhỏ nhặt nào bạn có thể. Chẳng hạn khi 
sắp giết một con muỗi, bạn hãy từ bỏ hành vi ấy với 
ý nghĩ, “Thật không nên.” Khi bạn định nói dối, hãy 
nhớ ngậm miệng lại. Bạn phải từ từ tích lũy thiện 
nghiệp như thế. 


Một vài người nghĩ rằng phạm những lỗi nhỏ thì 
không hại gì, vì có thể sám hối dễ dàng. Nhưng có 
một sự khác nhau trời vực giữa không phạm tội với 
phạm rồi sám hối; khác nhau cũng như giữa sự không 
gãy chân và đã gãy rồi mà chắp nối lại. Nói cách 
khác, mặc dù ta không bị lãnh quả của tội lỗi nếu ta 
tha thiết sám hối và chừa tái phạm, song ta vẫn còn 
lâu mới đạt được những giai đoạn cao của đạo lộ, và 
vẫn còn lăn lộn trong sinh tử nhiều kiếp. Bởi thế làm 
ác nghiệp thật là tai hại lớn. 


696 | Pabongka Rinpoche 


Đến đây là chấm dứt vấn đề. Trong quá khứ bạn 
xem đời này là trên hết, và tuyệt đối không khao khát 
có một tái sinh tốt. Bây giờ bạn đã học Pháp về thân 
người là thuận lợi, về vô thường, về những nỗi khổ ở 
các đọa xứ, về quy y và nhân quả. Bây giờ nếu bạn 
nghĩ: “Tôi phải làm việc cho những đời tương lai của 
tôi mà thôi,” chỉ mong được tái sinh tốt, mà không 
còn quan tâm gì đến những việc vặt vãnh của đời này, 
thì thế là bạn đã phát triển được loại thực chứng đầu 
tiên vào Phạm vi Nhỏ của Lamrim. Dù bạn đã phát 
triển được điều ấy, bạn cũng còn phải thiển quán liên 


tục, như Tsongkapa nói: 


— Mặc dù đã có được thực chứng này, bạn vẫn còn 


phải làm cho nó an trú bền bỉ, phải nỗ lực tỉnh tiến. 


Đó là lý do suốt thời giảng dạy, tôi đã làm việc 
để cho bạn phát triển được loại thực chứng đầu tiên 


này trong Lamrim. 


(Khi ấy Kyabje Pabongka Rinpoche dạy tài liệu 
này ở độ dài vừa phải. Kế tiếp ngài dạy cách tu tập) 


Đầu tiên, hãy làm những nghỉ thức chuẩn bị. Rồi 
khẩn cầu bậc thầy của bạn bằng cách quán ông ngồi 
trên đỉnh đầu. Rồi nghĩ về những tính phổ quát và 
đặc thù của nhân quả như đã đưa ra trong các tiêu 
đề. Nhưng sự thay đổi lối hành xứ là một điều mà 
bạn nên làm luôn luôn, bởi thế nó không cần được 


xem như một đề mục thiền quán. 


Giải thoát trong lòng tay | 697 


Giữa các thời thiền, bạn phải luôn luôn tham 
khảo những kinh có luận về nhân quả như: Kinh Hiên 
ngu, Một trăm bài kệ về Nghiệp, Một trăm Tiểu sử, 
Kinh nói vê Niệm xứ, bộ sách gồm bốn kinh làm nên 
quyển Truyên thừa Luật tạng, vân vân, vì tôi chỉ mới 
dạy rất vắn tắt về quyến này. 


Bạn sẽ làm những chuẩn bị cho những đời sau 
Nếu bạn nghĩ về nhân và quả, 


Thì bạn sẽ chấm dứt sống cẩu thả. 


Như Gampopa, thiển giả vĩ đại đã nói, dấu hiệu 
chứng tỏ bạn đã thực chứng về chân lý “thân người 
lợi lạc và rất khó có,” là như khi bị gai đâm vào bắp 
vế bạn cũng không dừng lại để rút nó ra, mà vẫn tiếp 
tục thiển quán. 


Mục Lục 


Lời giới thiệu của H.T.Thích Minh Châu 

Đôi lời của Dịch giả 

Ghi chú về cách ghi số mục các tiêu đề 

Lời giới thiệu 

Ghi chú của dịch giả bản Anh ngữ 

Pabongka Rinpoche (do Rilbur Rinpoche ghi lại) 


Lời dẫn nhập của Trijang Rinpoche 


PHẦN MỘT: NHỮNG CHUẨN BỊ SƠ KHỞI 


Ngày thứ nhất 
Ngày thứ hai 


I TÍNH VĨ ĐẠI GÚA CÁC TÁC GIÁ 
IA. Atìsha sinh vào một gia đình quý tộc 
TIB. Ngài đã đạt được những kỳ đức 
IG. Những việc Ngài đã làm 
IG1. Tại Ấn Độ 
IC2. Tại Tây Tạng 


Ngày thứ ba: 


10 
11 
17 
21 
31 


37 


39 
67 


Z1 
73 
73 
91 
91 
92 


127 


Giải thoát trong lòng tay | 699 


II. TÍNH VĨ ĐẠI CÚA PHÁP LAMRIM 
HA. Giúp nhận ra tính nhất quán 
IB. Giúp thấy mọi kinh đều dạy tu 
HC. Giúp ta khám phá ý thật của Phật 
HD. Giúp ta thoát khỏi các tà hạnh 


II. CÁCH GIẢNG VÀ NGHE THÍCH ĐÁNG 
IHIA. Cách nghe pháp 
THA1. Quán những lợi lạc 
IIA2. Kính pháp và những bậc thầy 
giảng pháp 
IHA3. Cách nghe pháp thực thụ: 
IHA3 .1 Bỏ ba lỗi 
.2 Luyện sáu thái độ tốt 
TIB. Cách giảng pháp 
THIB1. Quán những lợi lạc 
IIB2. Kính pháp và những bậc thầy 
giảng pháp 
TIB3. Nên nghĩ và làm gì lúc giảng pháp 
IHB4. Không nói pháp cho hạng nào 
IIC. Điều cả thầy và trò cùng nên làm vào 
cuối thời giảng 
PHẦN HAI: NGHI THỨC CHUẨN BỊ 
Ngày thứ tư 


IV. THỨ TỰ NHỮNG CHÍ GIÁO THỰC THỤ 
IVA. Căn bản của đạo lộ: Thờ thầy 


160 
162 
162 
165 
184 
185 


188 
189 
195 


197 


199 
201 


202 
203 


700 | Pabongka Rinpoche 


IVA1. Làm gì trong các thời thiển 
IVA1.1 Sáu chuẩn bị: 
.1.1 Lau nhà, bày biện 
.1.2 Đồ cúng hợp pháp 
.1.3 Cách ngồi 


Ngày thứ năm 
IVA1 .1.4 Khẩn cầu phước điền 


.1.5 Dâng lời cầu nguyện 


Ngày thứ sáu 
IVA1 .1.6 Khẩn cầu bổn sư 
IVA1.2 Phần chính tu tập: Thờ thầy 


PHẦN BA: NỀN TẢNG CỦA ĐẠO LỘ 
Ngày thứ bảy 
IVA1.2.1 Lợi ích nương thầy 
.2.2 Tai hại không nương 


Ngày thứ tám 
IVA1.2.3 Thờ thầy trong ý nghĩ 


Ngày thứ chín 
TVA1.2.4 Tận tụy trong việc làm 
IVA1.3 Làm gì cuối thời thiền 
IVA2 Giữa hai thời thiểền quán 
IVB. Trình tự tu tập sau khi nương tựa 


một bậc thầy 


274 
275 
306 


373 
375 
378 
391 


401 
406 


433 
443 
450 
454 


454 


Giải thoát trong lòng tay 


IVB1. Kích thích để rút tỉa tỉnh hoa 
từ kiếp người 
IVB1.1 Thảo luận để thuyết phục 
IVB1.1.1 Nhận ra sự may mắn 
được làm người 
.1.1.1 May vì những thoát khỏi 
.1.1.2 May vì những có được 
IVB1.1.2 Nghĩ về những lợi ích lớn 


của thân người 


PHẦN BỐN: PHẠM VI NHỎ 
Ngày thứ mười 
IVB2. Làm sao để rút tỉa tỉnh hoa ấy 
(cách tu tập trong ba phạm vi) 
IVB2.1 Luyện tâm trong những giai đoạn 
của đạo lộ chung với Phạm vi Nhỏ: 
IVB2.1.1 Khao khát tái sinh tốt 
.1.1.1 Nghĩ mình chắc chắn sẽ chết 
.1.1.1.a Sáu lỗi không nhớ chết 
.1.1.1.b Sáu lợi khi có nhớ 


.1.1.1.c Cách niệm chết 


Ngày thứ mười một 


701 


454 
454 


455 
456 
460 


464 


483 
485 
490 


490 
491 
491 
491 
502 
505 


533 


IVB2.1.1.2 Nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh 


kế tiếp ở một trong hai nẻo luân hồi 
.1.1.2a Nghĩ về những nỗi khổ 


ở địa ngục 


534 


539 


702 | Pabongka Rinpoche 


.1.1.2b Nghĩ về những nỗi khổ 
Ở cõi ngạ quỷ 
.1.1.2c Nghĩ về những nỗi khổ 
ở cõi súc sinh 
Ngày thứ mười hai 
IVB2.1.2 Giảng dạy những phương pháp 
để được hạnh phúc 
IVB2.1.2.1 Quy y 
.1.2.1a Nguyên nhân quy y 
.1.2.1b Nương tựa vào những gì 
.1.2.1c Làm thế nào để biết ta đã 
chân thật quy y 
.1.2.1d Lợi lạc của quy y 
.1.2.1e Lời khuyên sau khi đã quy y 


Ngày thứ mười ba 
IVB2.1.2.2 Phát triển lòng tin vào 
luật nhân quả 
.1.2.2a Nghĩ về nhân quả nói chung 
.1.2.2b Khuyên tạo nhân thù thắng 
.1.2.2c Sau khi suy nghĩ về điều này, 
hãy thay đối cách hành xử 


570 


579 


580 
580 
581 
582 


591 
616 
625 


633 


635 


639 


682 


688 


NHÀ XUẤT BẢN THỜI ĐẠI 
B15, Lô 2, Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội 
Tel: 04. 62872617, Fax: 04. 62871730 


GIẢI THOÁT TRONG LÒNG TAY 


Pabongka Rinpoche 
Việt dịch: 
Thích Nữ Trí Hải 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 


BÙI VIỆT BẮC 


Biên tập: Ngô Liêm Khoan 

Sửa bản in: Thiện Tri Thức 
Thiết kế bìa: Thiện Tri Thức 
Kỹ thuật vi tính: Thiện Tri Thức 


Liên kết xuất bản: 
Công ty CP Văn hóa Thiện Tri Thức 
6c Nguyễn Trung Trực, quận Bình Thạnh, Tp. HCM 
ĐT: 0903 41 45 45 


In số lượng: 1000 cuốn, khổ 13,5x20,5 cm, 

Tại cíy Œp in FAHASA 

Số đăng ký KHXB: 490-2010/CXB/07/22-16/TĐ. Ngày 24/5/2010 
In xong và nộp lưu chiểu quý 2 năm 2010. 


704 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 705 


706 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 707 


708 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 709 


710 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 711 


712 | Pabongka Rinpoche Giải thoát trong lòng tay | 713 


714 | Pabongka Rinpoche 


